HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 


BÚ GIÁO LUẬT 


1983 


NHÀ XUÂT BÅN TÔN GIÁO 
HÀ NÔI - 2007 


BỘ GIÁO LUẬT 
1983 


© Hội đông Giám mục Việt Nam giữ bản quyên. 
Văn phòng Thư ký Hội đông Giám mục Việt Nam 
chịu trách nhiệm xuất bản và phát hành. 


HỘI ĐÔNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO LUẬT 
1983 


NHÀ XUẤT BẢN TỒN GIÁO 
HÀ NỘI - 2006 


NIHIL OBSTAT 
Qui Nhơn, ngày 29-6-2006 


 Phêrô Nguyễn Soạn 
Giám Mục giáo phận Qui Nhơn 
Tổng thư ký HĐGMVN 


IMPRIMATUR 
Nha Trang, ngày 25-8-2006 


 Phaolô Nguyễn Văn Hoà 
Giám Mục giáo phận Nha Trang 
Chủ tịch HĐGMVN 


7 


ĐÔI LỜI DAN NHẬP VÀ CÁM ON 


khi ban hành Bộ Giáo Luật mới vào ngày 25 tháng 
giêng năm 1983, Đức Cô Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 
ước mong Bộ Giáo Luật mới này sẽ trở thành phương tiện 
hữu hiệu đề Giáo Hội thăng tiên theo tinh thân Công Đông 
Vaticanô II và ngày càng thích ứng hơn trong công trình 
cứu độ thê giới. 

Đề thực hiện niêm ước mong này, Bộ Giáo Luật cần 
được mọi người biết dën, không những là đối tượng khảo 
cứu cân thiết cho các chuyên viên giáo luật, mà còn là cắm 
nang cho tât cả mọi thành phân Dân Chúa. 

Thê nên Bộ Giáo Luật đã được dịch từ chính bản Latinh 
sang hâu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Do đó, trong thời 
gian từ năm 1983 đến nay đã có nhiêu luật gia ở trong nước 
cũng như ở ngoại quốc đã chuyên ngữ Bộ Giáo Luật sang 
tiêng Việt. 

Những bản dịch trên có thể nói là những tác phẩm cá 
nhân hay của một nhóm người. Tuy nhiên các dịch giá của 


8 


những tác phẩm ấy là những vị có công khai mở và đáng 
được trân trọng vì đã góp phân không nhỏ trong việc phô 
biến giáo luật. 

Những người đi sau nhờ các người đi trước, nên công 
việc dịch thuật và sửa chữa được nhẹ nhàng hơn. 

Tuy được ban hành vào năm 1983, nhưng Bộ Giáo Luật 
mới đã được cưu mang từ năm 1959, với thời gian chuẩn 
bị suốt 24 năm trường. Cũng với thời gian gân tương tự 
như thế, bản dịch Việt ngữ chính thức của Hội Đông Giám 
Mục Việt Nam ra đời sau 23 năm chờ đợi. 

Hội Đông Giám Mục Việt Nam xin hét lòng cảm ơn tât 
cả các chuyên viên và những ai cách này hay cách khác đã 
góp phân hoàn chỉnh bản dịch của Bộ Giáo Luật mới này. 


Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tât cả quý vị. 


Qui Nhơn, ngày 29-6-2006 


PH Phêrô Nguyễn Soạn 
Giám Mục giáo phận Qui Nhơn 
Tổng thư ký HĐGMVN 


9 


10 


TÔNG HIEN 
«SACRAE DISCIPLINAE LEGES» 
(Các luật lệ của ky luật thánh) 


Thân gửi các anh em đáng kính, Hông Y, 
Tổng Giám Mục, Giám Mục, lĩnh mục, phó tế 


và tất cả thành phân khác của Dân Thiên Chúa. 


GIOAN PHAOLÔ, Giám Mục 
Tối tớ của các tôi tớ 


đê ghi nhớ muôn đời. 


Qua dòng thời gian, Giáo Hội Công giáo vẫn thường 
cải tô và canh tân các luật lệ của kỷ luật thánh cho phù hợp 
với sứ mệnh cứu rỗi đã được trao cho mình, mà vẫn luôn 
trung thành với Đâng Sáng Lập thân linh. 

Đề giữ nguyên đường hướng đó và để đáp ứng lòng 


mong đợi của toàn thế giới Công giáo, hôm nay ngày 25 


H 


tháng giêng năm 1983, Chúng tôi ra săc lệnh ban hành Bộ 
Giáo Luật đã được tu chỉnh. Trong khi quyết định như thê, 
Chúng tôi nhớ lại là cũng vào ngày này năm 1959, vị tiên 
nhiệm của Chúng tôi là Đức Gioan XXTII đã công khai 
loan báo lân đầu tiên việc cải tổ Bộ Giáo Luật hiện hành đã 
được ban hành năm 1917 trong dịp mừng trọng thê lễ Chúa 
Thánh Thân Hiện Xuông. 

Trong cùng một ngày, chính Đức Giáo Hoàng đã đề cập 
đến việc quyết định canh tân Bộ Giáo Luật cùng với hai 
quyết định khác, đó là ý định triệu tập công nghị giáo phận 
Rôma và mở Công Đông chung. Trong hai biên cô ấy, tuy 
biên cô thứ nhất không có tương quan trực tiếp với việc cải 
tô giáo luật, nhưng biên cô thứ hai, tức là Công Đông, có 
một tâm quan trọng chủ yếu trong vân đê của chúng ta và 
chỉ găn bó mật thiết với vẫn đê này. 

Nêu có người thắc mắc muôn biết vì sao Đức Gioan 
XXIII cảm thây cân phải cải tô Bộ Luật hiện hành, thì câu 
trả lời có thê được tìm thây trong chính Bộ Luật được ban 
hành năm 1917. Tuy nhiên, cũng còn một câu trả lời khác 


mang tính cách quyết định: đó là chính Công Đông mong 


muôn và yêu câu cải tô Bộ Giáo Luật, bởi vì Công Đông 
đã hết sức quan tâm dën Giáo Hội. 

Rõ ràng là khi công bô lời loan báo đâu tiên về việc 
canh tân Bộ Giáo Luật, thì Công Đông lúc ây còn là vân đề 
tương lai. Phải thêm điêu này là các văn kiện huấn giáo của 
Công Đồng và nhất là giáo lý vè Giáo Hội chỉ được hiệu 
chỉnh vào những năm 1962-1965; dù vậy, không ai chối 
cãi được là trực giác của Đức Gioan XXIII chính xác đến 
mức nào và phải khăng định là quyết định của ngài nhăm 
lợi ích của Giáo Hội. 

Vậy thì Bộ Giáo Luật mới được công bô hôm nay tât 
nhiên đòi phải có tác động của Công Đông trước đã; và 
mặc du được loan báo đồng thời với việc triệu tập Công 
Đông chung, nhưng tính theo thời gian thì Bộ Giáo Luật 
mới lại sinh ra sau Công Đông, bởi vì việc chuẩn bị biên 
soạn phải dựa vào Công Đông và chỉ có thê bắt đâu sau khi 
Công Đông kết thúc. 

Nêu hôm nay chúng ta hôi tưởng lại khởi điểm của bước 
tiên này, tức là ngày 25 tháng giêng năm 1959, và hướng 
về chính bản thân Đức Gioan XXIII là vị khởi xướng việc 
tu chỉnh Bộ Luật, chúng ta phải nhận rằng Bộ Luật này 


13 


phát sinh từ một mục đích duy nhật, đó là phục hưng đời 
sông Kitô giáo; thật vậy, chính từ mục đích này, mà toàn 
bộ tác phẩm của Công Đông đã rút ra các luật lệ và hướng 
đi của mình. 

CHỜ đây, nêu chúng ta nhìn lại các việc đã làm trước khi 
ban hành Bộ Giáo Luật cũng như cách thức làm, đặc biệt 
dưới các triều đại của Đức Phaolô VI và của Đức Gioan 
Phaolô I, rôi từ đó cho đến nay, thì tất nhiên cân phải để 
cao một cách rõ ràng là các công việc đã được hoàn thành 
cách tuyệt vời trong tinh thân tập đoàn. Tinh thân ây không 
những được thê hiện trong hình thức biên soạn, mà còn 
trong chiêu sâu, đối với nội dung các điêu luật đã được 
soạn thảo nữa. 

Tính cách tập đoàn đánh dấu rõ nét tiên trình phát sinh 
Bộ Luật này, hoàn toàn phù hợp với giáo huân và đặc tính 
của Công Đông Vatican II. Do đó Bộ Giáo Luật, không 
những trong nội dung, mà ngay việc khai sinh, đã thể hiện 
tinh thân của Công Đông. Thật vậy, các Văn kiện công 
đồng trình bày Giáo Hội, “bí tích phố quát của ơn cứu rỗi” 


(x. Hiên chê Lumen gentium, 1, 9, 48), nhu là Dân Chúa, 


với cơ câu phẩm trật của Giáo Hội dựa trên Giám Mục 
đoàn, hiệp nhất với vị thủ lãnh của mình. 

Chính vì lý do ây mà các Giám Mục và các Hội đông 
Giám Mục đã được mời gọi cộng tác vào việc chuẩn bị Bộ 
Luật mới, để qua chặng đường dài này, nhờ phương pháp 
tập đoàn trong mức độ có thê, các công thức pháp lý dân 
dän được chín muôi, và sau đó phải được sử dụng trong 
toàn thể Giáo Hội. Mặt khác, còn có sự cộng tác của các 
chuyên viên trong mọi giai đoạn của công việc này, tức là 
các nhà chuyên môn về thân học, lịch sử, nhât là giáo luật, 
được tuyên chọn từ khắp nơi trên thế giới. 

Hôm nay, Chúng tôi muốn bảy tỏ lòng tri ân sâu xa đôi 
với tât cả và từng người mội. 

Trước hết, Chúng tôi tưởng nhớ các vị Hồng Y Chủ Tịch 
Uy Ban Chuẩn Bị đã qua đời: Đức Hông Y Phêrô Ciriaci là 
vị đã khởi sự công việc này và Đức Hông Y Pericles Felici 
là vị đã hướng dẫn tiễn trình làm việc trong nhiêu năm, cho 
đến lúc gân như hoàn tất. Tiếp đến, Chúng tôi nhớ dën các 
vị tông thư ký của chính Uỷ Ban này: Đức Ông Giacômô 
Violardo, sau này được cât nhặc làm Hồng Y, và linh mục 
Raymondo Bidagor, Dòng Tên, cả hai đã dốc hết tài lực vê 


15 


kiên thức và khôn ngoan dë chu toàn trách nhiệm. Cùng 
với các vị đó, Chúng tôi nhớ đến các Hồng Y, Tông Giám 
Mục, Giám Mục và tất cả các thành viên của Uy Ban này, 
cũng như các cô vân của các nhóm làm việc khác nhau 
đã dân thân vào một công tác rất khó khăn suốt bao năm 
nay và trong thời gian đó, đã được Chúa gọi về lãnh phân 
thưởng đời đời. Chúng tôi dâng lời cầu nguyện lên Chúa 
cho từng vị ây. 

Chúng tôi cũng muốn nhớ đến những người đang còn 
sông, trước hết là vị đương kim quyên chủ tịch Uỷ Ban, 
Đức Ông Rosalio Castillo Lara, người anh em đáng kính, 
đã làm việc cách hoàn hảo trong thời gian rất dài với một 
trách nhiệm rât nặng nê; tiếp đến là Đức Ông Villelmo 
Onclin, người con yêu quý của Chúng tôi, đã chuyên cân 
và nhiệt tâm góp phân vào việc kết thúc công trình này 
cách tốt đẹp; rôi đến tât cả các vị khác trong Uỷ Ban đã góp 
phân quý báu vào việc biên soạn và hoàn chỉnh một công 
trình vừa lâu dài vừa phức tạp, với tư cách hoặc là Hồng Y 
thành viên, hoặc là hội viên, cỗ vẫn và cộng tác viên trong 
các nhóm làm việc khác nhau hay trong các phận vụ khác. 

Hôm nay, khi ban hành Bộ Giáo Luật, Chúng tôi hoàn 


16 


toàn ý thức răng hành vi này là một sự biểu lộ quyên giáo 
hoàng của Chúng tôi, và do đó mang một đặc tính tôi thượng. 
Tuy nhiên, Chúng tôi cũng ý thức răng Bộ Giáo Luật này, 
xét theo nội dung khách quan, phản ảnh môi ưu tư tập 
đoàn của các anh em Chúng tôi trong chức Giám Mục đôi 
với Giáo Hội. Hơn nữa, phân nào giông như Công Đông, 
Bộ Giáo Luật này phải được coi như là thành quả của một 
sự hợp tác tập đoàn, bởi lẽ được phát sinh từ sự phôi hợp 
sức lực của những cá nhân và những cơ quan chuyên môn 
trong Giáo Hội toàn câu. 

Một vân nạn thứ hai về chính bản chất của Bộ Giáo Luật 
được đặt ra. Đề trả lời đúng câu hỏi này, cân phải hướng 
tâm trí vê di sản xa xưa của luật pháp được hàm chứa trong 
các sách Cựu Ước và Tân Ước, là nơi đã phát xuất toàn 
bộ truyện thông lê luật pháp chê của Giáo Hội, như nguôn 
mạch tiên khởi. 

Thực vậy, Chúa Kitô không hề muốn hủy bỏ di sản cô 
xưa của lê luật và của các tiên tri đã được hình thành dân 
dân qua lịch sử và kinh nghiệm của Dân Chúa trong Cựu 


Ước, nhưng Ngài đã đến kiện toàn di sản ây (x. Mt 5, 17), 


đến nỗi di sản ấy đã trở thành một phân của di sản Tân 
Ước, dưới một bộ mặt mới mẻ và cao siêu hơn. 

Vi vậy, mặc dù khi trình bày mâu nhiệm Vượt qua, thánh 
Phaolô đã dạy răng sự công chính hóa có được không phải 
là nhờ công việc của luật pháp mà nhờ Đức tin (x. Rm 3, 
28; X. Gal 2, 16), nhưng ngài không loại bỏ tính cách bó 
buộc của thập giới (x. Rm 13,8-10; x. Gal 5, 13-25; 6, 2), 
và cũng chăng phủ nhận tâm quan trọng của kỷ luật trong 
Giáo Hội (x. ICor 5 và 6). 

Do đó, các sách của Tân Ước cho phép chúng ta hiểu 
rõ hơn tâm quan trọng của kỷ luật và giúp chúng ta thây rõ 
hơn mỗi liên hệ giữa kỷ luật và đặc tính cứu rỗi của sứ điệp 
Tin Mừng như thế nào. 

Sự việc như thê rõ ràng cho thây Bộ Giáo Luật không 
nhăm thay thế đức tin, ân sủng, các đoàn sủng và nhât là 
đức ái trong đời sông của Giáo Hội và của các tín hữu. 
Trái lại, mục đích của Bộ Giáo Luật là thành lập một trật 
tự trong cộng đông Giáo Hội, chăng hạn như khi xếp đức 
ái, ân súng và các đoàn súng vào hàng đầu, Bộ Giáo Luật 
đồng thời cũng giúp đức ái, ân sủng và các đoàn sủng được 
phát triển dễ dàng hơn trong đời sông của cộng đồng Giáo 


18 


Hội cũng như trong đời sông của từng cá nhân là thành 
phân của cộng đông ây. 

Phải xem giáo luật là một văn kiện luật pháp chính yếu 
của Giáo Hội dựa trên di sản luật lệ pháp chế của Mạc khải 
và Thánh truyện, và là dụng cụ nòng cột đề bảo đảm trật 
tự phải có trong đời sông cá nhân và cộng đông, cũng như 
trong sinh hoạt của Giáo Hội. Vì thê, ngoài các yêu tô căn 
bản của cơ câu phầm trật và cơ câu tô chức của Giáo Hội, 
như ý muôn của Däng Sáng Lập thân linh, hoặc căn cứ trên 
truyền thông rât cô xưa, và ngoài các quy tắc tổng quát quy 
định việc thi hành ba nhiệm vụ đã được trao cho Giáo Hội, 
Bộ Giáo Luật cũng phải xác định một sô quy tặc và chuân 
mực hành động nữa. 

Bộ Giáo Luật là một dụng cụ hoàn toàn phù hợp với 
bản chât của Giáo Hội, đặc biệt đã được trình bảy qua 
giáo huân của Công Đông Vatican II nói chung, và cách 
riêng trong học thuyết về Giáo Hội. Theo một nghĩa nào 
đó, người ta có thể thây trong Bộ Giáo Luật một cô gắng 
phi thường đề diễn đạt giáo lý công đông về Giáo Hội bằng 
ngôn từ giáo luật. Tuy nhiên, nếu không thể diễn đạt hoàn 
toàn băng ngôn ngữ giáo luật hình ảnh Giáo Hội theo Công 


19 


Đông, thì ít ra Bộ Luật này cũng phải luôn luôn quy chiêu 
vê hình ảnh ây như khuôn mẫu tiên khởi, và nhờ chính bản 
chất của mình diễn tả được những đường nét của hình ảnh 
ây ngân nào có thể. 

Từ đó, người ta có thể rút ra vài tiêu chuẩn căn bản hướng 
dẫn tất cả Bộ Giáo Luật mới, trong khuôn khô của lĩnh vực 
chuyên môn, cũng như trong ngôn ngữ được dùng. Người 
ta cũng có thể nói rằng chính từ đó mà Bộ Giáo Luật mang 
đặc tính bô túc đối với Giáo Huân của Công Đông Vatican 
II, và cách riêng đôi với hai Hiên chê, Tín lý và Mục vụ. 

Bởi vậy, điều tạo nên sự mới mẻ chính yếu của Công 
Đông Vatican II, trong sự liên tục với truyên thông lập pháp 
của Giáo Hội, nhất là trong những oi liên quan đến Giáo 
Hội học, cũng làm nên sự mới mẻ của Bộ Giáo Luật mới. 

Trong các yếu tô diễn tả hình ảnh trung thực và chân 
chính của Giáo Hội, chúng ta phải làm näi bật nhất là những 
điểm sau đây: giáo lý trình bày Giáo Hội như là Dân Chúa 
(x. Hiën chế Lumen gentium, 2) và quyên binh phẩm trật 
như là việc phục vụ (x. Hiên chế Lumen gentium, 3); rôi 
giáo lý bày tỏ Giáo Hội như môi hiệp thông và do đó ân 
định những mỗi liên hệ hỗ tương phải có giữa Giáo Hội 


20 


địa phương và Giáo Hội phô quát, giữa tập đoàn tính và 
quyên tôi thượng; rôi giáo lý về việc tham dự của tât cả các 
thành phần Dân Thiên Chúa, mỗi người tùy theo thê thức 
của mình, vào ba chức vụ của Đức Kitô: tư tế, tiên tri và 
vương giả; găn liên với giáo lý ây, là giáo lý liên quan đến 
các nghĩa vụ và quyên lợi của các tín hữu, và cách riêng 
của giáo dân; sau cùng là việc dân thân của Giáo Hội vào 
phong trào đại kết. 

Vì vậy, nêu Công Đông Vatican II đã rút ra từ kho tàng 
của Thánh Truyện cũ và mới, và nêu điêu mới đó chính 
là những yêu tô chúng ta vừa nêu trên, thì rõ ràng là Bộ 
Giáo Luật phải phản chiêu tính cách trung thành trong sự 
mới mẻ và tính cách mới mẻ trong sự trung thành, và phải 
phù hợp với tính cách đó trong lĩnh vực riêng của mình và 
trong cách thê diễn tả riêng của mình. 

Bộ Giáo Luật mới ra đời vào lúc các Giám Mục trong 
toàn thể Giáo Hội không những yêu câu ban hành mà hâu 
như còn nôn nóng thúc bách mạnh mẽ. 

Thật ra, Bộ Giáo Luật rât cân cho Giáo Hội. Vì được 
tô chức như một xã hội hữu hình, Giáo Hội cũng cân có 
những quy tắc: hoặc dë phân định rõ rệt cơ câu phâm trât 


21 


và cơ câu tô chức, hoặc dë tô chức cách xứng hợp việc thi 
hành các nhiệm vụ được Thiên Chúa trao phó, cách riêng 
những nhiệm vụ của thánh quyên và của việc cử hành các 
bí tích, hoặc dë điều chỉnh các môi tương quan giữa các tín 
hữu với nhau dựa trên một sự công băng đặt nên trên đức 
á1, nhờ việc xác định và bảo đảm quyên lợi của cá nhân; sau 
hết để nâng đỡ, củng cô và cô vũ những sáng kiến chung 
nhắm tới một đời sông Kitô giáo càng ngày càng hoàn hảo 
hơn nhờ giáo luật. 

Sau cùng, các luật lệ của giáo luật tự bản tính đòi buộc 
phải được tuân giữ. Vì lý do đó, trong thời gian lâu dài 
chuẩn bị Bộ Luật, các nhà soạn luật đã hết sức quan tâm 
đến cách thức diễn tả các quy tắc, và đề cho các quy tắc ây 
có một nên tảng vững chắc về pháp lý, giáo luật và thân 
học. 

Sau tất cả những nhận định trên, điêu rất đáng mong 
ước là Bộ Giáo Luật mới này sẽ trở nên dụng cụ hữu hiệu 
để nhờ đó Giáo Hội có thể thăng tiễn theo tinh thần Công 
Đông Vatican II và ngày càng trở nên thích nghi hơn để 
chu toàn sứ mệnh cứu rỗi của mình trong thê giới. 

Với niêm hân hoan và tin tưởng, Chúng tôi muốn chia 


22 


sẻ những nhận định trên vào chính lúc Chúng tôi ban hành 
Bộ Giáo Luật chính yêu dành cho Giáo Hội Latinh. 

Nguyện xin Thiên Chúa làm cho niêm vui, bình an, công 
bình và vâng phục trở thành những điêu bảo đảm cho Bộ 
Luật; và ước mong tất cả những điêu do Đâu truyền ban 
đêu được Thân Thê tuân giữ. 

Do đó, tin tưởng vào sự trợ giúp của ơn thánh và dựa vào 
quyên hành của các thánh Phêrô và Phaolô tông đô, ý thức 
rõ ràng hành vi Chúng tôi đang thực hiện và thuận theo các 
dë nghị của các Giám Mục khắp hoàn câu đã cộng tác với 
Chúng tôi trong một tinh thân tập đoàn, do quyên bính tối 
cao của Chúng tôi, Tông Hiën này có hiệu lực trong tương 
lai, Chúng tôi ban hành Bộ Luật hiện có như đã được chân 
chỉnh và duyệt lại. Và Chúng tôi truyên từ nay vê sau Bộ 
Luật này có giá trị pháp lý trong toàn thê Giáo Hội Latinh 
và Chúng tôi ủy thác cho tât cả các vị hữu trách nhiệm vụ 
theo dõi, đê Bộ Luật được tuân giữ. 

Và để mọi người có thể tìm hiểu và lĩnh hội tường tận 
những quy định này, trước khi Bộ Luật có hiệu lực pháp 
lý, Chúng tôi tuyên bố và quyết định các quy định ấy chỉ 
có hiệu lực pháp lý kê từ ngày đâu tiên của Mùa Vọng năm 


23 


1983. Điêu này đương nhiên bât châp mọi quy định, hiên 
chế, đặc ân (cho dù đáng nhắc nhớ cách riêng hay cách đặc 
biệt) và các tục lệ trái ngược. 

Do đó, Chúng tôi kêu mời tât cả mọi tín hữu hãy tuân 
thủ những quy tắc đã được đê xuất, với một tâm hôn chân 
thành và thiện chí trong niêm hy vọng răng kỷ luật canh 
tân của Giáo Hội sẽ lại khởi sắc, đề phân rỗi các linh hôn 
càng ngày càng được cô vũ, nhờ sự trợ giúp của Đức Trinh 


Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội. 
Ban hành tại Rôma, 
tại điện Vatican, ngày 25 tháng giêng năm 1983, 


năm thứ năm triêu đại giáo hoàng của Chúng tôi. 


Gioan Phaolõ II 


24 


LỜI TỰA 


Ngay từ thời sơ khai của Giáo Hội, đã có thói quen thu 
thập các khoản thánh luật thành bộ sưu tập, dë việc nghiên 
cứu, sử dụng và thi hành được dễ dàng hơn, nhất là đôi 
VỚI Các thừa tác viên có chức thánh, vì “không một linh 
mục nào được phép không biết luật” như Đức Giáo Hoàng 
Celestino đã viết trong tông thư dë ngày 21-06-429 gửi các 
Giám Mục miễn Apulia và Calabria (x. Jaffe n. 371; Mansi 
IV, col. 469); Công Đông Toledo IV (năm 633), đông thuận 
với các lời trên đây, sau khi kỷ luật của Giáo Hội được tái 
lập thoát khỏi ảnh hưởng của giáo phái ArIô trong vương 
quốc Wisigoth, đã chỉ thị: “Các linh mục phải biết Thánh 
Kinh và giáo luật” bởi vì “sự dốt nát là mẹ sinh ra các sai 
lạc, phải được loại bỏ nhât là nơi các linh mục của Thiên 
Chúa” (can. 25 - Mansi X, col. 627). 

Thực tế, trong mười thế kỷ đầu, những bản sưu tập giáo 
luật đã xuất hiện nhiêu hầu như không đêm xuê, phân nhiêu 


25 


là do sáng kiến riêng tư, những bản sưu tập này chứa đựng 
những quy tắc đã được các Công Đông và các Đức Giáo 
Hoàng ban bố, cũng như những quy tắc xuât phát từ các 
nguôn ít quan trọng khác. Giữa thế kỷ XII, cũng do sáng 
kiến riêng của tu sĩ Gratianô, cái khối sưu tập và những 
quy tặc nhiêu khi mâu thuẫn nhau ấy đã được thu góp lại 
thành một tông hợp sưu tập và luật lệ. Bản tổng hợp ây sau 
này được gọi là Sắc luật Gratianô (Decretum Gratiani), làm 
thành phân một của môt sưu tập lớn các luật lệ Giáo Hội, 
và được gọi là Bộ Giáo Luật (Corpus Juris Canonici), bắt 
chước tên Bộ Luật Dän Sự (Corpus Juris Civilis) của hoàng 
dë Justinô, và gôm chứa các luật lệ trong gân hai thế kỷ, do 
quyên tôi thượng của các Đức Giáo Hoàng đã thiết lập, với 
sự trợ giúp của các chuyên viên giáo luật, gọi là các nhà chú 
giải. Ngoài Sắc luật Gratianô là bản sưu tâm những luật lệ 
cô xưa, Bộ Giáo Luật øôm sách Extra của Đức Grêgôriô 
IX, Đệ Lục Thư (Liber VI) của Đức Bônifaciô VIII, sách 
ClementIims, tức là bộ sưu tập của Đức Clêmentê V do 
Đức Gioan XXII công bô, thêm vào đó, bộ Extravagantes 
và bộ Extravaganftes communes, cũng của ngài, tức là các 


tập tông thư của nhiêu vị Giáo Hoàng chưa bao giờ được 


26 


thu thập lại thành một sưu tập chính thức. Luật Giáo Hội, 
mà Bộ Luật này thu thập, làm nên luật cô điển của Giáo 
Hội Công giáo và thường được gọi băng danh xưng này. 

Tương ứng một cách nào đó với Bộ Luật của Giáo Hội 
Latinh là Bộ Sưu Tập Luật (Syntagma Canonum) hay là 
Bộ Giáo Luật Đông Phương của Giáo Hội Hy Lạp. 

Các luật lệ sau này, nhật là những luật lệ do Công Đông 
lTridentinô ban hành vào thời cải cách Công giáo, cũng 
như những luật lệ do các Thánh Bộ Rôma ban hành tiếp 
theo, mà chưa bao giờ được sắp xếp lại thành bộ sưu tập 
duy nhât; đó là lý do tại sao các luật lệ tản mát ngoài giáo 
luật, với thời gian đã trở thành một “khối không lô những 
luật lệ chông chât lên nhau”. Tính cách hỗn tạp, mập mờ, 
vô bô và thiêu sót như thé của råt nhiêu khoản luật đã làm 
cho chính kỷ luật Giáo Hội ngày càng lâm vào tỉnh trạng 
nguy kịch. 

Vì lẽ đó, ngay trong thời chuẩn bị Công Đông Vatican 
I, nhiều Giám Mục đã đòi có một sưu tập mới và duy nhât 
các khoản luật để việc chăm sóc dân Chúa được thê hiện 
cách chắc chăn và hữu hiệu hơn. Công cuộc ây đã không 
thể thực hiện được trong thời gian Công Đông họp, nên 


27 


sau đó Tòa Thánh đã quyết định sắp xếp lại theo thứ tự mới 
chỉ những gì xem ra cấp bách hơn và có liên quan gân với 
kỷ luật hơn. Sau cùng, Đức Piô X, ngay từ đâu triệu đại 
của mình, đã đảm nhận công việc ây, khi ngài có ý định 
sưu tập, tu chỉnh các luật lệ Giáo Hội, và än định công việc 
phải được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y 
Phêrô Caspar. 

Đề thực hiện công cuộc lớn lao và cam go như thế, việc 
trước tiên là giải quyết vân đề nội dung và hình thức của 
bộ sưu tập mới. Cách sao chép các khoản luật lòng thòng 
y nguyên như bản gốc không được châp nhận, nên phương 
cách biên tập pháp điển hiện nay đã được chọn, nghĩa là 
bản văn chứa đựng và trình bày một điêu luật, phải được 
soạn lại dưới một hình thức mới và gọn hơn; còn tât cả tài 
liệu thì được chia thành năm quyền, vè căn bản giông như 
hệ thông luật Rôma liên quan đến con nNĐƯỜI, SỰ vật và 
hành vu. 

Công việc được thực hiện trong 12 năm với sự trợ giúp 
của các nhà chuyên môn, các cô vẫn và các Giám Mục của 
toàn thê Giáo Hội. Đặc tính của Bộ Luật mới được trình 
bày rõ ràng trong phân mở đâu, ở điêu 6 như sau: “Bộ 


28 


Luật giữ lại hầu hết ký luật vẫn hiện hành cho dën nay, tuy 
có những sửa đôi”. Như vậy, không phải là làm luật mới, 
nhưng chỉ là sắp xếp lại cách mới mẻ luật vẫn hiện hành 
đến nay. Đức Piô X qua đời, bộ sưu tập phô quát, chuyên 
nhất, chính thức này được đẳng ké vị là Đức Bênêdictô XV 
công bô ngày 27-5-1917, và có hiệu lực từ ngày 19-5-1918. 

Luật phô quát của Bộ Luật Piô-Bênêdictô này được mọi 
người đồng thuận và ngay cả trong thời đại ngày nay, đã 
giúp thúc đây cách hữu hiệu công cuộc mục vụ trong toàn 
thể Giáo Hội, và trong thời gian qua Giáo Hội đã tiệp nhận 
được những sức tăng trưởng mới. 

Tuy nhiên, một phân vì những hoàn cảnh ngoại tại của 
Giáo Hội trong thê giới hiện nay, một thế giới chỉ trong ít 
thập niên đã chứng kiên bao xáo trộn mau lẹ, bao đồi thay 
quan trọng trong phong tục; phân khác vì sự biên chuyển 
của những hoàn cảnh nội tại trong Giáo Hội, nên việc duyệt 
lại giáo luật ngày càng trở nên cấp bách và cũng đã được 
yêu câu. 

Đức Gioan XXIII đã sáng suốt nhận thấy những thời 
triệu, khi vào ngày 25-1-1959, ngài loan báo triệu tập Công 
Đông Rôma và Công Đông chung và một trật tuyên bô rằng 


29 


những biên cô này là một chuẩn bị cân thiết cho việc canh 
tân giáo luật đã từng được mong đợi. 

Thực ra, khi Công Đông chung đã khởi sự, mặc dù Uỷ 
ban duyệt lại giáo luật đã được thiết lập ngày 28-3-1963 
với Đức Häng Y Phêrô Ciriaci làm chủ tịch và Đức ông 
Giacomo Violardo làm thư ký, nhưng trong phiên họp ngày 
12 tháng 11 cùng năm, các Đức Hông Y thành viên của 
Uỷ ban này đã thỏa thuận và đồng ý với vị chủ tịch răng 
công việc duyệt lại thực sự và chính thức phải hoãn đến 
sau, và chỉ khởi sự một khi Công Đông bê mạc, vì việc tu 
chỉnh phải được thực hiện phù hợp với những khuyến dụ 
và nguyên tặc do chính Công Đông chỉ định. 

Mặt khác, Uỷ ban do Đức Gioan XXIII thiết lập đã được 
Đức Phaolô VI bô sung thêm 70 cô vân vào ngày 17-4-1964, 
và sau này ngài đặt thêm các thành viên Hông Y khác, với 
nhiêu cô vân từ khắp hoàn câu đề hợp tác hoàn thành công 
việc. Ngày 24-2-1965, Đức Giáo Hoàng đã chỉ định linh 
mục Raymundo Bidagor S.J. làm tân thư ký Uỷ Ban, còn 
Đức ông Violardo được thăng nhiệm thư ký Thánh Bộ Kỷ 
Luật Bí Tích, và ngày 17 tháng 11 cùng năm, ngài đặt Đức 
ông Guilelmo Onclin làm thư ký phụ tá Uỷ ban. 


30 


Đức Häng Y Ciriaci qua đời ngày 21-2-1967, một vị 
quyên chủ tịch được chọn là Đức Tổng Giám Mục Pericles 
Felici, trước đó là tông thư ký Công Đông Vatican II, ngày 
26 tháng 6 cùng năm lại được gia nhập Hông Y đoản, và từ 
đó nhận trách nhiệm chủ tịch Uỷ ban. Nhưng ngày 1-11- 
1973, linh mục Bidagor thôi nhiệm vụ thư ký, vì đã trọn 
80 tuổi, nên ngày 12-2-1975, Đức Cha Rosalio Castillo 
Lara S.D.B., Giám Mục hiệu tòa Praecausense và phụ tá 
Truxilense bên Venezuela được bô nhiệm làm tân thư ký 
Uỷ ban, rồi ngày 17-5-1982 làm quyền chủ tịch Uỷ ban 
thay Đức Häng Y Pericles Felici mới qua đời. 

Công Đông Vatican II sắp bê mạc, và để công khai khởi 
sự công cuộc duyệt lại giáo luật, ngày 20-11-1965, trước 
sự hiện diện của Đức Phaolô VI, đã diễn ra một phiên họp 
long trọng của các Hông Y thành viên, các thư ký, các cô 
vân, các nhân viên văn phòng đã được tuyên chọn vào thời 
kỳ đó. Trong bài huấn từ của Đức Giáo Hoàng, 

một cách nào đó ngài đã đặt nên móng cho tất cả công 
trình và đã thực sự nhắc nhớ rằng Giáo Luật phát xuất từ 
bản tính Giáo Hội, răng nguôn gốc luật lệ là quyên tài phán 
Chúa Kitô đã trao cho Giáo Hội nhăm chăm sóc các linh 


31 


hôn, để họ đạt tới ơn cứu rỗi đời đời; đàng khác, bản chât 
luật Giáo Hội được sáng tỏ, tính cách cân thiết của luật 
được minh chứng dë đương đâu với những lời phản dëi 
ngày càng phố biến, lịch trình tiễn triển của luật và các sưu 
tập được trình bày, nhưng nhất là nhu câu khẩn thiết duyệt 
mới lại được nêu ra ánh sáng, để kỷ luật Giáo Hội phù hợp 
với các hoàn cảnh đã thay đối. 

Lại nữa, Đức Giáo Hoàng cũng chicho Uy ban hai nguyên 
tắc phải hướng dẫn toàn thê công trình. Thứ nhất, không 
phải như trong việc hình thành Bộ Luật Piô-B ênêdictô, chỉ 
xếp đặt lại các khoản luật, nhưng nhất là sửa lại các khoản 
luật cho thích hợp với cách suy nghĩ mới, với những nhu 
câu mới, dù có lấy luật cũ làm nên tảng. Thứ hai, trong 
công việc duyệt lại này, phải đặt trước mắt tất cả các sắc 
lệnh, các văn kiện Công Đông Vatican II vi trong đó có các 
nét riêng biệt cho việc lập pháp mới, bởi lè các luật lệ đã 
được ban bô có liên quan trực tiếp đến các thiết lập mới 
và kỷ luật của Giáo Hội, hoặc bởi lẽ các giáo huân dôi dào 
của Công Đông đã giúp rất nhiêu cho đời sống mục vụ, thì 
cũng đem lại nhiêu hiệu lực và sự bô túc cân thiết cho việc 


lập pháp. 


Trong những năm sau, qua các huân từ, huân lệnh và 
khuyến cáo, Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhớ lại hai nguyên 
tắc này cho các thành viên của Uỷ ban, và thực sự ngài đã 
không hê ngừng hướng dẫn toàn bộ công việc tiên tới và 
ân cân theo dõi. 

Đề các tiêu ban hay nhóm làm việc có thê bắt đầu công 
việc một cách có tô chức, trước tiên cần đưa ra và chấp 
thuận một số nguyên tắc vạch ra con đường phải theo trong 
việc duyệt lại toàn Bộ Luật. Theo lệnh Đức Giáo Hoàng, 
một nhóm trung ương các cô vân chuẩn bị văn bản tài liệu 
và trình cho cuộc họp chung của Thượng Hội Đông Giám 
Mục xem xét vào tháng 10 năm 1967. 

VỚI sự đông thuận hâu như trọn vẹn, các nguyên tắc 
sau đây đã được thông qua: 1) Trong luật canh tân, tính 
cách tài phán của luật mới mà bản chât xã hội của Giáo 
Hội dot buộc, phải được tuyệt đối bảo toàn. Vì thé việc của 
giáo luật là trình bày những quy tắc, dë các Kitô hữu trong 
Cuộc sông đạo được thông phân các thiện ích mà Giáo Hội 
thông ban, hâu dẫn tới ơn cứu rỗi đời đời. Vì vậy, đề đạt 
được mục đích ây, giáo luật phải quy định và canh chừng, 
để quyên lợi và nghĩa vụ mỗi người đôi với nhau và đối với 


33 


cộng đông Giáo Hội, hướng tới việc tôn thờ Thiên Chúa và 
phân réi linh hôn. 2) Có sự phôi hợp giữa tòa ngoài và tòa 
trong, đó là một đặc điểm của Giáo Hội và đã có từ ngàn 
xưa, nên phải tránh xung đột giữa hai tòa. 3) Đề tán trợ 
việc chăm sóc mục vụ các linh hôn, trong luật mới, ngoài 
đức công băng, cũng còn phải dành chỗ cho đức ái, tiết độ, 
nhân đạo, chừng mực, nhờ đó không những ot được trung 
dung trong việc các mục tử áp dụng luật, mà còn trong 
chính việc lập luật, và vì thê nên loại bỏ các khoản quá 
cứng nhắc; hơn nữa, mỗi khi không cân có những khoản 
luật nhặt nhăm phục Vụ công ích và kỷ luật chung của Giáo 
Hội, thì nên sử dụng khuyên dụ, khuyên cáo. 4) Đề nhà lập 
luật tôi cao và các Giám Mục hành động hài hòa trong việc 
chăm sóc các linh hôn, và để trách nhiệm mục tử tỏ ra có 
tính tích cực hơn, thì các năng quyên cho đến nay vốn là 
ngoại thường để chuẩn các luật chung, từ nay sẽ là thông 
thường, chỉ giữ lại cho quyên tôi thượng của Giáo Hội phô 
quát và các thâm quyên thượng cấp khác những đòi buộc 
ngoại lệ vì công ích. 5) Chú ý cách riêng dën nguyên tắc 
xuất phát từ nguyên tắc trên đây, và gọi là nguyên tắc phụ 
đới; nguyên tắc này càng phải được áp dụng nhiêu hơn 


34 


trong Giáo Hội, vì chức năng của Giám Mục cùng với các 
quyên hành kèm theo, là thuộc thân quyên. Do nguyên tắc 
này, và miễn là khi sự thông nhất luật pháp và quyên phô 
quát được bảo toàn, thì trước hết nên và cân bảo vệ những 
thiện ích của mỗi tổ chức qua các quyên riêng và qua Sự 
độc lập chân chính về quyên hành pháp riêng đã được công 
nhận cho các tô chức ây. Vì thế, cũng dựa vào nguyên tắc 
ây, luật mới trao cho các quy luật riêng hoặc cho quyên 
hành pháp phân Vụ chuyên lo về những gì không cân thiết 
cho sự thông nhất của kỷ luật Giáo Hội toàn câu, để gây 
dựng cách thích hợp điêu được gọi là “sy tản quyên” lành 
mạnh, nhưng tránh nguy cơ gây phân hóa hoặc làm phát 
sinh các giáo hội quốc gia. 6) Vì sự bình đắng căn bản giữa 
các Kitô hữu cũng như sự khác biệt giữa các chức vụ và 
trách nhiệm dựa trên chính trật tự phầm trật của Giáo Hội, 
nên các quyên lợi của mỗi người cân được minh định và 
bảo vệ chắc chắn. Điêu đó làm cho việc thi hành quyên 
bính tỏ ra cách rõ ràng hơn như là một việc phục vụ thực 
sự, và việc sử dụng quyên bính được bảo đảm và tránh 
được các lạm dụng. 7) Đề những nguyên tắc ây được đem 


ra thực hành cách thích hợp, thì cân chú tâm cách riêng đến 


35 


việc điều chỉnh thủ tục tô tụng đề bảo vệ nhân quyên. VỊ 
thê, trong việc canh tân luật, cân chú y dën những oi người 
ta rất mong đợi trong vân đê này là quyên kháng cáo hành 
chính và quản lý tư pháp. Đề đạt điều đó, cần phân biệt rõ 
ràng các thâm quyên trong Giáo Hội, như quyên lập pháp, 
hành pháp và tư pháp, lại phải chỉ định rõ ràng cơ quan nào 
đảm trách nhiệm vụ nào. 8) Một cách nào đó, phải nhìn 
nhận nguyên tặc duy trì tính cách địa hạt trong phạm vi thi 
hành quyên quản trị trong Giáo Hội; vì việc tông đô ngày 
nay hình như đòi hỏi việc thiết lập các đơn vị tài phán tòng 
nhân. Vì vậy, trong luật mới sẽ có nguyên tặc, theo đó, cứ 
luật chung quyên quản tri dân Chúa được hạn định theo địa 
ø1ớ1; tuy nhiên, khi vì lợi ích, thì không oi ngăn cản việc 
chấp nhận các tiêu chuân khác, ít nhât là cùng lúc với tiêu 
chuẩn địa hạt, đề thiết lập các cộng đoàn tín hữu. 9) Giáo 
Hội, xét là một xã hội ngoại tại, hữu hình và độc lập, không 
thể từ bỏ quyên cưỡng chế, nhưng các hình phạt thường là 
hậu kết và chỉ được tuyên và tha ở tòa ngoài. Hình phạt 
tiên kết còn dành cho một sô ít trường hợp, và chỉ dành cho 
những tội ác nặng nê. 10) Sau cùng, như mọi người đồng 
ý, cách xếp đặt mới và có hệ thông của Bộ Luật như công 


36 


cuộc duyệt lại dot buộc, đã được phác họa ngay từ ban đầu 
nhưng không thê xác định và giải quyết cách chính xác 
được. Công việc đó chỉ được hoàn thành sau khi duyệt lại 
mỗi phân, hơn nữa, chỉ sau khi hầu như toàn bộ đã hình 
thành. 

Những nguyên tắc trên đây vạch ra con đường phải theo 
trong công cuộc duyệt lại luật này, và cho thầy rõ sự cân 
thiết phải áp dụng giáo lý mà Công Đông Vatican II đã 
trinh bày về Giáo Hội trong mọi lĩnh vực, tât nhiên không 
những phải chú ý đến các lý do ngoại tại và xã hội của 
Nhiệm Thể Chúa Kitô, mà cũng và nhật là chú ý dën đời 
sông nội tâm nữa. 

Và thật sự, trong việc soạn thảo văn bản Bộ Giáo Luật 
mới, các cô vân đã được các nguyên tặc hướng dẫn. 

Trong khi đó, ngày 15-01-1966, Đức Häng Y chủ tịch 
Uỷ ban đã gửi thư đến các Chủ tịch Hội Đông Giám Mục, 
xin tật cả các Giám Mục toàn thế giới Công giáo cho biết 
ước nguyện và gợi ý liên quan đến Bộ Luật phải hoàn thành 
cũng như phương cách mà các Hội Đông Giám Mục và Uỷ 
ban có thể dễ dàng liên lạc với nhau, nhất là trong vân dë 
này, đề có thể kiến tạo một sự hợp tác chặt chè hết sức vì 


37 


công ích của Giáo Hội. Đảng khác, cũng xin gửi cho văn 
phòng thư ký Uỷ ban, danh sách các người thông thạo giáo 
luật, mà các Giám Mục trong miễn nhận định là những 
người có học thức nồi hơn, cũng chỉ rõ ngành chuyên môn 
của họ, dë trong sô ây có thể lựa chọn và đặt làm cô vân. 
Thực ra, từ đầu và trong quá trinh biên soạn, ngoài các 
thành viên, cũng đã tuyên lựa làm cô vẫn cho Uỷ ban nhiêu 
Giám Mục, lĩnh mục, tu sĩ và giáo dân thông thạo giáo luật 
cũng như thần học, mục vụ và luật dân sự để hợp tác vào 
công cuộc soạn thảo Bộ Giáo Luật mới. Qua suốt thời gian 
làm việc của Uỷ ban, từ năm châu và 31 quốc gia, đã có 
105 Hồng Y, 77 Tông Giám Mục và Giám Mục, 73 linh 
mục triêu, 47 linh mục dòng, 3 nữ tu, 12 giáo dän đã góp 
phân với tư cách là thành viên, cô vẫn và cộng tác viên. 
Ngay trước phiên họp cuối cùng của Công Đông Vatican 
II, ngày 6-5-1965 các vi cô vân của Uỷ ban đã được triệu 
tập trong một phiên họp riêng, trong đó, với sự đông ý 
của Đức Thánh Cha, chủ tịch Uỷ ban đã trao cho các vi 
3 câu hỏi dë nghiên cứu, đó là: có nên soạn thảo hai bộ 
luật không, tức là một bộ luật Latinh và một bộ luật Đông 
Phương; việc soạn thảo phải theo phương pháp nào, nghĩa 


38 


là Uy ban và các cơ quan phụ thuộc phải tiễn hành ra sao; 
sau cùng phân chia công việc cho các tiểu ban thế nào cho 
thích hợp đề cùng làm việc một trật. 

Các báo cáo vè các câu hỏi này đã được 3 nhóm làm 
việc soạn thảo và đã gửi đến tất cả các thành viên. 

Về các câu hỏi ây, các Hông Y thành viên của Uỷ ban 
đã họp phiên thứ hai, ngày 25-11-1965, trong đó các ngài 
được yêu câu giải đáp một ít thăc mắc đã phát sinh chung 
quanh vân đê. 

Về cách xếp đặt nội dung Bộ Giáo Luật cho có hệ thông, 
ban cô vẫn trung ương họp từ ngày 3 đến ngày 7-4-1967, 
đê nghị những oi thu thập được về vân dë này phải được 
trình lên Thượng Hội Đông Giám Mục. Sau phiên họp của 
Thượng Hội Đông, vi thây thích hợp, nên một ủy ban cô 
vân riêng biệt đề nghiên cứu về nội dung đã được thành lập 
trong tháng 11 năm 1967. 

Trong phiên họp của Uỷ ban này vào đâu tháng 4 năm 
1968, mọi người đều đông ý không đưa vào Bộ Giáo Luật 
mới các luật phụng vụ và những quy tặc về án chân phước 
và hiền thánh và cả những oi liên quan đến ngành ngoại giao 


của Giáo Hội. Mọi người cũng đông ý răng trong phân bàn 


39 


vê Dân Chúa, sẽ đưa quy chế cá nhân của mọi Kitô hữu vào 
và sẽ bàn riêng biệt về các quyên binh và các năng quyên 
liên quan dën việc thi hành các giáo vụ và bôn phận khác 
nhau. Sau cùng, mọi người đông ý răng cách xếp đặt của 
Bộ Giáo Luật Piô-Bênêdictô không thể được giữ nguyên 
vẹn trong Bộ Giáo Luật mới. 

Trong phiên họp thứ ba của các Đức Hông Y thành viên 
vào ngày 28-5-1968, về căn bản, các ngài đã châp thuận các 
đê mục nghiên cứu đã được tạm thời sắp xếp trước đây, sẽ 
được xếp lại theo thứ tự mới: “Về sự sắp xếp Bộ Luật theo 
phương pháp”, “Vè những quy tắc tông quát”, “Về hàng 
giáo phẩm”, “Về các tô chức hướng tới sự hoàn thiện”, 
“Vè giáo dân”, “Vè thê nhân và pháp nhân nói chung”, 
“Về hôn nhân”, “Về các bí tích, trừ hôn nhân”, “Vè huân 
quyên Giáo Hội”, “Về quyên tài sản của Giáo Hội”, “Về tô 
tung”, “Vê hình luật”. 

Nội dung dë mục “Về thể nhân và pháp nhân” (đó là 
danh xưng từ đây) được cho kết hợp với quyền “Vè những 
quy tắc tông quát” Đàng khác, thật là thích hợp nên đặt 
thành một mục “Vệ nơi chôn, vê thời gian thánh cũng như 
việc phụng tự”. Vì tính cách bao trùm rộng hơn, mây mục 


40 


khác cũng được đôi tên: mục “Về giáo dân” được đôi là 
“Vè quyên lợi các tín hữu và vê các hiệp hội cũng như về 
giáo dân”; mục “Về các tu sĩ” được đôi là “Về các tô chức 
hướng tới sự hoàn thiện” và sau cùng là “Về các tô chức 
đời sông thánh hiên qua việc tuyên giữ các lời khuyên Phúc 
Am" 

Về cách thức làm việc duyệt lại trong hơn 16 năm qua, 
nên nhắc lại những điểm chính yếu - các cô vẫn của mỗi 
nhóm đã tận tâm tận lực thể hiện một công việc thật tốt đẹp, 
chỉ nhằm đến công ích của Giáo Hội, hoặc trong việc soạn 
thảo các kiến nghị về các phân lược đô riêng của nhóm, 
hoặc trong các thảo luận suốt các phiên họp ở Rôma theo 
thời biêu, hoặc trong việc xem xét các lưu ý, nguyện vọng, 
ý kiên gửi đên Uỷ ban về chính lược đô. 

Cách tiên hành công việc như sau - một lược đô dựa 
trên giáo luật hiện hành được trao cho mỗi cô vẫn trong 
một nhóm nghiên cứu từ tám dën mười bốn vị, để duyệt 
lại. Sau khi nghiên cứu vân đê, mỗi vị viết ý kiến gửi đến 
văn phòng Uỷ ban, và bản sao gửi đến thuyết trình viên, 
và nêu có thì giờ, thì gửi đến mọi thành viên nhóm nghiên 
cứu. Trong các phiên họp tại Rôma theo lịch trình làm việc, 


41 


các cô vân quy tụ lại và sau khi thuyết trình viên trình bày, 
tât cả các thắc mặc, các ý kiên được cân nhắc kỹ lưỡng cho 
đến khi bản văn Bộ Luật từng phân được bỏ phiếu chấp 
thuận và soạn thành sơ đô. Trong phiên họp, thuyết trình 
viên được một thư ký phụ giúp. 

Số các phiên họp của mỗi nhóm nhiêu ít tùy sự việc cụ 
thể, và công việc đã kéo dải nhiêu năm. 

Trong thời gian tiếp theo, có nhiêu nhóm hỗn hợp đã 
được thành lập, mục đích để các cô vân các nhóm khác 
nhau cùng thảo luận vê các luận chứng trực tiếp liên hệ đến 
nhiêu nhóm, và cân phải được ý kiến chung chấp thuận. 

Sau khi một vài phác thảo lược đô nào đó được nhóm 
nghiên cứu hoàn thành, thì xin Đức Thánh Cha ban các chỉ 
dẫn cụ thể đề tiếp tục công việc; đường lỗi tiếp tục theo các 
quy tắc sau đây. 

Các lược đồ cùng với bản giải thích được trình lên Đức 
Thánh Cha, ngài sẽ quyết định xem có cân tô chức hỏi ý 
kiến chung hay không. Sau khi được phép tô chức hỏi ý 
kiên chung, các lược đồ được in và om đi xin ý kiên các 
Giám Mục và các cơ quan tư vân khác (đó là các Bộ của 


Giáo Triêu Rôma, các đại học và phân khoa giáo sĩ, liên 


42 


hiệp các Bê Trên tông quyên) dë các cơ quan ấy cho ý kiên 
sau thời gian vừa đủ đã ân định trước, nhưng không bao 
giờ dưới sáu tháng. Các lược đô cũng được gửi đến các 
Hồng Y thành viên Uỷ ban, dë các ngài cho nhận xét tổng 
quát hay chi tiết về giai đoạn này của công Việc. 

Đây là thứ tự các lược đô đã được om đi đề tham khảo y 
kiên: năm 1972; ““Thủ tục hành chính tô tụng”; năm 1973: 
“Vệ chế tài trong Giáo Hội”; năm 1975: “Về các bí tích”; 
năm 1976: “Vè cách bênh vực quyên lợi hay về các án vụ”; 
năm 1977: “Về các tô chức đời sông thánh hiến qua việc 
tuyên giữ các lời khuyên Phúc Âm”; “Vè các quy tặc tông 
quát”; “Vè Dân Thiên Chúa”; “Về quyên giáo huân của 
Giáo Hội”; “Vè nơi chỗn và thời gian thánh cũng như về 
việc phụng tự”; “Vệ quyên tài sản của Giáo Hội”. 

Không thê nghi ngò răng việc duyệt lại Bộ Giáo Luật 
đã không thể thành hình đúng mức nêu không có sự cộng 
tác quý báu liên li qua vô số những nhận xét có giá trị, nhất 
là trên phương diện mục vụ do các Giám Mục và các Hội 
Đông Giám Mục gửi đến Uy ban. Thực ra, các Giám Mục 
đã gửi đến rât nhiêu nhận xét, hoặc chung về các lược đô, 
hoặc riêng về từng khoản luật. 


43 


Đàng khác, cũng thật là hữu ích các nhận xét dựa trên 
kinh nghiệm quản trỊ trung ương của các Thánh Bộ, các tòa 
án, các cơ quan của Giáo Triêu Rôma, các đề nghị và gợi ý 
có tính cách khoa học và chuyên môn của các đại học, các 
phân khoa giáo sĩ liên quan dën nhiêu trường phái và nhiêu 
lỗi suy tư. 

Nghiên cứu, xem xét và thảo luận tập đoàn về tât cả 
những nhận xét chung và riêng gửi đến Uỷ ban, là một công 
việc thật bao la nặng nê kéo dài suốt 7 năm. Văn phòng thư 
ký Uỷ ban hết sức lưu tâm đề các nhận xét, đê nghị, gợi ý 
được sắp xếp trật tự và đặt thành từng chủ đê, gửi đến các 
cô vân đề được xem xét can thận, rôi được nghị luận trong 
các phiên họp chung của 10 nhóm nghiên cứu. 

Không một nhận xét nào mà không được chú tâm cân 
nhắc hết sức cân thận. Cũng thế, các nhận xét mâu thuẫn 
nhau (không phải là ít), không những được cân nhắc vì 
thế giá xã hội học (nghĩa là theo số các cơ quan tư vân 
và sô người để nghị), mà nhất là vì giá trị giáo lý và mục 
vụ, và vì tính cách phù hợp với giáo lý và các quy tắc áp 
dụng của Công Đông Vatican II cũng như với quyên giáo 
huấn; còn đôi với những ei liên quan đến lĩnh vực thuân 


44 


túy chuyên môn và khoa học, tính chât phù hợp tất yêu với 
hệ thông giáo luật cũng được xem xét. Hơn nữa, mỗi khi 
có nghi ngờ hay một vẫn nạn quan trọng nồi lên thì lại xin 
ý kiên của các Hồng Y thành viên của Uỷ ban họp trong 
một phiên họp toàn thê. Còn trong các trường hợp khác, 
tùy theo đê mục tranh luận mà hỏi Thánh Bộ Đức Tin hoặc 
các Bộ khác của Giáo Triều Rôma. Sau cùng, nhiêu sửa 
đồi hay thay thế trong các khoản của các lược đô trước, đã 
được đặt để theo yêu câu hay gợi ý của các Giám Mục và 
các cơ quan tư vân khác, cho nên nhiêu lược đô đã được 
hoàn toàn đối mới hay sửa chữa. 

Duyệt lại mọi lược đồ xong, văn phòng thư ký Uỷ ban 
và các cô vân lại miệt mài bắt tay vào công việc nặng nhọc 
sau cùng. Đó là phôi trí tât cả các lược đô lại với nhau, bảo 
đảm sử dụng thuật ngữ đông nhất, cách riêng vê phương 
điện chuyên luật, về cách biên thảo các khoản luật cô đọng, 
và sau cùng, quyết định dứt khoát về một bố cục có hệ 
thống, để tất cả và từng lược đô do các nhóm khác nhau 
biên soạn, trở nên Bộ Luật duy nhât hoàn toàn ăn khớp với 
nhau. 

Như tự hình thành từ một công việc dân dân chín muôi, 


45 


cách xếp đặt có hệ thông mới này đáp ứng được hai đòi 
hỏi, một là trung thành với những nguyên tặc tông quát do 
nhóm trung ương ân định từ đâu; hai là thực dụng, nên Bộ 
Giáo Luật mới có thê dễ sử dụng không những đối với các 
nhà thông thạo, mà cả đôi với các mục tử, hơn nữa đôi với 
cả các tín hữu. 

Như vậy, Bộ Giáo Luật mới gôm bảy quyền với tiêu 
đê: Về những quy tắc tông quát, Vè Dân Thiên Chúa, Về 
nhiệm vụ giáo huân của Giáo Hội, Về nhiệm vụ thánh hóa 
của Giáo Hội, Về tài sản vật chất của Giáo Hội, Vè chê tài 
trong Giáo Hội, Vè tô tụng. Mặc dù tiêu đề khác nhau của 
Bộ Luật cũ và Bộ Luật mới đã cho thây sự khác biệt oa 
hai hệ thông luật, nhưng nêu xét dën các phân, các phân 
đoạn, các tiêu đê, các chỉ dẫn thì tính cách mới mẻ trong hệ 
thông xếp đặt càng tỏ rõ hơn. Nhưng chắc chăn răng cách 
xếp đặt mới thì hơn cách xếp đặt cũ, không những vì cách 
xếp đặt mới đáp ứng với nội dung và bản chất của giáo 
luật hơn, mà điêu quan trọng nhất là vì cách xếp đặt này 
ăn khớp với Giáo hội học của Công Đông Vatican II hơn, 
cũng như với các nguyên tắc của Công Đông đã được đề 
xuất từ lúc khởi đầu công cuộc duyệt lại này. 


46 


Ngày 29-6-1980, lễ trọng kính các thánh Tông đô Phêrô 
và Phaolô, lược đô toàn Bộ Giáo Luật đã được in và trình 
lên Đức Giáo Hoàng, ngài truyền gửi đến từng vị Hông Y 
thành viên của Uỷ ban dë xem xét và cho ý kiên chung cục. 

Đề biểu lộ rõ ràng hơn sự tham gia của toàn thể Giáo 
Hội trong giai đoạn cuối cùng của công việc, Đức Giáo 
Hoàng đã quyết định đặt thêm các thành viên mới cho Uỷ 
ban, các Hồng Y và cả các Giám Mục được lựa chọn từ 
trong toàn thể Giáo Hội theo dë nghị của các Hội Đông 
Giám Mục hay các liên hiệp Hội Đông Giám Mục, và như 
vậy lân này được bô sung đến 74 thành viên. 

Đâu năm 1981, các vị này đã gửi một số lớn nhận xét về 
văn phòng thư ký Uỷ ban, và nhờ sự hợp tác nhiệt tình của 
các cô vân đặc biệt thông thạo trong từng ngành chuyên 
môn, các nhận xét ây đã được trinh duyệt, nghiên cứu và 
thảo luận chung. Bản tổng hợp tất cả các nhận xét, cùng 
với các giải đáp do văn phòng thư ký và các cô vẫn gửi dën 
đêu được chuyền đến các thành viên Uỷ ban vào tháng 8 
năm 1981. 

Theo lệnh Đức Giáo Hoàng triệu tập đề thảo luận và bỏ 
phiếu về bản văn Bộ Giáo Luật mới, một đại hội đã họp từ 


47 


20 đến 28-10-1981 trong đại sảnh Thượng Hội Đông Giám 
Mục, và đại hội đặc biệt thảo luận không những về 6 vân 
đề lớn quan trọng hơn, mà còn về các vẫn đề khác, theo 
yêu câu của ít là 10 vị Hông Y. 

Sau phiên đại nghị này, một nghi vẫn được đặt ra là các 
Nghị Phụ có hài lòng về lược đô của Bộ Giáo Luật vừa 
được xem xét trong đại nghi với các tu chính đã được thêm 
vào, dĩ nhiên với những sửa đôi theo đa số trong đại nghị 
và những chú ý đã được nêu lên, và cũng hiểu ngâm răng 
cách hành văn và La ngữ phải được chỉnh lại (công việc 
này được trao cho chủ tịch và văn phòng thư ký), và các v1 
ây có cho răng lược đô này đáng được trình lên Đức Thánh 
Cha sớm hết sức đề ngài công bô thành Luật tùy lúc và tùy 
cách ngài cho là xứng hợp không? Tât cả các Nghị Phụ 
nhất trí trả lời đồng ý. 

Toàn thê văn bản Bộ Luật được sửa chữa và chấp thuận, 
với các khoản lược đô Luật cơ bản của Giáo Hội được 
thêm vào vì tính chât thích hợp, và cũng được gọt giũa về 
phương diện La ngữ, sau cùng được 1n lại và trình lên Đức 
Giáo Hoàng ngày 22-4-1982. 

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của một ít chuyên gia, và sau 


48 


khi nghe vị quyên chủ tịch Uỷ ban giáo hoàng duyệt Bộ 
Giáo Luật trình bày, Đức Giáo Hoàng đã đích thân xem 
xét lại tât cả lược đô sau củng này, và sau khi cân thận cân 
nhắc mọi điêu, ngài đã ân định Bộ Giáo Luật mới sẽ được 
công bô vào ngày 25-1-1983, tức là ngày kỷ niệm lân đâu 
tiên Đức Gioan XXIII loan báo dự án duyệt lại giáo luật. 

Vì Uỷ ban giáo hoàng được thành lập cho công việc này 
đã hoàn thành tôt đẹp công việc đã được trao phó sau gân 
20 năm làm việc cam go, nên các chủ chăn và Kitô hữu có 
săn được Bộ Giáo Luật mới đơn sơ, rõ ràng, thanh nhã và 
không thiếu tính cách luật học; hơn nữa, vì không xa đức 
bác ái, công minh, nhân bản, lại được thâm nhuân tinh thân 
Kitô giáo chân chính, nên Bộ Luật này thích ứng được với 
bản chât ngoại tại và nội tại Thiên Chúa ban cho Giáo Hội, 
và một trật đáp ứng được các hoàn cảnh và nhu câu của 
Giáo Hội trong thê giới hôm nay. 

Nêu vì những thay đổi quá mau lẹ của xã hội trân thế 
ngày nay, một sô sự việc ngay trong thời gian duyệt luật đã 
trở nên ít thích hợp và cần duyệt lại nữa, thì Giáo Hội cũng 
có đủ năng lực, không thua kém các thê kỷ qua, đề lại chọn 
được con đường canh tân luật sông của mình. 


49 


Giờ đây không còn được phép không biết luật nữa; các 
mục tử có được những quy luật chắc chăn để điêu hành 
đúng dän công việc mục vụ; từ nay mỗi người có đủ cách 
thê đề nhận biết quyên lợi và nhiệm vụ riêng mình, và cái 
lỗi làm theo ngẫu hứng đã được bít lại; những lạm dụng 
xâm nhập vào đời sông ký luật Giáo Hội vì thiêu luật, có 
thể dễ dàng được tây trừ và ngăn chặn; và sau cùng, tất cả 
các việc tông đô đã được thiết lập hay khởi sự, chắc chăn 
có được chỗ dựa để tiến triển và bành trướng, vì một trật 
tự pháp quy lành mạnh là tuyệt đôi cân thiết dë cộng đoàn 
Giáo Hội cường thịnh, thăng tiễn và triển nở. 

Xin Thiên Chúa vô cùng lân ái phù trì, nhờ rât thánh 
Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, và Bạn trăm năm của Ngài 
là thánh Giuse, quan thây Giáo Hội, cùng thánh Phêrô và 


thánh Phaolô câu thay nguyện giúp. 


QUYÊN I NHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


OUNEN! 
NHỮNG QUY TÁC TÓNG QUÁT 

Điều 1 

Các điêu của Bộ Luật này chỉ chi phối Giáo Hội Latinh 
mà thôi. 

Điều 2 

Nói chung, Bộ Luật này không ân định những nghi thức 
phải tuân giữ trong các buổi cử hành phụng vụ, cho nên 
vån buộc phải tuân giữ những luật phụng vụ hiện đang còn 
hiệu lực, trừ khi có luật nào trong những luật đó trái ngược 
với các điêu của Bộ Luật này. 

Điều 3 

Các điều của Bộ Luật này không bãi bỏ và không sửa 
đối các hiệp ước mà Tông Tòa đã ký với các quốc gia hoặc 
xã hội chính trị khác; do đó, các hiệp ước này vẫn có hiệu 
lực y như bây giờ, bât kế các quy định trái ngược của Bộ 


Luật nảy. 


Điều 4 

Những quyên lợi thủ đắc cũng như những đặc ân do 
Tông Tòa ban cho các thể nhân hoặc pháp nhân từ trước 
đến nay đang còn hiệu lực và không bị thu hôi, thì vẫn còn 
giá tri, nêu không bi các điều của Bộ Luật này thu hôi cách 
minh nhiên. 

Điều 5 

$1. Các tục lệ phô quát hay các tục lệ địa phương hiện 
đang còn hiệu lực mà lại trải ngược với những quy định 
của các điều này, và bị chính các điều của Bộ Luật này 
bác bỏ, thì bị hủy bỏ hoàn toàn và không được phép phục 
hôi lại; các tục lệ trái ngược khác cũng được coi là bị hủy 
bỏ, trừ khi Bộ Luật đã minh nhiên dự liệu cách khác, tuy 
nhiên, các tục lệ đã có từ trăm năm hay từ lâu đời có thể 
được châm chước nếu, theo sự phán đoán của Đâng Bản 
Quyên sau khi đã xem xét những hoàn cảnh địa phương và 
con người, không thê bị hủy bỏ. 

$2. Các tục lệ phố quát hay các tục lệ địa phương ngoại 


luật hiện đang còn hiệu lực, thì được duy trì. 


Điều 6 l We 
$1. Từ khi có hiệu lực, Bộ Luật này bãi bỏ: 
1° bộ Giáo Luật ban hành năm 1917; 
2° những luật phố quát hoặc những luật địa phương 
khác ngược với các quy định của Bộ Luật này, trừ 
khi có một quy định minh nhiên khác liên quan đến 
những luật địa phương: 
3° tât cả mọi luật hình sự phô quát hay luật hình sự địa 
phương do Tông Tòa ban hành, trừ những luật được 
Bộ Luật này ot lại; 
4° những luật phố quát khác vê kỷ luật có liên quan 
đến một vân đề đã được Bộ Luật này cải tô hoàn toàn. 
$2. Cũng phải dựa vào truyện thông của giáo luật để 
giải thích những điêu của Bộ Luật này trong mức độ những 


điều này lập lại luật cũ. 
ĐÈ MỤC I 
LUẬT GIÁO HỘI 
Điều 7 
Luật được thiết lập khi được ban hành. 


Điều 8 l " 

$1. Những luật phố quát của Giáo Hội được ban hành 
băng việc công bô trên báo Acta Apostolicae Sedis, trừ khi 
có một hình thức ban hành khác được quy định cho những 
trường hợp đặc thủ, và những luật này chỉ có hiệu lực sau 
ba tháng, kế từ ngày được ghi trong số báo Acta, trừ khi 
những luật này buộc tức khăc do bản chất của sự việc, hay 
chính luật đã minh nhiên ân định cách đặc biệt một thời 
hạn ngắn hơn hay dài hơn. 

$2. Những luật địa phương được công bô theo thê thức 
do nhà lập pháp xác định và bắt đầu buộc sau một tháng, 
kê từ ngày được ban hành, nêu chính luật đó không ân định 
một thời hạn nào cả. 

Điều 9 

Các luật nhằm tương lai, chứ không nhắm quá khứ, trừ 
khi luật đã dự liệu đích danh về những việc quá khứ. 

Điều 10 

Chỉ những luật nào minh nhiên ân định rằng một hành 
vi không có hiệu lực hoặc một người không có khả năng, 


thì mới được xem là luật bãi hiệu hoặc luật bãi năng. 


Điều 11 l " 

Những người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo 
hay những người đã được được nhận vào Giáo Hội Công 
giáo và là những người đã sử dụng đủ trí khôn và, nêu luật 
không minh nhiên dự liệu cách khác, đã được bảy tuôi trọn, 
buộc phải giữ những luật thuân túy Giáo Hội. 

Điều 12 

$1. Những luật phố quát buộc tất cả những người mà 
luật nhằm đến trong bất cứ lãnh thô nào. 

$2. Tuy nhiên, tât cả những người hiện đang cư ngụ 
trong một lãnh thô mà các luật phô quát không có hiệu lực, 
thi họ không buộc phải o những luật đó. 

$3. Các luật được thiết lập cho một lãnh thô đặc thù thì 
buộc những người mà luật nhăm đến, và là những người có 
cư sở hay bán cư sở đông thời hiện đang cư ngụ ở đó, miễn 
là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 13. 

Điều 13 

ol Các luật địa phương không được suy đoán là luật 
ong nhân nhưng là luật ong thô, trừ khi đã rõ cách khác. 


$2. Các lữ khách không buộc phải g1ữ: 


53 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


1° những luật địa phương của lãnh thô họ, bao lâu họ 
còn văng mặt, trừ khi việc vi phạm luật ây gây thiệt 
hại cho lãnh thô họ, hoặc vì những luật ấy là luật 
tòng nhân; 
2° các luật của lãnh thô họ đang cư ngụ, ngoại trừ 
những luật về trật tự công cộng, hoặc những luật xác 
định những thề thức của hành vi pháp lý, hoặc những 
luật liên can dën bât động sản trong lãnh thô đó. §3. 
Những người không có cư sở buộc phải tuân ot cả 
những luật phố quát và những luật địa phương hiện 
đang có hiệu lực tại nơi họ cư ngụ. 
Điều 14 
Trong trường hợp hô nghi về pháp luật, luật không buộc, 
kế cả những luật bãi hiệu hay bãi năng: trong trường hợp 
hô nghi về sự kiện, thì các Đẳng Bản Quyên có thê chuẩn 
những luật đó, với điều kiện, nêu là một sự miễn chuẩn 
được dành riêng, nhà chức trách chuẩn ngăn trở dành riêng 
vẫn thường ban phép chuẩn này. 
Điều 15 


$1. Sự không biết hay sự lâm lẫn về những luật bãi hiệu 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


hay bãi năng không làm cho những luật này mất hiệu lực, 
trừ khi luật đã minh nhiên ân định cách khác. 

$2. Sự không biết hay sự lâm lẫn về luật hoặc về hình 
phạt, Về sự kiện của riêng mình hoặc về sự kiện hiên nhiên 
của người khác, đêu không được suy đoán; sự không biết 
hay sự lâm lẫn về sự kiện không hiên nhiên của người khác 
thì được suy đoán cho dën khi có chứng cớ ngược lại. 

Điều 16 

ol Người giải thích luật cách chính thức là nhà lập 
pháp, cũng như người được vị này ủy quyên giải thích luật 
cách chính thức. 

$2. Sự giải thích chính thức được thực hiện theo thê thức 
luật, thì có cùng hiệu lực như chính luật và phải được ban 
hành; nếu chỉ tuyên bô là ý nghĩa ngôn từ của luật tự nó đã 
chính xác rôi, thì sự giải thích chính thức có hiệu lực hôi 
tô; nêu giói hạn hay nói rộng luật hoặc vạch rõ một luật hô 
nghi, thì sự giải thích chính thức không có hiệu lực hôi tố. 

$3. Tuy nhiên, sự giải thích theo thê thức của một bản 
án tại tòa hay theo thê thức của một văn kiện hành chính 


trong một vân dë riêng biệt, thì không có hiệu lực pháp lý, 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


và sự giải thích này chỉ ràng buộc những người nào và chỉ 
liên quan đến những vân đê nào mà luật nhắm tới. 

Điều 17 

Luật Giáo Hội phải được hiểu theo nghĩa đen của từ 
ngữ trong bản văn và trong mạch văn; nêu còn hô nghi và 
tôi nghĩa thì phải nại đến những chỗ tương tự, nếu có, đến 
mục đích và những hoàn cảnh của luật cũng như đến ý định 
của nhà lập pháp. 

Điều 18 

Những luật ân định một hình phạt hay hạn chế tự do sử 
dụng các quyên lợi hoặc hàm chứa một điêu ngoại lệ, thì 
phải được giải thích theo nghĩa hẹp. 

Điều 19 

Trong một trường hợp đã được xác định, nêu không có 
quy định minh nhiên của luật phố quát hay của luật địa 
phương hoặc nêu không có tục lệ, thì sự việc phải được 
giải quyết theo những luật đã được ban hành trong những 
trường hợp tương tự, theo những nguyên tắc tổng quát của 
luật đã được áp dụng với sự hợp tỉnh hợp lý của giáo luật, 


theo án lệ và cách thực hành của Giáo Triêu Rôma, theo ý 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


kiên chung và kiên định của các học giả, trừ khi đó là vụ 
án hình sự. 

Điều 20 

Luật sau bãi bỏ hoặc sửa đối luật trước, nêu luật sau 
minh nhiên quy định như vậy, hoặc trực tiếp nguọc VỚI 
luật trước, hoặc đã sắp xếp lại toàn bộ nội dung luật trước. 
Nhưng luật phô quát không sửa đối luật địa phương hay 
luật đặc biệt, trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. 

Điều 21 

Trong trường hợp hô nghi, không được suy đoán là luật 
trước đã bị thu hôi, nhưng các luật sau phải được liên kết 
và phải được dung hòa với các luật trước bao nhiêu có thê. 

Điều 22 

Những luật dân sự được luật Giáo Hội dẫn chiêu phải 
được tuân g1ữ trong giáo luật với củng những hiệu lực pháp 
lý, trong mức độ những luật đó không trái với luật Thiên 


Chúa, và nêu giáo luật không dự liệu cách khác. 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


ĐÈ MỤC 2 
TỤC LỆ 

Điều 23 

Một tục lệ do một cộng đoàn tín hữu du nhập có hiệu 
lực pháp lý khi được nhà lập pháp chuẩn nhận, chiêu theo 
quy tắc của các điêu khoản sau đây. 

Điều 24 

$1. Không một tục lệ nào trái ngược với luật Thiên Chúa 
lại có thê có hiệu lực pháp lý. 

$2. Cũng không có tục lệ nào trải ngược hoặc ngoài 
giáo luật có thể có hiệu lực pháp lý, trừ khi tục lệ này hợp 
lý; nhưng một tục lệ nào đó đã bị luật minh nhiên bác bỏ 
thi không còn hợp lý. 

Điều 25 

Không một tục lệ nào có hiệu lực pháp lý, trừ khi được 
tuân giữ do một cộng đoàn có khả năng ít là tiếp nhận một 
luật với ý định du nhập một luật. 

Điều 26 

Trừ khi có sự chuẩn nhận đặc biệt của nhà lập pháp có 


thâm quyên, một tục lệ trái ngược với giáo luật đang có 


60 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


hiệu lực hoặc ngoài giáo luật, chỉ có hiệu lực pháp lý, khi 
được tuân giữ một cách hợp pháp và liên tục suốt ba mươi 
năm trọn; chỉ tục lệ nào đã có hàng trăm năm hoặc đã lâu 
đời mới có thê chiêm ưu thê hơn một điêu luật hàm chứa 
một điêu khoản câm các tục lệ mới. 

Điều 27 

Tục lệ là cách giải thích tốt nhất của luật. 

Điều 28 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 5, một 
tục lệ hoặc một luật trải ngược thu hôi tục lệ trái Được 
hoặc ngoại luật. Nhưng nêu luật không minh nhiên nhặc 
tới, thì luật không thu hôi những tục lệ đã có hàng trăm 


năm hoặc đã lâu đời và luật phô quát không thu hồi các tục 


lệ địa phương. 
ĐÈ MỤC 3 
NHỮNG SẮC LUAT VÀ NHỮNG HUAN THỊ 
Điều 29 


Qua những săc luật, nhà lập pháp có thâm quyên ban 
hành những quy định chung cho một cộng đoàn có khả 


năng tiếp nhận luật; những sắc luật thực sự là những luật 


61 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


và được chi phôi bởi những quy định của các điều liên 
quan đến luật. 

Điều 30 

Người nào chỉ có quyên hành pháp mà thôi thì không 
thê ban hành sắc luật được nói đến ở điều 29, trừ khi trong 
những trường hợp đặc biệt, họ được nhà lập pháp có thâm 
quyên minh nhiên ban cho quyên này chiêu theo luật, khi 
đó họ phải tuân giữ những điêu kiện đã được ân định trong 
văn bản ban nhượng. 

Điều 31 

$1. Trong giới hạn thâm quyên của mình, những người 
có quyên hành pháp có thê ban hành những sắc luật chấp 
hành, tức là những săc luật ân định chính xác hơn những 
thể thức phải giữ khi áp dụng luật hoặc thúc bách việc tuân 
git luật. 

$2. Về việc ban hành và về thời hạn đề các sắc luật bắt 
đâu có hiệu lực được nói đến ở §1, thì phải tuân giữ những 
quy định của điêu 8. 

Điều 32 

Những sắc luật chấp hành ấn định cách thức áp dụng 


62 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


hay thúc bách việc tuân g1ữ luật thì buộc những người nào 
phải giữ những luật ấy. 

Điều 33 

$1. Những sắc luật chấp hành, ngay cả khi được in trong 
các kim chỉ nam hay trong bất cứ một tài liệu nào khác, thì 
không sửa đôi luật, và những quy định nào của những sắc 
luật đó trái với luật thì sẽ không có hiệu lực. 

$2. Những sắc luật chấp hành ấy hết hiệu lực khi nhà 
chức trách có thâm quyên đã minh nhiên hay mặc nhiên 
thu hôi, và khi luật vì đó mà các sắc luật được ban bô để 
quy định việc chấp hành không còn nữa; nhưng các sắc 
luật không hết hiệu lực khi người ban hành đã hết quyên, 
trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu ngược lại. 

Điều 34 

$1. Những huấn thị minh giải các quy định của luật, 
triển khai và ân định những phương cách phải giữ khi thi 
hành những quy định này, thì được ban hành cho những 
người có nhiệm vụ lo cho luật được chấp hành và buộc họ 
phải giữ khi châp hành. Trong giới hạn thâm quyên của 
mình, những người nào có quyên hành pháp mới ban hành 


các huân thị này cách hợp pháp. 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 
7 


$2. Những quy định trong các huân thị đó không sửa 
đổi luật và nếu không thể dung hòa được với những quy 
định của luật, thì không có hiệu lực. 

$3. Những huấn thị hết hiệu lực không những do sự thu 
hôi minh nhiên hoặc mặc nhiên của nhà chức trách có thâm 
quyên ban hành huấn thị hoặc của nhà chức trách cấp trên, 
mà còn do sự châm dứt của luật vì đó mà các huấn thị được 


ban bô đề minh giải luật hoặc truyện thi hành luật. 


ĐÈ MỤC 4 
CÁC HÀNH VI HÀNH CHÍNH RIÊNG BIET 


CHƯƠNG 1 
NHỮNG QUY TÁC CHUNG 

Điều 35 

Một hành vi hành chính riêng biệt dù là một sắc lệnh, 
một mệnh lệnh, hay là một phúc chiếu, có thê được người 
có quyên hành pháp ban hành, trong giới hạn thâm quyên 
của mình, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 
76 §]. 


Điều 36 l ep 

$1. Một văn kiện hành chính phải được hiểu theo nghĩa 
đen của từ ngữ và theo ngôn ngữ thường dùng; trong trường 
hợp hô nghi, những văn kiện hành chính liên quan dën tranh 
tung, ngăm đe hay tuyên kết một hình phạt, hạn chế quyên 
lợi của cá nhân, xâm phạm quyên thủ đặc của người khác 
hoặc ngược với một luật có lợi cho tư nhân, thi phải được 
giải thích theo nghĩa hẹp; còn những hành vi hành chính 
khác phải được giải thích theo nghĩa rộng. 

$2. Một hành vi hành chính không được nới rộng sang 
những trường hợp khác ngoài các trường hợp đã được nêu 
ra. 

Điều 37 

Một hành vi hành chính liên quan dën tòa ngoài phải 
được ghi trong văn bản; cũng vậy, nêu hành vi hành chính 
được ban hành theo hình thức ủy thác, thì lệnh thi hành 
cũng phải được ghi lại trong văn bản. 

Điều 38 

Một hành vi hành chính, dù là một phúc chiếu được ban 


dưới hình thức Tự sắc, cũng vô hiệu nêu xâm phạm dën 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


một quyên lợi thủ đắc hoặc ngược với một luật hay một 
tục lệ đã được chuẩn nhận, trừ khi nhà chức trách có thâm 
quyên đã minh nhiên thêm một điêu khoản sửa đôi lại. 

Điều 39 

Các điều kiện trong một văn kiện hành chính chỉ được 
xem là chi phôi sự hữu hiệu khi được diễn tả bằng những 
liên từ: nêu, trừ khi, miễn là. 

Điều 40 

Người phải chấp hành một hành vi hành chính sẽ không 
thi hành nhiệm vụ của mình cách hữu hiệu trước khi nhận 
được văn thư và trước khi kiểm chứng tính xác thực và sự 
toàn vẹn của văn thư. trừ khi nhà chức trách đưa ra hành 
vi hành chính đó đã thông báo trước cho đương sự biết nội 
dung của văn thư. 

Điều 41 

Người nào phải chấp hành một hành vi hành chính mà 
chỉ được ủy thác nguyên việc thi hành, thì không thê từ chỗi 
thực hiện hành vi đó trừ khi thây rõ là hành vi ây vô giá trị 
hoặc không thê châp nhận được vì một lý do quan trọng 


khác, hoặc những điều kiện được đặt ra trong hành vi hành 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


chính không thê thực hiện được; tuy nhiên, nêu việc thực 
hiện hành vi hành chính xem ra không thích hợp do hoàn 
cảnh con người hay địa phương, thì đương sự phải đình 
hoãn việc thị hành; trong những trường hợp này, đương sự 
phải thông báo ngay cho nhà chức trách đã đưa ra hành vi 
đó. 

Điều 42 

Người chấp hành một hành vi hành chính phải tiên hành 
chiếu theo quy tắc của sự ủy nhiệm; nhưng việc thi hành ây 
sẽ vô hiệu, nêu người ây không hoàn thành các điêu kiện 
thiết yêu được đặt ra trong văn thư và nêu không tuân giữ 
những thê thức căn bản của thủ tục. 

Điều 43 

Tùy theo sự phán đoán thận trọng của mình, người chấp 
hành một hành vi hành chính có thê cử người khác thay thé 
mình, nêu việc thay thế đã không bị câm hoặc nêu đương sự 
đã không được chọn do phầm cách cá nhân hoặc nêu nguòi 
thay thế đã không được chỉ định trước; tuy nhiên trong 
những trường hợp này, người thi hành vẫn được phép ủy 


thác cho một người khác thực hiện những việc chuẩn bị. 


SE E 

Người kế nhiệm người châp hành hành vi hành chính 
cũng có thể thực hiện hành vi đó, trừ trường hợp người 
chấp hành đã được chọn vì phâm cách cá nhân. 

Điêu 45 

Nêu đã phạm sai lâm nào đó trong khi thực hiện hành 
vi hành chính, người chấp hành vẫn được phép thực hiện 
lại hành vi đó. 

Điều 46 

Hành vi hành chính không châm dứt khi người ban câp 
hết quyên, trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. 

Điều 47 

Việc thu hôi một hành vi hành chính do một hành vi 
hành chính khác của nhà chức trách có thâm quyên chỉ có 
hiệu lực kê từ khi việc thu hôi được thông báo cách hợp 


pháp cho người mà hành vi hành chính đó được ban cho. 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


CHƯƠNG 2 
NHỮNG NGHỊ ĐỊNH 
VÀ NHỮNG MẸNH LỆNH 

Điều 48 

Nghi định là văn kiện hành chính do nhà chức trách 
hành pháp ban hành chiêu theo quy tắc luật định, nhắm 
đưa ra một quyết định hay một việc dự phòng trong một 
trường hợp đặc biệt; theo bản chất, việc quyết định và việc 
dự phòng này không giả thiết là phải có người yêu câu. 

Điều 49 

Mệnh lệnh là sắc lệnh buộc cách trực tiệp và hợp pháp 
một cá nhân hay nhiêu người nhất định phải làm hoặc bỏ 
một điêu ei, nhất là đề thúc bách họ giữ luật. 

Điều 50 

Trước khi ban hành một nghị định, nhà chức trách phải 
truy tâm các thông tin và chứng cớ cân thiết, và ngần nào 
có thê, phải lắng nghe những người mà quyên lợi của họ 


có thể bị tôn thương. 


Điều 51 l " 

Sắc lệnh phải được ban hành băng văn bản, nêu là một 
quyết định thì phải trình bày các lý do, ít là cách sơ lược. 

Điều 52 

Nghị định chỉ có hiệu lực đôi với sự việc đã được ân 
định và đối với những người đã được nhăm đến; nghi định 
ràng buộc những người này bất kỳ ở đâu, trừ khi đã rõ cách 
khác. 

Điều 53 

Nếu các sắc lệnh trái ngược nhau, thì nghi định có giá 
trị hơn sắc luật trong những điểm được nêu lên cách riêng; 
nếu cả hai sắc lệnh đều là nghị định hay sắc luật, thì sắc 
lệnh sau sửa đôi sắc lệnh trước trong những gì ngược với 
săc lệnh trước. 

Điều 54 

$1. Khi việc áp dụng một nghị định được ủy thác cho 
một người thi hành, thì nghị định có hiệu lực từ khi thi 
hành; nếu không, thì nghị định có hiệu lực từ lúc nhà chức 
trách ban hành nghị định thông báo cho đương sự biết. 

$2. Để có thể thúc bách việc thi hành nghị định, phải 


70 


V QUYỀN INHỮNG QUY TĂC TỔNG QUÁT 


thông báo nghị định băng văn thư hợp pháp chiếu theo quy 
tắc của luật. 

Điều 55 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các điều 37 
và 51, khi có một lý do rât nghiêm trọng ngăn trở việc trao 
văn bản, sắc lệnh vẫn được xem như đã được thông báo, 
nêu đã được đọc cho đương sự nghe trước mặt một công 
chứng viên hay trước mặt hai nhân chứng, sau đó phải lập 
biên bản và tât cả những người hiện diện phải ký tên vào 
đó. 

Điều 56 

Một sắc lệnh được xem như đã được thông báo, nêu 
đương sự đã được triệu tập cách hợp lệ đề nhận hay nghe 
đọc sắc lệnh, nhưng đã không chịu đến hay không chịu ký 
tên, dù không có lý do chính đáng. 

Điều 57 

$1. Mỗi khi luật buộc phải ban hành sắc lệnh hay khi 
đương sự thỉnh câu hoặc thượng câu một cách hợp pháp để 
được một sắc lệnh, thì nhà chức trách có thâm quyên phải 


phúc đáp trong vòng ba tháng kê từ khi nhận được đơn 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


thỉnh câu hay đơn thượng câu, trừ khi luật đã ân định một 
thời hạn khác. 

$2. Hết thời hạn này, nêu sắc lệnh chưa được ban hành 
thì việc trả lời được suy đoán là bị từ chối đối với việc trình 
bày trong đơn thượng câu sau. 

$3. Dù việc trả lời được suy đoán là bị từ chối, nhà chức 
trách có thâm quyên vẫn phải giữ nghĩa vụ ban hành sắc 
lệnh và cả nghĩa vụ bôi thường thiệt hại nêu có, chiêu theo 
quy tắc của điêu 128. 

Điều 58 

$1. Một nghị định hết hiệu lực do sự thu hồi cách hợp 
pháp của nhà chức trách có thâm quyên cũng như do sự 
châm dứt của luật vì đó mà nghị định được ban để thi hành. 

$2. Một mệnh lệnh không được ban hành chính thức 
băng một văn bản sẽ châm dứt do sự mãn nhiệm của nguòi 


đã ban hành mệnh lệnh. 


CHƯƠNG 3 
PHÚC CHIẾU 
Điều 59 
$1. Phúc chiếu là hành vi hành chính do nhà chức trách 


72 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


có thâm quyên hành pháp ban hành bằng văn bản; tự bản 
chât, phúc chiêu ban một đặc ân, một ơn miễn chuẩn hay 
một ân huệ nào khác, theo sự thỉnh câu của một nguòi. 

$2. Những quy định vê phúc chiêu cũng có giá trị đôi 
với việc ban phép hay ban ân huệ băng miệng, trừ khi đã 
rõ cách khác. 

Điều 60 

Tât cả những ai không bị câm cách minh nhiên đều có 
thể xin bât cứ phúc chiếu nào. 

Điều 61 

Trừ khi đã rõ cách khác, có thê xin phúc chiêu cho một 
người khác, ngay cả khi người đó không đông ý, và phúc 
chiêu có hiệu lực cả trước khi người đó châp thuận, miễn 
là vẫn giữ nguyên những điêu khoản trái ngược. 

Điều 62 

Một phúc chiếu không chỉ định người chấp hành thì có 
hiệu lực kê từ lúc ban văn thư, còn những phúc chiếu khác 
có hiệu lực kê từ lúc được chấp hành. 

Điều 63 

$1. Sự än khai hoặc che giấu sự thật sẽ vô hiệu hóa phúc 


13 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


chiếu, nêu trong đơn xin đã không trình bày điêu cân phải 
trình bảy để thành sự, chiếu theo luật, theo cách thức hành 
văn và theo thủ tục giáo luật, trừ khi đó là một phúc chiếu 
ban ân huệ được ban dưới hình thức Tự sắc. 

$2. Sự mạo khai hay khai điều giả dôi cũng vô hiệu hóa 
phúc chiêu, nêu trong sô những lý do được viện dẫn không 
có một lý do nào là đúng sự thực. 

$3. Đôi với những phúc chiêu không có người thi hành, 
thì lý do được viện dẫn phải đúng sự thực kê từ lúc ban 
hành phúc chiếu; còn đôi với những phúc chiêu khác, thì 
kê từ lúc được chấp hành. 

Điều 64 

Miễn là vẫn giữ nguyên quyên của Tòa An Giải đôi với 
tòa trong, một ân huệ đã bị một Bộ của Giáo Triêu Rôma 
khước từ, thì không có Bộ nào khác của cùng Giáo Triệu 
hay không có một nhà chức trách có thâm quyên nào khác 
dưới Đức Giáo Hoàng có thê ban cách hữu hiệu được. nêu 
không có sự chấp thuận của Bộ đã cứu xét đầu tiên. 

Điều 65 


$1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của §§2 và 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


3, không a được xin một Đắng Bản Quyên khác ban cho 
một ân huệ đã bị Đắng Bản Quyên của mình từ chỗi, trừ 
khi họ có đề cập đến việc từ chôi ây; nhưng cho dù việc từ 
chôi đã được dë cập thì Đẳng Bản Quyên khác không nên 
ban ân huệ, trừ khi được Đắng Bản Quyên trước cho biết 
các lý do từ chối. 

$2. Ấn huệ đã bị Tổng Đại Diện hay Đại Diện Giám 
Mục từ chối thì không có Đại Diện nào khác của cùng 
Giám Mục đó có thể ban cách hữu hiệu ân huệ đó, cho dù 
đã biết được các lý do từ chối của vị Đại Diện trước. 

$3. Ấn huệ đã bị Tổng Đại Diện hay Đại Diện Giám 
Mục từ chối, sau đó lại được Giám Mục giáo phận ban mà 
không đề cập đến sự từ chối này, thì vẫn vô hiệu; còn ân 
huệ đã bị Giám Mục giáo phận từ chối thì Tổng Đại Diện 
hay Đại Diện Giám Mục không có quyên ban cách hữu 
hiệu, cho dù có đê cập đến sự từ chối ây, nêu Giám Muc 
không ưng thuận. 

Điều 66 

Phúc chiêu không trở thành vô hiệu vì sự sai lâm về 
danh tính người nhận hay người ban hành phúc chiêu, hoặc 


về nơi cư trú hay về sự việc liên quan, miên là theo phán 


75 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


đoán của Đâng Bản Quyên, không có hô nghi oi về người 
hay vê sự việc. 

Điều 67 

$1. Nêu trong cùng một vân đê mà có hai phúc chiếu 
trái ngược nhau, thì phúc chiêu riêng có giá trị hơn phúc 
chiêu chung trong những điêu có tính cách riêng biệt. 

$2. Nếu cả hai đêu là phúc chiếu riêng hoặc phúc chiêu 
chung, thì phúc chiếu trước có giá trị hơn phúc chiêu sau, 
trừ khi phúc chiêu sau minh nhiên đề cập đến phúc chiêu 
trước, hoặc người được ban phúc chiếu trước đã không sử 
dụng phúc chiếu vì man trá hoặc quá lơ đễnh. 

$3. Nếu hô nghi không biết phúc chiêu có vô hiệu hay 
không, thì phải thỉnh ý người đã ban phúc chiếu. 

Điều 68 

Một phúc chiêu của Tòa Thánh trong đó không nói rõ 
người thi hành, thì chỉ phải trình với Đâng Bản Quyên của 
người nhận phúc chiếu, khi điêu đó được quy định trong 
văn thư, hoặc khi có liên quan đến các việc công, hoặc khi 


phải kiêm chứng các điêu kiện. 


Điều 69 l l 

Phúc chiều nào không quy định thời hạn phải trình, thì 
có thể trình với người thi hành lúc nào tùy ý, miễn là không 
có lừa đảo và man trá. 

Điều 70 

Nêu chính việc ban ân huệ trong phúc chiêu được ủy 
thác cho một người thi hành, thì người này ban ân huệ hoặc 
từ chôi tùy theo lương tâm và sự phán đoán thận trọng của 
mình. 

Điều 71 

Không a bị buộc phải sử dụng một phúc chiêu được 
ban vì ích lợi cá nhân mình, trừ khi bị một nghĩa vụ giáo 
luật buộc sử dụng vì nguyên do nào khác. 

Điều 72 

Những phúc chiêu do Tòa Thánh ban đã hết hạn có thể 
được Giám Mục giáo phận gia hạn một lần khi có một lý 
do chính đáng, nhưng không quá ba tháng. 

Điều 73 

Không một phúc chiêu nào bị thu hôi do một luật trái 
ngược, trừ khi chính luật đó đã dự liệu cách khác. 


T7 


QUYỀN INHỮNG QUY TẮC TÓNG QUÁT 

Điều 74 

Cho dù một người có thề sử dụng ở tòa trong một ân huệ 
được ban băng miệng, thì người ây vẫn phải chứng minh 
ân huệ đó ở tòa ngoài, mỗi khi họ được hỏi cách hợp pháp. 

Điều 75 

Nếu phúc chiêu bao hàm một đặc ân hay một sự miễn 
chuẩn, thì còn phải giữ những quy định của các điêu khoản 


sau đây. 


CHƯƠNG 4 
ĐẶC AN 

Điều 76 

$1. Đặc ân là ân huệ được ban băng một hành vi riêng 
biệt vì lợi ích của một số thể nhân hay pháp nhân nào đó; 
nhà lập pháp cũng như nhà chức trách hành pháp đã được 
nhà lập pháp ủy quyên có thể ban đặc ân. 

$2. Việc chấp hữu đặc ân từ trăm năm hay từ lâu đời 
cho phép Suy đoán là đặc ân đã được ban. 

Điều 77 


Đặc ân phải được giải thích chiêu theo quy tặc của điêu 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


36 §1; nhưng phải luôn giải thích thê nào để những người 
hưởng đặc ân thực sự lãnh nhận được một ân huệ nào đó. 

Điều 78 

$1. Đặc ân được suy đoán là vĩnh viễn, trừ khi có chứng 
có ngược lại. 

$2. Đặc ân tòng nhân, tức là đặc ân găn liên với con 
người, châm dứt khi người ây chết. 

$3. Đặc ân tòng sở châm dứt khi sự vật hay nơi chỗn 
bị hủy hoại hoàn toàn; nhưng đặc ân tòng sở được tái sinh 
nêu nơi ây được phục hôi trong vòng năm mươi năm. 

Điều 79 

Đặc ân châm dứt do sự thu hôi của nhà chức trách có 
thấm quyên chiếu theo quy tắc của điều 47, miễn là vẫn 
giữ nguyên những quy định của điêu 46. 

Điều 80 

$1. Không một đặc ân nào châm dứt do việc từ chối, trừ 
khi nhà chức trách có thâm quyên chấp nhận sự từ chối ây. 

$2. Bât cứ thể nhân nào cũng có thê từ chôi một đặc ân 
được ban vì lợi ích cá nhân minh. 

$3. Các cá nhân không thê từ chối một đặc ân được ban 


79 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


cho pháp nhân, hoặc được ban vì phâm cách của một nơi 
chỗn hay của một sự vật, và chính pháp nhân cũng không 
thê từ chỗi một đặc ân đã được ban cho mình, nếu sự từ 
chôi đó gây thiệt hại cho Giáo Hội hay cho những người 
khác. 

Điều 81 

Đặc ân không châm dứt khi người ban cập hết quyên, 
trừ trường hợp đặc ân được ban với điều khoản “theo sở 
thích của chúng tôi” hay với một điêu khoản khác tương 
đương. 

Điều 82 

Đặc ân nào không tạo gánh nặng cho kẻ khác thì sẽ 
không châm dứt khi không được sử dụng hay khi được sử 
dụng ngược lại; còn đặc ân nào tạo gánh nặng cho kẻ khác 
thì sẽ chấm dứt, nếu thời hiệu hợp pháp xảy đến. 

Điều 83 

$1. Đặc ân châm dứt do mãn hạn hay do hết số trường 
hợp đã dành dë ban đặc ân, miễn là vẫn giữ nguyên những 
quy định của điêu 142 §2. 


$2. Đặc ân cũng châm dứt nêu, theo sự phán đoán của 


S0 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


nhà chức trách có thâm quyên, những hoàn cảnh đã thay 
đôi với thời gian, đến nỗi đặc ân trở thành nguy hại, hoặc 
việc sử dụng đặc ân trở thành bât hợp pháp. 

Điều 84 

Người nào lạm dụng quyên hành do đặc ân ban cho thì 
đáng bị tước bỏ đặc ân ây; vì thể, sau khi đã cảnh cáo nguòi 
hưởng đặc ân mà không có hiệu quả, Đẳng Bản Quyên phải 
tước bỏ đặc ân do chính mình ban bị lạm dụng một cách 
nghiêm trọng: và nếu đặc ân do Tông Tòa ban, thì Đẳng 


Bản Quyên phải thông báo cho Tông Tòa biết. 


CHUƯƠNG 5 
MIỄN CHUAN 

Điều 85 

Miễn chuẩn, hay là sự nói lỏng một luật thuần túy Giáo 
Hội trong một trường hợp đặc biệt, có thê được ban do 
những người có quyên hành pháp, trong giới hạn thâm 
quyên của mình, cũng như do những người minh nhiên 
hay mặc nhiên có quyên miễn chuẩn, hoặc do chính luật, 


hoặc do một sự ủy quyên hợp pháp. 


Điều 86 l We 

Không thể miễn chuẩn những luật ân định những yếu tô 
thiết yêu làm nên các định chê hay các hành vi pháp lý. 

Điều 87 

$1. Mỗi khi xét thây có lợi ích thiêng liêng cho các tín 
hữu, Giám Mục giáo phận có quyên miễn chuẩn cho họ 
khỏi phải o những luật có tính cách kỷ luật, dù là luật 
phô quát hay là luật địa phương, do quyên bính tôi cao 
của Giáo Hội đã ban hành cho lãnh thô hay cho các người 
thuộc quyên mình, nhưng không được miễn chuẩn những 
luật hình sự hoặc tô tụng, cũng như những luật mà việc 
miễn chuân được đặc biệt dành riêng cho Tông Tòa hay 
cho một nhà chức trách khác. 

$2. Nêu khó thượng câu lên Tòa Thánh và đông thời có 
nguy cơ thiệt hại nặng do việc trì hoãn, thì bất cứ Đẳng Bản 
Quyên nào cũng có quyên miễn chuẩn những luật đó, ngay 
cả khi sự miễn chuẩn được dành cho Tòa Thánh, miễn là 
sự miễn chuẩn đó được Tòa Thánh quen ban trong những 
hoàn cảnh như vậy và vẫn giữ nguyên những quy định của 
điêu 291. 


Điều 88 l We 

Đắng Bản Quyên địa phương có quyên miễn chuẩn 
những luật giáo phận, và mỗi khi xét thấy có ích cho tín 
hữu, thì có quyên miễn chuẩn những luật do công đồng 
giáo miên hay công đông giáo tỉnh hoặc do Hội đông Giám 
Mục ban hành. 

Điều 89 

Cha sở và những linh mục khác hoặc những phó tế không 
thê miễn chuẩn một luật phô quát hay một luật địa phương, 
trừ khi quyên đó được minh nhiên ban cho các vị. 

Điều 90 

$1. Không được miễn chuẩn một luật Giáo Hội khi 
không có một lý do chính đảng và hợp lý, sau khi đã cần 
nhắc các hoàn cảnh của trường hợp và Gm quan trọng của 
chính luật được miễn chuẩn; nêu không, sự miễn chuẩn là 
bất hợp pháp và, nêu sự miễn chuẩn đó không được chính 
nhà lập pháp hay cấp trên của người này ban cho, thì còn 
vô hiệu nữa. 

$2. Việc miễn chuẩn vẫn được ban cách hữu hiệu và 


hợp pháp trong trường hợp hô nghi có đủ lý do hay không. 


Điều 91 l " 

Người nào có quyên miễn chuẩn, thì có thể thi hành 
quyên đó ngay cả khi ở ngoài địa hạt của mình, đôi với 
các người thuộc quyên mình, cho dù họ không ở trong địa 
hạt, và đôi với những lữ khách hiện đang ở trong địa hạt, 
nếu không minh nhiên ân định ngược lại, cũng như đôi với 
chính bản thân nữa. 

Điều 92 

Không những sự miễn chuân phải được giải thích theo 
nghĩa hẹp chiếu theo quy tắc của điêu 36 §1, mà cả quyên 
miễn chuẩn được ban trong một trường hợp nhất định. 

Điều 93 

Sự miễn chuẩn với việc áp dụng kéo dài sẽ châm dứt 
theo cách thức tương tự như những đặc ân, cũng như do sự 


châm dứt chặc chăn và hoàn toàn của lý do xin miên chuân. 


ĐÈ MỤC 5 
CÁC QUY CHÉ VÀ NỘI QUY 
Điều 94 
$1. Theo nghĩa đen, những quy chế là những quy định 


được thiết lập chiêu theo luật cho những tập hợp nhân sự 


84 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


hoặc sự vật, nhằm ân định mục đích, cơ câu, việc điêu hành 
và những thể thức hành động. 

$2. Những quy chế của một tập hợp nhân sự chỉ buộc 
những người là thành viên hợp pháp của tập hợp đó; còn 
quy chế của một tập hợp sự vật thì buộc những người điêu 
hành nó. 

$3. Những quy định của quy chế do quyên lập pháp 
thiết lập và công bồ thì được chi phôi bởi những quy định 
của các điều liên quan về luật. 

Điều 95 

$1. Những nội quy là những điêu lệ hay những quy tắc 
phải tuân giù trong các cuộc hội họp do nhà chức trách 
Giáo Hội triệu tập, hoặc do các Kitô hữu tự ý tụ họp, cũng 
như trong các cuộc cử hành khác, điều lệ xác định cơ câu, 
việc điêu hành và cách thức làm việc. 

$2. Những người tham dự các cuộc họp hoặc các cuộc 


cử hành buộc phải oe những điêu lệ của nội quy. 


QUYỀN INHỮNG QUY TC TÔNG QUÁT 
ĐÈ MỤC 6 
CÁC THÉ NHÂN VÀ PHÁP NHÂN 


CHƯƠNG 1 
TÌNH TRẠNG GIÁO LUẬT CỦA 
CÁC THẺ NHÂN 

Điều 96 

Nhờ bí tích Rửa Tội, con người được sáp nhập vào Giáo 
Hội Chúa Kitô và trở thành một thể nhân trong Giáo Hội, 
Với những nghĩa vụ và quyên lợi riêng của người Kitô hữu, 
tùy theo hoàn cảnh của họ, trong mức độ họ hiệp thông với 
Giáo Hội, Và miễn là họ không bị ngăn trở bởi một hình 
phạt đã được tuyên bô cách hợp pháp. 

Điều 97 

$1. Một người đã được mười tám tuôi trọn là thành niên; 
dưới tuổi đó là vị thành niên. 

$2. Người vị thành niên trước khi được bảy tuổi trọn 
được gọi là nhi đông và được xem như không làm chủ bản 
thân, một khi được bảy tuôi trọn, thì được suy đoán là đã 


biết sử dụng trí khôn. 


Điều 98 l We 

$1. Người thành niên có toàn quyên sử dụng các quyên 
của minh. 

$2. Người vị thành niên khi sử dụng các quyên của mình 
phải tùy thuộc uy quyên của cha mẹ hay của người giám 
hộ, trừ những quyên mà luật Thiên Chúa hay giáo luật đã 
miễn cho họ khỏi uy quyên của các vị ây; về việc chỉ định 
người giám hộ và quyên giám hộ, thì phải giữ những quy 
định của luật dân sự, trừ khi giáo luật dự liệu cách khác, 
hoặc nêu Giám Mục giáo phận, trong một sô trường hợp 
nhật định và vì một lý do chính đáng, xét thây cần phải chỉ 
định một người giám hộ khác. 

Điều 99 

Người nào thường xuyên không sử dụng đây đủ trí khôn, 
thì được coi như là không làm chủ bản thân và được đông 
hóa với nhi đồng. 

Điều 100 

Một người được gọi là người thường trú, khi họ ở tại 
nơi mà họ có cư sở; được gọi là người tạm trú, khi họ ở 


tại nơi mà họ có bản cư sở; được gọi là ngoại cư, nêu họ ở 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 
A 


ngoài cư sở hoặc bán cư sở mà họ vân còn ot được gọi là 
người không có cư sở, nêu họ không có cư sở hay bán cư 
sở ở båt cứ nơi nào. 

Điều 101 

$1. Nguyên quán của người con, kê cả của người tân 
tòng, là nơi mà, khi người con sinh ra, cha mẹ có cư sở hay 
bán cư sở, nêu không có cư sở, và nêu cha mẹ không có 
chung một cư sở hay bản cư sở, thì nguyên quản của người 
con là cư sở hay bán cư sở của người mẹ. 

$2. Nếu là con của người không có cư sở, thì nguyên 
quán là chính nơi người con được sinh ra; nêu là con bị bỏ 
rơi, thì nguyên quán là nơi người con đã được tìm thây. 

Điều 102 

$1. Cư sở được thủ đắc do việc cư ngụ trong địa hạt của 
một giáo xứ hay ít ra của một giáo phận, với ý định sẽ ở đó 
vĩnh viễn, nêu không có gì thay đối, hoặc việc cư ngụ đã 
được kéo dài năm năm trọn. 

$2. Bán cư sở được thủ đặc do việc cư ngụ trong địa hạt 


của một giáo xứ hay ít ra của một giáo phận, với ý định sẽ 


S8 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


ở đó ít là ba tháng nêu không có øì thay đối, hoặc việc cư 
ngụ đã thực sự được kéo dài suốt ba tháng. 

$3. Cư sở hay bản cư sở trong địa hạt của một giáo xứ 
được gọi là cư sở hay bán cư sở thuộc giáo xứ, trong địa 
hạt của một g1áo phận, dầu không ở trong giáo xứ, thì được 
oo là cư sở hay bán cư sở thuộc giáo phận. 

Điều 103 

Những thành viên các hội dòng và của các tu đoàn tông 
đô thủ đắc cư sở tại nơi tọa lạc của nhà mà họ trực thuộc; 
họ thủ đắc bán cư sở tại nhà họ đang ở, chiếu theo quy tắc 
của điêu 102 §1. 

Điều 104 

Vợ chông có chung một cư sở hoặc bán cư sở; vì lý do 
ly thân hợp pháp hay vì một lý do chính đáng khác, mỗi 
người có thế có cư sở hoặc bán cư sở riêng. 

Điều 105 

$1. Người vị thành niên nhất thiết phải giữ cư sở hoặc 
bán cư sở của người họ thuộc quyên. Quá tuôi nhi đông, 


người vi thành niên cũng có thê thủ đặc bán cư sở riêng: 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


và nêu đã được thoát quyên cách hợp pháp chiếu theo luật 
dân sự, thì người vi thành niên cũng có thể có cư sở riêng. 

$2. Người nào được trao cho người khác giám hộ hay 
quản tài cách hợp pháp vì một lý do nào khác ngoài lý do 
vị thành niên, thì lây cư sở hay bán cư sở của người giám 
hộ hay người quản tài. 

Điều 106 

Cư sở và bán cư sở bị mất do việc rời khỏi nơi ây với ý 
định không trở về lại, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của điêu 105. 

Điều 107 

SI. Do cư sở cũng như do bán cư sở, mỗi người có cha 
sở và Đẳng Bản Quyên của mình. 

$2. Cha sở hay Đẳng Bản Quyên riêng của người không 
có cư sở là cha sở hay Đâng Bản Quyên nơi người ấy hiện 
đang cư ngụ. 

$3. Người nào chỉ có một cư sở hay một bán cư sở thuộc 
giáo phận thì cha sở riêng là cha sở nơi họ hiện đang cư 


ngu. 


90 


Điều 108 l We 

$1. Huyết tộc được tính theo hàng và bậc. 

$2. Trong hàng dọc, có bao nhiêu đời thì có bây nhiêu 
bậc, nghĩa là có bao nhiêu người thì có bây nhiêu bậc, 
không tính gốc tô chung. 

$3. Trong hàng ngang, có bao nhiêu người tính chung 
cả hai hàng thì có bây nhiêu bậc, không tính gốc tô chung. 

Điều 109 

$1. Họ kết bạn phát sinh do hôn nhân thành sự, cho dù 
bất hoàn hợp, và tôn tại giữa người chông với huyết tộc 
của người vợ, cũng như giữa người vợ với huyết tộc của 
người chông. 

$2. Họ kết bạn được tính như thê này: huyết tộc của 
người chông có họ kết bạn với người vợ ở cùng hàng và 
cùng bậc, và ngược lại. 

Điều 110 

Những đứa con được nhận làm dưỡng tử chiêu theo luật 
dân sự thì được coi như con ruột của một người hay của 


những người đã nhận nuôi chúng. 


Điều 111 l " 

ol Do việc lãnh nhận bí tích Rửa Tội, con cái được ghi 
danh vào Giáo Hội Latinh, nêu cha mẹ họ thuộc về Giáo 
Hội đỏ, cũng vậy, nêu một trong hai không thuộc Giáo Hội 
Latinh, nhưng cả hai đều đông ý để con cái được rửa tội 
trong Giáo Hội Latinh; trong trường hợp bất đông ý kiến, 
con cái được ghi danh vào Giáo Hội lễ điển của người cha. 

$2. Sau khi đã được mười bốn tuôi trọn, người xin rửa 
tội có thể tự do chọn được rửa tội trong Giáo Hội Latinh 
hoặc trong Giáo Hội nghi lễ tự lập khác; trong trường hợp 
ây, họ thuộc về Giáo Hội họ đã chọn. 

Điều 112 

$1. Sau khi nhận bí tích Rửa Tội, những người sau đây 
được ghi danh vào Giáo Hội nghi lễ tự lập khác: 

1° người đã được Tông Tòa ban phép; 
2° người phối ngẫu, khi kết hôn hay trong đời sông 
hôn nhân, đã tuyên bô chuyền sang Giáo Hội nghi lễ 


tự lập của người phối ngẫu kia; nhưng một khi hôn 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


nhân đã đoạn tiêu, người ấy có thê tự do trở lại Giáo 

Hội Latinh; 
3° con cái của những người được nói dën ở 1° và 2° 
chưa đủ mười bôn tuôi trọn, cũng như trong một đôi 
hôn nhân hỗn hợp, con cái của bên Công giáo đã 
chuyên qua Giáo Hội nghi lễ khác cách hợp pháp; 
nhưng khi qua tuổi trên rôi, chúng có thể trở lại Giáo 

Hội Latinh. 
$2. Thói quen lãnh nhận các bí tích theo nghi thức của 
một Giáo Hội nghi lễ tự lập, mặc dâu đã có từ lâu, không 


đòi hỏi việc ghi danh vào Giáo Hội ây. 


CHƯƠNG 2 
CÁC PHÁP NHÂN 

Điều 113 

$1. Giáo Hội Công giáo và Tông Tòa đêu có tư cách 
pháp nhân, do chính ý định của Thiên Chúa. 

$2. Ngoài các thể nhân, trong Giáo Hội cũng còn có 
những pháp nhân, nghĩa là, đôi với giáo luật, những chủ 
thể của những nghĩa vụ và quyên lợi tương xứng với bản 


chât riêng của họ. 


Điều 114 l ¬" 

$1. Những tập hợp nhân sự hoặc sự vật, nhăm một mục 
đích phù hợp với sứ mạng của Giáo Hội và vượt trên mục 
đích của các cá nhân, được thiết lập thành các pháp nhân, 
do chính quy định của luật hoặc do nhà chức trách có thâm 
quyên ban cách đặc biệt qua sắc lệnh. 

$2. Những mục đích được nói đến ở §1 được hiểu là 
những việc liên quan đến hoạt động đạo đức, tông đô hay 
bác ái, hoặc thiêng liêng hoặc thế tục. 

$3. Nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội chỉ nên 
ban tư cách pháp nhân cho những tập hợp nhân sự hoặc sự 
vật theo đuôi một mục đích thật sự hữu ích, và có đủ các 
phương tiện đề đạt được mục đích đó, sau khi cân nhặc 
mọi mặt. 

Điều 115 

ol Các pháp nhân trong Giáo Hội là những tập hợp 
nhân sự hoặc là những tập hợp sự vật. 

$2. Một tập hợp nhân sự có thể được thiết lập khi có ít 
nhật là ba người; tập hợp đó có tính cách hiệp đoàn, nêu 


các thành viên ân định hoạt động của tập hợp băng cách 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


đông tham gia vào việc quyết định chung, dù đông quyên 
hay không, chiêu theo quy tắc của luật và của các quy chê; 
nếu không, thì tập hợp đó không có tính cách hiệp đoàn. 

$3. Tập hợp sự vật hay quỹ tự trị, gôm những tài sản 
hay sự vật, hoặc tinh thân hoặc vật chất, chiếu theo quy tắc 
của luật và của các quy chế, được một hoặc nhiêu thể nhân 
hoặc một hiệp đoàn quản tri. 

Điều 116 

ol Các pháp nhân công là những tập hợp nhân sự hoặc 
sự vật được nhà chức trách có thâm quyên trong Giáo Hội 
thiết lập, đề trong những giới hạn đã được ân định, họ nhân 
danh Giáo Hội chu toàn nhiệm vụ riêng đã được trao cho vì 
lợi ích chung, chiêu theo những quy định của luật; những 
pháp nhân khác là những pháp nhân tư. 

$2. Các pháp nhân công có tư cách pháp nhân, hoặc do 
chính luật hoặc do một sắc lệnh đặc biệt của nhà chức trách 
có thâm quyên ban cách minh nhiên; các pháp nhân tư chỉ 
có được tư cách này do săc lệnh đặc biệt của nhà chức trách 


có thâm quyên ban tư cách này cách minh nhiên. 


Điều 117 l We 
Không một tập hợp nhân sự hay sự vật nào muốn có tư 
cách pháp nhân mà có thể có được tư cách ấy, trừ khi quy 
chế của tập hợp đã được nhà chức trách có thầm quyên phê 
chuẩn. 
Điều 118 
Những người đại diện pháp nhân công và hành động 
nhân danh pháp nhân ây, là những người được luật phô 
quát hay luật địa phương hoặc quy chê riêng công nhận họ 
có thâm quyên này; những người đại diện pháp nhân tư là 
những người được quy chê trao cho thâm quyên này. 
Điều 119 
Đôi với các hành vi hiệp đoàn, trừ khi luật hay quy chế 
đã dự liệu cách khác, thì: 
1° nêu là việc bầu cử, điêu øì được đa sô tuyệt đôi 
những người hiện diện đông ý, thì điều ấy có giá 
trị pháp luật, miễn là đa số những người phải được 
triệu tập đã hiện diện; sau hai lần bỏ phiếu vô hiệu, 
phải dôn phiêu cho hai ứng viên đã được nhiêu phiêu 


nhât, hoặc nêu có nhiêu ứng viên như vậy, thì phải 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


dôn phiếu cho hai ứng viên nhiêu tuổi hơn; sau lân 
bỏ phiêu thứ ba, nêu các ứng viên có sô phiêu ngang 
nhau, thì ứng viên cao niên nhật sẽ đặc cử; 
2° nêu là các vân đề khác, điêu øì được đa số tuyệt 
đối những người hiện diện đồng ý, thì điều ây có giá 
trị pháp luật, miễn là đa số những người phải được 
triệu tập đã hiện diện; nếu sau hai lân bỏ phiêu mà 
sô phiêu vẫn ngang nhau, thì vị chủ tọa có thể dùng 
phiếu của mình đề tiêu hủy sự ngang phiếu đó; 
3° nêu vân đê liên quan đến tât cả mọi người cũng như 
từng người, thì phải được mọi người chấp thuận. 
Điều 120 
$1. Pháp nhân tự bản chât là vĩnh viễn; tuy nhiên, pháp 
nhân cũng châm dứt, néu bị nhà chức trách có thâm quyên 
chính thức bãi bỏ, hoặc đã ngưng hoạt động từ một trăm 
năm, pháp nhân tư cũng châm dứt, nêu chính hiệp hội bị 
giải thê chiếu theo quy chê, hoặc nêu theo sự phán đoán 
của nhà chức trách có thâm quyên, chính quỹ cũng không 
còn nữa, chiêu theo quy chê. 
$2. Nếu sô thành viên của pháp nhân có tính cách hiệp 


đoàn chỉ còn một người, và nêu tập hợp nhân sự chiêu theo 


97 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


quy chế vẫn không châm dứt, thì việc sử dụng mọi quyên 
của tập hợp thuộc về thành viên ấy. 

Điều 121 

Nếu nhiêu tập hợp nhân sự hoặc sự vật là pháp nhân 
công sáp nhập lại thành một tập hợp cũng có tư cách pháp 
nhân, thì pháp nhân mới này sẽ được thừa hưởng những 
của cải và những quyên lợi thuộc sản nghiệp riêng của các 
pháp nhân trước, cũng như đảm nhận những nghĩa vụ mà 
các pháp nhân trước đã gánh chiu; nhưng phải tôn trọng ý 
muốn của những người sáng lập và của những người dâng 
cúng, cũng như những quyên lợi thủ đặc, nhật là trong việc 
sử dụng của cải và chu toàn các nghĩa vụ. 

Điều 122 

Nêu một tập hợp có tư cách pháp nhân công được phân 
chia thế nào dë sáp nhập một phân của tập hợp ây vào một 
pháp nhân khác, hoặc để thành lập một pháp nhân công 
biệt lập từ phân được phân chia ra, thì nhà chức trách có 
thâm quyên của Giáo Hội có quyên phân chia, nhưng trước 
hết phải tôn trọng cả ý muốn của những người sáng lập và 


dâng cúng, cả những quyên lợi thủ đắc, cũng như những 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


quy chế đã được chuẩn nhận, đông thời phải đích thân hay 
nhờ người thi hành lo liệu: 
1° để phân chia những của cải và những quyên lợi 
thuộc sản nghiệp chung có thể phân chia được, cũng 
như những món nợ và những nghĩa vụ khác, gia các 
pháp nhân liên hệ, theo một tỷ lệ hợp tình hợp lý, sau 
khi đã xét mọi hoàn cảnh và nhu câu của mỗi bên; 
2° dë mỗi pháp nhân có quyên sử dụng và hưởng hoa 
lợi của những tài sản chung không thê phân chia được, 
cũng như có trách nhiệm gánh chịu những nghĩa vụ 
găn liên với những tài sản đó, cũng theo một tỷ lệ 
hợp tình hợp lý sẽ được ân định. 
Điều 123 
Khi một pháp nhân công chấm dứt, việc sử dụng của 
cải và những quyên lợi thuộc sản nghiệp, cũng như những 
nghĩa vụ của pháp nhân đó, phải được điêu hành theo luật 
và các quy chế, nêu luật và các quy chế không nói øì thì 
những của cải, quyên lợi và nghĩa vụ ây thuộc vê pháp 
nhân trực tiếp cao hơn, nhưng luôn luôn phải tôn trọng ý 
muốn của những người sáng lập hay dâng cúng cũng như 


những quyên lợi thủ đắc; khi pháp nhân tư châm düt. việc 


99 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


sử dụng những của cải và nghĩa vụ phải được điêu hành 


theo quy chê riêng. 


ĐÈ MỤC 7 
CÁC HÀNH VI PHÁP LÝ 

Điều 124 

$1. Đề được hữu hiệu, một hành vi pháp lý phải do một 
người có khả năng hành động thực hiện và phải hội đủ 
những yêu tô câu thành bản chất của hành vi ây, cũng như 
phải giữ những thể thức và những điều kiện mà luật đòi hỏi 
đề hành vi được hữu hiệu. 

$2. Một hành vi pháp lý được thực hiện hợp lệ xét theo 
các yêu tô bên ngoài, thì được suy đoán là hữu hiệu. 

Điều 125 

ol Một hành vi do một người thực hiện vì bạo lực từ 
bên ngoài mà không thê chông lại được, thì kế như không 
có. 

$2. Một hành vi được thực hiện do sợ hãi nghiêm trọng 
được gây ra cách bất công, hoặc do man trá, thì vẫn hữu 
hiệu, trừ khi luật đã dự liệu cách khác; tuy nhiên, hành vi 


ây có thê bi húy bó do bån án cúa thâm phản, hoặc theo sự 


100 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


thỉnh cầu của đương sự bị thiệt hại, hay của những người 
thừa kê người ấy chiêu theo luật, hoặc chiêu theo chức vụ. 

Điều 126 

Một hành vi được thực hiện do không biết hoặc do lâm 
lẫn vê yếu tô câu thành bản chất của hành vi, hoặc về điêu 
kiện tất yếu, thì vô giá trị; ngoài các trường hợp ây, hành vi 
vån có giá trị, trừ khi luật đã dự liệu cách khác; tuy nhiên, 
hành vi được thực hiện do không biết hoặc do lâm lẫn có 
thể sinh ra tô quyên bãi tiêu chiêu theo quy tặc của luật. 

Điều 127 

$1. Khi luật ân định rằng, đề thực hiện các hành vi, Bê 
Trên cân có sự ưng thuận hay ý kiên của một hiệp đoàn 
hoặc của một nhóm người, thì hiệp đoàn hay nhóm người 
đó phải được triệu tập chiếu theo quy tắc của điêu 166, trừ 
khi luật địa phương hay luật riêng đã dự liệu cách khác 
trong trường hợp chỉ cân hỏi ý kiên; nhưng dë các hành vi 
được hữu hiệu, Bê Trên cân phải có sự đông ý của đa số 
tuyệt đôi những người hiện diện hoặc phải hỏi ý kiên mọi 
nguòi. 


$2. Khi luật ân định rằng, đề thực hiện các hành vi, Bê 


101 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


Trên cân có sự ưng thuận hay ý kiến của một số người, xét 
như từng cá nhân. 
1° nêu luật đòi phải có sự ưng thuận, thì hành vi sẽ 
vô hiệu, khi Bê Trên không có sự ưng thuận của họ, 
hoặc hành động trải ý họ hay trái ý một người nào 
trong họ; 
2° nêu luật đòi phải hỏi ý kiên, thì hành vi sẽ vô hiệu, 
khi Bê Trên không bàn hỏi với họ; mặc dầu không 
buộc theo ý kiến của họ, ngay cả khi họ nhất trí, 
nhưng nêu không có lý do nào mạnh hơn theo thâm 
định của mình, thì Bê Trên không nên làm trái ý kiến 
của họ, nhật là khi họ nhất trí. 
$3. Tât cả những người mà luật đòi phải có sự ưng thuận 
hay phải cho ý kiên đêu có nghĩa vụ bày tỏ ý kiến của họ 
một cách thành thật, và néu tâm quan trọng của sự việc đòi 
hỏi, họ phải cân thận git bí mật, là nghĩa vụ mà Bê Trên có 
thể đòi hỏi họ. 
Điều 128 
Bất cứ ai gây ra một thiệt hại cho người khác cách bất 


hợp pháp băng một hành vi pháp lý hay băng một hành vi 


102 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


nào khác được thực hiện với sự man trá hay lâm lần, thì 


buộc phải bôi thường thiệt hại đã gây ra. 


ĐÈ MỤC 8 
OUNEN LÃNH ĐẠO 

Điều 129 

$1. Những người có năng cách giữ quyên lãnh đạo trong 
Giáo Hội, là quyên do thiên định và cũng được gọi là quyên 
tài phán, chiêu theo quy tặc luật định, là những người đã 
lãnh nhận chức thánh. 

$2. Các giáo dân có thể cộng tác vào việc hành sử quyên 
này, chiêu theo quy tắc của luật. 

Điều 130 

Quyên lãnh đạo tự nó được hành sử ở tòa ngoài, nhưng 
đôi khi chỉ được hành sử ở tòa trong mà thôi, do đó những 
hiệu quả mà việc hành sử quyên ây phát sinh ở tòa ngoài 
thì không được tòa này công nhận, trừ khi luật ân định điêu 
đó trong những trường hợp đã được xác định. 

Điều 131 

$1. Quyên lãnh đạo được gọi là thường quyên khi nó 


được găn liên với một giáo vụ do chính luật; được gọi là 


103 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


quyên thừa ủy, khi nó được ban cho một người không qua 
trung gian của một giáo vụ. 

$2. Thường quyên có thể hoặc là quyên riêng hoặc là 
quyên thay thê. 

$3. Người nào quả quyết mình có quyên thừa ủy, thì 
buộc phải chứng minh việc ủy quyên ây. 

Điều 132 

$1. Các năng quyên thường xuyên được chi phối do 
những quy định vê quyên thừa ủy. 

$2. Tuy nhiên, một năng quyên thường xuyên được ban 
cho một Đẳng Bản Quyên sẽ không châm dứt khi vị ây hết 
quyên, ngay cả khi vị ây đã bắt đầu hành sử quyên đó, nhưng 
năng quyên ây chuyên sang bất cứ Đắng Bản Quyên nào 
kế vị trong chức vụ lãnh đạo, trừ khi luật đã minh nhiên dự 
liệu cách khác trong chính hành vi ban năng quyên, hoặc 
nếu bản thân được chọn vì phẩm cách cá nhân. 

Điều 133 

$1. Người được ủy quyên sẽ hành động vô hiệu, nếu 
vượt quá giới hạn được ủy nhiệm có liên quan đến các sự 


vật hoặc đên các nhân sự. 


104 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 
` ~ 


$2. Người được ủy quyên vân làm trọn những oi đã 
được ủy nhiệm dù theo một phương thức khác không được 
xác định trong ủy nhiệm thư, thì không vượt quá giới hạn 
được ủy nhiệm của mình, trừ khi chính người ủy nhiệm đã 
quy định phương thức phải làm để thành sự. 

Điều 134 

$1. Trong luật, Đẳng Bản Quyên ám chỉ, ngoài Đức Giáo 
Hoàng ra, các Giám Mục giáo phận và các vi lãnh đạo một 
Giáo Hội địa phương hay một cộng đoàn tương đương với 
Giáo Hội địa phương, dâu chỉ là tạm thời, chiêu theo quy 
tắc của điêu 368, cũng như những vị có quyên hành pháp 
tông quát thông thường trong các nơi ấy, tức là các vị Tông 
Đại Diện, các vị Đại Diện Giám Mục; lại nữa, các Bê Trên 
cấp cao của các hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng và 
các tu đoàn tông đô giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng, là những 
vị nắm giữ ít là quyền hành pháp thông thường đối với các 
thành viên của minh. 

$2. Đẳng Bản Quyên địa phương ám chỉ tât cả những vị 
được liệt kê ở §1, trừ các vị Bê Trên của các hội dòng và 
của các tu đoàn tông đô. 


$3. Những oi các điêu luật gán đích danh cho Giám 


105 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 
` 


Mục giáo phân trong pham vi quyên hành pháp thì được 
coi là chỉ thuộc thâm quyên Giám Mục giáo phận và các vị 
tương đương với Giám Mục theo điêu 381 §2; chứ không 
thuộc thâm quyên VỊ Tổng Đại Diện và vị Đại Diện Giám 
Mục, trừ khi các vị này có ủy nhiệm thư đặc biệt. 

Điều 135 

$1. Quyên lãnh đạo được phân chia thành quyên lập 
pháp, hành pháp và tư pháp. 

$2. Quyên lập pháp phải được hành sử theo thê thức do 
luật quy định, và quyên lập pháp do một nhà lập pháp dưới 
quyên bính tôi cao năm giữ thì không thể được ủy quyên 
cách thành sự, trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác; 
nhà lập pháp cấp dưới không thể ban hành cách thành sự 
một luật trái ngược với luật cấp trên đã ban. 

$3. Quyên tư pháp của các thâm phán hay của các thâm 
phán đoàn phải được hành sử theo thê thức do luật quy 
định, và không thê được ủy quyên, trừ khi đề hoàn thành 
các hành vi chuẩn bị cho một sắc lệnh hoặc một bản án. 

$4. Còn về việc hành sử quyên hành pháp, phải giữ 


những quy định của các điêu khoản sau đây. 


106 


Điều 136 l We 

Người có quyên hành pháp, ngay khi ở ngoài địa hạt 
của mình, vẫn có thể hành sử quyên ấy đối với các người 
thuộc quyên, cả khi họ văng mặt khỏi địa hạt, trừ khi thầy 
rõ cách khác do bản chất sự việc hoặc do quy định của luật; 
người này cũng có thê thi hành quyên ây đối với những lữ 
khách hiện đang cư ngụ trong địa hạt của mình, nêu liên 
quan tới việc ban ân huệ hoặc thi hành những luật phố quát 
hoặc luật địa phương mà họ buộc phải giữ chiêu theo quy 
tặc của điêu 13 §2, 2°. 

Điều 137 

$1. Quyên hành pháp thông thường có thể được thừa ủy 
đối với một hành vi riêng biệt hoặc đôi với một tập hợp các 
trường hợp, trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. 

$2. Quyên hành pháp được Tông Tòa thừa ủy có thể 
được chuyên ủy đối với một hành vi riêng biệt hoặc đối với 
một tập hợp các trường hợp, trừ khi đương sự được chọn 
VÌ các phâm cách cá nhân, hoặc việc chuyên ủy đã minh 
nhiên bị câm. 

$3. Quyên hành pháp được thừa ủy do một quyên bính 


khác có thường quyên, nếu đã được thừa ủy đôi với một tập 


107 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


hợp các trường hợp, thì chỉ có thể được chuyền ủy đôi với 
từng trường hợp một; còn nếu quyên hành pháp đã được 
thừa ủy đối với một hành vi riêng biệt hoặc cho nhiêu hành 
vi nhất định, thì không thê được chuyên ủy, trừ khi vi ủy 
quyên minh nhiên ban phép. 

$4. Không một quyên nào đã được chuyền ủy, lại có thể 
được chuyền ủy lần nữa, trừ khi vị ủy quyên minh nhiên 
cho phép. 

Điều 138 

Quyên hành pháp thông thường và quyên thừa ủy đôi 
với một tập hợp các trường hợp phải được giải thích theo 
nghĩa rộng, còn những quyên khác phải được giải thích 
theo nghĩa hẹp; tuy nhiên, người nào được thừa ủy một 
quyên nào đó thì cũng được hiĉu là họ đã được ban những 
năng quyên cân thiết đề hành sử quyên ây. 

Điều 139 

$1. Trừ khi luật đã ân định cách khác, việc một người 
nại dën một nhà chức trách có thâm quyên nào đó, dù là 
nhà chức trách câp trên, không đình chỉ quyên hành pháp 
thông thường hoặc thừa ủy của một nhà chức trách có thâm 


quyên. 


106 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


$2. Tuy nhiên, một nhà chức trách cấp dưới không nên 
xen vào công việc đã được trình lên một nhà chức trách cấp 
trên, trừ khi có một lý do nghiêm trọng và khẩn cấp; trong 
trường hợp này, nhà chức trách cấp dưới phải tức khắc báo 
cho nhà chức trách cấp trên biết. 

Điều 140 

$1. Khi nhiều người đã được thừa ủy theo cách liên 
đới dë làm cùng một công việc, người nào đã khởi sự làm 
trước, thì sẽ loại trừ những người khác khỏi công việc đó, 
trừ khi sau đó người ây bị cản trở hoặc không muốn tiếp 
tục làm nữa. 

$2. Khi nhiêu người đã được thừa ủy theo cách hiệp 
đoàn dë làm một công việc, thì mọi người đều phải làm 
chiếu theo quy tặc của điêu 119, trừ khi ủy nhiệm thư đã 
dự liệu cách khác. 

$3. Một quyên hành pháp được thừa ủy cho nhiêu người, 
thì được suy đoán là đã được thừa ủy cho họ cách liên đới. 

Điều 141 


khi có nhiêu người được thửa ủy kê tiêp nhau, người 


109 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


phải giải quyết công việc là người nhận được ủy nhiệm thư 
trước hết và ủy nhiệm thư đó chưa bị thu hôi. 

Điều 142 

$1. Quyên thừa ủy châm dứt khi đã hoàn tât việc ủy 
nhiệm, khi thời hạn đã mãn hay khi đã hết sô trường hợp 
đã được thừa ủy; khi mục đích của việc thừa ủy không còn 
nữa; khi người thừa ủy trực tiêp thông báo cho người được 
thừa ủy biết lệnh thu hôi, cũng như khi người được thừa 
ủy thông báo cho người thừa ủy biết là mình từ chối sự ủy 
nhiệm và sự từ chối này đã được người thừa ủy chấp nhận; 
nhưng việc thừa ủy không châm dứt, khi người thừa ủy hết 
quyên trừ khi thấy rõ điêu đó trong những điêu khoản đính 
kèm. 

$2. Tuy nhiên, nêu căn cứ vào một quyên thừa ủy chỉ 
được thi hành ở tòa trong mà thôi, người được thừa ủy 
hoàn thành một hành vi vì vô ý, khi thời hạn ủy nhiệm đã 
mãn, thì hành vi đó vẫn thành sự. 

Điều 143 

$1. Thường quyên chấm dứt khi giáo vụ gắn liên với 


quyên ây bị mắt. 


110 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


$2. Trừ khi luật dự liệu cách khác, thường quyên bi đình 
chỉ nêu có kháng cáo hay thượng câu hợp pháp chống lại 
việc bãi nhiệm hay giải nhiệm. 

Điều 144 

$1. Khi có lầm lẫn chung hoặc về sự kiện hoặc về luật, 
cũng như khi có hồ nghi tích cực và hợp lý hoặc về luật 
hoặc vê sự kiện, thì Giáo Hội bô khuyết quyên hành pháp 
lãnh đạo ở cả tòa trong lẫn tòa ngoài. 

$2. Quy tắc này cũng được áp dụng cho những năng 
quyên được nói đến ở những điêu 882, 883, 966 và 1111 
$1. 


ĐÈ MỤC 9 
GIÁO VỤ 
Điều 145 
$1. Giáo vụ là bât cứ nhiệm vụ nào đã được thiết lập 
một cách bên vững hoặc do ý định của Thiên Chúa hay 
của Giáo Hội dë được thi hành nhắm một mục đích thiêng 
liêng. 
$2. Những nghĩa vụ và những quyên lợi riêng của từng 


giáo vụ được ân định hoặc do chính luật thiết lập giáo vụ 


111 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


hoặc do sắc lệnh của nhà chức trách có thâm quyên vừa 


thiết lập vừa trao ban giáo vụ ây. 


CHƯƠNG 1 
BÔ NHIỆM VÀO GIÁO VỤ 

Điều 146 

Giáo vụ không thê được thủ đắc cách thành sự nêu không 
có sự bô nhiệm theo giáo luật. 

Điều 147 

Việc bô nhiệm vào một giáo vụ được thực hiện do sự tự 
ý trao ban của nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội, 
do sự căt đặt của nhà chức trách đó sau khi được ø1ới thiệu, 
do sự chuẩn y của nhà chức trách đó sau khi bầu cử hoặc 
do sự chấp nhận của nhà chức trách đó sau khi thỉnh cử, và 
sau hêt, do việc bâu cử đơn thường và do sự chấp nhận của 
người đặc cử, nêu việc bâu cử không cân được chuẩn y. 

Điều 148 

Việc bô nhiệm vào giáo vụ thuộc thâm quyên nhà chức 
trách nào thiết lập, canh tân và bãi bỏ giáo vụ, trừ khi luật 
đã ân định cách khác. 


112 


Điều 149 l 

$1. Đề có thể được để cử vào một giáo vụ, đương sự 
phải thông hiệp với Giáo Hội và có khả năng xứng hợp, 
nghĩa là hội đủ những đức tính mà luật phô quát hay luật 
địa phương hoặc luật thành lập đòi phải có đôi với giáo vụ 
ây. 

$2. Việc bô nhiệm một người thiêu những đức tính cân 
thiết vào một giáo vụ chỉ vô hiệu khi luật phô quát hay luật 
địa phương hoặc luật thành lập minh nhiên đòi phải có để 
việc bô nhiệm được hữu hiệu, băng không, việc bô nhiệm 
vẫn thành sự, nhưng có thê bị hủy bỏ do sắc lệnh của nhà 
chức trách có thầm quyên hoặc do bản án của tòa án hành 
chính. 

$3. Việc bô nhiệm vào một giáo vụ do mại thánh, đương 
nhiên là võ hiệu. 

Điêu 150 

Một giáo vụ hàm chứa toàn bộ việc coi sóc các linh hôn 
mà việc chu toàn giáo vụ này đòi phải thi hành chức tư tê, 
thì không thê trao ban cách hữu hiệu cho người chưa có 


chức ây. 


113 


Điều 151 l " 

Không được trì hoãn việc bô nhiệm vào một giáo VỤ 
hàm chứa việc coi sóc các linh hôn, khi không có lý do 
nghiêm trọng. 

Điều 152 

Không được trao cho ai hai hay nhiêu giáo vụ không 
tương hợp với nhau, nghĩa là những giáo vụ không thể 
được chu toàn trong cùng một lúc và do cùng một người. 

Điều 153 

$1. Việc bô nhiệm vào một giáo vụ không khuyết VỊ 
theo luật thi đương nhiên vô hiệu, và không trở thành hữu 
hiệu do sự khuyết VỊ sau đó. 

$2. Tuy nhiên, nêu là một giáo vụ được trao ban trong 
một thời gian nhất định chiêu theo luật, thì việc bô nhiệm 
có thê được thực hiện trong vòng sáu tháng trước khi hết 
hạn, và có hiệu lực kê từ ngày giáo vụ khuyết VỊ. 

$3. Lời hứa ban một giáo vụ của bất cứ người nào không 
có một hiệu lực pháp lý nào cả. 

Điều 154 

Một giáo vụ khuyết vị chiêu theo luật vẫn đang bị chiêm 


114 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


giữ cách bất hợp pháp có thể được trao ban, miễn là đã hợp 
thức tuyên bô răng việc chiêm giữ trên là bât hợp pháp, và 
phải ghi lời tuyên bô đó trong văn thư trao ban. 

Điều 155 

Người nào thay thê một người lơ đễnh hay bị cản trở 
để trao ban một giáo vụ, thì không vì thê mà có một quyên 
hành nào trên người đã nhận giáo vụ, nhưng tỉnh trạng 
pháp lý của người này được thiết lập thích đáng như thể là 
việc bô nhiệm đã được thực hiện chiếu theo quy tặc thông 
thường của luật. 

Điều 156 

Việc bô nhiệm vào bât cứ giáo vụ nào phải được ghi 


trong văn bản. 


TIẾT I 
TỰ Y TRAO BAN 
Điều 157 
Nếu luật không minh nhiên ân định cách khác, việc bô 
nhiệm vào những giáo vụ trong Giáo Hội địa phương qua 


việc tự ý trao ban thuộc vê Giám Mục giáo phận. 


115 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


TIẾT 2 
GIỚI THIỆU 

Điêu 158 

$1. Người nào có quyên giới thiệu vào một giáo vụ thì 
phải giới thiệu lên nhà chức trách có quyên bồ nhiệm vào 
giáo vụ đó trong vòng ba tháng, kê từ khi biết tin giáo vụ 
khuyết vị, trừ khi đã được quy định cách khác hợp pháp. 

$2. Nêu quyên giới thiệu thuộc vê một hiệp đoàn hay 
một nhóm người, thì việc chỉ định người được giới thiệu 
phải được tiễn hành theo những quy định của các điều 165- 
179. 

Điều 159 

Không được giới thiệu ai khi họ không muôn, vì thế, 
người được dë nghị có thể được giới thiệu, nêu họ không 
từ chôi trong vòng tám ngày hữu dụng, sau khi đã được hỏi 
ý kiên. 

Điều 160 

$1. Người nào có quyên giới thiệu thì có thê giới thiệu 
một hay nhiêu người hoặc cùng một lúc hoặc kê tiếp nhau. 

$2. Không ai có thê tự ø1ớ1 thiệu mình, nhưng một hiệp 


116 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


đoàn hay một nhóm người có thê oo thiệu một trong những 
thành viên của minh. 

Điều 161 

$1. Nếu luật không ấn định cách khác, ai đã giới thiệu 
một người bị nhận xét là không có khả năng xứng hợp, thì 
có thể giới thiệu một người khác trong vòng một tháng, 
nhưng chỉ một lân mà thôi. 

$2. Nếu người được giới thiệu từ chôi hoặc qua đời 
trước khi được bô nhiệm, thì người có quyên giới thiệu có 
thể sử dụng quyên của mình một lần nữa trong vòng một 
tháng, kê từ khi biết tin người đó từ chôi hoặc qua đời. 

Điều 162 

Người nào trong thời hạn hữu dụng chiếu theo các điêu 
158 §1 và 161, đã không giới thiệu, cũng như người nào 
đã hai lần giới thiệu một người bị nhận xét là không có 
khả năng xứng hợp, thì mât quyên giới thiệu trong trường 
hợp này; và nhà chức trách nào có nhiệm vụ bô nhiệm thì 
phải tự ý bô nhiệm vào giáo vụ khuyết vị, nhưng phải được 


Đâng Bản Quyên riêng của người được bô nhiệm đông ý. 


117 


QUYỀN INHỮNG QUY TẮC TÓNG QUÁT 

Điều 163 

Nhà chức trách nào, chiêu theo quy tắc của luật, có nhiệm 
vụ bô nhiệm người đã được giới thiệu, thì phải bô nhiệm 
người đã được giới thiệu cách hợp pháp mà họ nhận xét 
là có khả năng xứng hợp và đã chấp nhận; còn nếu nhiêu 
người được giới thiệu cách hợp pháp đều được nhận xét là 
có khả năng xứng hợp, thì nhà chức trách ây phải bô nhiệm 


một trong những người đó. 


TIẾT 3 
BẦU CỬ 

Điều 164 

Trừ khi luật đã dự liệu cách khác, phải giữ những quy 
định của các điêu khoản sau đây trong các cuộc bầu cử 
theo giáo luật. 

Điều 165 

Trừ khi luật hay quy chế hợp pháp của hiệp đoàn hoặc 
của nhóm đã dự liệu cách khác, nêu một hiệp đoàn hay 
một nhóm người nào có quyên bâu cử vào một giáo vụ, thì 
không được hoãn việc bâu cử quá ba tháng hữu dụng, tính 


từ khi biết tin giáo vụ khuyết vị; khi thời hạn ây trôi qua 


118 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


vô ích, thì nhà chức trách Giáo Hội có quyên chuẩn y VIỆC 
bầu cử hay nhà chức trách Giáo Hội có quyên bô nhiệm kê 
tiếp phải tự ý bô nhiệm vào giáo VỤ khuyết VỊ. 

Điều 166 

ol Chủ tịch hiệp đoàn hoặc nhóm phải triệu tập mọi 
người thuộc hiệp đoàn hay thuộc nhóm; nhưng khi mang 
tính cách cá nhân, thì việc triệu tập có giá tri, nêu được thực 
hiện tại nơi họ có cư sở hay bản cư sở hoặc nơi họ cư ngụ. 

$2. Nêu một người nào đó trong sô những người phải 
được triệu tập bị bỏ sót cho nên văng mặt, thì việc bâu cử 
vẫn hữu hiệu; tuy nhiên, theo lời yêu câu của đương sự, với 
điều kiện là có băng chứng về sự bỏ sót và sự văng mặt, thì 
nhà chức trách có thâm quyên phải hủy bỏ cuộc bâu cử, dù 
đã được chuẩn y, miễn là phải rõ ràng theo pháp lý là việc 
khiếu nại đã được chuyền đi trễ nhất là ba ngày, kê từ khi 
biết có cuộc bâu cử. 

$3. Nếu hơn một phân ba cử tri bị bỏ sót, cuộc bâu cử 
đương nhiên vô hiệu, trừ khi mọi người bi bỏ sót đã thực 


Sự có mặt. 


119 


Điều 167 l We 

$1. Sau khi đã được triệu tập cách hợp pháp, những 
người hiện diện đúng ngày và đúng nơi đã được ân định 
trong lệnh triệu tập có quyên bỏ phiếu; không được bỏ 
phiếu qua thư hay qua người đại diện, trừ khi quy chê đã 
dự liệu cách khác hợp pháp. 

$2. Nếu một người nào đó trong sô các cử tri hiện diện 
tại nhà diễn ra cuộc bâu cử, nhưng không tham dự cuộc 
bâu cử được vì lý do sức khoẻ, thì những người kiểm phiêu 
phải thu phiêu do người ây viết. 

Điều 168 

Dù một người có quyên nhân danh cá nhân mình bỏ 
phiếu với nhiêu danh nghĩa, họ cũng chỉ có thê bỏ một 
phiếu mà thôi. 

Điều 169 

Đề một cuộc bâu cử được hữu hiệu, không một người 
nào có thể được chấp nhận cho bỏ phiêu nêu không thuộc 


về hiệp đoàn hay nhóm. 


120 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


Điều 170 
Cuộc bâu cử đương nhiên vô hiệu, nêu trong đó tự do 
đã thực sự bị cản trở băng bât cứ cách nào. 
Điều 171 
$1. Không có tư cách đề bỏ phiếu: 
1° người không có khả năng thực hiện một hành vi 
nhân linh; 
2° người không có quyên bâu cử, 
3° người bị tuyên kết hay tuyên bô vạ tuyệt thông, 
hoặc do bản án của tòa án, hoặc do sắc lệnh; 
4° người đã hiên nhiên Da bỏ sự hiệp thông với Giáo 
Hội. 
$2. Nêu một trong những người kê trên được chấp nhận 
cho bỏ phiếu, thì phiêu của người ây không có giá trị, nhưng 
cuộc bâu cử vẫn hữu hiệu, trừ khi thấy rõ là người đắc cử 
sẽ không hội đủ số phiêu cân thiết, nêu loại phiếu ấy ra. 
Điều 172 
$1. Để thành sự, phiêu phải là: 
1° phiếu tự do; cho nên người nào do sợ hãi nghiêm 


trọng hoặc do man trá bị ép buộc trực tiếp hay gián 


121 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


tiếp phải bầu một người nhất định hoặc nhiêu người 
riêng rẽ, thì phiêu của người ấy vô giá tri; 
2° phiêu kín, chắc chăn, tuyệt đối, xác định. 
$2. Các điêu kiện đã được đặt ra cho việc bỏ phiêu trước 
khi bầu cử đêu phải được coi như không có. 
Điều 173 
$1. Trước khi cuộc bâu cử bắt đâu, phải chỉ định ít nhât 
là hai người kiểm phiếu trong số những thành viên của hiệp 
đoàn hay của nhóm. 
$2. Người kiểm phiêu phải thu phiêu và phải kiểm tra 
trước mặt vị chủ tọa cuộc bâu cử xem số phiếu có đúng với 
sô cử tri không, sau đó kiêm phiếu và công bô mỗi người 
được bao nhiêu phiếu. 
$3. Nếu số phiêu vượt quá số người bỏ phiếu, thì cuộc 
bâu cử vô giá tri. 
$4. Tất cả mọi văn bản của cuộc bâu cử phải được người 
giữ nhiệm vụ thư ký ghi chép cân thận, ít nhất phải có chữ 
ký của người ây, của vị chủ tọa và của các người kiêm 
phiếu, và phải được lưu trữ cân mật trong văn khô của hiệp 


đoàn. 


122 


Điều 174 l " 

$1. Trừ khi luật hoặc quy chê đã dự liệu cách khác, cuộc 
bầu cử cũng có thê được thực hiện băng cách hiệp thương, 
miễn là các cử tri nhật trí thỏa thuận với nhau băng văn bản 
để chuyên nhượng quyên bâu cử lân ấy cho một hay nhiêu 
người có khả năng xứng hợp, hoặc thuộc về hiệp đoàn, 
hoặc ở ngoài hiệp đoàn, những người đó sẽ bầu cử nhân 
danh mọi người, do năng quyên đã được lãnh nhận. 

$2. Trong trường hợp một hiệp đoàn hoặc một nhóm 
chỉ gôm các giáo sĩ mà thôi, thì những người được chuyên 
nhượng quyên bâu cử phải có chức thánh; băng không, 
cuộc bâu cử sẽ vô giá tri. 

$3. Những người được chuyên nhượng quyên bâu cử 
phải tuân theo những quy định của luật về bâu cử, và phải 
git các điều kiện không trái ngược với luật được đặt ra cho 
việc hiệp thông, đề cuộc bầu cử được hữu hiệu; còn những 
điều kiện trái ngược với luật phải được coi như không có. 

Điều 175 

Việc hiệp thương châm dứt và quyên bỏ phiêu được trả 


vê cho những người chuyên nhượng quyên: 


123 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


1° do hiệp đoàn hay do nhóm thu hôi trước khi bắt đầu 
thi hành; 
2° do không thi hành một điều kiện nào đó được đặt ra 
cho việc hiệp thương; 
3° do cuộc bầu cử đã xong, nhưng vô hiệu. 
Điều 176 
Trừ khi luật hay quy chế đã dự liệu cách khác, người 
nào đạt được số phiêu cân thiết, thì được coi như đắc cử 
và vị chủ tịch hiệp đoàn hay nhóm phải tuyên bố như vậy, 
chiếu theo quy tắc của điêu 119, 1°. 
Điều 177 
$1. Việc bầu cử phải được thông báo ngay cho người 
đắc cử; người này phải cho vị chủ tịch hiệp đoàn hoặc 
nhóm biết mình có châp nhận hay không trong vòng tám 
ngày hữu dụng, kê từ khi nhận được thông báo; nêu không, 
việc bâu cử sẽ không có hiệu lực. 
$2. Nếu nguòi đắc cử không chấp nhận, thì họ sẽ mất 
mọi quyên lợi bắt nguôn từ việc bâu cử, dù sau đó có chấp 
nhận, họ cũng không lây lại được những quyên ây, nhưng 


họ có thê được bâu lại; hiệp đoàn hay nhóm phải tiễn hành 


124 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


một cuộc bâu cử khác trong vòng một tháng, kê từ khi biết 
tin người đặc cử không châp nhận. 

Điều 178 

Ngay sau khi châp nhận việc bâu cử, người đắc cử giữ 
giáo vụ ngay với đây đủ mọi quyên lợi, nêu việc bâu cử 
không cân được chuẩn y; bằng không, họ chỉ được quyên 
nhận giáo vụ. 

Điều 179 

$1. Nêu việc bâu cử cân phải được chuẩn y, thì người 
đặc cử phải đích thân hoặc nhờ người khác xin nhà chức 
trách có thấm quyên chuẩn y trong vòng tám ngày hữu 
dụng, kê từ khi chấp nhận việc bầu cử; băng không, họ sẽ 
mất mọi quyên lợi, trừ khi họ chứng minh được rằng mình 
chưa xin chuẩn y được vì có một ngăn trở chính đáng. 

$2. Nêu thấy người đắc cử có khả năng xứng hợp chiêu 
theo quy tặc của điêu 149 §1, và nêu việc bâu cử đã được 
thực hiện đúng luật, thì nhà chức trách có thâm quyên không 
thể từ chối việc chuẩn y. 

$3. Việc chuẩn y phải được viết trên giây tờ. 


$4. Trước khi nhận được văn thư chuẩn y, người đắc 


125 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


cử không được phép xen mình vào việc thi hành giáo vụ 
về mặt thiêng liêng hoặc về mặt vật chât, và ø1ả như họ có 
thực hiện hành vi nào, thì hành vi đó sẽ vô hiệu. 

$5. Ngay sau khi nhận được văn thư chuẩn y, người đắc 
cử đương nhiên ot giáo vụ, trừ khi luật đã dự liệu cách 
khác. 


TIẾT 4 
THỈNH CỬ 

Điều 180 

$1. Nếu người mà các cử tri nhận thấy là có khả năng 
hơn và họ ưng ý hơn, lại mắc một ngăn trở theo giáo luật và 
ngăn trở ây có thê được miễn chuẩn và thường được miễn 
chuân, thì họ có thể thỉnh cử người ây lên thâm quyên qua 
lá phiêu của mình, trừ khi luật định cách khác. 

$2. Những người được chuyển nhượng quyên bầu cử 
không thê thỉnh cử, trừ khi điêu đó đã được ghi trong bản 
hiệp thương. 

Điều 181 

$1. Đề việc thỉnh cử được hữu hiệu, cân phải có ít là hai 


phân ba tông sô phiếu bâu. 


126 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


$2. Phiếu thỉnh cử phải được diễn tả băng những từ: tôi 
thỉnh cử, hoặc băng những từ tương đương: công thức: tôi 
bâu hay tôi thỉnh cử hoặc công thức tương đương, có giá 
trị cho việc bâu cử nếu không có ngăn trở; còn nêu có ngăn 
trở, thì có giả trị cho việc thỉnh cử. 

Điều 182 

$1. VỊ chủ tịch phải chuyên đạt sự thinh cử lên nhà chức 
trách có thâm quyên chuẩn y việc bâu cử trong vòng tám 
ngày hữu dụng; nhà chức trách này miễn chuẩn ngăn trở, 
hoặc néu không có quyên miễn chuẩn này, thì xin nhà chức 
trách câp trên miễn chuẩn; nếu việc chuẩn y không cân 
thiết, thì sự thỉnh cử phải được gửi lên nhà chức trách có 
thâm quyên đề được miễn chuẩn. 

$2: Nếu sự thỉnh cử không được chuyên đạt trong thời 
hạn đã được ân định, thì đương nhiên vô hiệu, và lân này, 
hiệp đoàn hoặc nhóm mất quyên bầu cử hoặc thỉnh cử, trừ 
khi chứng minh được răng vị chủ tịch đã không chuyền 
đạt sự thỉnh cử vì một ngăn trở chính đáng: hoặc đã không 
chuyên đạt sự thỉnh cử đúng thời hạn vì man trá hay vì lơ 
đểnh. 


$3. Sự thỉnh cử không đem lại quyên lợi nào cho người 


127 


QUYỀN INHỮNG QUY TĂ Ác TỔNG QUÁT 


được thỉnh cử; nhà chức trách có thâm quyên không buộc 
phải châp nhận việc thỉnh cử. 

$4. Các cử tri không thể rút lại sự thỉnh cử đã được 
chuyên đạt lên nhà chức trách có thâm quyên, trừ khi có sự 
đông ý của nhà chức trách ấy. 

Điều 183 

$1. Nêu nhà chức trách có thầm quyên không chấp nhận 
sự thỉnh cử, quyên bầu cử lại thuộc về hiệp đoàn hoặc 
nhóm. 

$2. Nếu sự thỉnh cử đã được chấp thuận, phải thông báo 
cho người được thỉnh cử biết, người này phải trả lời chiêu 
theo quy tặc của điêu 177 §1. 

$3. Người nào ưng nhận sự thỉnh cử đã được chấp thuận, 


thì giữ giáo vụ ngay với đây đủ mọi quyên lợi. 


CHƯƠNG 2 
CHAM DUT GIÁO VỤ 
Điều 184 
ol Một giáo vụ châm dứt do mãn thời hạn đã được 
ân định, do đã đến tuổi luật định, do từ nhiệm, do thuyên 


chuyên, do giải nhiệm và do bãi nhiệm. 


128 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


$2. Giáo vụ không châm dứt khi nhà chức trách đã trao 
ban một giáo vụ hết quyên dưới bất cứ hình thức nào, nếu 
luật không dự liệu cách khác. 

$3. Khi việc châm dứt giáo vụ đã có hiệu lực, phải thông 
báo sớm hết sức cho tất cả những người có quyên trong 
việc bô nhiệm giáo vụ. 

Điều 185 

Tước hiệu danh dự có thể được tặng cho người đã châm 
dứt giáo vụ do quá hạn tuôi, hoặc do sự từ nhiệm đã được 
chấp nhận. 

Điều 186 

Việc châm dứt giáo vụ do mãn thời hạn đã được ân định 
hay do quá hạn tuôi chỉ có hiệu lực từ khi nhà chức trách 


có thâm quyên thông báo điêu đó băng văn thư. 
TIẾT I 
TỪ NHIỆM 
Điều 187 


Bât cứ ai còn làm chủ được bản thân mình đều có thê từ 


bỏ một giáo vụ vì một lý do chính đáng. 


129 


Điều 188 l We 

Việc từ nhiệm do một sự sợ hãi nghiêm trọng phải chu 
cách bất công, do man trả hay do lâm lẫn về bản thể, hoặc 
do mại thánh, thì đương nhiên vô hiệu. 

Điều 189 

$1. Dù có cân được chấp thuận hay không, đơn xin từ 
nhiệm phải được đệ nạp lên thâm quyên có quyên bô nhiệm 
vào giáo vụ và phải được thực hiện băng giây tờ hoặc băng 
miệng trước mặt hai nhân chứng, thì mới hữu hiệu. 

$2. Nhà chức trách không nên chấp thuận một sự từ 
nhiệm không dựa trên một lý do chính đáng và cân xứng. 

$3. Nêu việc từ nhiệm nào đòi hỏi sự chấp thuận mà 
không được châp thuận trong vòng ba tháng thì việc từ 
nhiệm đó không có hiệu lực; còn việc từ nhiệm nào không 
đòi hỏi sự chấp thuận thì có hiệu lực ngay, khi người từ 
nhiệm thông báo điêu đó chiếu theo quy tặc của luật. 

$4. Bao lâu việc từ nhiệm chưa có hiệu lực, người từ 
nhiệm có thể rút lại sự từ nhiệm; khi đã có hiệu lực rôi, thì 
không thê rút lại được nữa, nhưng người từ nhiệm có thể 


xin git giáo vụ với một danh nghĩa khác. 


130 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


TIẾT 2 
THUYỀN CHUYÊN 

Điều 190 

ol Việc thuyên chuyên chỉ có thê được thực hiện do 
người có quyên bô nhiệm vào giáo vụ đã được chấm dứt 
cũng như vào giáo vụ được trao ban. 

$2. Nếu việc thuyên chuyền trái với ý muốn của người 
đang giữ giáo vụ, thì cân phải có một lý do nghiêm trọng 
và phải tuân giữ thủ tục do luật quy định, miễn là đương sự 
vẫn luôn luôn có quyên trình bày những lý do ngược lại. 

$3. Đề có hiệu lực, việc thuyên chuyên phải được thông 
báo băng văn bản. 

Điều 191 

$1. Trong trường hợp thuyên chuyên, giáo vụ cũ trở 
thành khuyết vị do việc nhận chức trong giáo vụ mới theo 
đúng luật định, trừ khi luật đã dự liệu cách khác hoặc nhà 
chức trách có thâm quyên quy định cách khác. 

$2. Người được thuyên chuyên vẫn hưởng lương bồng 
găn liên với giáo vụ cũ, cho tới khi nhận chức trong giáo 
vụ mới theo đúng luật định. 


131 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


TIẾT 3 
GIẢI NHIỆM 

Điều 192 

Một người bị giải nhiệm do săc lệnh được nhà chức 
trách có thâm quyên ban hành cách hợp pháp, miễn là vẫn 
được giữ nguyên những quyên lợi đã thủ đắc do khế ước, 
hay do chính luật chiếu theo quy tắc của điêu 194. 

Điều 193 

$1. Không thể giải nhiệm một người được trao ban giáo 
vụ với một thời hạn vô định, trừ khi có những lý do nghiêm 
trọng, và phải tuân giữ thủ tục do luật quy định, 

$2. Điêu trên cũng có giá trị đôi với việc giải nhiệm một 
người được trao ban giáo vụ với một thời gian xác định 
trước khi mãn hạn, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của điều 624 §3. 

$3. Nhà chức trách có thâm quyên đã trao ban giáo vụ 
cho người nào chiêu theo những quy định của luật, thì có 
thể giải nhiệm người ấy vì một lý do chính đáng, theo sự 


suy xét thận trọng của mình. 


132 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


$4. Đề có hiệu lực, sắc lệnh giải nhiệm phải được thông 
báo băng văn bản. 
Điều 194 
$1. Do chính luật, bị giải nhiệm khỏi giáo vụ: 
1° người đã mất bậc giáo sĩ; 
2° người đã công khai từ bỏ đức tin Công giáo, hoặc 
không còn hiệp thông với Giáo Hội; 
3° giáo sĩ đã mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân 
theo luật dân sự. §2. Chỉ có thể thúc bách việc giải 
nhiệm được nói đến ở 2° và 3°, nêu chắc chắn nhà 
chức trách có thâm quyên đã công bô việc đó. 
Điều 195 
Nêu một người bị giải nhiệm không phải do luật nhưng 
do sắc lệnh của nhà chức trách có thâm quyên khỏi một 
giáo vụ đang đảm bảo đời sông của mình, thì nhà chức 
trách ấy phải lo liệu trợ câp cho đương sự trong một thời 


ø1an thích hợp, trừ khi đã dự liệu cách khác. 


133 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


TIẾT 4 
BÀI NHIỆM 
Điều 196 
$1. Sự bãi nhiệm, như hình phạt dành cho một tội phạm, 
chỉ có thể được thực hiện chiều theo quy tắc của luật. 
$2. Việc bãi nhiệm có hiệu lực chiếu theo những quy 


định của các điêu trong luật hình sự. 


DE MỤC 10 
THOI HIỆU 
Điều 197 
Giáo Hội châp nhận thời hiệu, xét như là phương thé dé 
thủ đắc hay tiêu hủy một quyên lợi chủ quan hoặc đề thoát 
khỏi những nghĩa vụ, như sẵn có trong luật dân sự của mỗi 
nước, miễn là vẫn giữ nguyên những điêu ngoại lệ đã được 
ân định trong Bộ Luật này. 
Điều 198 
Không thời hiệu nào có hiệu lực, nêu không dựa trên sự 


ngay tình, chắng những lúc khởi đâu, nhưng còn suốt thời 


134 


gian mà thời hiệu đòi hột, miến là vận git nguyên những 
quy định của điêu 1362. 
Điều 199 
Không bị lệ thuộc thời hiệu: 
1° những quyên lợi và nghĩa vụ thuộc thiên luật tự 
nhiên hay thiết định; 
2° những quyên lợi chỉ có thê được thủ đắc do đặc ân 
Tông Tòa: 
3° những quyên lợi và nghĩa vụ liên hệ trực tiếp đến 
đời sông thiêng liêng của các Kitô hữu; 
4° ranh giới chắc chắn và không nghi ngờ của các địa 
hạt Giáo Hội; 
5° các bồng lễ và nghĩa vụ dâng lễ; 
6° việc bô nhiệm vào giáo vụ chiêu theo quy tắc của 
luật đòi hỏi việc thi hành chức thánh; 
7° quyên kinh lý và nghĩa vụ vâng phục dën nỗi các 


Kitô hữu không còn được nhà chức trách Giáo Hội 


135 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


nào thăm viếng nữa và họ cũng không tùng phục một 


nhà chức trách Giáo Hội nào nữa. 


ĐÈ MỤC 11 
CÁCH TÍNH THỜI GIAN 

Điều 200 

Trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác, thời gian 
phải được tính chiêu theo quy tắc của các điêu khoản sau 
đây: 

Điều 201 

$1. Thời gian liên tục được hiểu là thời gian không bị 
gián đoạn. 

$2. Thời gian hữu dụng được hiểu là thời gian dành cho 
một người đề thi hành hoặc đề đòi được hưởng quyên của 
mình, dën nỗi thời gian ây không qua đi đôi với những 
người không biết hoặc không thê hành động được. 

Điều 202 

$1. Trong luật, ngày được hiểu là khoảng cách 24 giờ 
được tính cách liên tục và bắt đầu từ nửa đêm, trừ khi luật 
đã minh nhiên dự liệu cách khác; tuân là khoảng cách 7 


ngày; tháng là khoảng cách 30 ngày và năm là khoảng 


136 


QUYÊN INHỮNG QUY TắC TÔNG OU AT 


cách 365 ngày, trừ khi nói răng tháng và năm phải tính như 
trong lịch. 

$2. Phải tính tháng và năm như trong lịch, nếu là thời 
ø1an liên tục. 

Điều 203 

ol Ngày khởi hạn không được tính vào thời hạn, trừ 
khi lúc bắt đầu của thời hạn ây trùng với lúc bắt đầu của 
ngày, hoặc trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. 

$2. Nếu luật không ân định ngược lại, ngày đáo hạn 
được tính vào thời hạn, nêu thời gian gôm môt hay nhiêu 
tháng hoặc năm, một hay nhiêu tuân, thì thời hạn châm dứt 
vào cuôi ngày sau cùng mang cùng một sô, hoặc nêu tháng 
ây không có ngày mang cùng môt sô, thì thời hạn châm dứt 


vào CuÔI ngày cuôi tháng. 


157 


QUYỀN II DAN THIÊN CHÚA 


OUNEN II 
DAN THIÊN CHÚA 


PHÁN I 
CÁC KITÔ HỮU 

Điều 204 

ol Với tư cách là những người đã được sáp nhập vào 
Đức Kttô nhờ bí tích Rửa Tội, các Kitô hữu tạo thành dân 
Chúa, và vi lý do này, họ được tham dự vào chức vụ tư tê, 
ngôn sứ và vương giả của Đức Kitô theo cách thê riêng của 
mình, mỗi người tùy theo hoàn cảnh riêng của mình được 
kêu gọi thi hành sứ mạng Thiên Chúa đã ủy thác cho Giáo 
Hội chu toàn trên trân gian. 

$2. Được thiết lập và được tô chức trên trần gian này 
như một xã hội, Giáo Hội này tôn tại trong Giáo Hội Công 
giáo, do Đắng kế vị thánh Phêrô và các Giám Mục hiệp 
thông với ngài cai quản. 


138 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 

Điều 205 

Những người đã được rửa tội, liên kết với Đức Kitô 
trong cơ câu hữu hình của Giáo Hội Công giáo băng những 
dây liên kết của việc tuyên xưng đức tin, của các bí tích và 
của việc lãnh đạo của Giáo Hội, thì được hiệp thông trọn 
vẹn với Giáo Hội Công giáo trên địa câu này. 

Điều 206 

§1. Được liên kết với Giáo Hội một cách đặc biệt, dưới 
sự thúc đầy của Chúa Thánh Thân, những người dự tòng tự 
y xin sáp nhập vào Giáo Hội một cách mình nhiên, và nhờ 
lòng ước ao đó cũng như nhờ đời sông tin, cậy, mên của 
họ, mà họ được liên kết với Giáo Hội và Giáo Hội chăm 
sóc họ như thành viên của mình. 

$2. Giáo Hội quan tâm cách đặc biệt dën những người 
dự tòng: khi mời gọi họ sông đời Phúc Âm và dẫn họ tới 
việc cử hành các nghi thức thánh, Giáo Hội đã ban cho họ 
những đặc ân khác nhau vôn dành riêng cho các Kitô hữu. 

Điều 207 

$1. Do sự thiết định của Thiên Chúa, trong Giáo Hội, 
gita các Kitô hữu có những thừa tác viên có chức thánh, 


139 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


theo luật được gọi là giáo sĩ, và những người khác, được 
gọi là giáo dân. 

$2. Trong cả hai thành phân ây, có những Kitô hữu được 
thánh hiên cho Thiên Chúa một cách đặc biệt và phục vụ 
sứ mạng cứu độ của Giáo Hội do việc tuyên giữ các lời 
khuyên Phúc Âm băng những lời khân hoặc những mỗi 
ràng buộc thánh khác, được Giáo Hội công nhận và phê 
chuẩn; tuy bậc sông của họ không thuộc Về cơ câu phầm 
trật của Giáo Hội, nhưng thuộc về đời sông và sự thánh 


thiện của Giáo Hội. 


ĐÈ MỤC I 
NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI 
CA MỌI KITÔ HỮU 

Điều 208 

Nhờ được tái sinh trong Đức Kitô, tất cả mọi Kitô hữu 
đêu thực sự bình đắng với nhau về phâm giá và về hành 
động, nhờ đó họ cùng cộng tác vào việc xây dựng Thân 
Mình Đức Kitô, tùy theo hoàn cảnh và nhiệm vụ riêng của 


minh. 


140 


Điều 209 l 

$1. Các Kitô hữu có nghĩa vụ phải luôn luôn duy trì sự 
hiệp thông với Giáo Hội, ngay trong cách hành động của 
minh. 

$2. Các Kitô hữu phải ân cân chu toàn các bôn phận 
đối với Giáo Hội toàn câu cũng như đôi với Giáo Hội địa 
phương mà họ trực thuộc chiêu theo những quy định của 
luật. 

Điều 210 

Tât cả mọi Kitô hữu, tùy theo hoàn cảnh riêng của mỗi 
người, phải cô gắng sông thánh thiện và cô vũ cho Giáo 
Hội được phát triển và được thánh hóa không ngừng. 

Điều 211 

Tât cả mọi Kitô hữu có bôn phận và có quyên hoạt động 
dë cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa cảng ngày cảng được 
truyền đạt tới toàn thể nhân loại trong mọi thời và mọi nơi. 

Điều 212 

$1. Y thức trách nhiệm của mình, với lòng vâng phục 
Kitô giáo, các Kitô hữu phải tuân theo những điêu mà các 
vị Chủ Chăn có chức thánh, là những người đại diện Đức 


141 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


Kitô, công bô với tư cách là những thây dạy đức tin hoặc 
ân định với tư cách là những người lãnh đạo Giáo Hội. 

$2. Các Kitô hữu có trọn quyên bày tỏ cho các vị Chủ 
Chăn của Giáo Hội biết những nhu câu của họ, nhật là 
những nhu câu thiêng liêng, và những nguyện vọng của họ. 

$3. Tùy theo kiến thức, thâm quyên và uy tín bản thân, 
các Kitô hữu có quyên, và đôi khi có cả bôn phận phải bày 
tỏ cho các vị Chủ Chăn có chức thánh biết ý kiến của họ 
liên quan tới lợi ích của Giáo Hội, họ cũng có quyên bộc lộ 
ý kiên của họ cho các Kitô hữu khác, miễn là bảo vệ được 
sự toàn vẹn của tín lý và luân lý, cũng như lòng kính trọng 
các vị chủ chăn, và phải lưu ý đến công ích và phẩm giá 
của tha nhân. 

Điều 213 

Các Kitô hữu có quyên được lãnh nhận từ các vị Chủ 
Chăn có chức thánh sự giúp đỡ do các ơn thiêng liêng của 
Giáo Hội, nhật là Lời Chúa và các bí tích. 

Điều 214 

Các Kitô hữu có quyên thờ phượng Thiên Chúa theo 


những quy định của lễ nghi riêng đã được các vị Chủ Chăn 


142 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


hợp pháp của Giáo Hội chuẩn y và có quyên theo một hình 
thức của đời sông thiêng liêng phù hợp với giáo huân của 
Giáo Hội. 

Điều 215 

Các Kitô hữu có trọn quyên thành lập và điêu hành các 
hiệp hội nhăm mục đích từ thiện hoặc đạo đức, hoặc nhăm 
cô vũ ơn gọi Kitô giáo trong thế giới, họ cũng được trọn 
quyên tự do hội họp đề cùng nhau theo đuôi các mục đích 
đó. 

Điều 216 

Vi được tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội, tât cả mọi 
Kitô hữu có quyên cô vũ và nâng đỡ hoạt động tông đô, kê 
cả bằng những sáng kiến riêng, tùy theo bậc sông và hoàn 
cảnh của mỗi người; tuy nhiên, không một sáng kiên nào 
được mệnh danh là Công giáo nêu không được sự đông ý 
của nhà chức trách có thâm quyên trong Giáo Hội. 

Điều 217 

Vì được bí tích Rửa Tội mời gọi sông phù hợp với giáo 
huấn Phúc Âm, các Kitô hữu có quyên được hấp thụ nên 


giáo dục Kitô giáo, nhờ đó, họ được đào tạo thích đáng 


143 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


để đạt tới sự trưởng thành nhân bản, đồng thời, để biết và 
sông mâu nhiệm cứu độ. 

Điều 218 

Những chuyên viên về các thánh khoa được hưởng sự 
tự do chính đáng đề nghiên cứu và trình bày ý kiến cách 
thận trọng trong các lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng 
vẫn phải giữ lòng vâng phục phải có đôi với huấn quyên 
của Giáo Hội. 

Điều 219 

Tất cả mọi Kitô hữu có quyên tự do lựa chọn bậc sông 
mà không phải chu bất kỳ một sự cưỡng bách nào. 

Điều 220 

Không ai được làm tôn thương dën thanh danh của người 
khác một cách bất hợp pháp, và cũng không được xâm 
phạm đến quyên giữ bí mật riêng tư của họ. 

Điều 221 

$1. Các Kitô hữu có quyên đòi hỏi cách hợp pháp những 
quyên lợi mà họ được hưởng trong Giáo Hội và có quyên 
bênh vực những quyên lợi đó trước tòa án Giáo Hội có 


thâm quyên, chiêu theo quy tắc của luật. 


144 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Nếu bị nhà chức trách có thâm quyên triệu ra tòa, 
các Kitô hữu cũng có quyên được xử theo những quy định 
của luật pháp, và những quy định này phải được áp dụng 
cách hợp tình hợp lý. 

$3. Các Kitô hữu chỉ bị thụ án phạt theo giáo luật chiêu 
theo quy tặc của luật. 

Điều 222 

$1. Các Kitô hữu có nghĩa vụ trợ câp cho những nhu 
câu của Giáo Hội, để Giáo Hội sẵn có những oi cần thiết 
cho việc thờ phượng Thiên Chúa, cho những công việc 
tông đô và bác ái, và cho việc nuôi sông các thừa tác viên 
cách xứng đáng. 

$2. Họ cũng có nghĩa vụ cô vũ công băng xã hội và dùng 
hoa lợi riêng của mình dë giúp đỡ những người nghèo khó, 
theo lệnh truyền của Chúa. 

Điều 223 

$1. Khi hành sử các quyên của mình, với tính cách cá 
nhân hay tập hợp thành những hiệp hội, các Kitô hữu phải 
xét dën lợi ích chung của Giáo Hội cũng như quyên lợi của 


người khác, và những bôn phận của họ đôi với tha nhân. 


145 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


$2. Vì lợi ích chung, nhà chức trách Giáo Hội quy định 


việc thi hành các quyên riêng cho các Kitô hữu. 


ĐÈ MỤC 2 
NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI 
CỦA GIÁO DẪN 

Điều 224 

Ngoài những nghĩa vụ và những quyên lợi chung cho 
mọi Kitô hữu và những ei được ân định trong các điêu luật 
khác, giáo dân còn có những nghĩa vụ và quyên lợi được 
liệt kê trong những điêu luật của đê mục này. 

Điều 225 

$1. Vì các giáo dân cũng như mọi Kitô hữu đều được 
Thiên Chúa ủy nhiệm sứ vụ tông đô qua phép Rửa Tội và 
phép Thêm Sức, cho nên họ có những nghĩa vụ chung và 
với tính cách cá nhân hay tập hợp thành những hiệp hội, 
họ có quyên làm cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa được 
mỌI nĐười khắp thê ø1ới nhận biết và đón nhận; nghĩa vụ 
này càng thúc bách hơn trong những hoàn cảnh mà chỉ nhờ 
họ, người ta mới có thê nghe Phúc Âm và nhận biết Đức 
Kitô. 


146 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


§2. Tùy theo hoàn cảnh riêng của mỗi người, các giáo 
dân có bôn phận đặc biệt phải làm cho trật tự các thực tại 
trần thê được thâm nhuân tinh thân Phúc Âm và được kiện 
toàn và họ phải làm chứng cho Đức Kitô một cách đặc biệt 
khi điêu hành trật tự này, cũng như khi hoàn thành những 
trách nhiệm trân thê. 

Điều 226 

$1. Những người sông trong bậc hôn nhân theo ơn gọi 
riêng có bôn phận đặc biệt phải hoạt động dë xây dựng dân 
Chúa bằng đời sông hôn nhân và gia đình. 

$2. Do việc thông ban sự sông cho con cái, cha mẹ có 
nghĩa vụ nghiêm nhặt giáo dục con cái và có quyên giáo 
dục con cái; vì thê, việc bảo đảm cho con cái có được một 
nên giáo dục Kitô giáo theo đạo lý do Giáo Hội truyện lại 
thuộc vê các bậc cha mẹ Kitô giáo trước tiên. 

Điều 227 

Các giáo dân có quyên được công nhận là mình có tự do 
trong các lĩnh vực trần thế như mọi công dân; nhưng khi sử 
dụng quyên tự do này, họ phải liệu sao đề mọi hành động 
của họ được thâm nhuân tinh thân Phúc Âm, và phải lưu 


tâm dën đạo lý do huân quyên Giáo Hội để ra; nhưng họ 


147 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


phải cần thận đừng trình bày ý kiến riêng của mình như là 
giáo huấn của Giáo Hội trong các vẫn dë đang còn bỏ ngỏ 
cho các ý kiến khác nhau. 

Điều 228 

$1. Những giáo dân nào được nhận thấy có khả năng 
xứng hợp thì có năng cách được các Chủ Chăn có chức 
thánh mời đảm nhận các giáo vụ và nhiệm vụ trong Giáo 
Hội mà họ có thê thi hành chiếu theo quy tắc luật định. 

$2. Những giáo dân trôi vượt về kiên thức, khôn ngoan 
và hạnh kiêm thì có năng cách giúp các chủ chăn của Giáo 
Hội với tư cách là chuyên viên hoặc cô vân, kê cả trong các 
hội đông chiếu theo quy tắc của luật. 

Điều 229 

$1. Đề có thể sông theo giáo lý Kitô giáo, tự rao giảng 
và biện hộ cho giáo lý ây nếu cân, và đề có thể góp phân 
mình vào việc hoạt động tông đô, các giáo dân có nghĩa vụ 
và có quyên học hỏi giáo lý hợp với khả năng và hoàn cảnh 
của mỗi người. 

$2. Họ cũng có quyên thủ đắc một kiên thức chuyên sâu 


hơn trong những thánh khoa được dạy tại các đại học và 


148 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


các phân khoa giáo sĩ hoặc tại các học viện khoa học tôn 
giáo, băng cách dự các khóa học và lây các băng cấp đại 
học. 

$3. Cũng vậy, sau khi đã tuần giữ những quy định liên 
quan đến năng lực cân phải có, những giáo dân có năng 
cách được nhà chức trách hợp pháp của Giáo Hội ủy nhiệm 
để giảng dạy các thánh khoa. 

Điều 230 

$1. Những nam giáo dân nào đủ tuôi và đủ những đức 
tính cân thiết do sắc lệnh của Hội Đông Giám Mục ân định 
có thể lãnh những thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cách 
cô định, trong một nghi thức phụng vụ đã được quy định. 
Tuy nhiên, việc trao các thừa tác vụ này không ban cho họ 
quyên được Giáo Hội trợ cấp hoặc trả một khoản thủ lao. 

$2. Căn cứ vào một sự ủy nhiệm tạm thời, các giáo dân 
có thê đảm nhận việc đọc sách trong các sinh hoạt phụng 
vụ; cũng thê, mọi giáo dän đều có thê đảm nhận những 
công việc của dẫn giải viên, của ca viên hoặc các nhiệm vụ 
khác chiếu theo quy tắc của luật. 

$3. Nơi nào nhu cầu Giáo Hội đòi hỏi vì thiêu thừa tác 


viên, các giáo dân dù không phải là thừa tác viên đọc sách 


149 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


hay giúp lễ, Cũng có thể thay thế họ để làm một sô việc, 
như thi hành thừa tác vụ Lời Chúa, chủ tọa các buôi cầu 
nguyện theo phụng vụ, ban phép Rửa Tội và cho rước lễ 
theo những quy định của luật. 

Điều 231 

ol Những giáo dän nào được cử vào công tác đặc biệt 
của Giáo Hội, cách thường xuyên hay tạm thời, thì buộc 
phải được đào tạo cách thích hợp và cân thiết để chu toàn 
nhiệm vụ của mình cách xứng đáng và buộc phải hoàn 
thành nhiệm vụ này một cách ý thức, tận tâm và cân mẫn. 

$2. Miễn là vẫn tôn trọng những quy định của điêu 230 
ol. các giáo dân có quyên được nhận một khoản thù lao 
xứng hợp với địa vị của mình; nhờ đó, họ có thê chu cấp 
các nhu câu riêng và các nhu câu của gia đình một cách 
thích đáng theo những quy tắc của luật dân sự; ngoài ra, 
họ có quyên được hưởng dự phòng, bảo hiểm xã hội và trợ 


cấp V tê. 


150 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ĐÈ MỤC 3 
THỪA TÁC VIÊN CÓ CHỨC THÁNH 
HAY GIÁO SĨ 


CHƯƠNG 1 
VIỆC ĐÀO TẠO GIÁO SĨ 

Điều 232 

Giáo Hội có bôn phận, có quyên riêng và độc hữu trong 
việc đào tạo những nhân sự được chỉ định vào các thừa tác 
vụ thánh. 

Điều 233 

$1. Toàn thể cộng đông Kitô giáo có bôn phận phải cô 
động các ơn gọi đề đáp ứng đủ những nhu câu của thừa tác 
vụ thánh trong toàn thê Giáo Hội; bôn phận này bó buộc 
cách riêng các gia đình Kitô giáo, các nhà giáo dục, và đặc 
biệt là các tư tê, nhât là các cha sở. Các Giám Mục giáo 
phận là những người quan tâm hơn cả vê việc cô động các 
ơn gọi, phải dạy cho giáo dân của mình biết Gm quan trọng 
của thừa tác vụ thánh và sự cân thiết của các thừa tác viên 


có chức thánh trong Giáo Hội, các ngài phải khơi dậy và 


151 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 
7 ? 


nâng đỡ những sáng kiên cô động các ơn gọi, nhất là qua 
các cơ sở đã được thành lập nhăm mục đích SO 

$2. Ngoài ra, các tư tế, và nhất là các Giám Mục giáo 
phận, phải ân cân dùng lời nói và việc làm đề giúp đỡ cách 
khôn ngoan, và chuẩn bị cách thích đáng cho những người 
nam đứng tuổi cảm thây mình được gọi vào thừa tác vụ 
thánh. 

Điều 234 

$1. Nơi nào đã có các tiểu chủng viện hoặc các học 
viện khác tương tự, trong đó việc chuyên đảo tạo tôn giáo 
cũng như giáo dục về mặt nhân bản và khoa học được thực 
hiện kỹ càng, nhăm cô vũ các ơn gọi, thì phải được duy trì 
và khuyên khích; hơn nữa, nơi nào Giám Mục giáo phận 
xét thây thuận lợi, thì phải dự kiến việc thành lập một tiểu 
chủng viện hoặc một học viện tương tự. 

$2. Ngoại trừ một sô trường hợp mà hoàn cảnh khuyên 
làm cách khác, các thanh niên ước muôn tiên lên chức tư 
tê cân phải được đảo tạo về mặt nhân bản và khoa học, như 
các thanh niên trong vùng của họ được chuẩn bị theo học 


các lớp cao đăng. 


152 


Điều 235 l 

$1. Các thanh thiêu niên ước muốn tiên lên chức tư tế 
phải được đảo tạo về mặt thiêng liêng cách xứng hợp và 
phải được chuẩn bị về các phận vụ riêng tại một đại chủng 
viện trong suốt thời gian đào tạo, hoặc ít là trong bôn năm, 
nêu hoàn cảnh đòi hỏi như vậy, theo sự thâm định của Giám 
Mục giáo phận. 

$2. Những người cư ngụ cách hợp pháp ngoài chủng 
viện phải được Giám Mục giáo phận trao phó cho một tư 
tê đạo đức và có khả năng xứng hợp, tư tế này phải lo cho 
họ được đào tạo kỹ lưỡng về đời sống thiêng liêng và về 
kỷ luật. 

Điều 236 

Theo những quy định của Hội Đông Giám Mục, các 
ứng sinh lên chức phó tế vĩnh viễn phải được đào tạo để 
nuôi dưỡng đời sông thiêng liêng và phải được hướng dẫn 
để chu toàn đúng cách các phận vụ riêng của chức thánh 
ây: 


1° các thanh thiêu niên phải sông ít là ba năm tại một 


153 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


nhà dành riêng, trừ khi Giám Mục giáo phận ân định 
cách khác, vì những lý do nghiêm trọng: 
2° các ứng sinh đứng tuôi, dù độc thân hay đã kết bạn, 
phải được đào tạo theo một chương trình ba năm do 
Hội Đông Giám Mục ân định. 
Điều 237 
$1. Trong mỗi giáo phận, nơi nào có thể và thây hữu 
ích, phải có một đại chủng viện; nêu không, phải gửi các 
chủng sinh đang chuẩn bị lãnh thừa tác vụ thánh vào các 
chủng viện khác, hoặc phải thành lập một chủng viện liên 
giáo phận. 
$2. Không một chủng viện liên giáo phận nào được thành 
lập do Hội Đông Giám Muc, nêu đó là một chủng viện cho 
toàn địa hạt, hoặc do các Giám Mục liên hệ, nếu không có 
sự phê chuẩn trước của Tông Tòa vê việc thành lập cũng 
như về những quy chê của chính chủng viện đó. 
Điều 238 
ol Các chúng viện đã được thành lập hợp pháp thì đương 
nhiên được hưởng tư cách pháp nhân trong Giáo Hội. 


$2. Vị giám đốc nhân danh chủng viện điêu hành tât cả 


154 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


mọi công việc, ngoại trừ những việc rõ ràng đã được nhà 
chức trách có thâm quyên ân định cách khác. 

Điều 239 

$1. Trong mỗi chủng viện phải có một giám đốc đứng 
đầu, và nêu cân, phải có một phó giám độc, một quản lý, 
và nêu các chủng sinh học ngay trong chủng viện đó, thì 
phải có các giáo sư giảng dạy những môn học khác nhau 
được tô chức theo một chương trình thích hợp. 

§2. Trong mỗi chủng viện phải có ít là một vị linh hướng, 
tuy nhiên, các chủng sinh vẫn được tự do dën với các tư tế 
khác đã được Giám Mục chỉ định vào nhiệm vụ này. 

$3. Quy chế chủng viện phải có những phương thức nhờ 
đó các vị điêu hành khác, các giáo sư và ngay cả các chủng 
sinh đêu có thê tham gia vào trách nhiệm của vị giám đốc, 
nhất là trong việc duy trì ký luật. 

Điều 240 

ol Ngoài các cha giải tội thường lỆ, các cha giải tội 
khác phải tới chủng viện cách đều đặn, và các chủng sinh 


luôn luôn có trọn quyên đên với bât kỳ cha giải tội nào 


155 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


trong hoặc ngoài chủng viện, nhưng phải tôn trọng kỷ luật 
của chủng viện. 

$2. Trong việc quyết định chấp nhận các chủng sinh tiên 
chức hoặc sa thải họ khỏi chung viện, không bao giò được 
hỏi ý kiên của vị linh hướng và các cha giải tội. 

Điều 241 

ol Giám Mục giáo phận chỉ nên nhận vào đại chủng 
viện những người được thâm định là có đủ khả năng hiên 
thân vĩnh viễn cho các thừa tác vụ thánh, căn cứ vào các 
đức tính nhân bản và luân lý, tinh thân và trí tuệ, vào sức 
khoẻ thể lý và tâm lý cũng như vào ý chí ngay lành của họ. 

$2. Trước khi được nhận, các chủng sinh phải xuât trình 
chứng thư rửa tội và thêm sức, cũng như các hô sơ khác 
buộc phải có chiêu theo những quy định của chương trình 
đào tạo tư tê. 

$3. Hơn nữa, nêu nhận những người đã bị một chủng 
viện khác hoặc một hội dòng sa thải, thì cần phải có chứng 
từ của Bê Trên liên hệ, nhât là về lý do của sự sa thải hoặc 


của sự rời bò. 


156 


Điều 242 l 

$1. Trong mỗi quốc gia phải có một chương trình đào 
tạo tư tế do Hội Đông Giám Mục thiết lập, căn cứ trên các 
quy tắc do Quyên Bính Tối Cao của Giáo Hội ban hành, 
và được Tông Tòa phê chuẩn, và khi phải thích nghi với 
những hoàn cảnh mới, chương trình này cũng cân phải có 
sự phê chuẩn của Tông Tòa; chương trình đào tạo này phải 
ân định những nguyên tắc nên tảng về việc đào tạo phải 
có trong các chủng viện và những quy tắc tổng quát thích 
nghi với những nhu cầu mục vụ của mỗi miên hoặc mỗi 
giáo tỉnh. 

$2. Những quy định về chương trình được nói đến ở §1 
phải được tuân giữ trong tất cả mọi chủng viện thuộc giáo 
phận cũng như liên giáo phận. 

Điều 243 

Hơn nữa, mỗi chủng viện phải có nội quy riêng được 
Giám Mục giáo phận phê chuẩn, hoặc được các Giám Mục 
liên hệ phê chuẩn. néu là chủng viện liên giáo phận; nội 
quy này phải thích nghi với những quy định của chương 
trình đào tạo tư tế trong những hoàn cảnh riêng biệt và phải 


xác định cách rõ ràng nhât là những điểm kỷ luật liên quan 


157 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


đến đời sông hăng ngày của các chủng sinh và đến việc tô 
chức của toàn thể chủng viện. 

Điều 244 

Trong chủng viện, việc đào tạo về mặt thiêng liêng và 
việc giảng dạy học thuyết cho các chủng sinh phải được 
kết hợp hải hòa với nhau, và như vậy phải được tô chức để 
cho mỗi chủng sinh, tùy theo cá tính riêng của mình, thủ 
đắc được cùng một lúc sự trưởng thành nhân bản, cần phải 
có tinh thân Phúc Âm và sự kêt hợp mật thiết với Đức Kitô. 

Điều 245 

$1. Nhờ việc đào tạo thiêng liêng, các chủng sinh phải 
trở thành những người có đủ năng lực dë thi hành có hiệu 
quả thừa tác vụ mục vụ và phải được đảo tạo về tinh thần 
truyền giáo, họ phải nhận thức răng thừa tác vụ luôn được 
thực hiện với một đức tin sông động và với đức ái sẽ góp 
phân vào việc thánh hóa bản thân mình; ngoài ra, các chủng 
sinh phải biết vun trông những nhân đức được quý trọng 
trong cộng đông nhân loại, để họ có thê dung hòa những 
giá tri nhân bản với những giá tri siêu nhiên một cách thích 
hợp. 

$2. Các chủng sinh phải được đào tạo thế nào dë sau khi 


158 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


được thâm nhuân lòng yêu mên Giáo Hội Đức Kitô, họ liên 
kết với Đức Giáo Hoàng Rôma, Đâng kế vị thánh Phêrô, 
với lòng mên khiêm tôn và hiểu thảo, họ gắn bó với Giám 
Mục của mình như những cộng sự viên trung thành, và 
cộng tác với các anh em; nhờ đời sông chung trong chủng 
viện và nhờ mỗi tương quan băng hữu và hòa hợp với đồng 
bạn, họ phải được chuẩn bị để có tình hiệp nhât huynh đệ 
với linh mục đoàn trong giáo phận mà họ sẽ là thành viên 
trong việc phục vụ Giáo Hội. 

Điều 246 

$1. Việc cử hành Thánh Lễ phải là trung tâm của toàn 
thể đời sông chủng viện, nhờ vậy mà hăng ngày, khi thông 
phân đức ái của Đức Kitô, các chủng sinh múc lây sức 
mạnh tâm hôn cân thiết cho hoạt động tông đô và cho đời 
sông thiêng liêng của họ từ nguôn mạch rất phong phú này. 

$2. Họ phải được đảo tạo để cử hành phụng vụ các giờ 
kinh, nhờ đó, các thừa tác viên của Thiên Chúa, nhân danh 
Giáo Hội, câu nguyện Thiên Chúa cho toàn dân đã được 
trao phó cho họ, và cho toàn thê thế giới nữa. 

$3. Phải cô vũ lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, kê 


cả việc lân chuôi Mân Co. cũng như việc thực hành tâm 


159 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


nguyện và những việc đạo đức khác, đề nhờ đó các chủng 
sinh tập được tinh thân câu nguyện và được vững mạnh 
trong ơn gọi của mình. 

$4. Các chung sinh phải có thói quen thường xuyên lãnh 
nhận bí tích Sám Hôi và khuyên mỗi người phải có một vị 
điều hành do họ tự do lựa chọn cho đời sông thiêng liêng 
của mình, để họ có thê tin tưởng tỏ bày lương tâm. 

$5. Hăng năm, các chủng sinh phải dự những cuộc tĩnh 
tâm. 

Điều 247 

$1. Các chủng sinh phải được chuän bị bằng nên giáo 
dục xứng hợp đề sông độc thân và phải học biết quý trọng 
bậc sông ây như một hông ân riêng của Thiên Chúa. 

$2. Các chủng sinh phải ý thức rõ ràng về những bôn 
phận và những trọng trách riêng của các thừa tác viên có 
chức thánh của Giáo Hội, không được giâu giêm họ một 
khó khăn nào của đời sông tư tê. 

Điều 248 

Việc đào tạo về đạo lý phải được truyện đạt để giúp 


các chúng sinh có một nên đạo lý sâu rộng và vững chäc 


160 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


trong các môn học thánh, được kêt hợp với một kiên thức 
tông quát phù hợp với những nhu câu của mỗi thời và mỗi 
nơi; khi đức tin của họ đã có nên tảng và được nuôi dưỡng 
như thê, họ có thể loan báo giáo huân Phúc Âm môt cách 
thích hợp cho người đương thời, phù hợp với não trạng của 
những người này. 

Điều 249 

Chương trình đảo tạo tư tế phải dự liệu để các chủng 
sinh không những được học hỏi kỹ lưỡng về tiêng mẹ đẻ, 
mà còn thông thạo tiêng Latinh cũng như có kiên thức phù 
hợp về những ngoại ngữ nào xem ra cân thiết hoặc hữu ích 
cho việc đào tạo họ hoặc cho việc thi hành thừa tác vụ mục 
VỤ. 

Điều 250 

Các môn triết học và thân học trong chủng viện có thê 
được giảng dạy ké tiếp nhau hoặc đông thời với nhau, tùy 
theo chương trình đào tạo tư tê; những môn này phải kéo 
đài trong một thời gian tôi thiểu là sáu năm trọn; hai năm 
dành cho các môn triết học và bón năm dành cho các môn 


thân học. 


161 


Điều 251 l 

Việc đào tạo triết học phải dựa vào di sản triệt học có 
giá trị vĩnh cửu và cũng phải lưu tâm dën những tiên bộ 
của việc nghiên cứu triệt học, việc đào tạo này phải được 
truyền đạt thê nào để hoàn chỉnh việc đào tạo nhân bản của 
các chủng sinh, đề làm cho trí tuệ của họ được nhạy bén và 
để chuẩn bị cho họ có khả năng hơn đề theo các lớp thân 
học. 

Điều 252 

$1. Việc đào tạo thân học phải được truyền đạt thế nào 
để các chủng sinh, trong ánh sáng đức tin và dưới sự hướng 
dẫn của Huân Quyên, am tường toàn bộ giáo lý Công giáo 
dựa trên mặc khải của Thiên Chúa, tìm được lương thực 
cho đời sông thiêng liêng của họ ở đó và họ có thể loan 
truyền và biện hộ cho giáo lý ây một cách đúng đắn trong 
khi thi hành thừa tác vụ. 

$2. Các chủng sinh phải học Thánh Kinh một cách đặc 
biệt kỹ lưỡng để có được một cái nhìn về toàn bộ Thánh 
Kinh. 

$3. Phải có các lớp học thần học tín lý, luôn dựa vào 


Lời Chúa chứa đựng trong Thánh Kinh cùng với Thánh 


16 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


Truyền, để nhờ đó, với thánh Toma làm tôn sư đặc biệt, 
các chủng sinh sẽ học biết tường tận hơn các mâu nhiệm 
cứu độ; ngoài ra, cũng phải có các lớp thân học luân lý và 
mục vụ, giáo luật, phụng vụ, giáo sử và những môn phụ 
hoặc chuyên ngành khác, chiêu theo những quy định của 
chương trình đào tạo tư tê. 

Điều 253 

$1. Giám Mục hoặc các Giám Mục liên hệ chỉ nên bô 
nhiệm vào chức giáo sư các môn triệt học, thân học và giáo 
luật, những người trôi vượt về nhân đức, có học vị tiên sĩ 
hoặc cử nhân của một đại học hoặc phân khoa được Tông 
Tòa công nhận. 

$2. Phải liệu bỗ nhiệm những giáo sư riêng biệt để dạy 
Thánh Kinh, thân học tín lý, thân học luân lý, phụng vụ, 
triết học, giáo luật, giáo sử và các môn khác theo phương 
pháp riêng. 

$3. Giáo sư nào thiêu sót nghiêm trọng trong nhiệm vụ 
mình sẽ bị nhà chức trách được nói dën ở §1 ø1ải nhiệm. 

Điều 254 

$1. Khi giảng dạy, các giáo sư luôn phải lưu ý dën tính 


163 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


thông nhất mật thiết và tính hòa hợp của toàn bộ giáo lý 
đức tin, để các chủng sinh ý thức được mình đang học một 
khoa học duy nhât; để đạt mục tiêu đó cách tôt đẹp, phải 
có một vị chịu trách nhiệm điêu hành việc tô chức toàn bộ 
các môn học trong chủng viện. 

$2. Phải đào tạo các chủng sinh thê nào để họ trở thành 
những người có khả năng tìm hiểu các vẫn đê băng những 
việc nghiên cứu thích hợp và theo phương pháp khoa học; 
vì vậy, họ phải có những sinh hoạt thực tập, trong đó họ 
học làm quen với một vải môn học băng cách làm việc 
riêng, dưới sự hướng dân của các giáo sư. 

Điều 255 

Mặc dù toàn bộ việc đào tạo chúng sinh trong chủng viện 
đều nhằm mục đích mục vụ, nhưng phải có một chương 
trình đào tạo chuyên biệt về mục vụ; nhờ đó các chủng 
sinh học biết các nguyên tắc và phương pháp liên quan tới 
việc thực hành thừa tác vụ giảng dạy, thánh hóa và lãnh 
đạo dân Chúa, tuy vẫn phải lưu ý tới các nhu câu của mỗi 
thời và mỗi nơi. 

Điều 256 


$ 1. Các chủng sinh phải được đảo tạo chu đáo trong 


164 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


các lĩnh vực đặc biệt liên quan đến thừa tác vụ thánh, nhất 
là về việc thực hành huấn giáo và giảng thuyết, vê việc thờ 
phượng Thiên Chúa, cách riêng là việc cử hành các bí tích, 
vê việc giao tiếp với mọi người, kê cả những người ngoài 
Công giáo hoặc những người không tin, về việc điêu hành 
giáo xứ và những trách vụ khác phải chu toàn. 

$2. Phải dạy cho các chủng sinh biết những nhu câu của 
Giáo Hội phố quát, đề họ quan tâm đến việc cô vũ các ơn 
gọi, các vân để truyện giáo, đại kết và các vẫn đề cấp bách 
khác, kê cả những vân đề xã hội. 

Điều 257 

$1. Phải đào tạo các chủng sinh thế nào để họ không 
những quan tâm đến Giáo Hội địa phương nơi họ nhập tịch 
đề phục vụ, mà còn quan tâm đến Giáo Hội phô quát nữa, 
và sẵn sàng hiên thân cho các Giáo Hội địa phương đang 
có những nhu câu thiết yêu. 

$2. Giám Mục giáo phận phải lo liệu cho các giáo sĩ có 
ý định rời Giáo Hội địa phương của họ đề tới một Giáo Hội 
địa phương thuộc miên khác được chuẩn bị thích đáng dë 


thi hành thừa tác vụ thánh tại đó, cụ thể là học ngôn ngữ 


165 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


địa phương, am tường những định ché, những điêu kiện xã 
hội, những phong tục và tập quán của miễn đó. 

Điều 258 

Đề học hỏi nghệ thuật tông đồ băng việc thực hành trong 
thời gian học, và đặc biệt trong những kỳ nghỉ, luôn dưới 
sự hướng dẫn của một tư tê có kinh nghiệm, các chủng 
sinh phải khởi sự thực tập việc mục vụ băng những công 
tác thích hợp và phù hợp với lứa tuổi của họ cũng như với 
những hoàn cảnh địa phương, được xác định theo sự phán 
đoán của Đâng Bản Quyên. 

Điều 259 

$1. Giám Mục giáo phận, hoặc các Giám Mục liên hệ, 
nếu là chủng viện liên giáo phận, quyết định về những gì 
liên quan đến việc chỉ đạo tôi cao và việc quản tri chung 
của chủng viện. 

$2. Giám Mục giáo phận, hoặc các Giám Mục liên hệ, 
nếu là chủng viện liên giáo phận, phải thường xuyên đích 
thân đến thăm chủng viện; các ngài phải theo dõi việc đảo 
tạo các chủng sinh của mình, việc giảng dạy triệt học và 


thần học tại chủng viện; các ngài còn phải tìm hiệu vê ơn 


166 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


gọi, tính tình, lòng đạo đức và sự tiên bộ của các chủng 
sinh, nhât là để truyền các chức thánh. 

Điều 260 

Trong khi chu toàn nhiệm vụ riêng của mình, tât cả mọi 
người phải vâng lời vị giám đốc là người có trách nhiệm 
điêu hành chủng viện hăng ngày, chiêu theo chương trình 
đào tạo tư tê và nội quy của chủng viện. 

Điều 261 

$1. Giám đốc chủng viện, và dưới quyên ngài là các 
vị điêu hành và các giáo sư, mỗi người theo phận sự của 
mình, phải lo liệu để các chủng sinh giữ đúng mọi quy tắc 
trong chương trình đảo tạo tư tế và nội quy của chủng viện. 

$2. Giám đốc chủng viện và giám học phải ân cân lo cho 
các giáo sư chu toàn đúng phận sự của họ theo những quy 
định của chương trình đảo tạo tư tê và nội quy của chủng 
viện. 

Điều 262 

Chủng viện phải được miễn khỏi quyên lãnh đạo của 
giáo xứ; giám đốc chủng viện hoặc người được ngài ủy 
quyên phải thi hành chức vụ cha sở đôi với hết mọi người 


167 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


trong chủng viện, ngoại trừ vân đê hôn nhân và miễn là 
vẫn giữ nguyên những quy định của điều 985. 

Điều 263 

Giám Mục giáo phận, hoặc các Giám Mục liên hệ, nêu 
là chủng viện liên giáo phận, theo phân đã được các ngài 
ân định qua một sự thỏa thuận chung, phải lo cung ứng cho 
việc xây dựng và bảo trì chủng viện, việc nuôi dưỡng các 
chủng sinh, thù lao cho các giáo sư và các nhu câu khác 
của chủng viện. 

Điều 264 

$1. Đề cung ứng cho các nhu câu của chủng viện, ngoài 
tiên quyên góp được nói đến ở điêu 1266, Giám Mục có 
thể bô một khoản đóng góp trong giáo phận. 

$2. Tất cả mọi pháp nhân thuộc Giáo Hội, kê cả các 
pháp nhân tư, có trụ sở trong giáo phận, phải đóng góp cho 
chủng viện, trừ khi những pháp nhân đó chỉ sống nhờ của 
bô thí hoặc trong những pháp nhân ấy hiện có một hiệp 
đoàn giáo sư hay sinh viên nhăm mục đích cô động cho 
công ích của Giáo Hội; sự đóng góp này có tính cách phô 
quát, tương xứng với hoa lợi của những người đóng øóp và 


được ân định tùy theo những nhu câu của chung viện. 


168 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 2 
SỰ NHẬP TỊCH CỦA CÁC GIÁO SĨ 

Điều 265 

Bất cứ giáo sĩ nào cũng phải nhập tịch hoặc vào một 
Giáo Hội địa phương hay vào một hạt giám chức tòng 
nhân, hoặc vào một tu hội thánh hiên hay vào một tu đoản 
có năng quyên đó; như vậy, tuyệt đôi không châp nhận các 
giáo sĩ không có Bê Trên hoặc không có cư sở. 

Điều 266 

$1. Do việc lãnh chức phó tế, một người trở thành giáo 
sĩ và được nhập tịch vào một Giáo Hội địa phương hoặc 
một hạt giám chức tòng nhân mà họ được tiên chức dë 
phục vụ. 

$2. Thành viên đã khẩn trọn đời trong một hội dòng 
hoặc đã vĩnh viễn gia nhập một tu đoàn tông đô giáo sĩ 
được nhập tịch như một giáo sĩ vào hội dòng hay tu đoàn 
ây do việc lãnh chức phó tế, trừ khi hiên pháp của tu đoàn 
ân định cách khác. 

$3. Do việc lãnh chức phó tế, thành viên của một tu hội 


đời được nhập tịch vào Giáo Hội địa phương nơi họ được 


169 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


tiên chức dë phục vụ, trừ khi được Tông Tòa chuân nhượng 
cho nhập tịch vào chính tu hội. 

Điều 267 

$1. Để được nhập tịch hữu hiệu vào một Giáo Hội địa 
phương khác, một giáo sĩ đã nhập tịch rôi cần phải có văn 
thư xuất tịch của Giám Mục giáo phận do chính ngài ký 
tên; và cũng phải được Giám Mục giáo phận của Giáo Hội 
địa phương tại nơi giáo sĩ ước muôn nhập tịch ban văn thư 
nhập tịch do chính ngài ký tên. 

$2. Như vậy, việc xuất tịch được cấp chỉ có hiệu lực sau 
khi đã được nhập tịch vào một Giáo Hội địa phương khác. 

Điều 268 

ol Giáo sĩ nào đã rời Giáo Hội địa phương của mình 
sang một Giáo Hội địa phương khác cách hợp pháp, thì 
chiếu theo luật định sẽ được nhập tịch vào Giáo Hội địa 
phương đó sau năm năm, nêu đương sự đã viết đơn ngỏ 
ý với Giám Mục giáo phận của Giáo Hội tiếp nhận, cũng 
như với Giám Mục riêng của mình, và nêu không vi nào 
trong hai vị tỏ ý phản kháng băng văn thư trong thời gian 


bôn tháng kê từ ngày nhận được đơn. 


170 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


§2. Do việc được thâu nhận trọn đời hay vĩnh viễn vào 
một tu hội thánh hiến hay một tu đoàn tông đô, giáo sĩ nào, 
chiêu theo quy tặc của điêu 266 §2, đã được nhập tịch vào 
tu hội hoặc tu đoàn ây thì được xuất tịch khỏi Giáo Hội địa 
phương của minh. 

Điều 269 

Giám Mục giáo phận không được cho phép một giáo sĩ 
nhập tịch trừ khi: 

1° nhu câu hoặc ích lợi của Giáo Hội địa phương đòi 
hỏi, và phải tuân giữ những quy định của luật liên 
quan tới việc cấp dưỡng xứng hợp cho các giáo sĩ. 

2° ngài biết chắc phép xuât tịch đã được ban qua một 
văn thư hợp pháp, và ngài còn được Giám Mục giáo 
phận cho xuất tịch cung cấp những chứng từ thích 
hợp, một cách bí mật nêu cân, về đời sông, tư cách 
và việc học hành của giáo sĩ. 


3° giáo sĩ đã tỏ bày băng văn thư với chính Giám Mục 


171 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


giáo phận răng mình muốn hiến thân phục vụ Giáo 
Hội địa phương mới, chiêu theo quy tắc của luật. 
Điều 270 
Chỉ có thê cho phép xuất tịch một cách hợp pháp khi có 
những lý do chính đáng, chăng hạn như lợi ích của Giáo Hội 
hoặc thiện ích của chính giáo sĩ; tuy nhiên, không được từ 
chôi ban phép xuất tịch, trừ khi có những lý do quan trọng, 
nhưng giáo sĩ nào thây minh bị thiệt thòi và tìm được một 
Giám Mục đón nhận thì được phép thượng cầu chông lại 
quyết định ây. 
Điều 271 
$1. Ngoài trường hợp thật sự cân thiết cho Giáo Hội địa 
phương mình, Giám Mục giáo phận không được từ chôi 
cho phép các giáo sĩ mà ngài biết là họ đã sẵn sàng và có 
đủ khả năng đi tới những miên thiêu giáo sĩ nghiêm trọng 
để thi hành thừa tác vụ thánh, tuy nhiên, ngài phải liệu sao 
để các quyên lợi và nhiệm vụ của những giáo sĩ ây được ân 
định qua một văn thư thỏa thuận với Giám Mục giáo phận 
tại nơi họ đến. 
$2. Giám Mục giáo phận có thể cho phép các giáo sĩ 


của mình tới một Giáo Hội địa phương khác trong một 


172 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


thời gian nhất định, tuy có thê gia hạn nhiêu lân, tuy nhiên, 
những giáo sĩ đó vẫn nhập tịch tại Giáo Hội địa phương 
của mình, và khi trở về, họ vẫn được hưởng mọi quyên lợi 
vôn có, như thê họ đã thi hành thừa tác vụ thánh tại đây. 

$3. Giáo sĩ nào đã chuyên sang một Giáo Hội địa phương 
khác cách hợp lệ, nhưng còn nhập tịch tại Giáo Hội mình, 
thì vẫn có thể bị Giám Mục giáo phận mình triệu hôi vì 
một lý do chính đáng, miễn là vẫn tôn trọng những thỏa 
thuận đã ký kết với Giám Mục kia, cũng như sự hợp tình 
hợp lý tự nhiên; cũng thế, một khi đã tuân giữ cùng những 
điêu kiện đó, Giám Mục của giáo phận kia có thê từ chỗi 
cho phép giáo sĩ lưu lại trong địa hạt của ngài vì một lý do 
chính đáng. 

Điều 272 

Giám Quản giáo phận không thể ban phép xuất tịch và 
nhập tịch, cũng không thể ban phép chuyền sang một Giáo 
Hội địa phương khác, trừ khi tòa giám mục đã khuyết VỊ 


được một năm và có sự đông y của ban tư vân. 


173 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 3 
NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI CỦA GIÁO SĨ 

Điều 273 

Các giáo sĩ có nghĩa vụ đặc biệt phải tỏ lòng kính trọng 
và vâng phục Đức Giáo Hoàng và Đẳng Bản Quyên của 
minh. 

Điều 274 

$1. Chỉ các giáo sĩ mới có thê đảm nhận những giáo vụ 
mà việc thi hành đòi phải có quyên thánh chức hoặc quyên 
lãnh đạo trong Giáo Hội. 

$2. Trừ khi có ngăn trở hợp pháp miễn cho, các giáo 
sĩ buộc phải lãnh nhận và trung thành chu toàn nhiệm vụ 
được Đẳng Bản Quyên của mình trao phó. 

Điều 275 

$1. Vì hoạt động của tât cả các giáo sĩ đều nhắm đến 
việc xây dựng Thân Mình Đức Kitô, nên họ phải hiệp nhất 
với nhau trong tình huynh đệ và lời câu nguyện, và phải 
cộng tác với nhau theo những quy định của luật riêng. 


$2. Các giáo sĩ phải nhìn nhận và cô vũ sử mạng mà các 


174 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


giáo dân thi hành, mỗi người theo phân mình, trong Giáo 
Hội và trong thê giới. 
Điều 276 
$ 1. Trong cuộc sông của mình, các giáo sĩ buộc phải 
theo đuổi sự thánh thiện vì một lý do đặc biệt, bởi vì do việc 
lãnh bí tích truyền chức, họ đã được thánh hiến cho Thiên 
Chúa với một tước hiệu mới, họ là những người phân phát 
các mâu nhiệm của Thiên Chúa để phục vụ dân Ngài. 
$2. Đề có thê đạt tới sự trọn lành ây: 
1° trước hết, họ phải chu toàn những nghĩa vu của 
thừa tác vụ mục vụ một cách trung thành và không 
mệt mỏi; 
2° họ phải nuôi dưỡng đời sông thiêng liêng của mình 
băng hai bàn tiệc Thánh Kinh và Thánh Thé: vì thê, 
các tư tế được khẩn khoản mời gọi dâng Thánh Lễ 
mỗi ngày; còn các phó tế thì phải tham dự hiên lễ ây 
hăng ngày; 
3° các tư tê cũng như các phó tế chuẩn bị làm linh mục, 
hăng ngày buộc phải chu toàn các giờ kinh phụng vụ 


theo những sách phụng vụ riêng đã được phê chuẩn; 


175 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


còn các phó tê vĩnh viễn chỉ buộc chu toàn phân nào 
đã được Hội Đông Giám Mục ân định; 
4° họ cũng buộc tham dự tĩnh tâm, theo những quy 
định của luật địa phương. 
5° họ được khuyên khích thực hành việc tâm nguyện 
cách đêu đặn, siêng năng lãnh nhận bí tích sắm hôi, 
tôn sùng Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa cách đặc biệt, 
và sử dụng các phương thê thánh hóa khác, chung 
hay riêng. 
Điều 277 
$1. Các giáo sĩ buộc phải giữ đức khiết tịnh hoàn toàn 
và vĩnh viễn vì Nước Trời, vì vậy, họ phải sông bậc độc 
thân là một hông ân riêng của Thiên Chúa, nhờ đó, các 
thừa tác viên có chức thánh có thê kết hợp với Đức Kitô dễ 
dàng hơn bằng một con tim không chia sẻ và được thong 
dong hơn để hiên thân phụng sự Thiên Chúa và nhân loại. 
$2. Các giáo sĩ phải hết sức thận trọng khi giao tiếp với 
những người mà việc năng lui tới có thê gây nguy hại cho 
nghĩa vụ giữ đức khiết tịnh của mình hoặc sinh gương xấu 
cho các tín hữu. 


$3. Giám Mục giáo phận ân định những quy tắc rõ ràng 


176 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


hơn về vân đê này, và thâm định việc tuân giữ nghĩa vụ này 
trong những trường hợp đặc biệt. 

Điều 278 

$1. Các giáo sĩ triêu có quyên thành lập hiệp hội cùng 
với những người khác nhăm theo đuôi những mục đích 
phù hợp với bậc giáo sĩ. 

$2. Các giáo sĩ triêu phải thấy tâm quan trọng của các 
hiệp hội, nhất là các hiệp hội mà nội quy đã được nhà chức 
trách có thâm quyên phê chuân, nhằm thúc giục nhau nên 
thánh trong việc thi hành tác vụ, giúp các giáo sĩ hiệp nhất 
với nhau và với Giám Mục của mình, nhờ có một luật sông 
thích hợp và được chấp nhận hợp lệ, cũng như nhờ sự tương 
trợ huynh đệ. 

$3. Các giáo sĩ không được thiết lập hay tham gia các 
hiệp hội mà mục đích cũng như hoạt động không tương 
hợp với những nghĩa vụ riêng của bậc giáo sĩ, hoặc có thể 
gây trở ngại cho việc cân mẫn chu toàn các nhiệm vụ do 
nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội trao phó. 

Điều 279 


SI. Ngay cả sau khi đã chịu chức tư tế, các giáo sĩ phải 


177 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


tiếp tục học các môn thánh khoa; phải theo sát học thuyết 
vững chăc dựa trên Thánh Kinh, được tiên nhân truyền lại 
và đã được tiếp nhận chung trong Giáo Hội, như đã được 
xác định, nhất là trong những văn kiện của các Công Đông 
và của các Đức Giáo Hoàng; họ nên tránh những trào lưu 
thê tục mới lạ và những khoa học giả hiệu. 

$2. Dựa theo quy định của luật địa phương, các tư tế 
phải tham dự những khóa mục vụ được tô chức sau khi đã 
chịu chức tư tê; và vào những thời kỳ do luật ây ân định, 
họ cũng phải tham dự những lớp học khác, những buổi hội 
thảo vê thân học hoặc những buổi thuyết trình, nhờ đó, 
họ có cơ hội thu thập kiến thức sâu rộng hơn về các thánh 
khoa và vê các phương pháp mục vụ. 

$3. Các linh mục cũng phải tiếp tục thu thập kiên thức 
về những khoa học khác, nhất là những khoa học có liên hệ 
với những thánh khoa, đặc biệt khi kiến thức ây giúp ích 
cho việc thi hành thừa tác vụ mục vụ. 

Điều 280 

Hết sức khuyến khích các giáo sĩ nên có một đời sông 
chung theo một hình thức nào đó; và ở đâu đã có đời sông 


chung thì phải duy trì hết sức có thể. 


178 


Điều 281 l 

$1. Khi hiên thân cho thừa tác vụ của Giáo Hội, các giáo 
sĩ đáng được hưởng thù lao tương xứng với địa vi của họ, 
xét theo bản chất nhiệm vụ đảm trách cũng như các hoàn 
cảnh mỗi thời và mỗi nơi; nhờ đó họ có thể đáp ứng các 
nhu câu cá nhân và trả công xứng đáng cho những người 
phục vụ họ. 

$2. Cũng phải liệu sao để các giáo sĩ được hưởng trợ 
cấp xã hội, nhờ đó có thể chu cấp thích đáng cho những 
nhu câu của họ trong trường hợp đau yêu, tàn tật hoặc cao 
niên. 

$3. Các phó tế đã kết bạn hiên thân trọn vẹn cho tác vụ 
của Giáo Hội thì đáng được hưởng một khoản thủ lao đề có 
thế chu cập cho những nhu câu của bản thân và gia đình; 
còn những vị được hưởng một khoản thủ lao hợp tình hợp 
lý do nghê nghiệp dân sự họ đang làm hay đã làm trước 
đây, thì hãy dùng lợi tức nghề nghiệp để lo liệu chu cấp 
cho những nhu câu của bản thân và gia đình. 

Điều 282 

$1. Các giáo sĩ phải có một nếp sông giản dị và phải xa 


lánh tât cả những øì có vẻ hào nhoáng. 


179 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Những gì nhận được khi thi hành giáo vụ, sau khi đã 
chu câp xứng đáng cho bản thân và cho việc chu toàn mọi 
bôn phận của bậc mình, các giáo sĩ phải dành phân dư thừa 
cho lợi ích của Giáo Hội và những công cuộc bác ái. 

Điều 283 

$1. Dù không có giáo vụ găn liên với trú sở, các giáo sĩ 
không được rời khỏi giáo phận trong một thời gian đáng 
kê, theo sự ân định của luật địa phương, nêu không có phép 
Đắng Bản Quyên của mình, ít là được suy đoán. 

$2. Tuy nhiên, hăng năm các giáo sĩ được hưởng một 
kỳ nghỉ phải chăng và vừa đủ, do luật phô quát hoặc luật 
địa phương ấn định. 

Điều 284 

Các giáo sĩ phải mặc tu phục Giáo Hội xứng hợp, theo 
những quy tắc do Hội Đông Giám Mục ban hành và theo 
tập tục hợp lệ tại địa phương. 

Điều 285 

$1. Các giáo sĩ phải tuyệt đôi xa lánh tất cả những điêu 
bất xứng với bậc mình, theo những quy định của luật địa 


phương. 


180 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Họ phải tránh tât cả những điêu, tuy không bất xứng, 
nhưng xa lạ với bậc giáo sĩ. 

$3. Câm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyên 
bao hàm sự tham gia vào việc hành sử quyên bính dân sự. 

$4. Không có phép của Däng Bản Quyên, các giáo sĩ 
không được quản trị những tài sản thuộc về giáo dân hoặc 
những chức vụ trân thế kèm theo nghĩa vụ phải tường trình 
số sách; cũng không được đứng ra bảo đảm, cho dù dựa vào 
tài sản riêng mình, nêu không tham khảo ý kiên của Đâng 
Bản Quyên riêng; cũng thế, họ phải tránh ký kết những 
thương phiêu tài chính vi đó mà họ buộc phải trả tiên, dù 
không xác định rõ nguyên do. 

Điều 286 

Câm các giáo sĩ đích thân hoặc nhờ người khác kinh 
doanh hoặc buôn bán nhằm kiêm lợi cho bản thân hoặc 
cho người khác, khi không có phép của nhà chức trách 
Giáo Hội hợp pháp. 

Điều 287 


$1. Các giáo sĩ phải luôn luôn hết sức cô gắng duy trì 


181 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


sự hòa bình và hòa hợp giữa mọi người, dựa trên nên tảng 
công lý. 

$2. Các giáo sĩ không được tích cực tham gia vào các 
đảng phái chính trị, hoặc lãnh đạo các nghiệp đoàn, trừ khi 
theo phán đoán của nhà chức trách có thâm quyên trong 
Giáo Hội, việc bảo vệ quyên lợi của Giáo Hội và việc cô 
vũ công ích đòi hỏi như vậy. 

Điều 288 

Các phó tế vĩnh viễn không buộc giữ những quy định 
của các điều 284, 285 §§3 và 4, 286, 287 §2, trừ khi luật 
địa phương ân định cách khác. 

Điều 289 

$1. Vì nghĩa vụ quân sự hâu như không thích hợp cho 
bậc giáo sĩ, cho nên các giáo sĩ cũng như các ứng sinh chuẩn 
bị lãnh chức thánh không được tình nguyện tòng quân, nêu 
không có phép của Đẳng Bản Quyên mình. 

$2. Các giáo sĩ phải được hưởng những đặc miễn khỏi 
thi hành các nhiệm vụ và các chức vụ công quyên không 


thích hợp với bậc giáo sĩ mà luật dân sự, các hiệp định, 


182 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


hoặc các tập tục dành cho họ, trừ khi Đắng Bản Quyên 
riêng đã định cách khác trong những trường hợp đặc biệt. 


CHƯƠNG 4 
MÁT BAC GIÁO SĨ 
Điều 290 
Việc phong chức thánh, một khi được lãnh nhận hữu 
hiệu, không bao giò trở nên vô hiệu. Tuy nhiên, một giáo 
sĩ có thê mất bậc giáo SĨ; 
1° do bản án tại tòa hoặc do sắc lệnh hành chính tuyên 
bô việc phong chức thánh vô hiệu; 
2° do hinh phạt sa thải đã được tuyên kết hợp lệ; 
3° do phúc chiếu của Tông Tòa; nhưng Tông Tòa chỉ 
ban phúc chiêu này cho các phó tế khi có lý do nghiêm 
trọng, và cho các linh mục khi có lý do rât nghiêm 
trọng mà thôi. 
Điều 291 
Ngoài trường hợp được nói đến ở điêu 290, 1°, sự mật 
hàng giáo sĩ không bao hàm việc miễn chuẩn nghĩa vụ độc 
thân, quyên miễn chuẩn này chỉ do một mình Đức Giáo 


Hoàng Rôma ban mà thôi. 


183 


QUYỀN HDÂN THIÊN CHÚA 

Điều 292 

Giáo sĩ nào mất bậc giáo sĩ chiếu theo quy tắc của luật, 
thì đồng thời mất mọi quyên lợi riêng của bậc giáo sĩ và 
không buộc giữ những nghĩa vụ của bậc giáo sĩ nữa, miễn 
là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 291; đương sự 
bị câm thi hành quyên chức thánh, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của điêu 976; đương sự cũng bị tước mọi 
giáo vụ, mọi trọng trách và mọi quyên thừa ủy. 

Điều 293 

Giáo sĩ nào đã mắt bậc giáo sĩ thì không thể tái gia nhập 


hàng giáo sĩ, nêu không có phúc chiêu của Tông Tòa. 


ĐÈ MỤC 4 
HẠT GIÁM CHỨC TÒNG NHÂN 
Điều 294 
Nhăm cô vũ việc phân phôi hợp lý các linh mục, hoặc 
dë thực hiện những công tác mục vụ hay truyện giáo riêng 
cho những miễn khác nhau hoặc cho những nhóm khác 
nhau trong xã hội, Tông Tòa có thể thiết lập các hạt giám 


chức tòng nhân gôm các linh mục và các phó tê thuộc hàng 


184 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


giáo sĩ triệu, sau khi đã tham khảo các Hội Đồng Giám 
Mục liên hệ. 

Điều 295 

$1. Hạt giám chức tòng nhân được điêu hành bởi những 
quy chế do Tông Tòa soạn thảo, có một vị Giám Chức đứng 
đâu như là Đẳng Bản Quyên riêng; vị này có quyên lập một 
chủng viện quốc gia hoặc quốc tế cũng như có quyên cho 
các chủng sinh nhập tịch và tiên cử họ lên chức thánh với 
danh nghĩa là để phục vụ hạt giám chức. 

$2. Vị Giám Chức phải quan tâm đến việc đảo tạo thiêng 
liêng cho những người được tiên cử với danh nghĩa nói 
trên, cũng như đến việc chu cấp xứng đáng cho họ. 

Điều 296 

Các giáo dân có thê dân thân làm việc tông đô cho hạt 
giám chức ong nhân theo những thỏa thuận đã được ký 
kết với vị Giám Chức; nhưng phương thức tô chức việc 
cộng tác này cũng như những nghĩa vụ và quyên lợi chính 
yêu của hạt giám chức phải được xác định rõ ràng trong 


quy chê. 


185 


QUYỀN IDÂN THIÊN CHÚA 
Điều 297 
Quy chê cũng phải xác định những tương quan giữa hạt 
giám chức tòng nhân với các Đẳng Bản Quyên địa phương 
của các Giáo Hội địa phương, là nơi mà hạt giám chức 
đang thực hiện hoặc ước ao thực hiện những công tác mục 


vụ hay truyền giáo, với sự đông ý trước của Giám Mục 


giáo phận. 
ĐÈ MỤC 5 
CÁC HIỆP HỘI KITÔ HỮU 
CHƯƠNG 1 
NHỮNG QUY TÁC CHUNG 
Điều 298 


ol Trong Giáo Hội có những hiệp hội khác với các tu 
hội thánh hiến và các tu đoàn tông đô, trong đó, các Kitô 
hữu, hoặc giáo sĩ hoặc giáo dân, hoặc cả giáo sĩ lẫn giáo 
dân cùng chung sức hoạt động nhằm phát triển một đời 
sông hoàn thiện hơn, hoặc cô vũ việc phụng tự công hay 


học thuyết Kitô giáo, hoặc thực hiện các việc tông đô khác, 


186 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


như truyền bá Phúc Âm, thi hành các việc đạo đức hoặc 
bác ái, và đem tinh thân Kitô giáo vào lĩnh vực trần thê. 

$2. Các Kitô hữu nên ưu tiên ghi tên vào những hiệp hội 
nào đã được nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội 
thiết lập, ban khen hoặc giới thiệu. 

Điều 299 

$1. Các Kitô hữu có trọn quyên thỏa thuận riêng với 
nhau đề thành lập các hiệp hội, nhăm theo đuôi những mục 
đích được nói dën ở điêu 298 §1, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của điêu 301 §1. 

$2. Các hiệp hội như vậy, dù được nhà chức trách Giáo 
Hội ban khen hoặc giới thiệu, vẫn được gọi là hiệp hội tư. 

$3. Không hiệp hội tư nào của các Kitô hữu được công 
nhận trong Giáo Hội, nêu quy chế của hiệp hội ây không 
được nhà chức trách có thâm quyên duyệt y. 

Điều 300 

Không hiệp hội nào được mang danh là “Công giáo” 
nêu không có sự đồng ý của nhà chức trách có thâm quyên 


của Giáo Hội, chiêu theo quy tắc của điêu 312. 


187 


Điều 301 l 

$1. Chỉ có nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội 
thành lập các hiệp hội Kitô hữu nhăm giảng dạy học thuyết 
Kitô giáo nhân danh Giáo Hội, hoặc cô động việc phụng tự 
công, hay những hiệp hội nhắm những mục đích khác mà 
việc theo đuôi tự bản chât được dành cho nhà chức trách 
Giáo Hội. 

$2. Nêu thây hữu ích, nhà chức trách có thâm quyên 
của Giáo Hội cũng có thê thành lập các hiệp hội Kitô hữu 
nhăm theo đuôi, trực tiếp hoặc giản tiêp, những mục tiêu 
thiêng liêng khác, mà những sáng kiên riêng tư đã không 
đáp ứng đủ. 

$3. Các hiệp hội Kitô hữu do nhà chức trách có thâm 
quyên của Giáo Hội thành lập được gọi là hiệp hội công. 

Điều 302 

Những hiệp hội Kitô hữu nào thuộc quyên điêu hành 
của các giáo Si, đảm nhận việc thi hành thánh chức và 
được nhà chức trách có thâm quyên nhìn nhận như vậy, thì 


được gọi là hiệp hội giáo sĩ. 


188 


Điều 303 l 

Những hiệp hội nào gồm các thành viên sông giữa đời 
nhưng thông dự vào tinh thân của một hội dòng, sông đời 
tông đô và tiên đến sự trọn lành Kitô giáo duc sự điều 
hành tôi cao của hội dòng đó, thì được gọi là dòng ba hay 
băng một danh xưng thích hợp khác. 

Điều 304 

$1. Tất cả mọi hiệp hội Kitô hữu, công hay tư, dù mang 
danh hiệu hay danh xưng nào đi nữa, đều phải có quy ché 
riêng xác định mục đích hoặc đôi tượng xã hội, trụ sở, việc 
điêu hành và các điêu kiện cân thiết để gia nhập, cũng như 
đường hướng hoạt động, xét theo nhu câu hoặc lợi ích của 
mỗi thời và mỗi nơi. 

$2. Các hiệp hội phải chọn một danh hiệu hay danh xưng 
thích hợp với phong tục của mỗi thời và mỗi nơi, nhật là 
hợp với mục đích mà hiệp hội theo đuôi. 

Điều 305 

$1. Tât cả mọi hiệp hội Kitô hữu đêu được đặt dưới sự 
giám sát của nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội, 


nhà chức trách này quan tâm dën sự toàn vẹn của đức Dn 


189 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


và sự bảo toàn của phong hóa trong hiệp hội, và liệu sao đề 
kỷ luật của Giáo Hội không bị lạm dyng; vì thé, nhà chức 
trách này có nghĩa vụ và có quyên thi hành việc giám sát 
chiêu theo quy tắc của luật và của quy chế; các hiệp hội ây 
còn được đặt dưới quyên lãnh đạo của nhà chức trách nói 
trên theo những quy định của các điều khoản sau đây. 

$2. Các hiệp hội thuộc bất cứ hình thức nào đều được 
đặt dưới sự giảm sát của Tòa Thánh; chỉ có các hiệp hội 
giáo phận cũng như các hiệp hội khác theo mức độ đang 
hoạt động trong giáo phận mới được đặt dưới sự giám sát 
của Đâng Bản Quyên địa phương. 

Điều 306 

Đề được hưởng các quyên lợi và các đặc ân, các ân xá, 
và các ơn ích thiêng liêng khác đã được ban cho một hiệp 
hội, thì điều kiện cần và đủ là đương sự đã được nhận vào 
hiệp hội cách hữu hiệu và đã không bị sa thải khỏi hiệp hội 
cách hợp pháp, theo những quy định của luật và những quy 
chế riêng của hiệp hội. 

Điều 307 

$1. Việc nhận các thành viên phải được thực hiện chiêu 


theo quy tặc của luật và quy chê của mỗi hiệp hội. 


190 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Một người có thể ghi danh gia nhập nhiêu hiệp hội. 

$3. Những thành viên của các hội dòng có thê ghi danh 
gia nhập các hiệp hội chiếu theo quy tắc của luật riêng, Với 
sự ưng thuận của Bê Trên mình. 

Điều 308 

Một khi đã gia nhập một hiệp hội cách hợp lệ, không 
người nào bị sa thải khỏi hiệp hội, néu không có một lý do 
chính đáng chiêu theo quy tắc của luật và quy chê. 

Điều 309 

Các hiệp hội được thiết lập hợp pháp, chiếu theo quy 
tắc của luật và quy chế, có quyên ban hành những quy tắc 
riêng liên quan đến chính hiệp hội, tổ chức những buỗi họp, 
chỉ định những người điêu hành, những viên chức, những 
nhân viên và những người quản tri tài sản. 

Điều 310 

Một hiệp hội tư chưa được cấp tư cách pháp nhân, thì 
không thê là chủ thê có nghĩa vụ và quyên lợi với tư cách 
đó; tuy nhiên, các Kitô hữu đã gia nhập hiệp hội có thể 
cùng nhau kết lập các nghĩa vụ, thủ đắc và chấp hữu các 


quyên và các tài sản như những đồng sở hữu và đông châp 


191 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 
` 


hữu; họ có thể hành sử các quyên lợi và nghĩa vu ây qua 
người thụ ủy hoặc người đại diện. 

Điều 311 

Các thành viên của các tu hội thánh hiên lãnh đạo hoặc 
trợ giúp những hiệp hội được liên kết với tu hội mình theo 
một hình thức nào đó, phải liệu sao cho những hiệp hội đó 
giúp các việc tông đô hiện có trong giáo phận, nhất là hợp 
tác với các hiệp hội có mục đích làm việc tông đồ trong 
giáo phận, dưới sự hướng dẫn của Đắng Bản Quyên địa 


phương. 


CHƯƠNG 2 
CÁC HIỆP HỘI CÔNG CỦA KITÔ HỮU 
Điều 312 
$1. Nhà chức trách có thâm quyên thành lập các hiệp 
hội công là: 
1° Tòa Thánh, đôi với các hiệp hội toàn câu và quốc 
tÊ; 


2° Hội Đông Giám Mục trong địa hạt của mình, đôi 


192 


với cáo biểu lôi quác sìa, tao DE tiện hội được 
thành lập đề hoạt động trong toàn quốc; 
3° Giám Mục giáo phận trong địa hạt mình, đôi với các 
hiệp hội thuộc giáo phận, chứ không phải vị Giám 
Quản giáo phận, đừng kê những hiệp hội mà quyên 
thành lập đã được đặc ân Tòa Thánh dành cho những 
người khác. 
$2. Đề thành lập một hiệp hội hoặc một chi nhánh của 
hiệp hội trong giáo phận cách hữu hiệu, dù quyên thành 
lập do đặc ân Tòa Thánh cập, cân phải có sự đông ý bằng 
văn thư của Giám Mục giáo phận; tuy nhiên, sự đông ý của 
Giám Mục giáo phận ban phép thiết lập một nhà của hội 
dòng cũng có giá trị dë thiết lập một hiệp hội riêng cho hội 
dòng ở trong chính nhà đó hay ở nhà thờ thuộc về nhà đó. 
Điều 313 
Hiệp hội công, cũng như liên hiệp các hiệp hội công, trở 
thành pháp nhân do chính sắc lệnh thành lập của nhà chức 
trách có thâm quyên của Giáo Hội chiếu theo quy tắc của 
điều 312, và nhận lãnh sứ mạng, trong mức độ cân thiết, 
đề theo đuổi những mục đích mà hiệp hội đã tự đề ra cho 


mình nhân danh Giáo Hội. 


193 


Điều 314 l 

Những quy chê của bất cứ hiệp hội công nào, cũng như 
việc tu chính hoặc thay đối, đêu cân phải có sự phê chuẩn 
của nhà chức trách Giáo Hội có quyên thành lập hiệp hội 
ây chiêu theo quy tặc của điều 312 §1. 

Điều 315 

Các hiệp hội công có thê tự mình thực hiện những dự án 
phù hợp với bản chất riêng và được điều hành chiêu theo 
quy tặc của những quy chế, nhưng dưới sự hướng dẫn tôi 
cao của nhà chức trách Giáo Hội được nói dën ở điều 312 
$1. 

Điều 316 

$1. Người nào đã công khai chối bỏ đức tin Công giáo 
hoặc không còn hiệp thông với Giáo Hội, hoặc bị va tuyệt 
thông đã tuyên kết hay đã tuyên bô, thì không thể được 
nhận vào các hiệp hội công cách thành sự. 

$2. Những người đã gia nhập cách hợp lệ mà rơi vào 
một trường hợp của §1, sau khi đã bị cảnh cáo, phải bị sa 


thải khỏi hiệp hội, vẫn giữ những quy chế và quyên thượng 


194 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


câu lên nhà chức trách Giáo Hội được nói đến ở điêu 312 
$1. 

Điều 317 

$1. Nëu quy chế không dự liệu cách khác, thì việc chuẩn 
y vị điều hành hiệp hội công do chính hiệp hội bâu lên, hoặc 
bô nhiệm người đã được đề cử, hoặc chỉ định theo quyên 
riêng thuộc về nhà chức trách Giáo Hội được nói đên ở 
điêu 312 §1; chính nhà chức trách Giáo Hội ây bô nhiệm vị 
tuyên uý hoặc trợ uý, sau khi đã tham khảo ý kiên của các 
thành viên cấp cao của hiệp hội khi thây thuận tiện. 

$2. Quy tắc ở §1 cũng có giá trị đôi với các hiệp hội do 
những thành viên của các hội dòng thành lập ngoài các nhà 
thờ hay nhà riêng của hội dòng, nhờ đặc ân Tòa Thánh; còn 
các hiệp hội do những thành viên của các hội dòng thành 
lập tại các nhà thờ hay tại nhà riêng của hội dòng, thì việc 
bô nhiệm hay chuẩn y vị điêu hành và vị tuyên uý thuộc về 
Bê Trên hội dòng chiếu theo quy tắc của các quy chế. 

$3. Trong những hiệp hội không thuộc giáo sī, các giáo 
dân có thê giữ nhiệm vụ điêu hành; vị tuyên uý hoặc trợ uý 
không được đảm nhận nhiệm vụ này, trừ khi quy chế đã dự 


liệu cách khác. 


195 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


$4. Trong các hiệp hội công của Kitô hữu trực tiệp nhắm 
việc thi hành việc tông đô, những người đang giữ nhiệm 
vụ lãnh đạo trong các đảng phái chính trị không được làm 
vị điêu hành. 

Điều 318 

$1. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, nơi nào có lý do 
nghiêm trọng đòi hỏi, nhà chức trách Giáo Hội được nói 
đến ở điêu 312 §1 có thê chỉ định một ủy viên đề nhân danh 
mình tạm thời điêu khiến hiệp hội. 

$2. Người nào đã bô nhiệm hoặc chuẩn y vị điều hành 
của một hiệp hội công thì có thể giải nhiệm vị này vì một 
lý do chính đáng, nhưng sau khi đã tham khảo chính vị 
điêu hành cũng như những viên chức cấp cao của hiệp hội, 
chiêu theo quy tắc của các quy chê, người nào đã bô nhiệm 
vị tuyên uý thì có thể sa thải vị này chiếu theo quy tắc của 
các điều 192-195. 

Điều 319 

$1. Trừ khi luật quy định cách khác, hiệp hội công nào 
được thành lập hợp pháp sẽ quản trị tài sản hiện có chiếu 
theo quy tắc của các quy chê dưới sự chỉ đạo tôi cao của 


nhà chức trách Giáo Hội được nói dën ở điều 312 §1, và 


196 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


hăng năm hiệp hội phải tường trình việc quản trị với nhà 
chức trách Giáo Hội. 

$2. Hiệp hội cũng phải tường trình trung thực với nhà 
chức trách Giáo Hội ây vê việc sử dụng các của dâng cúng 
và bô thí đã nhận được. 

Điều 320 

$1. Chỉ có Tòa Thánh mới có thê giải thể các hiệp hội 
do minh thành lập. 

$2. Vì những lý do nghiêm trọng, Hội Đông Giám Mục 
có thê giải thể các hiệp hội do chính mình thành lập; Giám 
Mục giáo phận có thê giải thê các hiệp hội do chính ngài 
thành lập, và cả những hiệp hội do những thành viên của 
các hội dòng thành lập nhờ một đặc ân Tông Tòa với sự 
ưng thuận của Giám Mục giáo phận. 

$3. Nhà chức trách có thâm quyên không được giải thể 
một hiệp hội công, nêu chưa tham khảo vị điều hành và các 


viên chức câp cao khác. 


197 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 3 
CÁC HIỆP HỘI TƯ CỦA KITÔ HỮU 

Điều 321 

Các Kitô hữu điêu hành và lãnh đạo các hiệp hội tư theo 
những quy định của quy chế. 

Điều 322 

$1. Một hiệp hội tư của Kitô hữu có thê thủ đặc tư cách 
pháp nhân do sắc lệnh chính thức của nhà chức trách có 
thâm quyên của Giáo Hội được nói đến ở điêu 312. 

$2. Không hiệp hội tư nào của Kitô hữu có thê thủ đặc 
tư cách pháp nhân, nếu quy chế của hiệp hội chưa được 
nhà chức trách Giáo Hội được nói đến ở điêu 312 §1 phê 
chuẩn. Tuy nhiên, việc phê chuẩn quy chê không thay đôi 
tính cách tư của hiệp hội. 

Điêu 323 

$1. Mặc dù các hiệp hội tư của Kitô hữu được quyên 
tự trị chiêu theo quy tắc của điêu 321, nhưng vẫn được đặt 
dưới sự giám sát của nhà chức trách Giáo Hội chiếu theo 
quy tắc của điêu 305, cũng như dưới sự lãnh đạo của quyên 
bính ây. 


198 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


$2. Tuy vẫn tôn trọng quyên tự trị của các hiệp hội tư, 
nhưng việc quan tâm thê nào đề tránh sự phân tán sức lực 
và hướng hoạt động tông đồ của các hiệp hội vào ích lợi 
chung còn thuộc về nhà chức trách Giáo Hội. 

Điều 324 

$1. Hiệp hội tư của Kitô hữu được tự do chỉ định v1 điều 
hành và các viên chức chiêu theo quy tắc của các quy chế. 

$2. Nêu muốn, hiệp hội tư của Kitô hữu có thể tự do 
chọn một vị cô vẫn thiêng liêng giữa các tư tế đang thi 
hành tác vụ trong giáo phận cách hợp lệ; tuy nhiên, vi này 
phải được Đâng Bản Quyên địa phương chuẩn y. 

Điều 325 

$1. Hiệp hội tư của Kitô hữu được tự do quản tri tài sản 
hiện có, theo những quy định của quy chế, miễn là vẫn tôn 
trọng quyên giám sát của nhà chức trách có thâm quyên 
của Giáo Hội về việc sử dụng tài sản vào những mục đích 
của hiệp hội. 

$2. Hiệp hội tư được đặt dưới quyên Đâng Bản Quyên 
địa phương chiêu theo quy tắc của điêu 1301 trong những 


oi liên quan tới việc quản tri và phần phôi các tài sản được 


199 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


dâng tặng hay được trao cho hiệp hội nhắm những mục 
tiêu đạo đức. 

Điều 326 

$1. Hiệp hội tư của Kitô hữu châm dứt chiêu theo quy 
tắc của các quy chế, hiệp hội cũng có thê bị nhà chức trách 
có thâm quyên giải thể, nêu hoạt động của hội gây ra một 
sự thiệt hại nghiêm trọng cho học thuyết hay kỷ luật của 
Giáo Hội, hoặc sinh gương xấu cho các tín hữu. 

$2. Việc sử dụng tài sản của một hiệp hội đã bị giải thể 
phải được xác định chiếu theo quy tắc của các quy chế, 
miễn là vẫn tôn trọng những quyên lợi đã được thủ đắc và 


y muôn của những người dâng tặng. 


CHƯƠNG 4 
QUY TÁC RIÊNG 
CHO CÁC HIỆP HỘI GIÁO DAN 
Điều 327 
Cáo dân phải coi trọng các hiệp hội được thiết lập nhăm 
những mục đích thiêng liêng được nói đến ở điêu 298, đặc 


biệt các hiệp hội có mục đích làm cho lĩnh vực trần thê 


200 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


được thâm nhuân tinh thân Kitô giáo, và nhờ đó phát triên 
sự liên kết khăng khít hơn giữa đức tin và đời sông. 

Điều 328 

Những vi điều hành các hiệp hội giáo dân, kê cả các 
hiệp hội được thành lập do đặc ân Tông Tòa, phải liệu sao 
dë hiệp hội của họ cộng tác với các hiệp hội Kitô hữu khác, 
ở đâu thấy hữu ích, hâu sẵn lòng giúp đỡ các công cuộc 
Kitô giáo khác, nhất là các công cuộc hiện có trong cùng 
địa hạt. 

Điều 329 

Những vị điều hành các hiệp hội giáo dân phải liệu sao 
cho các hội viên được đào tạo đúng mức để làm việc tông 


đô riêng của giáo dân. 


201 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


PHAN II 
CƠ CÂU PHAM TRẬT CỦA GIÁO HỘI 


THIÊN 1 
OUNEN TỎI THƯỢNG CỦA GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 1 
ĐỨC GIÁO HOÀNG VÀ GIÁM MỤC ĐOÀN 
Điều 330 
Cũng như do ý định của Thiên Chúa, thánh Phêrô và 
các Tông Đô khác đã hình thành một hiệp đoàn thê nào, thì 
Đức Giáo Hoàng Rôma, Đắng kê vị thánh Phêrô, và các 
Giám Mục, những người kế vị các Tông Đô, cũng liên kết 


với nhau như vậy. 


TIẾT I 
ĐỨC GIÁO HOÀNG RÔMA 
Điều 331 
Giám Mục của Giáo Hội Rôma là người giữ nhiệm vụ 
Chúa đã trao ban cách đặc biệt cho thánh Phêrô, thủ lãnh 


của các Tông Đô, và nhiệm vụ đó phải được truyền lại cho 


202 


các người kê vị ngài, ngài là thủ lãnh của Giám Mục đoàn, 
là Đâng Đại Diện Đức Kitô và là Chủ Chăn của toàn thể 
Giáo Hội trên trần Ø1an; VÌ thê, do nhiệm vụ mình, ngài có 
thường quyên tôi cao, trọn vẹn, trực tiêp và phô quát trong 
Giáo Hội, và ngài luôn luôn có thê tự do thi hành quyên ây. 

Điều 332 

$1. Đức Giáo Hoàng Rôma nhận lãnh quyên trọn vẹn 
và tôi cao trong Giáo Hội do việc bâu cử hợp pháp mà ngài 
đã chấp nhận cùng với sự tân phong Giám Mục. Vì thê, vị 
nào đắc cử Giáo Hoàng mà đã có chức Giám Mục, thì lãnh 
nhận quyên ây ngay chính lúc ngài ưng nhận. Nhưng nêu 
vị đặc cử không có chức Giám Mục, thì ngài phải được tân 
phong Giám Mục ngay lập tức. 

$2. Nêu xảy ra trường hợp Đức Giáo Hoàng Rôma từ 
nhiệm, việc từ nhiệm phải được tự do và phải được bày tỏ 
cách hợp thức thì mới hữu hiệu, nhưng không cân được bất 
cứ ai chấp nhận. 

Điều 333 

ol Do nhiệm vụ của ngài, Đức Giáo Hoàng Roma không 
những có quyên trên Giáo Hội phố quát, mà còn có thường 


quyên tôi cao trên tât cả các Giáo Hội địa phương và những 


203 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


hợp đoàn của các Giáo Hội ây, quyên tôi cao này đông thời 
củng cô và bảo đảm quyên riêng, thông thường và trực tiếp 
của các Giám Mục trong các Giáo Hội địa phương được 
trao phó cho các ngài co1 sóc. 

$2. Khi chu toàn nhiệm vụ mục tử tôi cao trong Giáo 
Hội, Đức Giáo Hoàng luôn luôn hiệp thông với các Giám 
Mục khác cũng như với Giáo Hội phố quát; tuy nhiên, ngài 
có quyên xác định cách thức thi hành nhiệm vụ này, hoặc 
đơn phương, hoặc với hiệp đoản, tùy theo các nhu câu của 
Giáo Hội. 

$3. Không được kháng cáo và cũng không được thượng 
câu chống lại một phán quyết hay một sắc lệnh của Đức 
Giáo Hoàng Rôma. 

Điều 334 

Các Giám Mục hỗ trợ Đức Giáo Hoàng Rôma trong khi 
ngài thi hành nhiệm vụ, băng cách cộng tác với ngài dưới 
những hình thức khác nhau, như Thượng Hội Đông Giám 
Mục. Ngoài ra, ngài còn được sự trợ giúp của các Nghị Phụ 
Häng Y cũng như của những nhân vật khác và của những 
tô chức khác nhau, tùy theo những nhu câu của thời đại; 


nhân danh ngài và dưới quyên ngài, tât cả các nhân vật và 


204 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


các tô chức này chu toàn nhiệm vụ đã được ủy thác cho họ 
đề mưu câu thiện ích cho tât cả các Giáo Hội, theo những 
quy tắc do luật ân định. 

Điều 335 

Khi Tòa Rôma khuyết vị hoặc hoàn toàn bị cản trở, thì 
không được thay đôi bât cứ điêu gì trong việc lãnh đạo 
Giáo Hội phô quát nhưng phải tuân hành những luật lệ đặc 


biệt đã được ban hành cho những hoàn cảnh ây. 


TIET 2 
GIÁM MỤC ĐOÀN 

Điều 336 

Giám Mục đoàn gôm có đâu là Đức Giáo Hoàng và 
những chi thê là các Giám Mục do việc thánh hiên băng bí 
tích và bởi sự hiệp thông phâm trật với đầu và với các chi 
thê của hiệp đoàn, trong đó, đoàn Tông Đô được duy trì 
mãi mãi, Giám Mục đoàn cũng hiệp nhất với vị thủ lãnh, 
và không bao giờ được thiêu vị thủ lãnh là chủ thê của 


quyên tôi cao và trọn vẹn trong Giáo Hội phô quát. 


205 


Điều 337 l 

$1. Giám Mục đoàn thi hành quyên binh trên Giáo Hội 
phô quát cách long trọng tại Công Đông chung. 

$2. Giám Mục đoàn thi hành chính quyên bính ấy qua 
hành động hiệp nhất của các Giám Mục tản mác khắp thế 
giới, một hành động như thế phải do Đức Giáo Hoàng yêu 
câu hoặc được ngài tự do chấp thuận, nhờ đó trở nên một 
hành động thực sự mang tính hiệp đoàn. 

$3. Tùy nhu câu Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Rôma tuyên 
chọn và đề xướng những cách thức để Giám Mục đoàn thi 
hành nhiệm vụ của mình với tính hiệp đoàn đỗi với Giáo 
Hội phô quát. 

Điều 338 

$1. Chỉ một minh Đức Giáo Hoàng Rôma triệu tập Công 
Đông chung, đích thân hoặc nhờ những người khác chủ tọa, 
cũng như di chuyên, đình hoãn hoặc giải tán Công Đông, 
và phê chuân các sắc lệnh của Công Đông. 

$2. Đức Giáo Hoàng Rôma cũng ân định những vấn 
dë sẽ được bàn luận trong Công Đông và thiết lập nội quy 


phải giữ; các Nghị Phụ công đông có thể thêm những vẫn 


206 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


đê khác vào những vẫn đê đã được Đức Giáo Hoàng Rôma 
đê xướng, nhưng phải được sự chuẩn y của ngài. 

Điều 339 

$1. Tât cả các Giám Mục thành viên trong Giám Mục 
đoàn và chỉ các ngài mới có quyên và bôn phận tham dự 
Công Đông chung với quyên biêu quyết. 

$2. Một số người khác không có phẩm chức Giám Mục 
cũng có thê được Quyên Bính Tôi Cao trong Giáo Hội mời 
tham dự Công Đông chung, và chính quyên bính ấy phải 
chỉ định vai trò của họ trong Công Đông. 

Điều 340 

Nêu xảy ra trường hợp Tông Tòa khuyết vị trong thời 
gian họp Công Đông, thì đương nhiên Công Đông sẽ bị 
gián đoạn cho tới khi vị tân Giáo Hoàng truyền lệnh tiếp 
tục hoặc giải tán Công Đông. 

Điều 341 

$1. Các sắc lệnh của Công Đông chung chỉ có hiệu lực 
bắt buộc khi đã được Đức Giáo Hoàng Rôma cùng với 
các Nghị Phụ Công Đông phê chuẩn, và sau đó được ngài 


chuân y và truyện ban hành. 


207 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Các sắc lệnh do Giám Mục đoàn ban hành băng một 
hành động mang tính hiệp đoàn, theo một hình thức khác 
được Đức Giáo Hoàng Roma đề xuât hoặc được ngài tự do 
chấp thuận, cũng cân phải có sự chuẩn y và công bô như 


trên mới có hiệu lực bắt buộc. 


CHƯƠNG 2 
THƯỢNG HỘI ĐÔNG GIÁM MỤC 

Điều 342 

Thượng Hội Đông Giám Mục là hội nghị các Giám Mục 
được tuyên chon tù các miên khác nhau trên thê giói, nhóm 
họp định kỳ dë cô vũ sự hiệp nhất mật thiết giữa Đức Giáo 
Hoàng Rôma và các Giám Mục, để góp ý kiến giúp Đức 
Giáo Hoàng trong việc bảo toàn và thăng tiên đức tin và 
phong hóa, cũng như trong việc duy trì và củng cô ký luật 
Giáo Hội, và cũng để nghiên cứu các vân đê liên quan tới 
hoạt động của Giáo Hội trong thê giới. 

Điều 343 

Thượng Hội Đông Giám Mục bàn thảo những vân đề 
được để ra và bày tỏ những nguyện vọng, nhưng không 
được giải quyết những vẫn đề đó và cũng không được ban 


208 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


hành các sắc lệnh về các vẫn đê đó; trừ khi được Đức Giáo 
Hoàng cho quyên biểu quyết trong những trường hợp nhất 
định, trong trường hợp này, ngài phê chuẩn các quyết định 
của Thượng Hội Đông. 
Điều 344 
Thượng Hội Đông Giám Mục phục tùng trực tiếp quyên 
bính của Đức Giáo Hoàng Roma là vu 
1° triệu tập Thượng Hội Đông mỗi khi thây thuận tiện 
và chỉ định nơi hội họp; 
2° phê chuẩn việc lựa chọn các thành viên được bâu 
chiếu theo quy tắc của luật riêng, chỉ định và bô nhiệm 
các thành viên khác; 


3° ân định đê tài của những vân đê sẽ được bàn luận 


209 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


vào thời điểm thích hợp chiêu theo quy tắc của luật 
riêng và trước khi Thượng Hội Đông khai mạc; 
4° hoạch định chương trình nghi sự; 
5° đích thần hay nhờ những người khác chủ tọa Thượng 
Hội Đông: 
6° bê mạc, di chuyên, đình hoãn và giải tán Thượng 
Hội Đông. 
Điều 345 
Thượng Hội Đông Giám Mục có thể được họp trong 
một đại hội chung, hoặc thường lệ, hoặc ngoại lệ, đề thảo 
luận vê những vân đê liên quan trực tiếp đến lợi ích của 
Giáo Hội phô quát, hoặc có thể được họp trong một đại hội 
đặc biệt, đề thảo luận vê những vẫn đề liên quan trực tiếp 
đến một hoặc nhiêu miên nhất định. 
Điều 346 
ol Thượng Hội Đông Giám Mục được họp trong đại 
hội chung thường lệ gôm những thành viên phân đông là 
Giám Mục được các Hội Đông Giám Mục chọn cho từng 
đại hội, tùy theo những quy định do luật riêng của Thượng 


Hội Đông ân định; những thành viên khác được chỉ định 


210 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


do chính luật riêng đó; những thành viên khác nữa do Đức 
Giáo Hoàng trực tiếp chỉ định; thêm vào đó là một số thành 
viên của các hội dòng giáo sĩ được lựa chọn chiếu theo quy 
tặc của luật riêng ây. 

$2. Thượng Hội Đông Giám Mục được họp trong đại 
hội chung ngoại lệ để bàn vê những vân đề đòi hỏi phải có 
một quyết định mau lẹ, gồm những thành viên phân đông 
là Giám Mục do luật riêng của Thượng Hội Đông chỉ định 
chiếu theo chức vụ các ngài đang đảm nhiệm; những thành 
viên khác do Đức Giáo Hoàng trực tiếp chỉ định; thêm vào 
đó là một sô thành viên của các hội dòng giáo sĩ được lựa 
chọn chiêu theo quy tắc của luật riêng ấy. 

$3. Thượng Hội Đông Giám Mục được họp trong đại 
hội đặc biệt øôm những thành viên được lựa chọn, chủ yếu 
trong những miên mà vì đó Thượng Hội Đông được triệu 
tập, chiếu theo quy tắc của luật riêng điêu hành Thượng 
Hội Đông. 

Điều 347 

$ 1. Nhiệm vụ được trao cho các Giám Mục và các thành 


viên khác trong Thượng Hội Đông châm dứt khi Đức Giáo 


211 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


Hoàng tuyên bô bé mạc hội nghị của Thượng Hội Đông 
Giám Mục. 

$2. Nêu Tông Tòa khuyết vị sau khi đã triệu tập Thượng 
Hội Đông hoặc đang khi họp, thì hội nghị của Thượng Hội 
Đông đương nhiên bị đình hoãn, và nhiệm vụ được trao 
cho các thành viên của Thượng Hội Đông cũng bị đình 
hoãn cho dën khi vị tân Giáo Hoàng ra sắc lệnh giải tán 
hoặc tiếp tục hội nghi. 

Điều 348 

$1. Thượng Hội Đông Giám Mục có một văn phòng 
tông thư ký thường trực dưới sự điêu hành của một tông 
thư ký được Đức Giáo Hoàng Roma bô nhiệm, đề giúp đỡ 
tông thư ký có một hội đông thư ký gôm các Giám Mục, 
trong đó, một số vị được chính Thượng Hội Đông Giám 
Mục lựa chọn chiêu theo quy tắc của luật riêng, một số 
khác được Đức Giáo Hoàng Rôma bô nhiệm; nhiệm vụ 
của tât cả những vị này châm dứt khi hội nghị chung lân 
sau bắt đâu. 

$2. Ngoài ra, còn đặt một hoặc nhiêu thư ký đặc biệt do 
Đức Giáo Hoàng Rôma bô nhiệm cho mỗi kỳ hội nghi của 


Thượng Hội Đông Giám Mục; những vị này chỉ giữ nhiệm 


212 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


vụ đã được trao phó cho tới khi hội nghị của Thượng Hội 
Đông kết thúc. 


CHUƯƠNG 3 
CÁC HỎNG Y GIÁO HỘI RÔMA 

Điều 349 

Các Häng Y của Giáo Hội Roma tạo thành một hiệp 
đoàn riêng, hiệp đoàn này lo liệu việc bầu cử Đức Giáo 
Hoàng Rôma chiêu theo quy tắc của luật riêng; các Hồng 
Y cũng trợ giúp Đức Giáo Hoàng băng hành động mang 
tính hiệp đoàn, khi các ngài được triệu tập đề cùng bản 
luận những vân dë quan trọng; hoặc với tính cách cá nhân 
băng cách giúp Đức Giáo Hoàng Rôma qua những nhiệm 
vụ khác nhau mà các ngài đang đảm nhận, nhất là qua việc 
chăm lo hăng ngày cho Giáo Hội phô quát. 

Điều 350 

$1. Hông Y đoàn được chia thành ba đắng cấp: đắng 
Giám Mục, gồm các Hồng Y được Đức Giáo Hoàng Rôma 
chỉ định cho một tước hiệu của một giáo phận ngoại thành 
Rôma cũng như các Thượng Phụ Đông Phương đã được 
nhập vào Häng Y đoàn; đắng linh mục và đăng phó tế. 


213 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Mỗi Häng Y thuộc đăng linh mục và đăng phó té 
được Đức Giáo Hoàng chỉ định cho một tước hiệu hoặc 
phó tế hiệu trong thành Rôma. 

$3. Các Thượng Phụ Đông Phương được nhập Häng Y 
đoàn vẫn giữ nguyên tước hiệu của tòa thượng phụ. 

$4. Hồng Y niên trưởng giữ tước hiệu giáo phận Ostia, 
đông thời vẫn giữ nguyên tước hiệu của giáo phận ngài đã 
có tử trước. 

$5. Tuy vẫn giữ nguyên quyên ưu tiên về thứ vị đăng 
cấp và ngày tiên cử, do sự lựa chọn được thực hiện trong 
Cơ Mật Viện và được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, nhưng 
các Häng Y đắng linh mục có thể chuyên qua tước hiệu 
khác; và các Häng Y đắng phó tế cũng có thể chuyền qua 
phó tế hiệu khác, và nêu các ngài đã ở trọn mười năm trong 
đăng phó tế, thì có thể được chuyền qua đăng linh mục. 

Sp. Hồng Y đăng phó tê được chuyền qua đắng linh mục 
do sự lựa chọn sẽ o thứ vi trên tât cả các Häng Y đắng 
linh mục nào gia nhập Hông Y đoàn sau ngài. 

Điều 351 

$1. DÊ tién cử làm Hồng Y, Đức Giáo Hoàng Rôma tự 


do chọn lựa những người thuộc nam oo. ít là phải có chức 


214 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


linh mục, trôi vượt về học thuyết, tác phong, đạo đức và 
khôn ngoan xử lý công việc; tuy nhiên, những vị chưa là 
Giám Mục, phải được thụ phong Giám Mục. 

$2. Các Hông Y được tân phong do săc lệnh của Đức 
Giáo Hoàng Roma được công bô trước Hồng Y đoàn; kê từ 
lúc được công bô, các ngài buộc phải giữ các bôn phận và 
được hưởng mọi quyên lợi do luật ân định. 

$3. Vị nào được tiên cử Hồng Y và được Đức Giáo 
Hoàng Rôma loan báo, nhưng không tiết lộ danh tính, thì 
trong thời gian ây không buộc giữ bôn phận nào và không 
được hưởng quyên lợi nào của Hồng Y; tuy nhiên, sau khi 
Đức Giáo Hoàng Rôma đã công bố danh tính, vị ây buộc 
phải giữ mọi bôn phận và được hưởng mọi quyên lợi; còn 
quyên ngôi thứ thì được từ ngày danh tính vị ây không 
được tiết lộ. 

Điều 352 

$1. Häng Y niên trưởng đứng đầu Hồng Y đoàn; khi bị 
ngăn trở, ngài sẽ được Hồng Y phó niên trưởng thay thé, 
Häng Y niên trưởng hoặc phó niên trưởng không có một 
quyên lãnh đạo nào trên các Hông Y khác, nhưng được coi 


là người đứng đâu trong số những người ngang quyên. 


215 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Khi chức vụ Hồng Y niên trưởng khuyết vị, các 
Hồng Y có tước hiệu của một giáo phận ngoại thành Rôma, 
và chỉ có các vi này, dưới sự chủ tọa của Hồng Y phó niên 
trưởng, nêu ngài có mặt, hoặc của v1 cao niên nhât trong số 
các ngài, mới có quyên bầu một vị trong nhóm của mình 
làm niên trưởng Häng Y đoàn; các ngài phải trình báo danh 
tính vị đó lên Đức Giáo Hoàng Rôma đề ngài chuân nhận 
vị đắc cử. 

$3. Hông Y phó niên trưởng cũng được bâu theo thể 
thức được nói đến ở §2, dưới sự chủ tọa của Häng Y niên 
trưởng: cũng chính Đức Giáo Hoàng Rôma chuẩn nhận 
việc bâu cử Hồng Y phó niên trưởng. 

$4. Nếu Hồng Y niên trưởng và Hồng Y phó niên trưởng 
không có cư sở tại thành phố Rôma, thì các ngài phải thủ 
đắc một cư sở tại đó. 

Điều 353 

$1. Các Hồng Y giúp đỡ vị Chủ Chăn Tôi Cao của Giáo 
Hội băng một hành động mang tính hiệp đoàn, nhất là trong 
các Cơ Mật Viện, là nơi các ngài họp nhau theo lệnh và 
dưới sự chủ tọa của Đức Giáo Hoàng Roma: có những Cơ 


Mật Viện thường lệ hoặc ngoại lệ. 


216 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Tất cả các Hồng Y, ít là những vị đang hiện diện tại 
Roma, được triệu tập họp Cơ Mật Viện thường lệ đề được 
tham khảo về một số công việc quan trọng nhưng thường 
hay xảy ra, hoặc đề thực hiện một sô hành vi đặc biệt trang 
trọng. 

$3. Tất cả các Hồng Y được triệu tập họp Cơ Mật Viện 
ngoại lệ, được tô chức mỗi khi Giáo Hội có các nhu câu 
đặc biệt hoặc dë học hỏi những vân dë có tâm quan trọng. 

$4. Chỉ có Cơ Mật Viện thường lệ, trong đó cử hành 
một sô nghi thức trang trọng, mới có thể công khai, nghĩa 
là ngoài các Hồng Y, còn có sự tham dự của các giám chức, 
các đại diện của các quốc ø1a và các khách mời khác. 

Điều 354 

khi đã được bảy mươi lăm tuôi trọn, các Nghi Phụ Hồng 
Y đứng đâu các thánh bộ và các cơ quan thường trực khác 
của Giáo Triêu Rôma và của Thành Vatican được yêu câu 
đệ đơn từ nhiệm lên Đức Giáo Hoàng Roma, để ngài định 
liệu sau khi đã cân nhắc mọi hoàn cảnh. 

Điều 355 


$1. Häng Y niên trưởng truyện chức Giám Mục cho 


217 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


vị đắc cử Giáo Hoàng Roma, nêu vi này chưa lãnh chức 
Giám Mục; nếu Hồng Y niên trưởng bị ngăn trở, thì quyên 
ây thuộc về Häng Y phó niên trưởng, và nêu vị này cũng 
bị ngăn trở, thì quyên ây thuộc về Hồng Y cao niên nhất 
thuộc đắng Giám Mục. 

$2. Hồng Y trưởng đăng phó tê công bô cho dân chúng 
biết danh tính vị tân Giáo Hoàng vừa đắc cử; ngoài ra, ngài 
thay mặt Đức Giáo Hoàng Rôma để trao dây pallium cho 
các Tổng Giám Mục hoặc gửi qua những người đại diện 
của các vị ây. 

Điều 356 

Các Häng Y có nghĩa vụ cộng tác đắc lực với Đức Giáo 
Hoàng Rôma; vì thê, các Hồng Y đảm nhận bât cứ giáo VỤ 
nào trong Giáo Triêu, mà không phải là Giám Mục giáo 
phận, thi buộc phải cư trú tại Rôma; các Häng Y nào coi 
sóc giáo phận như các Giám Mục giáo phân, thì phải đến 
Rôma mỗi khi được Đức Giáo Hoàng Rôma triệu tập. 

Điều 357 

$1. Các Häng Y đã được chỉ định tước hiệu một giáo 
phận ngoại thành hoặc một nhà thờ nội thành Roma, thì 


sau khi đã nhận tước hiệu. Phải cô vũ lợi ích của những 


218 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


giáo phận và của những nhà thờ ây băng lời khuyên nhủ và 
băng việc bảo trợ; tuy nhiên, các ngài không có quyên lãnh 
đạo nào ở các nơi ây và cũng không được can thiệp bằng 
bất cứ cách nào vào các vân đề liên quan tới việc quản trị 
các tài sản, ky luật hoặc việc phục vụ của các nhà thờ SO 

$2. Trong những øì liên quan dën bản thân, các Hông Y 
ở ngoại thành Rôma và ở ngoài giáo phận riêng của mình 
được miễn khỏi quyên lãnh đạo của Giám Mục giáo phận 
nơi các ngài đang trú ngụ. 

Điều 358 

VỊ Häng Y được Đức Giáo Hoàng Roma trao cho nhiệm 
vụ đại diện ngài trong một dịp lễ trọng thê hoặc trong một 
hội nghị với tư cách là Đặc Sứ a latere, có nghĩa là như bản 
thân khác của ngài, và cũng như thê, vị Hông Y được Đức 
Giáo Hoàng Roma trao cho nhiệm vụ thi hành một công 
tác mục vụ với tư cách là đặc phải viên của ngài, thì chỉ có 
thâm quyên trong những vẫn dë đã được Đức Giáo Hoàng 
ủy thác. 

Điều 359 

Trong Giáo Hội, khi Tông Tòa khuyết vị, Häng Y đoàn 


chỉ có quyên mà luật riêng đã ban cho. 


219 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 4 
GIÁO TRIÊU RÔMA 

Điều 360 

Giáo Triêu Rôma thường được Đức Giáo Hoàng dùng 
để giải quyết những vẫn đề của Giáo Hội phố quát, hoàn 
thành nhiệm vụ của mình nhân danh và dưới quyên Đức 
Giáo Hoàng để mưu ích và phục vụ các Giáo Hội; Giáo 
Triêu Roma gôm có phủ Quốc Vụ Khanh hay Văn Phòng 
Thư Ký của Đức Giáo Hoàng, Hội Đông Công Vụ Giáo 
Hội, các Bộ, các Tòa Án, và các cơ quan khác; cơ câu và 
thầm quyên của những tô chức đó do luật riêng ân định. 

Điều 361 

Trong Bộ Luật này, từ ngữ Tông Tòa hoặc Tòa Thánh 
được áp dụng không những cho Đức Giáo Hoàng Rôma, 
mà cho cả phủ Quốc Vụ Khanh, Hội Đông Công Vụ Giáo 
Hội và những cơ quan khác của Giáo Triêu Rôma, trừ khi 


bản chât sự việc hay mạch văn cho hiệu cách khác. 


220 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 5 
CÁC ĐẶC SỬ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG 

Điều 362 

Đức Giáo Hoàng có quyên bâm sinh và độc lập để bô 
nhiệm và gửi các Đặc Sứ của ngài tới các Giáo Hội địa 
Phương tại các nước hay các miền khác nhau, hoặc đồng 
thời tới các quốc gia hay các chính phủ, cũng như đề thuyên 
chuyên và triệu hôi các vị ây, tuy vẫn tôn trọng những quy 
tắc của công pháp quốc tế liên quan tới việc gửi và triệu 
hôi những đặc sứ được ủy nhiệm tại các quốc gia. 

Điều 363 

ol Các Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng Roma được ủy 
thác nhiệm vụ làm đại diện thường trực cho ngài tại các 
Giáo Hội địa phương hay tại các quốc gia và các chính phủ 
mà các vị đã được sai đến. 

$2. Những vị được chỉ định vào một phái đoàn giáo 
hoàng với tư cách Đại Biĉu hay Quan Sát Viên tại các Uỷ 
Ban quốc tế hoặc tại các cuộc Hội Thảo và Hội Nghị, cũng 


có tư cách thay mặt Tông Tòa. 


221 


QUYỀN DDÄN THIÊN CHÚA 
Điều 364 
Nhiệm vụ chính yêu của Đặc Sứ giáo hoàng là làm cho 
mối dây hiệp nhất giữa Tông Tòa với các Giáo Hội địa 
phương được bên vững và hữu hiệu hơn. Vì thế, trong quyên 
hạn của mình, các Đặc Sứ giáo hoảng: 
1° thông báo cho Tông Tòa biết tình hình của các Giáo 
Hội địa phương và tât cả những ei liên hệ tới đời 
sông của Giáo Hội và lợi ích của các linh hôn; 
2° giúp đỡ các Giám Mục băng hành động hay băng ý 
kiến, nhưng vẫn tôn trọng việc thi hành quyên bính 
hợp lệ của các ngài; 
3° cô vũ những liên lạc thường xuyên với Hội Đông 
Giám Mục băng mọi hình thức hỗ trợ có thể; 
4° đôi với việc bô nhiệm Giám Mục, gửi hoặc đề nghị 
danh tính các ứng viên cho Tông Tòa, cũng như điêu 
tra vê những người được dë cử, theo các quy tặc do 
Tông Tòa đặt ra; 
5° găng sức cô vũ những công việc liên quan dën công 
cuộc hòa bình, phát triển và hợp tác giữa các dân tộc; 
6° cộng tác với các Giám Mục để phát triển những liên 


222 


lạc thích hợp oa Giáo Hội Công giáo với các Giáo 
Hội khác hay với các cộng đoàn Giáo Hội khác, và 
VỚI Cả các tôn giáo ngoài Kitô giáo; 
7° phôi hợp với các Giám Mục đề bênh vực những gì 
liên quan tới sứ mạng của Giáo Hội và của Tông Tòa 
trước mặt các vị lãnh đạo quốc gia; 
8° sau cùng, thi hành mọi năng quyên và chu toàn 
những nhiệm vụ mà Tông Tòa đã ủy nhiệm. 
Điều 365 
$1. Đặc Sứ giáo hoàng được đông thời ủy nhiệm tại các 
quốc gia theo các quy tắc của luật quốc tế còn có nhiệm vụ 
riêng là: 
1° cô vũ và duy trì các mối quan hệ giữa Tông Tòa với 
các chính quyên; 
2° dàn xếp những vân đê liên hệ dën môi tương quan 
giữa Giáo Hội với Quốc Gia, và đặc biệt là lo việc 
soạn thảo và thực thi những thỏa ước và các hiệp 
định khác tương tự; 
$2. Khi xử lý những công việc được nói đến ở §1, tùy 


theo hoàn cảnh đòi hỏi, Đặc Sứ giáo hoàng phải tham khảo 


223 


TEE tao roe. om Me cekon an 
thông báo cho các ngài biết diễn tiên của những công việc 
ây. 
Điều 366 
VỊ tính cách đặc biệt của nhiệm vụ Đặc Sứ: 
1° trụ sở của Đặc Sứ giáo hoàng được miễn trừ khỏi 
quyên lãnh đạo của Đâng Bản Quyên địa phương, 
ngoại trừ việc cử hành hôn nhân; 
2° sau khi đã thông báo cho Đâng Bản Quyên địa 
phương trong mức độ có thể, Đặc Sứ giáo hoàng có 
thể cử hành các nghi lễ phụng vụ, kê cả nghi lễ đại 
triêu, trong tât cả các nhà thờ thuộc địa hạt đặc phái 
Của ngài. 
Điều 367 
Nhiệm vụ của Đặc Sứ giáo hoàng không châm dứt khi 
Tông Tòa khuyết vị, trừ khi ủy nhiệm thư giáo hoàng ân 
định cách khác; tuy nhiên, nhiệm vụ ây châm dứt khi ủy 
nhiệm thư mãn hạn, khi lệnh triệu hôi đã được thông báo 
cho ngài và khi sự từ nhiệm đã được Đức Giáo Hoàng 


Rôma chấp thuận. 


224 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


THIÊN 2 
CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ CÁC HỢP ĐOÀN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 


ĐÈ MỤC I 
CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ OUNEN BÍNH 


CHƯƠNG 1 
CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 
Điều 368 
Trong các Giáo Hội địa phương và từ các Giáo Hội địa 
phương hiện hữu một Giáo Hội Công giáo duy nhất; các 
Giáo Hội địa phương ám chỉ trước hết là các giáo phận và, 
nêu không định rõ cách khác, tương đương với giáo phận 
là hạt giám chức tòng thô và đan viện tòng thô, hạt đại diện 
tông tòa và hạt phủ doãn tông tòa, cũng như hạt giám quản 
tông tòa được thiết lập cách cô định. 
Điều 369 
Giáo phận là một phân dân Chúa được trao phó cho một 
Giám Mục chăn dät. với sự cộng tác của linh mục đoàn, 


225 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


nhờ sự gắn bó với chủ chăn của mình và được ngài tập hợp 
trong Chúa Thánh Thân nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, phân 
dân ây tao thành môt Giáo Hội địa phuong, trong đó Giáo 
Hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền của 
Đức Kitô hiện diện và hoạt động thực sự. 

Điều 370 

Hạt giám chức tòng thô hoặc đan viện tòng thô là một 
phân dän Chúa được xác định trong một địa hạt, vì hoàn 
cảnh đặc biệt được trao phó cho một Giám Chức hoặc một 
Viện Phụ chăm sóc, vị này lãnh đạo phân dân này với tư 
cách là chủ chăn riêng, như một Giám Mục giáo phận. 

Điều 371 

$1. Hạt đại diện tông tòa hoặc hạt phủ doãn tông tòa là 
một phân dân Chúa chưa được thiết lập thành giáo phận vì 
hoàn cảnh riêng và việc chăm sóc mục vụ được trao phó 
cho một vị Đại Diện tông tòa hoặc một vị Phủ Doãn tông 
tòa, vị này nhân danh Đức Giáo Hoàng lãnh đạo địa hạt ây. 

$2. Hạt giám quản tông tòa là một phân dân Chúa không 
được Đức Giáo Hoàng thiết lập thành giáo phận vì những 


lý do hêt sức đặc biệt và nghiêm trọng, và việc chăm sóc 


226 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


mục vụ được trao phó cho một vị Giám Quản tông tòa để 
ngài nhân danh Đức Giáo Hoàng lãnh đạo địa hạt ây. 

Điều 372 

$1. Trên nguyên tắc, phân dân Chúa tạo thành môt giáo 
phận hoặc một Giáo Hội địa phương khác phải được oo 
hạn trong một địa hạt nhât định bao øôm tât cả các tín hữu 
đang cư ngụ trong địa hạt ây. 

$2. Tuy nhiên, theo sự phán đoán của quyên bính tôi 
cao trong Giáo Hội, sau khi đã tham khảo ý kiến của các 
Hội Đông Giám Mục liên hệ, ở đâu xét thây hữu ích, thì có 
thể thiết lập ở đó nhiêu Giáo Hội địa phương khác nhau vì 
lễ điên của tín hữu hoặc vì bât cứ lý do nào khác tương tự. 

Điều 373 

Chỉ một mình quyên bính tôi cao thiết lập các Giáo Hội 
địa phương; một khi đã được thiết lập hợp lệ, các Giáo Hội 
địa phương này đương nhiên được hưởng tư cách pháp 
nhân. 

Điều 374 


ol Tât cå các giáo phận hoặc tât cả các Giáo Hội địa 


227 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


phương khác phải được phân chia thành nhiêu phân riêng 
biệt hoặc thành các giáo xứ. 

$2. Đề cô vũ việc chăm sóc mục vụ băng một hoạt động 
chung, nhiêu giáo xứ gân nhau có thê hợp thành những 


nhóm riêng, chăng hạn như các giáo hạt. 


CHƯƠNG 2 
CÁC GIÁM MỤC 


TIẾT I 
CÁC GIÁM MỤC NÓI CHUNG 

Điều 375 

$1. Do sự thiết lập của Thiên Chúa, các Giám Mục kê 
vị các Tông Đô nhờ Chúa Thánh Thân là Đẳng đã được 
ban cho các ngài; các ngài được đặt làm Chủ Chăn trong 
Giáo Hội đề làm những thây dạy học thuyết, tư tê phụng tự 
thánh và thừa tác viên lãnh đạo. 

$2. Do chính việc tân phong Giám Mục, ngoài nhiệm 
vụ thánh hóa, các Giám Mục còn nhận lãnh các nhiệm vụ 
giảng dạy và lãnh đạo, tuy nhiên, do bản chất của chúng, 


các ngài chỉ có thê thi hành những nhiệm vụ này trong sự 


228 


hiệp thông phẩm trật với thủ lãnh và với mọi thành viên 
của Giám Mục đoàn. 

Điều 376 

Các Giám Mục giáo phận là những vị được trao cho 
nhiệm vụ coi sóc một giáo phận; các vị khác được gọi là 
Giám Mục hiệu tòa. 

Điều 377 

ol Đức Giáo Hoàng được tự do bô nhiệm các Giám 
Mục, hoặc phê chuẩn những vị đã đắc cử cách hợp pháp. 

$2. Ít là ba năm một lần, các Giám Mục thuộc một giáo 
tỉnh, hoặc ở đâu mà hoàn cảnh khuyên khích, các Hội Đông 
Giám Mục phải thỏa thuận với nhau và bí mật lập một danh 
sách các linh mục có đủ tư cách tiên chức Giám Mục, øôm 
cả những thành viên thuộc các tu hội thánh hiến, để gửi 
vê Tông Tòa, miễn là vẫn tôn trọng quyên của mỗi Giám 
Mục trong việc thông báo riêng cho Tông Tòa biết danh 
tính những linh mục được ngài xét là xứng đáng và có khả 
năng xứng hợp với nhiệm vụ Giám Mục. 

$3. Trừ khi luật đã ân định hợp lệ cách khác, mỗi khi 


phải bô nhiệm một Giám Mục giáo phận hoặc một Giám 


229 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


Mục phó, thì đôi với danh tính ba vị được đề nghi lên Tông 
Tòa, Đặc Sứ giáo hoàng điêu tra từng vị một và thông báo 
cho Tông Tòa biết ý kiến riêng của mình và những ý kiên 
của Tông Giám Mục và các Giám Mục trong giáo tỉnh mà 
giáo phận ây trực thuộc hay được sáp nhập vào, cũng như 
của chủ tịch Hội Đông Giám Mục; ngoài ra, Đặc Sứ giáo 
hoàng phải hỏi ý kiên những thành viên của ban tư vẫn và 
của hội kinh sĩ nhà thờ chính tòa, và nếu xét thây thiết thực, 
phải bàn hỏi riêng rẽ và cách kín đáo với một sô thành viên 
thuộc hàng giáo sĩ dòng và triêu, cũng như với những giáo 
dân có tiếng là khôn ngoan. 

$4. Trừ khi luật đã dự liệu hợp lệ cách khác, Giám Mục 
giáo phận nào nhận thây cân phải đặt một Giám Mục phụ 
tá cho giáo phận mình, thì phải đệ trình lên Tông Tòa một 
danh sách ít nhất là ba linh mục có đủ tư cách nhật đề lãnh 
nhận giáo vụ này. 

$5. Từ nay, các chính quyên dân sự không còn quyên 
hay đặc ân bâu cử, bô nhiệm, giới thiệu hoặc chỉ định các 


Giám Mục nữa. 


230 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


Điều 378 
$1. Để được coi là có khả năng xứng hợp tiên chức 
Giám Mục, đương sự cần phải: 
1° trôi vượt về đức tin vững vàng, hạnh kiểm tốt, đạo 
đức, nhiệt thành với các linh hôn, thông thái, khôn 
ngoan và các nhân đức nhân bản, và có những tài 
năng khác giúp mình đủ sức chu toàn giáo Vụ; 
2° có thanh danh; 
3° được ít nhất là ba mươi lăm tuổi; 
4° là linh mục ít nhất là năm năm; 
5° có học vị tiên sĩ, hoặc ít là cử nhân Thánh Kinh, 
thần học hoặc giáo luật trong một học viện cao đắng 
được Tông Tòa công nhận hoặc ít ra phải thực sự 
thông thạo về những môn đó. 
$2. Sự phán quyết tôi hậu vê khả năng xứng đáng của 
ứng viên được tiên cử thuộc về Tông Tòa. 
Điều 379 
Nêu không bị ngăn trở hợp lệ, người được tiên cử lên 


chức Giám Mục phải được tân phong trong vòng ba tháng 


231 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


kê từ ngày nhận được văn thư của Tòa Thánh, và trước khi 
nhận giáo vụ. 

Điều 380 

Trước khi nhận giáo vụ theo giáo luật, người được tiên 
cử phải tuyên xưng đức tin và phải tuyên thệ trung thành 


với Tông Tòa theo công thức do Tông Tòa phê chuẩn. 


TIẾT 2 
CÁC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 

Điều 381 

$1. Giám Mục giáo phận có mọi quyên thông thường, 
riêng biệt và trực tiếp trong giáo phận được ủy thác cho 
ngài, đề thi hành nhiệm vụ mục vụ, ngoại trừ những trường 
hợp mà luật hoặc một săc lệnh của Đức Giáo Hoàng dành 
riêng cho Quyên Bính Tối Cao hoặc cho một quyên bính 
nào khác trong Giáo Hội. 

$2. Những vị đứng đâu các cộng đông tín hữu khác 
được nói đến ở điêu 368, được luật đông hóa với các Giám 
Mục giáo phận, trừ khi đã rõ cách khác theo bản tính sự 


việc hoặc theo những quy định của luật. 


232 


Điều 382 l 

$1. Giám Mục được tiễn cử không được xen vào việc 
thi hành giáo vụ đã được trao phó trước khi nhận giáo phận 
theo giáo luật; tuy nhiên, ngài có thê thi hành các giáo vụ 
ngài đã giữ trong giáo phận đó trước khi được tiên cử, miễn 
là vẫn tôn trọng những quy định của điêu 409 §2. 

$2. Trừ khi bị ngăn trở hợp lệ, người được tiên cử lên 
chức Giám Mục giáo phận, nêu chưa được thụ phong Giám 
Mục, phải nhậm chức trong giáo phận theo giáo luật trong 
vòng bôn tháng, kê từ khi nhận được tông thư, nêu đương 
sự đã thụ phong Giám Mục tôi, thì trong vòng hai tháng, 
kê từ khi nhận được tông thư. 

$3. Trong chính giáo phận mình, Giám Mục nhậm chức 
theo giáo luật kê từ lúc ngài đích thân hoặc nhờ đại diện 
trinh tông thư cho ban tư vân trước sự hiện diện của chưởng 
ân tòa giám mục, và vị này lập biên bản về việc nhậm chức; 
hoặc trong những giáo phận mới được thiết lập, ngài nhậm 
chức kê từ lúc ngài thông báo tông thư đó cho hàng giáo 
sĩ và giáo dân hiện diện trong nhà thờ chính tòa; linh mục 
cao niên nhất trong số các linh mục hiện diện phải lập biên 


bản về việc nhậm chức. 


233 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$4. Việc nhậm chức theo giáo luật rất được khuyên khích 
thực hiện trong một nghi thức phụng vụ tại nhà thờ chính 
tòa, trước sự hiện diện của hàng giáo sĩ và giáo dân. 

Điều 383 

ol Trong khi thi hành nhiệm vụ chủ chăn, Giám Mục 
giáo phận phải tỏ ra ân cân đối với mọi Kitô hữu đã được 
trao phó cho ngài chăm sóc, bât kỳ tuổi tác, địa vị, hoặc 
quốc tịch của họ, dù họ là người cư ngụ trong địa hạt của 
ngài, hoặc là người ở đó tạm thời; ngài phải biêu lộ lòng 
nhiệt thành tông đô với cả những người không thể được 
chăm sóc đây đủ vê phương diện mục vụ thông thường vì 
hoàn cảnh sinh sông của họ, cũng như những người không 
còn sông đạo. 

$2. Nếu trong giáo phận có những tín hữu thuộc lễ điển 
khác, ngài phải đáp ứng những nhu câu thiêng liêng của 
họ nhờ các tư tế hay các cha sở thuộc lễ điển đó, hoặc nhờ 
một vị Đại Diện Giám Mục. 

$3. Đôi với những anh em không còn hiệp thông trọn 
vẹn với Giáo Hội Công giáo, ngài phải cư xử với lòng 
nhân từ và bác ái băng cách cô vũ phong trào đại kết theo 
ý hướng của Giáo Hội. 


234 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$4. Ngài phải coi những người không được rửa tội như 
những người được Chúa trao phó cho mình, ngõ hâu đức 
ái của Chúa Kitô mà Giám Mục phải là chứng nhân trước 
mặt mọi người cũng được tỏ lộ cho họ. 

Điều 384 

Giám Mục giáo phận phải quan tâm đặc biệt đến các 
linh mục mà ngài phải lăng nghe như những phụ tá và cô 
vân của mình: ngài phải bênh vực các quyên lợi của họ và 
phải liệu sao đề họ chu toàn đây đủ những nghĩa vụ hợp 
với bậc mình và có những phương tiện và những định chê 
cân thiết đề thăng tiên đời sống thiêng liêng và trí tuệ; cũng 
vậy, ngài phải liệu sao đề họ được trợ câp xứng đáng Và CÓ 
bảo hiểm xã hội chiếu theo quy tắc của luật. 

Điêu 385 

Giám Mục giáo phận phải hết sức cỗ vũ các ơn goi cho 
các tác vų khác nhau và cho đòi thánh hiên, đăc biết rauan 
tâm đến các ơn gọi tư tê và thừa sai. 

Điều 386 

$1. Giám Mục giáo phận buộc phải năng đích thần giảng 


dạy đề trình bày và giải thích cho các tín hữu những chân 


235 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


lý đức tin họ phải tin và phải áp dụng vào cuộc sông: ngài 
cũng phải liệu sao để những quy định giáo luật về tác vụ 
Lời Chúa, nhât là những quy định về bài giảng lễ và về 
việc huân giáo được tuân hành chu đáo, đến mức toàn bộ 
học thuyết Kitô giáo được truyền đạt cho tât cả mọi người. 

$2. Ngài phải cương quyết bảo vệ tính toàn vẹn và duy 
nhất của đức tin bằng những phương thế thích hợp nhất, 
nhưng phải công nhận sự tự do chính đáng trong việc nghiên 
cứu chân lý cách sâu rộng hơn. 

Điều 387 

Ý thức mình phải nêu gương thánh thiện trong đức ái, 
trong sự khiêm tốn và trong nếp sông giản dị, Giám Mục 
giáo phận phải hết sức cỗ vũ sự thánh thiện của Kitô hữu, 
theo ơn gọi của mỗi người, và vì ngài là người phân phát 
chính các mâu nhiệm của Thiên Chúa, ngài phải phân đâu 
đề mọi Kitô hữu được ủy thác cho ngài săn sóc được tăng 
trưởng trong ân sủng nhờ việc cử hành các bí tích, và để họ 
nhận biết và sông mâu nhiệm Phục Sinh. 

Điều 388 

$1. Sau khi nhậm chức trong giáo phận, Giám Mục giáo 


phận phải dâng lễ câu cho đoàn dân đã được ủy thác cho 


236 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ngài mỗi ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác trong 
miễn của ngài. 

$2. Giám Mục phải đích thân cử hành và dâng lễ cầu 
cho đoàn dân trong những ngày đã được nói đên ở §1; nêu 
ngài bị ngăn trở chính đáng không dâng lễ được, thì ngài 
phải nhờ người khác dâng lễ trong những ngày đó, hoặc 
đích thân dâng lễ vào những ngày khác. 

$3. Giám Mục nào, ngoài giáo phận riêng, còn kiêm 
nhiệm giáo phận khác, ngay cả với tước hiệu Giám Quản, 
thì chỉ buộc dâng một Thánh Lễ cho tât cả đoàn dân đã 
được ủy thác cho ngài. 

$4. Giám Mục nào chưa chu toàn nghĩa vụ được nói dën 
ở các §§1-3, hễ bỏ sót bao nhiêu lễ, thì phải dâng đủ bây 
nhiêu lễ câu cho đoàn dân sớm hết sức có thể. 

Điều 389 

Giám Mục phải thường xuyên chủ sự Thánh Lễ tại nhà 
thờ chính tòa của mình hoặc tại một nhà thờ khác thuộc 
giáo phận ngài, nhất là trong những lễ buộc và những lễ 


trọng khác. 


237 


Điều 390 l 

Giám Mục giáo phận có thể cử hành nghi lễ đại triều 
trong toàn giáo phận của ngài, nhưng ngoài giáo phận riêng 
thì không được, nêu không có sự đông ý minh nhiên hoặc 
ít là được suy đoán cách hợp lý của Đẳng Bản Quyên địa 
phương. 

Điều 391 

$1. Giám Mục giáo phận lãnh đạo Giáo Hội địa phương 
đã được ủy thác cho mình với quyên lập pháp, hành pháp 
và tư pháp chiếu theo quy tắc của luật. 

$2. Giám Mục đích thân thi hành quyên lập pháp; ngài 
đích thân hoặc nhờ các Tông Đại Diện hay các Đại Diện 
Giám Mục thi hành quyên hành pháp, chiếu theo quy tắc 
của luật; ngài đích thân hoặc nhờ vị Đại Diện tư pháp và 
các thâm phán thi hành quyên tư pháp, chiếu theo quy tắc 
của luật. 

Điều 392 

ol Vì phải bảo vệ sự hiệp nhât của Giáo Hội phô quát, 


Giám Mục buộc phải cô vũ kỷ luật chung của toàn thê Giáo 


238 


Hồi, và vì thể, et ghải thúc bách việc tuần git tật cế mọi 
luật của Giáo Hội. 

$2. Ngài phải liệu sao để cho kỷ luật của Giáo Hội không 
bị lạm dụng, nhất là trong những điều liên quan đến tác vụ 
Lời Chúa, dën việc cử hành các bí tích và các á bí tích, đến 
việc tôn thờ Thiên Chúa và việc tôn kính các thánh, cũng 
như đến việc quản tri tài sản. 

Điều 393 

Giám Mục giáo phận đại diện cho giáo phận trong mọi 
công việc pháp lý của giáo phận. 

Điều 394 

$1. Giám Mục phải cô vũ những hình thức khác nhau 
của việc tông đô trong giáo phận, và phải liệu sao cho mọi 
hoạt động tông đô trong toàn giáo phận hoặc trong những 
địa hạt riêng của giáo phận được phôi trí với nhau dưới sự 
điêu khiên của ngài, tuy vẫn tôn trọng tính cách riêng của 
mỗi hoạt động. 

$2. Ngài phải nhắc nhở cho tín hữu biết họ có bôn phận 
làm việc tông đô, tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mỗi 


người, và phải khuyến khích họ tham gia và giúp đỡ những 


239 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


hoạt động tông đô khác nhau, tùy theo nhu câu của mỗi 
thời và mỗi nơi. 

Điều 395 

$1. Giám Mục giáo phận buộc phải giữ luật đích thân 
cư trú trong giáo phận mình, dù ngài đã có Giám Mục phó 
hay Giám Mục phụ tá. 

$2. Trừ khi đi viêng ad limina, đi dự các Công Đông, 
Thượng Hội Đông Giám Mục, Hội Đông Giám Mục, hay 
khi phải vắng mặt vì một giáo vụ được ủy nhiệm cách hợp 
pháp, Giám Mục giáo phận có thể văng mặt khỏi giáo phận 
vì lý do chính đáng, nhưng không quá một tháng, hoặc liên 
tục hoặc cách quãng, miễn là phải liệu sao để sự văng mặt 
của minh không gây thiệt hại nào cho giáo phận. 

$3. Giám Mục giáo phận không được vắng mặt khỏi 
giáo phận trong ngày lễ Giáng Sinh, Tuân Thánh và lễ Phục 
Sinh, lễ Hiện Xuống và lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, trừ 
khi có một lý do nghiêm trọng và khẩn cấp. 

$4. Nêu Giám Mục văng mặt khỏi giáo phận cách bât 
hợp pháp quá sáu tháng, Tông Giám Mục phải thông báo 


cho Tông Tòa biệt sự văng mặt này; nêu Tông Giám Mục 


240 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


văng mặt bất hợp pháp, thì Giám Mục cao niên nhất trong 
giáo tỉnh phải báo cáo. 

Điều 396 

$1. Häng năm, Giám Mục buộc phải đi kinh lý toàn 
giáo phận hoặc một phân giáo phận, sao cho ít là trong 
vòng năm năm có thê kinh lý toàn giáo phận, hoặc đích 
thân, hoặc nêu ngài bị ngăn trở chính đáng thì ngài nhờ 
Giám Mục phó hay Giám Mục phụ tá, Tông Đại Diện hay 
Đại Diện Giám Mục, hay một linh mục khác. 

$2. Giám Mục có quyên tùy ý chọn một số giáo sĩ để 
tháp tùng và giúp đỡ ngài trong cuộc kinh lý, mọi đặc ân 
và mọi tục lệ trái ngược đều bị bãi bỏ. 

Điều 397 

ol Các nhân sự, các cơ sở Công giáo, các sự vật và các 
nơi thánh năm trong giáo phận phải thuộc quyên kinh lý 
thông thường của Giám Mục. 

$2. Giám Mục chỉ có thể kinh lý các thành viên của các 
hội dòng thuộc luật giáo hoàng và các nhà của họ trong 


những trường hợp được luật dự trủ cách minh nhiên. 


241 


Điều 398 l 

Giám Mục phải gắng chu toàn việc kinh lý mục vụ cách 
chu đáo; ngài phải lưu tâm đừng trở nên gánh nặng cho ai 
vi những chi phí dư thừa. 

Điều 399 

$1. Cứ năm năm một lân, Giám Mục giáo phận phải đệ 
nạp lên Đức Giáo Hoàng bản phúc trình về tình trạng của 
giáo phận đã được ủy thác cho ngài, theo biêu mẫu và vào 
thời điêm do Tông Tòa ân định. 

$2. Nếu toàn bộ hoặc một phân của năm được ân định 
dë đệ nạp bản phúc trình trùng hợp với hai năm đâu kê từ 
khi khởi sự nhận lãnh đạo giáo phận, thì lân đó Giám Mục 
không phải soạn thảo và cũng không phải gửi bản phúc 
trình. 

Điều 400 

$1. Vào đúng năm đệ nạp bản phúc trình lên Đức Giáo 
Hoàng, nêu Tông Tòa không ân định cách khác, Giám Mục 
giáo phận phải về Roma dë viếng mộ các thánh Tông đô 
Phêrô và Phaolô và phải yết kiên Đức Giáo Hoàng Rôma. 

$2. Giám Mục phải tự mình chu toàn nghĩa vụ nói trên, 


242 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


trừ khi bi ngăn trở chính đảng; trong trường hợp này, ngài 
phải nhờ Giám Mục phó, nêu có, hoặc Giám Mục phụ tá, 
hay một tư tê có khả năng xứng hợp thuộc linh mục doän 
hiện đang cư ngụ trong giáo phận của ngài để thay ngài 
chu toàn nghĩa vụ đó. 

$3. Vi Đại Diện tông tòa có thê nhờ một người đại diện 
để thay ngài chu toàn nghĩa vụ đó, ngay cả khi họ đang ở 
Rôma; vị Phủ Doãn tông tòa không có nghĩa vụ này. 

Điều 401 

$1. Giám Mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuôi 
được yêu câu đệ đơn từ nhiệm lên Đức Giáo Hoàng, và 
Đức Giáo Hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhặc tât cả mọi 
hoàn cảnh. 

$2. Giám Mục giáo phận được khẩn khoản yêu câu đệ 
đơn từ nhiệm vì lý do sức khoẻ hay vì bất cứ một lý do 
nghiêm trọng nào khác khiến ngài không đủ khả năng chu 
toàn giáo vụ của mình. 

Điều 402 

$1. Một khi đơn từ nhiệm đã được chấp thuận, Giám 


Mục sẽ giữ tước hiệu nguyên Giám Mục của giáo phận 


243 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 
~ ? 


mình, và nêu muôn, ngài vån có thê cu trú ngay trong giáo 
phận đó, trừ khi Tông Tòa đã dự liệu cách khác trong một 
sô trường hợp vì hoàn cảnh đặc biệt. 

$2. Hội Đông Giám Mục phải liệu sao để Giám Mục 
đã từ nhiệm được trợ cập cách phù hợp và xứng đáng, tuy 
nhiên, nghĩa vụ này trước hết thuộc về giáo phận mà ngài 


đã phục vụ. 


TIẾT 3 
CÁC GIÁM MỤC PHÓ VÀ GIÁM MỤC PHỤ TẢ 
Điều 403 
$1. Khi nhu câu mục vụ của giáo phận đòi hỏi, phải đặt 
một hay nhiêu Giám Mục phụ tá theo sự yêu câu của Giám 
Mục giáo phận; Giám Mục phụ tá không có quyên kế vị. 
$2. Trong những hoàn cảnh nghiêm trọng hơn, ngay cả 
khi có tính cách cá nhân, có thê ban cho Giám Mục giáo 
phân môt Giám Mục phụ tá với những năng quyên đặc biệt. 
$3. Nêu xét thấy thuận lợi, Tòa Thánh có thể chiếu theo 
chức vụ đặt một Giám Mục phó với những năng quyên đặc 


biệt; Giám Mục phó có quyên kê vị. 


244 


Điều 404 l 

$1. Giám Mục phó nhậm chức khi ngài đích thân hoặc 
nhờ một người đại diện trình tông thư bô nhiệm cho Giám 
Mục giáo phận và ban tư vân, trước sự hiện diện của vị 
chưởng ân tòa giám mục, và vị này lập biên bản về việc 
nhậm chức. 

$2. Ciảm Mục phụ tá nhậm chức khi ngài trình tông thư 
bô nhiệm cho Giám Mục giáo phận, trước sự hiện diện của 
vi chưởng ân tòa giám mục, và vi này lập biên bản về việc 
nhậm chức. 

$3. Trong trường hợp Giám Mục giáo phận bị ngăn trở 
hoàn toàn, Giám Mục phó cũng như Giám Mục phụ tả chỉ 
cân trình tông thư bô nhiệm cho ban tư vấn, trước sự hiện 
diện của vị chưởng ân tòa giám mục. 

Điều 405 

$1. Giám Mục phó cũng như Giám Mục phụ tá có những 
bôn phận và quyên lợi được ân định trong các điêu khoản 
sau đây và được xác định trong văn thư bô nhiệm. 

$2. Giám Mục phó và Giám Mục phụ tá được nói đến 


ở điều 403 §2, giúp đỡ Giám Mục giáo phận lãnh đạo toàn 


245 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


giáo phận và thay thế ngài khi ngài văng mặt hoặc bị ngăn 
trở. 

Điều 406 

$1. Giảm Mục phó cũng như Giám Mục phụ tá, được 
nói dën ở điêu 403 §2, phải được Giám Mục giáo phận đặt 
làm Tông Đại Diện; hơn nữa, Giám Mục giáo phận phải ưu 
tiên ủy thác cho vị Tông Đại Diện hơn những người khác 
các công việc mà luật đòi hỏi phải có sự ủy nhiệm đặc biệt. 

$2. Nếu tông thư không dự liệu cách khác, miễn là vẫn 
tôn trọng những quy định của §1, Giám Mục giáo phận 
phải đặt vị phụ tá hoặc các phụ tả của ngài làm Tổng Đại 
Diện hoặc ít là Đại Diện Giám Mục, và các vị này chỉ lệ 
thuộc quyên ngài, hoặc quyên Giám Mục phó, hoặc quyên 
Giám Mục phụ tá được nói dën ở điêu 403 §2. 

Điều 407 

$1. Nhằm cô vũ lợi ích hiện tại và tương lai của giáo 
phận một cách tôi đa, Giám Mục giáo phận, Giám Mục 
phó và Giám Mục phụ tá được nói dën ở điêu 403 §2, phải 
hội ý với nhau trong những vân đề quan trọng hơn. 


$2. Khi phải giải quyết những vân để quan trọng hơn, 


246 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


nhật là những vân đề có tính mục vụ, Giám Mục giáo phận 
phải ưu tiên hội ýy với các Giám Mục phụ tả trước những 
người khác. 

$3. Vì được mời gọi chia sẻ trách nhiệm với Giám Mục 
giáo phận, nên Giám Mục phó và Giám Mục phụ tả phải 
thi hành nhiệm vụ của mình thê nào dë có sự hiệp nhất với 
ngài trong tinh thân cũng như trong hành động. 

Điều 408 

$1. Mỗi khi được Giám Mục giáo phận yêu câu và nêu 
không bi ngăn trở chính đáng, Giám Mục phó và Giám 
Mục phụ tá buộc phải cử hành các nghi lễ đại triêu và các 
nghi lễ khác thuộc bốn phận của Giám Mục giáo phận. 

$2. Giám Mục giáo phận không được thường xuyên ủy 
thác cho người khác những quyên lợi và những nhiệm vụ 
thuộc vè Giám Mục mà Giám Mục phó hoặc Giám Mục 
phụ tá có thể thi hành. 

Điều 409 

ol Khi tòa giám mục khuyết vị, Giám Mục phó tức 
khắc trở thành Giám Mục của giáo phận vì đó mà ngài đã 


được đặt lên, miễn là ngài đã nhậm chức hợp lệ. 


247 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Trong lúc tòa giám mục khuyết vị, nêu nhà chức 
trách có thâm quyên không ân định cách khác, thì Giám 
Mục phụ tá chỉ duy trì tất cả những quyên hành và những 
năng quyên mà ngài đã có như vi Tổng Đại Diện hoặc vị 
Đại Diện Giám Mục, lúc tòa chưa khuyết vị, cho tới khi 
tân Giám Mục nhậm chức; và nêu không được chỉ định 
làm Giám Quản giáo phận, Giám Mục phụ tá phải thì hành 
quyên mà luật đã ban cho ngài, dưới quyên Giám Quản 
giáo phận là người lãnh đạo giáo phận. 

Điều 410 

Giám Mục phó và Giám Mục phụ tả, cũng như Giám 
Mục giáo phận, buộc phải cư trú trong giáo phận, các ngài 
chỉ được rời giáo phận trong thời gian ngăn, trừ khi phải 
thi hành một nhiệm vụ ngoài giáo phận hoặc khi đi nghỉ, 
nhưng kỳ nghỉ không được quá một tháng. 

Điều 411 

Những quy định của điêu 401 và 402 §2 về sự từ nhiệm 
cũng được áp dụng cho Giám Mục phó và Giám Mục phụ 


tå. 


248 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 3 
CAN TOÀ VÀ KHUYET VỊ 

Điều 412 

Tòa giảm mục được coi là bị cản trở, nêu Giám Mục 
giáo phận không thê chu toàn nhiệm vụ mục vụ của mình 
trong giáo phận, đến nỗi ngài không thể giao thiệp với 
những người trong giáo phận, ngay cả bằng thư từ, vì bị 
giam câm, bi quản thúc, bi lưu đày hoặc vì trở thành vô 
năng. 

Điều 413 

$1. Khi tòa giám mục bị cản trở, nêu Tòa Thánh không 
dự liệu cách khác, việc lãnh đạo giáo phận thuộc quyên 
Giám Mục phó, nêu có; nêu không có Giám Mục phó hoặc 
ngài bị ngăn trở, thì thuộc quyên một trong các Giám Mục 
phụ tá hoặc một Tổng Đại Diện hay Đại Diện Giám Mục, 
hoặc một tư tế nào khác, theo thứ tự đã được ân định trong 
danh sách mà Giám Mục giáo phận phải lập ngay sau khi 
nhậm chức trong giáo phận; danh sách ây phải được ngài 


thông báo cho vi Trưởng Giáo Tỉnh, phải được duyệt lại ít 


249 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


là ba năm một lân và phải được vị chưởng ân bí mật lưu 
git. 

$2. Nêu không có Giám Mục phó hoặc nêu ngài bị ngăn 
trở, và nêu không có danh sách được nói đến ở §1, thì ban 
tư vân chọn một tư tế để lãnh đạo giáo phận. 

$3. VỊ nào nhận việc lãnh đạo giáo phận chiêu theo quy 
tắc của §§1 và 2, thì vị ây phải thông báo sớm hết sức cho 
Tòa Thánh biết tòa giám mục bị cản trở và mình đã nhận 
nhiệm vụ. 

Điều 414 

Bất cứ vị nào chiêu theo quy tắc của điều 413 được gọi 
đề tạm thời đảm nhận trách nhiệm mục vụ của giáo phận 
chỉ trong thời gian cản tòa mà thôi, thì trong khi thi hành 
nhiệm vụ mục vụ của giáo phận, vi ây buộc phải giù các 
nghĩa vụ và có mọi quyên mà luật dành cho Giám Quản 
giáo phận. 

Điều 415 

Nêu Giám Mục giáo phận bị một hình phạt của Giáo Hội 
cắm thi hành nhiệm vụ, thì vị Trưởng Giáo Tỉnh, hoặc nêu 


không có vị [Trưởng Giáo Tỉnh, hoặc chính ngài bị phạt, thì 


250 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


Giám Mục thâm niên nhât tính theo thời gian thăng chức 
phải lập tức trình lên Tòa Thánh dé Tòa Thánh dự liệu. 


TIẾT 2 
KHUYÉT VỊ 

Điều 416 

Tòa giám mục khuyết vị khi Giám Mục giáo phận qua 
đời, khi sự từ nhiệm của ngài được Đức Giáo Hoàng chấp 
thuận, khi ngài được thuyên chuyên và khi lệnh bãi nhiệm 
được thông báo cho ngài. 

Điều 417 

Tất cả những hành vi mà vị Tổng Đại Diện hoặc vị Đại 
Diện Giám Mục đã thực hiện đều có hiệu lực hoàn toàn cho 
tới khi các ngài biết được tin chắc chắn là Giám Mục giáo 
phận đã từ trân; cũng tương tự như thế, những hành vi mà 
Giám Mục giáo phận, Tổng Đại Diện hay Đại Diện Giám 
Mục đã thực hiện đêu có hiệu lực cho tới khi các ngài nhận 
được tin chắc chắn về các văn thư kê trên của Đức Giáo 
Hoảng. 

Điều 418 


$1. Trong vòng hai tháng kề từ khi nhận được tin chắc 


251 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


chắn vê sự thuyên chuyên, Giám Mục phải đến giáo phận 
mà ngài được sai đến và nhậm chức theo giáo luật; và kê 
từ ngày ngài nhậm chức trong giáo phận mới, giáo phận cũ 
của ngài trở thành khuyết vị. 
$2. Từ khi nhận được tin chắc chăn về sự thuyên chuyên 
cho tới khi nhậm chức theo giáo luật tại giáo phận mới, thì 
trong giáo phận cũ, Giám Mục được thuyên chuyên: 
1° có quyên và có các nghĩa vụ tương đương như Giám 
Quản giáo phận; mọi quyên bính của Tông Đại Diện 
và Đại Diện Giám Mục châm dứt, miễn là vẫn giù 
nguyên điều 409 §2. 
2° được hưởng trọn vẹn khoản thù lao dành cho giáo 
vụ. 
Điều 419 
Trong lúc tòa khuyết vị, việc lãnh đạo giáo phận thuộc 
quyên Giám Mục phụ tá cho tới lúc đặt Giám Quản giáo 
phận, và nêu có nhiều Giám Mục phụ tá, thì việc lãnh đạo 
giáo phận thuộc quyên vị nào thâm niên nhất tính theo thời 
gian thăng chức; nêu không có Giám Mục phụ tá, thì việc 
lãnh đạo giáo phận thuộc quyên ban tư vân, trừ khi Tòa 


Thánh dự liệu cách khác. VỊ nào đảm nhiệm việc lãnh đạo 


252 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


giáo phận như vậy phải lập tức triệu tập Hội Đông có thấm 
quyên đề chỉ định vị Giám Quản giáo phận. 

Điều 420 

Nêu Tòa Thánh không ân định cách khác, khi hạt đại 
điện tông tòa hoặc hạt phủ doãn tông tòa khuyết VỊ, VIỆC 
lãnh đạo sẽ được đảm nhận do vị Quyên Đại Diện hoặc vị 
Quyên Phủ Doãn được vị Đại Diện hoặc vị Phủ Doãn bô 
nhiệm chỉ vì mục đích ây ngay sau khi nhậm chức. 

Điều 421 

$1. Trong vòng tám ngày kế từ khi nhận được tin tòa 
giám mục khuyết vị, ban tư vẫn phải bầu vị Giám Quản 
giáo phận, tức là người phải tạm thời lãnh đạo giáo phận, 
miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 502 §3. 

$2. Nêu trong thời gian quy định, vị Giám Quản giáo 
phận chưa được bầu cử hợp lệ vì bât cứ lý do nào, thì việc 
chỉ định Giám Quản giáo phận thuộc quyên vị Trưởng Giáo 
Tỉnh, và nêu chính tòa Trưởng Giáo Tỉnh cũng khuyết vị, 
hoặc nếu tòa Trưởng Giáo Tỉnh bị trông cùng một lúc với 
một tòa thuộc Giáo Tỉnh, thì việc chỉ định Giám Quản giáo 
phận thuộc quyên Giám Mục thâm niên nhất trong giáo 


tỉnh, tính theo thời gian thăng chức. 


253 


Điều 422 l 

Giám Muc phų tá, và nêu không có Giám Mục phụ tá 
thì ban tư vẫn, phải thông báo sớm hêt sức cho Tông Tòa 
biết tin Giám Mục từ trần; vị được bâu làm Giám Quản 
giáo phận phải thông báo sớm hết sức cho Tông Tòa biết 
mình đã được chọn. 

Điều 423 

$1. Chỉ được chỉ định một vị Giám Quản giáo phận mà 
thôi; mọi tục lệ trái ngược đều phải bi bãi bỏ, nêu không, 
việc bâu cử sẽ vô hiệu. §2. Giám Quản giáo phận không 
được kiêm nhiệm chức quản lý; vì thế, nếu quản lý của 
giáo phận được bâu làm Giám Quản, hội đông kinh tê phải 
bầu một người khác làm quản lý tạm thời. 

Điều 424 

Phải bầu vị Giám Quản giáo phận chiêu theo quy tặc 
của các điều 165-178. 

Điều 425 

$1. Chỉ tư tê nào đã đủ ba mươi lăm tuôi và chưa bao 


giò được chọn, được bô nhiệm hoặc được đê cử cho chính 


254 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


tòa bị khuyết vị ây mới có thể được chỉ định thành sự vào 
chức vụ Giám Quản giáo phận. 

$2. Tư tế được chọn làm Giám Quản giáo phận phải là 
nguòi trôi vượt vê đạo đức và khôn ngoan. 

$3. Nếu các điêu kiện được quy định ở §1 không được 
tôn trọng, thì vị Trưởng Giáo Tỉnh, hoặc nêu tòa Trưởng 
Giáo Tỉnh khuyết vị, thì Giám Mục thâm niên nhất trong 
giáo tỉnh tính theo thời gian thăng chức, sau khi đã biết rõ 
sự thực, phải chỉ định Giám Quản cho lân đó; các hành vi 
của người đã được chọn trải ngược với những quy định ở 
ol đương nhiên vô hiệu. 

Điều 426 

Trong lúc tòa khuyết vị và trước khi Giám Quản giáo 
phận được chỉ định, vị nào lãnh đạo giáo phận thì được 
hưởng quyên mà luật dành cho vị Tông Đại Diện. 

Điều 427 

$1. Giám Quản giáo phận buộc phải giữ các nghĩa vụ 
của Giám Mục giáo phận và ngài có quyên của Giám Mục 
giáo phận, ngoại trừ những gì bản chât sự việc hoặc chính 


luật đã loại trừ. 


255 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Một khi đã chấp nhận việc đắc cử, Giám Quản giáo 
phận có quyên ngay mà không cân sự phê chuẩn của ai 
khác, nhưng phải giữ những nghĩa vụ được nói dën ở điều 
833 §4. 

Điều 428 

$1. Trong lúc tòa khuyết vị, không được đổi mới bất cứ 
điều gì. 

$2. Những người tạm thời lãnh đạo giáo phận không 
được làm bất cứ điêu oi có thể gây thiệt hại cho giáo phận 
hoặc cho các quyên của Giám Mục; đặc biệt câm các vị ây 
và bât cứ ai khác không được tự mình hay nhờ người khác 
lây hoặc hủy bất cứ tài liệu nào của tòa giám mục, hoặc 
sửa đôi những tài liệu ấy. 

Điều 429 

Giám Quản giáo phận buộc phải giữ nghĩa vụ cư trú 
trong giáo phận và phải dâng Thánh Lễ cầu cho đoàn dân 
chiêu theo quy tặc của điêu 388. 

Điều 430 

$1. Nhiệm Vụ Giám Quản giáo phận châm dứt khi tân 


Giám Mục nhậm chức trong giáo phận. 


256 


$2. Việc giải nhiệm Ga Quan giáo phân dành riêng 
cho Tòa Thánh; néu chính vị Giám Quản giáo phận từ 
nhiệm, thì đơn từ nhiệm phải làm đúng thê thức và phải 
được trình cho Hội Đông có thâm quyên bầu chọn. và sự tù 
nhiệm không cân phải được chấp thuận; trong trường hợp 
Giám Quản giáo phận bị giải nhiệm, hoặc từ nhiệm, hoặc 
qua đời, thì phải bầu một Giám Quản giáo phận khác chiêu 


theo quy tắc của điêu 421. 


ĐÈ MỤC 2 
CÁC HỢP ĐOÀN 
GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 


CHƯƠNG 1 
CÁC GIÁO TÍNH VÀ CÁC GIÁO MIEN 

Điều 431 

$1. Để cô vũ hoạt động mục vụ chung gita nhiêu giáo 
phận gân nhau, tùy theo hoàn cảnh con người và địa phương, 
cũng như đề thắt chặt môi quan hệ tương trợ giữa các Giám 
Mục giáo phận hơn nữa, các Giáo Hội địa phương gân nhau 
phải được kết hợp thành các giáo tỉnh được giới hạn trong 
một địa hạt nhất định. 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Trên nguyên tắc, từ nay sẽ không còn các giáo phận 
được miễn trừ, vì thế, mỗi giáo phận và các Giáo Hội địa 
phương khác ở trong địa hạt của một giáo tỉnh phải được 
sáp nhập vào giáo tỉnh đó. 

$3. Chỉ có Quyên Bính Tối Cao của Giáo Hội mới có 
quyên thiết lập, bãi bỏ, hoặc thay đôi các giáo tỉnh, sau khi 
đã hội ý với các Giám Mục liên hệ. 

Điều 432 

$1. Công đông giáo tỉnh và vị Trưởng Giáo Tỉnh có 
quyên trong giáo tỉnh chiếu theo quy tắc của luật. 

$2. Giáo tỉnh đương nhiên được hưởng tư cách pháp 
nhân. 

Điều 433 

$1. Nêu thây ích lợi, nhất là trong các quốc gia có rât 
nhiêu Giáo Hội địa phương, các giáo tỉnh gân nhau có thể 
được Tông Tòa cho kết hợp thành các giáo miễn, theo đề 
nghị của Hội Đông Giám Mục 

$2. Giáo miễn có thê được thiết lập thành pháp nhân. 

Điều 434 

Việc thắt chặt sự hợp tác và hoạt động mục vụ chung 


258 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


trong miễn thuộc về Hội nghi các Giám Mục thuộc giáo 
miễn; tuy nhiên, những quyên mà các điêu trong Bộ Giáo 
Luật này ban cho Hội Đông Giám Mục không thuộc thâm 
quyên của hội nghị này, trừ một số quyên đã được Tòa 
Thánh ban cách đặc biệt. 


CHƯƠNG 2 
CÁC VỊ TRƯỞNG GIÁO TÍNH 
Điều 435 
Đứng đâu giáo tỉnh là vị Trưởng Giáo Tỉnh, vị này là 
Tổng Giám Mục của giáo phận đã được trao cho ngài; giáo 
vụ này găn liên với tòa giám mục đã được Đức Giáo Hoàng 
chỉ định hoặc phê chuẩn. 
Điều 436 
$1. Trong các giáo phận thuộc giáo tỉnh, vị Trưởng Giáo 
Tỉnh: 
1° liệu sao để đức tin và ký luật Giáo Hội được tuân 
giữ cách chu đáo, và nêu có những lạm dụng thì thông 
báo cho Đức Giáo Hoàng Rôma biết; 


2° thực hiện việc kinh lý theo giáo luật, nêu Giám Mục 


259 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


thuộc giáo tỉnh đã lơ đễnh việc này, sự kiện này phải 
được Tông Tòa phê chuẩn trước; 
3° bô nhiệm vị Giám Quản giáo phận chiêu theo quy 
tắc của các điều 421 §2 và 425 §3. 
$2. Khi hoàn cảnh đòi hỏi, Tông Tòa có thể trao cho vị 
Trưởng Giáo Tỉnh những nhiệm vụ và một quyên hạn đặc 
biệt do luật riêng xác định. 
$3. Vị Trưởng Giáo Tỉnh không có một quyên lãnh đạo 
nào trong các giáo phận thuộc giáo tỉnh; tuy có thể cử hành 
các nghi lễ thánh trong tất cả mọi nhà thờ như Giám Mục 
trong giáo phận riêng của mình, sau khi đã thông báo cho 
Giám Mục giáo phận biết, nêu ngài cử hành trong nhà thờ 
chính tòa. 
Điều 437 
$1. VỊ Trưởng Giáo Tỉnh có nghĩa vụ phải đích thân hoặc 
nhờ người đại diện xin Đức Giáo Hoàng ban dây pallium 
trong vòng ba tháng kê từ ngày được tân phong Giám Mục, 
hoặc nêu đã được tân phong Giám Mục rôi, thì kê từ lúc 
được bô nhiệm theo giáo luật; dây pallium biểu hiện quyên 
hành mà luật dành cho vị Trưởng C1áo Tỉnh trong giáo tỉnh 


của ngài, trong sự hiệp thông với Giáo Hội Roma. 


260 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 
7 


$2. Vi Trưởng Giáo Tỉnh, chiếu theo quy tắc của luật 
phụng vụ, có thể mang dây pallium trong bât cứ nhà thờ 
nào thuộc giáo tỉnh mà ngài đứng đâu; nhưng ngoài giáo 
tinh, thì tuyệt đối không được mang dây ấy, cho dù có sự 
đông ý của Giám Mục giáo phận. 

$3. Nếu vị Trưởng Giáo Tỉnh được thuyên chuyên sang 
một tòa Trưởng Giáo Tỉnh khác thì cần phải xin một dây 
pallium mới. 

Điều 438 

Ngoại trừ ân hàm danh dự, tước hiệu Thượng Phụ và 
Giáo Chủ không bao hàm một quyên lãnh đạo nào trong 
Giáo Hội Latinh, trừ khi đã rõ cách khác đối với một vài 
vị, do một đặc ân của Tông Tòa hoặc do một tục lệ đã được 


công nhận. 


CHƯƠNG 3 
CÁC CÔNG ĐÓNG ĐỊA PHƯƠNG 
Điều 439 
$1. Công đồng giáo miễn là công đông tập họp tất cả 
các Giáo Hội địa phương thuộc cùng một Hội Đông Giám 
Mục, phải được tô chức mỗi khi Hội Đông Giám Mục ây 


261 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


xét thây cân thiết hay hữu ích, với sự phê chuân của Tông 
Tòa. 
$2. Quy tắc được ân định ở §1 cũng được áp dụng cho 
việc tô chức công đông giáo tỉnh trong một giáo tỉnh mà 
ranh giới trùng với địa hạt của quốc gia. 
Điều 440 
$1. Công đồng giáo tỉnh tập họp nhiêu Giáo Hội địa 
phương thuộc cùng một giáo tỉnh, phải được tô chức mỗi 
khi đa sô các Giám Mục giáo phận trong giáo tỉnh xét thấy 
thuận lợi, miễn là vẫn giữ nguyên điêu 439 §2. 
$2. Không được triệu tập công đông giáo tỉnh khi tòa 
của vị Trưởng Giáo Tỉnh khuyết vị. 
Điều 441 
Hội Đông Giám Mục: 
1° triệu tập công đông giáo miễn; 
2° chọn địa điểm đề tô chức công đông trong địa hạt 
của Hội Đông Giám Mục; 


3° bâu vi chủ tịch của công đông giáo miên trong sô 


262 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


các Giám Mục giáo phận; vị này phải được Tông 
Tòa phê chuẩn; 
4° thiết lập chương trình nghị sự và xác định các vẫn 
đề cân được thảo luận, ân định ngày khai mạc và thời 
gian họp của công đông giáo miễn; chuyền đời, kéo 
dài và bê mạc công đông giáo miên. 
Điều 442 
$1. Vị Trưởng Giáo Tỉnh, với sự đồng ý của đa sô các 
Giám Mục thuộc giáo tỉnh: 
1° triệu tập công đông giáo tỉnh; 
2° chọn địa điểm đề tô chức công đông giáo tỉnh trong 
địa hạt của giáo tỉnh; 
3° thiết lập chương trình nghị sự và xác định các vân 
đề cân được thảo luận; ân định ngày khai mạc và thời 
gian họp của công đông giáo tỉnh; di chuyền, kéo dài 
và bề mạc công đông giáo tỉnh. 
$2. Vị Trưởng Giáo Tỉnh chủ tọa công đông giáo tỉnh, 
và nêu ngài bị ngăn trở chính đáng, thì Giám Mục thuộc 
giáo tỉnh được các Giám Mục khác thuộc giáo tỉnh bâu lên 


có quyên đó. 


263 


Điều 443 l 
$1. Những vi sau đây phải được triệu tập tham dự các 
công đông địa phương với quyên biêu quyết: 
1° các Giám Mục giáo phận; 
2° các Giám Mục phó và phụ tá; 
3° các Giám Mục hiệu tòa khác đang đảm nhận trong 
địa hạt đó một nhiệm vụ đặc biệt do Tông Tòa hoặc 
Hội Đông Giám Mục ủy nhiệm. §2. Những Giám 
Mục hiệu tòa khác, kê cả những vi nguyên Giám Mục 
đang cư trú trong địa hạt, có thê được mời tham dự 
các công đông địa phương: những vị này cũng có 
quyên biêu quyết. 
$3. Phải mời những vị sau đây tham dự các công đồng 
địa phương với quyên tư vẫn mà thôi: 
1° các Tổng Đại Diện và các Đại Diện Giám Mục 
thuộc tât cả mọi Giáo Hội địa phương trong địa hạt; 
2° các Bê Trên câp cao của các hội dòng và các tu đoàn 
tông đô, tuy nhiên số người, cả nam lẫn nữ, phải do 
Hội Đông Giám Mục hoặc các Giám Mục thuộc giáo 


tỉnh ân định; những v1 ây được tât cả các Bê Trên câp 


264 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


cao của các hôi dòng và các tu đoàn có trụ sở trong 
địa hạt bâu lên; 
3° các Viện Trưởng trường đại học giáo sĩ và trường 
đại học Công giáo, cũng như các Khoa Trưởng các 
phân khoa thần học và giáo luật có trụ sở trong địa 
hạt; 
4° một sô Giám Đốc các đại chủng Viện, nhưng số 
lượng phải được ân định như đã được nói dën ở 2°, 
các vị này được các Giám Đốc chủng viện ở trong 
địa hạt bâu lên. 
$4. Các linh mục và các Kitô hữu khác nữa cũng có thể 
được mời tham dự các công đông địa phương với quyên tư 
vân mà thôi; tuy nhiên, số người không vượt quá phân nửa 
những thành viên được nói đến ở §§1-3. 
$3. Ngoài ra, cũng phải mời các kinh sĩ nhà thờ chính 
tòa cũng như hội đông linh mục và hội đồng mục vụ của 
mỗi Giáo Hội địa phương tham dự các công đông giáo 
tỉnh, nhưng mỗi đơn vị chỉ được gửi hai thành viên do họ 
chỉ định cách hiệp đoàn; tuy nhiên, những người này chỉ 
có quyên tư vân mà thôi. 


$6. Cũng có thê mời những người khác tham dự các 


265 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


công đông địa phương với tư cách là thượng khách, nêu 
Hội Đông Giám Mục xét là thích hợp đôi với công đông 
giáo miên, hoăc nêu vi Trưởng Giáo Tinh cùng với các 
Giám Mục thuộc giáo tỉnh xét là thích hợp đôi với công 
đồng giáo tỉnh. 

Điều 444 

$1. Tất cả những người được triệu tập tham dự các công 
đông địa phương thì phải tham dự, trừ khi bị một ngăn trở 
chính đáng, nhưng họ phải báo cho vị chủ tọa công đông 
biết điều đó. 

$2. Những người được triệu tập tham dự các công đông 
địa phương với quyên biểu quyết có thể cử một người đại 
diện đi dự, nêu họ bị một ngăn trở chính đáng; người đại 
diện này chỉ có quyên tư vân mà thôi. 

Điều 445 

Công đông địa phương phải liệu sao để đáp ứng mọi 
nhu câu mục vụ cho dân Chúa trong địa hạt của minh; công 
đông địa phương có quyên lãnh đạo, đặc biệt là quyên lập 
pháp, tuy vẫn luôn luôn tuân giữ luật phô quát của Giáo 
Hội, sao cho có thể quyết định những oi xét là thích hợp 


đề làm cho đức tin được tăng trưởng, đề chỉ đạo hoạt động 


266 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


mục vụ chung, đề điều chỉnh các phong tục, để cô vũ việc 
tuân giữ và bảo vệ kỷ luật chung của Giáo Hội. 

Điều 446 

Một khi công đồng địa phương đã bê mạc, vị chủ tọa 
phải liệu sao để chuyên tất cả mọi văn kiện của công đồng 
vê Tông Tòa; các sắc lệnh do công đông biểu quyết chỉ 
được ban hành sau khi đã được Tông Tòa duyệt y; chính 
công đông xác định thể thức ban hành các sắc lệnh và các 
thời hạn mà các sắc lệnh được ban hành bắt đầu có hiệu 


lực bó buộc. 


CHƯƠNG 4 
CÁC HỘI ĐÔNG GIÁM MỤC 

Điều 447 

Hội Đông Giám Mục, một định chê có tính cách thường 
trực, là đoàn thể các Giám Mục của một quốc ø1a hoặc một 
địa hạt nhất định, cùng nhau thi hành một số nhiệm vụ mục 
vụ cho các Kitô hữu thuộc địa hạt đó, nhằm cô vũ lợi ích 
lớn hơn mà Giáo Hội công hiển cho mọi người, nhất là qua 


các hình thức và các phương pháp làm việc tông đô được 


267 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


thích nghi cho phù hợp với những hoàn cảnh của mỗi thời 
và mỗi nơi, chiêu theo quy tắc của luật. 

Điều 448 

$1. Hội Đông Giám Mục, theo quy tặc chung, gôm các 
vị lãnh đạo của tất cả các Giáo Hội địa phương thuộc cùng 
một quốc gia, chiêu theo quy tặc của điêu 450. 

$2. Tuy nhiên, nêu hoàn cảnh con người hoặc sự việc 
đòi hỏi, theo sự thấm định của Tông Tòa, sau khi đã bàn 
hỏi với các Giám Mục giáo phận liên hệ, một Hội Đông 
Giám Mục có thê được thiết lập cho một địa hạt lớn hay 
nhỏ; như vậy, Hội Đông hoặc chỉ øôm những Giám Mục 
của một sô Giáo Hội địa phương được thiết lập trong một 
địa hạt nhất định, hoặc øôm các vị lãnh đạo của các Giáo 
Hội địa phương thuộc các quốc gia khác nhau; chính Tông 
Tòa ấn định các quy tắc riêng cho mỗi Hội Đông Giám 
Mục. 

Điều 449 

$1. Chỉ có Quyên Bính Tôi Cao của Giáo Hội, sau khi 
đã tham khảo ý kiến của các Giám Mục liên hệ, thành lập, 


bãi bỏ hoặc thay đôi các Hội Đông Giám Mục. 


268 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


§2. Hội Đông Giám Mục được thành lập cách hợp pháp 
đương nhiên được hưởng tư cách pháp nhân. 

Điều 450 

$1. Tất cả các Giám Mục giáo phận trong địa hạt và tât 
cả các vị được luật đồng hóa với các ngài, cũng như các 
Giám Mục phó, các Giám Mục phụ tá và các Giám Mục 
hiệu tòa khác đang đảm nhận trong cùng địa hạt đó một 
nhiệm vụ đặc biệt do Tông Tòa hoặc do Hội Đông Giám 
Mục ủy thác, là thành viên đương nhiên của Hội Đông 
Giám Mục, các Đắng Bản Quyên thuộc một lễ điển khác 
cũng có thê được mời tham dự, nhưng các vi này chỉ có 
quyên tư vẫn mà thôi, trừ khi quy chê của Hội Đông Giám 
Mục ân định cách khác. 

$2. Các Giám Mục hiệu tòa khác và các Đặc Sứ của Đức 
Giáo Hoàng, theo luật chung, không phải là thành viên của 
Hội Đông Giám Mục. 

Điều 451 

Mỗi Hội Đông Giám Mục phải soạn thảo quy chê riêng, 
và các quy chế này phải được Tông Tòa chuẩn y, trong đó, 
ngoài các vẫn đề khác, phải dự kiên các phiên họp khoáng 


đại của hội đồng và phải dự trù thành lập ban thường vụ 


269 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


các Giám Mục và văn phòng tổng thư ký của hội đông, 
cũng như các chức vụ và các ủy ban khác, dë giúp theo 
đuôi mục đích cách hữu hiệu nhất, theo sự thâm định của 
Hội Đông. 

Điều 452 

$1. Mỗi Hội Đông Giám Mục phải bâu vị chủ tịch Hội 
Đông, phải xác định người nào sẽ đảm nhận chức vụ quyên 
chủ tịch trong trường hợp chủ tịch bi ngăn trở chính đáng, 
và phải chỉ định một tổng thư ký, chiêu theo quy tặc của 
các quy chê. 

$2. Chủ tịch hội đồng, và khi vị này bị ngăn trở chính 
đáng, thì phó chủ tịch chủ tọa không những các phiên họp 
khoảng đại của Hội Đông Giám Mục mà còn chủ tọa cả 
ban thường vụ nữa. 

Điều 453 

Các phiên họp khoáng đại của Hội Đông Giám Mục 
phải được tô chức ít nhất là mỗi năm một lần và mỗi khi 
các hoàn cảnh riêng đòi hỏi, theo những quy định của quy 


chê. 


270 


Điều 454 l 

$1. Trong các phiên họp khoáng đại của Hội Đông Giám 
Mục, các Giám Mục giáo phận cũng như các vị được luật 
đông hóa với các ngài, và các Giám Mục phó đương nhiên 
có quyên biểu quyết. 

$2. Các Giám Mục phụ tá và các Giám Mục hiệu tòa 
khác thuộc Hội Đông Giám Mục có quyên biêu quyết hoặc 
quyên tư vân tùy theo những quy định của quy chê hội 
đông; tuy nhiên, phải nắm vững điều này là khi bàn về việc 
soạn thảo hoặc sửa đôi quy chế, thì chỉ có những vị được 
nói đên ở §1 mới có quyên biểu quyết. 

Điều 455 

$1. Hội Đông Giám Mục chỉ có thê ban hành những sắc 
luật trong những vân đề mà luật phô quát đã quy định, hay 
khi một quyết định riêng của Tông Tòa đã ân định điều đó 
băng Tự sắc, hoặc do lời thỉnh câu của chính Hội Đông. 

$2. Đề được ban hành hữu hiệu trong phiên họp khoáng 
đại, các sắc luật được nói đên ở §1 cần phải hội đủ ít là hai 
phân ba sô phiêu của các Giám Mục có quyên biểu quyết 
trong Hội Đông: và các sắc luật chỉ có hiệu lực khi đã được 


chính thức ban hành, sau khi đã được Tông Tòa chuẩn y. 


271 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$3. Cách thức ban hành và thời gian các săc luật bắt đầu 
có hiệu lực phải do chính Hội Đông Giám Mục ấn định. 

$4. Trong những trường hợp luật phố quát cũng như ủy 
nhiệm riêng của Tông Tòa không cấp cho Hội Đông Giám 
Mục quyên được nói đến ở §1, thì mỗi Giám Mục giáo 
phận vẫn giữ trọn thâm quyên của mình; Hội Đông hoặc 
chủ tịch hội đồng đều không thể hành động nhân danh tất 
cả các Giám Muc, nếu không được sự đồng ý của tât cả và 
của từng Giám Mục. 

Điều 456 

Một khi phiên họp khoáng đại của Hội Đông Giám Mục 
đã bê mạc, chủ tịch phải gửi vê Tông Tòa bản phúc trình 
về các công việc cũng như các sắc lệnh của Hội Đông, đề 
tường trình cho Tông Tòa biết các công việc đó và dë Tông 
Tòa chuẩn nhận các sắc luật, nêu có. 

Điều 457 

Ban thường vụ của các Giám Mục chuẩn bị những vẫn 
đê sẽ được bàn thảo trong phiên họp khoáng đại của Hội 
Đông và việc thi hành những quyết định đã được biểu quyết 
trong phiên họp khoáng đại; ban thường vụ cũng giải quyết 


2712 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


những vân dë khác đã được ủy thác chiêu theo quy tặc của 
các quy chê. 
Điều 458 
Văn phòng tổng thư ký: 
1° soạn thảo bản phúc trình về các công việc và các sắc 
lệnh của phiên họp khoáng đại của Hội Đông cũng 
như các văn kiện của ban thường vụ các Giám Mục, 
và gửi cho tât cả các thành viên của Hội Đông, Soạn 
thảo các văn kiện khác đã được chủ tịch hội đông 
hoặc ban thường vụ ủy thác; 
2° trao đôi với các Hội Đông Giám Mục kế cận nhau 
các văn kiện và tài liệu mà Hội Đông trong phiên 
họp khoáng đại hoặc ban thường vụ các Giám Mục 
đã ân định phải chuyên cho họ. 
Điều 459 
$1. Những quan hệ giữa các Hội Đông Giám Mục, nhất 
là giữa các Hội Đông Giám Mục kê cận với nhau phải được 
phát huy đề cô vũ và bảo đảm một lợi ích lớn lao hơn. 


§2. Tuy nhiên, mỗi khi khởi xướng những hoạt động 


273 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 
Lé ` 


hoặc đê cập đên những vân đề có tính cách quôc tê, các hội 


đông phải tham khảo ý kiên của Tòa Thánh. 


ĐÈ MỤC 3 
TÔ CHỨC NỘI BỘ 
CA CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG 


CHƯƠNG 1 
CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN 

Điều 460 

Công nghị giáo phận là cuộc hội họp các đại biểu linh 
mục và các Kitô hữu khác của Giáo Hội địa phương nhăm 
mục đích giúp đỡ Giám Mục giáo phận trong việc mưu Ích 
cho toàn thê cộng đông giáo phận, chiêu theo quy tắc của 
những điêu khoản sau đây. 

Điều 461 

$1. Công nghị giáo phận được tô chức tại mỗi Giáo Hội 
địa phương mỗi khi các hoàn cảnh đòi hỏi, theo sự thâm 
định của Giám Mục giáo phận, sau khi đã tham khảo ý kiên 
của hội đông linh mục. 

$2. Nếu một Giám Mục coi sóc nhiêu giáo phận, hoặc 


274 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


nếu ngài coi sóc một giáo phận như là Giám Mục riêng của 
giáo phận đó, nhưng lại coi sóc một giáo phận khác như là 
Giám Quản, thì ngài có thê chỉ triệu tập một công nghị cho 
tât cả các giáo phận đã được ủy thác cho ngài. 

Điều 462 

$1. Chỉ có Giám Mục giáo phận mới triệu tập công nghị 
giáo phận, chứ không phải vi tạm thời lãnh đạo giáo phận. 

$2. Giám Mục giáo phận chủ tọa công nghị giáo phận, 
tuy nhiên, ngài có thể ủy quyên cho Tổng Đại Diện hoặc 
Đại Diện Giám Mục chu toàn giáo vụ này trong từng phiên 
họp của công nghi. 

Điều 463 

$1. Những vı sau đây phải được triệu tập tham dự công 
nghi giáo phận với tư cách là thành viên và buộc phải tham 


dự công nghi giáo phận: 


2175 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


1° Giám Mục phó và các Giám Mục phụ tá; 

25 các Tổng Đại Diện, các Đại Diện Giám Mục, và 
Đại Diện tư pháp; 

3° các kinh sĩ của nhà thờ chính tòa; 

4° các thành viên của hội đông linh mục; 

5° các giáo dân, ngay cả khi họ là thành viên của các 
tu hội thánh hiến, được hội đồng mục vụ lựa chọn 
theo thể thức và sô người do Giám Mục giáo phận 
ân định, hoặc nơi nào không có hội đồng ây, thì theo 
tiêu chuẩn do Giám Mục giáo phận ân định; 

6° Giám đốc đại chủng viện của giáo phận; 

7° các linh mục quản hạt; 

8° ít là một linh mục trong mỗi giáo hạt, được tât cả 
những vị đang coi sóc các linh hôn nơi đó chọn ra; 
ngoài ra, một linh mục khác được chọn đề thay thê 
ngài, nêu ngài bị ngăn trở; 

9° các Bê Trên của các hội dòng và các tu đoàn tông 


đô có một nhà trong giáo phận; những vị này được 


276 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


lựa chọn theo thể thức và sô người do Giám Mục 
giáo phận ân định. 
$2. Giám Mục giáo phận có thê mời những người khác, 
hoặc là giáo sĩ, hoặc là thành viên của các tu hội thánh 
hiến, hoặc là giáo dân, tham dự công nghị giáo phận với tư 
cách là thành viên. 
$3. Nêu xét thây thuận lợi, Giám Mục giáo phận có thê 
mời các thừa tác viên hoặc thành viên của các Giáo Hội 
hoặc của các cộng đoàn Giáo Hội không hiệp thông trọn 
vẹn với Giáo Hội Công giáo tham dự công nghi giáo phận 
với tư cách là quan sát viên. 
Điều 464 
Một thành viên của công nghi, nêu bị ngăn trở chính 
đáng, không có quyên cử một người đại diện tham dự nhân 
danh mình, nhưng phải thông báo cho Giám Mục biết ngăn 
trở đó. 
Điều 465 
Tất cả mọi vẫn đề đã được đề nghị phải được đưa ra 
cho các thành viên tự do thảo luận trong các phiên họp của 


công nghi. 


277 


Điều 466 l 

Trong công nghị giáo phân, Giám Mục giáo phận là nhà 
lập pháp duy nhất, các thành viên khác của công nghị chỉ 
có quyên tư vẫn mà thôi; chỉ một mình ngài ký vào các bản 
tuyên ngôn và sắc lệnh của công nghị, chỉ có ngài mới có 
quyên ban hành các bản tuyên ngôn và các sắc lệnh đó. 

Điều 467 

Giám Mục giáo phận phải chuyên đạt cho vị Trưởng 
Giáo Tỉnh cũng như cho Hội Đông Giám Mục văn bản của 
các tuyên ngôn và các sắc lệnh của công nghi. 

Điều 468 

$1. Giảm Mục giáo phận, tùy theo sự thâm định khôn 
ngoan của mình, đình hoãn và giải tán công nghị giáo phận. 

$2. Khi tòa giám mục khuyết vị hoặc bị ngăn trở, công 
nghi đương nhiên bi đình hoãn chiêu theo luật cho đến khi 
Giám Mục giáo phận kê vị quyết định tiếp tục hoặc tuyên 


bô kết thúc công nghi. 


278 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 2 
TOÀ GIÁM MỤC GIÁO PHẬN 
Điều 469 
Tòa giám mục giáo phận gôm những tô chức và nhân 
viên giúp Giám Mục trong việc lãnh đạo toàn thê giáo phận, 
nhất là trong việc điêu hành hoạt động mục vụ, trong việc 
quản trị giáo phận, cũng như trong việc thi hành quyên tư 
pháp. 
Điều 470 
Việc bô nhiệm những người thi hành các giáo vụ tại tòa 
giám mục thuộc vê Giám Mục giáo phận. 
Điều 471 
Tất cả những người nhận một giáo vụ trong tòa giám 
mục phải: 
1° hứa trung thành chu toàn nhiệm vụ theo quy tặc do 
luật hoặc do Giám Mục ân định; 
2° giữ bí mật trong giới hạn và theo thê thức do luật 
hoặc do Giám Mục ân định. 
Điều 472 


Đôi với những vụ kiện và những nhân viên trong tòa 


279 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


giám mục thuộc về việc thi hành quyên tư pháp, thì phải 
tuân giữ những quy định của quyền VII về Tô tụng; còn 
đôi với những vụ kiện và những nhân viên thuộc về việc 
quản trỊ giáo phận, thì phải tuân giữ những quy định của 
những điêu khoản sau đây. 

Điều 473 

$1. Giám Mục giáo phận phải liệu sao để mọi việc thuộc 
vê việc quản trị của toàn giáo phận được phối trí cách hợp 
lý và được tô chức thế nào đề hết sức đảm bảo lợi ích của 
phân dân Chúa đã được trao phó cho ngài. 

$2. Chính Giám Mục giáo phận phối trí công tác mục 
vụ của các Tổng Đại Diện hay Đại Diện Giám Mục, ở đâu 
thây thích hợp, ngài có thể bô nhiệm vị Điều Hành tòa 
giám mục, vi này phải là tư tế, dưới quyên Giám Mục, vị 
này phôi trí mọi việc liên quan đến sự chỉ đạo trong công 
tác hành chính và liệu sao đề các nhân viên tòa giám mục 
thực hiện chu toàn giáo vụ đã được ủy thác. 

$3. Trừ khi hoàn cảnh địa phương đòi hỏi cách khác, 
theo thấm định của Giám Mục, phải bô nhiệm Tổng Đại 
Diện, hoặc, nếu có nhiêu Tổng Đại Diện, thì phải bô nhiệm 


một trong các vị ây làm vị Điêu Hành tòa giám mục. 


280 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$4. Ở đâu xét thây là nên, Giám Mục có thể thiết lập 
ban cô vân Giám Mục, øôm các Tổng Đại Diện và các Đại 
Diện Giám Mục, để giúp cho công tác mục vụ được hữu 
hiệu hơn. 

Điều 474 

Đề có hiệu lực pháp lý và cũng dë được thành sự, các 
văn kiện của tòa giám mục phải đông thời có chữ ký của 
Đắng Bản Quyên đã ban hành và của chưởng ân tòa giám 
mục hay của công chứng viên; nhưng chưởng ân phải cho 


vị Điêu Hành tòa giám mục biết các văn kiên đó. 


TIẾT 1 
CÁC TỎNG ĐẠI DIEN 
VÀ CÁC ĐẠI DIỆN GIÁM MỤC 

Điều 475 

§1. Trong mỗi giáo phận, Giám Mục giáo phận phải đặt 
một Tổng Đại Diện với quyên thông thường, chiêu theo 
quy tắc của những điêu khoản sau đây, để giúp ngài trong 
việc lãnh đạo toàn giáo phận. 


$2. Theo quy tắc chung, phải đặt một Tổng Đại Diện 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


mà thôi, trừ khi sự rộng lớn hay dân sô của giáo phận hoặc 
những lý do mục vụ khuyên làm cách khác. 

Điều 476 

Mỗi khi việc lãnh đạo tốt đẹp giáo phận đòi hỏi, Giám 
Mục giáo phận cũng có thể đặt một hay nhiều Đại Diện 
Giám Mục; các vị này có quyên thông thường mà luật phổ 
quát dành cho Tổng Đại Diện, hoặc trong một phân nhât 
định của giáo phận, hoặc trong một số công việc nào đó, 
hoặc đối với các tín hữu thuộc một lễ điển nhất định, hoặc 
thuộc vê một nhóm người nào đó, chiêu theo quy tắc của 
các điêu khoản sau đây. 

Điều 477 

$1. Giám Mục giáo phận được tự do bô nhiệm và giải 
nhiệm Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám Mục, miễn là 
vẫn tôn trọng những quy định của điêu 406; ngài phải bô 
nhiệm Đại Diện Giám Mục, nêu không phải là Giám Mục 
phụ tá, trong một thời oan hữu hạn mà thôi, và điều này 
phải được xác định trong chính văn thư bô nhiệm, 

$2. Khi Tổng Đại Diện văng mặt hoặc bị ngăn trở chính 


đáng, Giám Mục giáo phận có thê bô nhiệm một vị khác 


282 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


để thay thể; quy tắc này cũng được áp dụng cho Đại Diện 
Giám Mục. 

Điều 478 

$T. Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám Mục phải là tư tế 
không dưới ba mươi tuôi, có học vị tiên sĩ hoặc cử nhân 
giáo luật hay thân học, hoặc ít là phải thực sự thông thạo 
các môn đó, trôi vượt vê học thuyết lành mạnh. đức độ, 
khôn ngoan, và kinh nghiệm trong việc điều khiển công 
VIỆC. 

$2. Chức vụ Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám Mục 
không thể kiêm nhiệm chức vụ kinh sĩ xá giải và cũng 
không thể trao cho người cùng huyết tộc với Giám Mục 
cho tới bậc thứ bôn. 

Điều 479 

$T. Tổng Đại Diện, chiếu theo chức vụ, trong toàn giáo 
phận có quyên hành pháp mà theo luật thuộc vê Giám Mục 
giáo phận, tức là quyên thực hiện tât cả mọi công việc hành 
chính, trừ những công việc mà Giám Mục đã dành riêng 
cho mình hoặc những công việc mà luật đòi phải có sự ủy 


nhiệm đặc biệt của Giám Mục. 


283 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Đại Diện Giám Mục đương nhiên cũng có quyên 
được nói đến ở §1, nhưng chỉ trong một phân nhât định của 
địa hạt, hoặc trong một số công việc, hoặc đôi với các tín 
hữu thuộc một lễ điển nhât định, hoặc thuộc về một nhóm 
người vì họ mà ngài được đặt lên, trừ những vẫn đề mà 
Giám Mục dành riêng cho mình hoặc cho Tổng Đại Diện, 
hoặc những vân dë mà luật đòi phải có sự ủy nhiệm đặc 
biệt của Giám Mục. 

$3. Các năng quyên thường xuyên mà Tông Tòa ban 
cho Giám Mục, cũng như quyên thi hành các phúc chiếu, 
cũng thuộc về Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám Mục, trong 
phạm vi thầm quyên của mình, trừ khi luật minh nhiên quy 
định cách khác, hoặc khi việc thi hành được trao cho Giám 
Mục giáo phận vì phẩm cách cá nhân của ngài. 

Điều 480 

Tổng Đại Diện và Đại Diện Giám Mục phải tường trình 
cho Giám Mục giáo phận biết những công việc quan trọng 
phải làm cũng như đã làm, và không bao giờ được hành 
động trái với ý muốn và ý hướng của Giám Mục giáo phận. 

Điều 481 


$T. Quyên hành của Tổng Đại Diện và của Đại Diện 


284 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


Giám Mục châm dứt khi sự ủy nhiệm mãn hạn, khi từ nhiệm, 
miễn là vẫn giữ các điều 406 và 409, khi sự giải nhiệm 
được Giám Mục giáo phận thông báo và khi tòa giám mục 
khuyết vi. 

$2. Khi nhiệm vụ của Giám Mục giáo phận bị đình chỉ, 
thì quyên của Tổng Đại Diện và của Đại Diện Giám Mục 


cũng bị đình chỉ, trừ khi các ngài có chức Giám Mục. 


TIẾT 2 
CHƯỞNG AN 
CÔNG CHỪNG VIÊN VÀ VĂN KHÔ 

Điều 482 

$1. Tại mỗi tòa giám mục, phải đặt một chưởng ân mà 
nhiệm vụ chính là soạn thảo, gửi và lưu trữ các văn thư trong 
văn khó của tòa giám mục, nêu luật địa phương không ân 
định cách khác. 

$2. Nếu xét thấy cân, có thể đặt một phụ tá cho chuông 
ân, với chức danh phó chưởng ân. 

$3. Chưởng ân và phó chưởng ân đương nhiên là công 


chứng viên và thư ký của tòa giám mục. 


QUYỀN DDÄN THIÊN CHÚA 
Điều 483 
$1. Ngoài chuông ân, có thê đặt thêm những công chứng 
viên khác, chữ viết hoặc chữ ký của họ có giá trị chứng 
thực däi với tât cả các văn thư, hoặc đối với các văn thư 
tòa án mà thôi, hoặc đôi với các án từ của một vụ kiện hay 
một công việc nhật định. 
$2. Chưởng ân và các công chứng viên phải là những 
người có thanh danh và không có gì đáng nghi ngờ; trong 
những vụ án liên quan đến thanh danh của một tư tê, công 
chứng viên phải là một tư tế. 
Điều 484 
Nhiệm vụ các công chứng viên là: 
1° soạn thảo các văn thư và tài liệu liên quan tới các 
sắc lệnh, các quy định, các nghĩa vụ hoặc các văn 
kiện khác cân đến sự can thiệp của họ; 
2° lập biên bản cách trung thực về những việc đã tiễn 
hành, ghi rõ nơi, ngày, tháng, năm và ký tên; 
3° cung cấp các văn thư và tài liệu được rút ra từ số cái 


cho những người xin cách hợp lệ, miên là o những 


286 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


øì phải oe. và chứng thực các bản sao là phù hợp với 
bản chính. 

Điều 485 

Giám Mục giáo phận có thể tự do giải nhiệm chưởng 
ân và các công chứng viên khác; nhưng Giám Quản giáo 
phận không có quyên đó, nếu không có sự đồng ý của ban 
tư vấn. 

Điều 486 

$1. Tât cả mọi tài liệu liên quan dën giáo phận hay các 
giáo xứ phải được lưu giữ hết sức cân thận. 

$2. Tại mỗi tòa giám mục, phải lập một văn khô giáo 
phận hoặc nơi lưu trữ văn thư của giáo phận tại môt nơi 
an toàn, các tài liệu và các văn bản liên quan đến các công 
việc đạo đời của giáo phận được lưu giữ trong đó, được 
sắp xếp theo thứ tự rõ ràng và được khóa giữ cần thận. 

$3. Phải lập một bản kê khai hay một danh mục các tài 
liệu có trong văn khô, với một bản tóm lược ngăn gọn của 
mỗi tài liệu. 

Điều 487 

$1. Văn khô phải được khóa, chỉ có Giám Mục và chưởng 


287 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ân có chìa khóa mà thôi, không ai được vào trong văn khó, 
nêu không có phép của Giám Mục, hoặc của vi Điêu Hành 
tòa øiám mục, cũng như của chưởng ấn. 

$2. Những người liên hệ có quyên đích thân hoặc nhờ 
người đại diện nhận bản sao chính thức được viết tay hay 
được chụp của những tài liệu tự bản chât là công khai và 
liên quan đến tình trạng nhân thân của họ. 

Điều 488 

Không được phép lây các tài liệu ra khỏi văn khô, ngoại 
trừ trong một thời gian ngắn và với sự đông ý của Giám 


Mục hoặc của vị Điêu Hành tòa giám mục cùng với chưởng 


7 
^ 


ân. 
Điều 489 
ol Trong tòa giám mục cũng phải có một văn khô mật, 
hoặc Ít ra trong văn khô chung phải có một tủ hoặc một 
hòm được khóa kỹ lưỡng và bât di bất dịch, trong đó được 
lưu giữ rất cần thận những tài liệu phải được giữ bí mật. 
$2. Hăng năm, phải hủy bỏ những tài liệu về các vụ án 
hình sự liên quan dën phâm hạnh của những can phạm đã 


chêt, hoặc những tài liệu vê các vụ án hình sự đã được kêt 


288 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


thúc băng một bản án xử phạt đã được mười năm; chỉ phải 
lưu lại một bản tóm tắt ngắn vê sự kiện cùng với văn bản 
của bản án chung quyết. 

Điều 490 

$1. Chỉ một mình Giám Mục có chìa khóa văn khô mật 
mà thôi. 

$2. Trong khi tòa khuyết vị, không được mở văn khô 
mật hoặc tủ mật, trừ trường hợp thật sự cân thiết, do Giám 
Quản giáo phận đích thân mở. 

$3. Không được lây các tài liệu ra khỏi văn khô mật 
hoặc tủ mật. 

Điều 491 

$1. Giám Mục giáo phận phải liệu sao để các văn thư 
và tài liệu trong các văn khô của các nhà thờ chính tòa, của 
các nhà thờ hiệp đoàn, của các nhà thờ giáo xứ và của các 
nhà thờ khác trong địa hạt mình cũng được bảo quản cân 
thận, và phải liệu sao dë các bản kê khai hoặc các bản danh 
mục được lập thành hai bản, một bản phải được o tại văn 
khô riêng, bản khác phải được giữ tại văn khô giáo phận. 


$2. Giám Mục cũng phải liệu sao đề trong giáo phận có 


289 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


một văn khô lịch sử, trong đó các tài liệu có giá trị lịch sử 
được bảo quản cân thận và được xếp đặt có hệ thông. 

$3. Để tham khảo hoặc để mang ra khỏi văn khô các 
văn thư và các tài liệu được nói đến ở các §§1 và 2, phải 


tuân giữ các quy tắc được Giám Mục giáo phận thiết lập. 


TIẾT 3 
HỘI ĐÔNG KINH TẾ VÀ QUÁN LÝ 

Điều 492 

$1. Trong mỗi giáo phận phải thiết lập một hội đông 
kinh tế mà chủ tịch là chính Giám Mục giáo phận hoặc là 
người được ngài ủy nhiệm; hội đông này gôm ít nhật là ba 
Kitô hữu thực sự thông thạo trong lĩnh vực kinh tế cũng 
như trong luật dân sự và nồi tiếng là thanh liêm, do Giám 
Mục bồ nhiệm. 

$2. Các thành viên của hội đồng kinh tê phải được bô 
nhiệm với nhiệm kỳ là năm năm, nhưng khi mãn hạn, họ 
có thê được tái bô nhiệm cho những nhiệm kỳ năm năm 
khác. 


$3. Không được bô nhiệm vào hội đông kinh tê những 


290 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


người có họ với Giám Mục do huyết tộc hoặc do họ kết 
bạn tới bậc thứ tư. 

Điều 493 

Ngoài những nhiệm vụ được được nói đến ở quyền V 
vê Tài sản vật chất của Giáo Hội, nhiệm vụ của hội đồng 
kinh tế là hăng năm, theo chỉ thị của Giám Mục giáo phận, 
phải chuẩn bị ngân sách các khoản thu chi dự trù cho việc 
lãnh đạo chung của giáo phận trong năm tới, và cuỗi năm 
phải chứng thực số thu chi. 

Điều 494 

$1. Trong mỗi giáo phận, sau khi tham khảo ý kiên với 
ban tư vẫn và hội đông kinh tế, Giám Mục phải bô nhiệm 
một quản lý, vị này phải thực sự thông thạo trong lĩnh vực 
kinh tê và nồi tiếng là thanh liêm. 

$2. Quản lý phải được bô nhiệm với nhiệm kỳ là năm 
năm, nhưng khi mãn hạn, có thê được tái bô nhiệm cho 
những nhiệm kỳ năm năm khác; không được giải nhiệm 
quản lý trong thời gian tại chức, nêu không có một lý do 
nghiêm trọng theo sự nhận định của Giám Mục, sau khi đã 


tham khảo yý kiên của ban tư vân và của hội đồng kinh tê. 


291 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 
` 


$3. Theo các chỉ thị do hội đồng kinh tế ân định, quản 
lý quản trị tài sản của giáo phận dưới quyên Giám Mục và, 
từ nguôn vôn đã được thiết lập trong giáo phận, phải chi 
những khoản mà Giám Mục và những người khác được 
ngài ủy quyên đã ra lệnh cách hợp pháp. 

$4. Cuỗi năm, quản lý phải tường trình cho hội đồng 


kinh tê vê việc thu chi. 


CHUƠNG 3 
HỘI ĐÔNG LINH MỤC VÀ BAN TƯ VẤN 

Điều 495 

$1. Trong mỗi giáo phận phải thiết lập hội đông linh 
mục, tức là đoàn thể tư té, giống như nghị viện của Giám 
Mục, đại diện cho linh mục đoàn, hội đồng này giúp ngài 
lãnh đạo giáo phân chiếu theo quy tắc của luật, nhăm mục 
đích cô vũ tôi đa lợi ích mục vụ của phân dân Chúa được 
ủy thác cho ngài. 

$2. Trong những hạt đại diện tông tòa và những hạt phủ 
doãn tông tòa, vi Đại Diện hoặc vị Phủ Doãn phải thiết lập 


một hội đông gôm ít nhất là ba linh mục thừa sai mà ngài 


292 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


phải tham khảo ý kiên trong những công việc hết sức quan 
trọng, kế cả bằng thư từ. 
Điều 496 
Hội đông linh mục phải có quy chế riêng được Giám 
Mục giáo phận phê chuẩn, nhưng phải lưu ý dën những 
quy tắc do Hội Đông Giám Mục thiết lập. 
Điều 497 
Trong việc chỉ định những thành viên của hội đông linh 
mục: 
1° chừng một nửa sô thành viên phải được chính các 
tư tê tự do lựa chọn chiêu theo quy tắc của những 
điêu khoản sau đây và của quy chê; 
2° một sô tư tê, chiêu theo quy tắc của các quy chê, 


phải là những thành viên đương nhiên, tức là thuộc 


293 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


hội đông chiêu theo chức vụ đã được ủy thác cho các 
ngài; 
3° một sô thành viên khác được Giám Mục giáo phận 
trọn quyên bồ nhiệm. 
Điều 498 
$1. Có quyên bâu cử và ứng cử để thiết lập hội đông 
linh mục: 
1° tất cả các tư tê triêu đã nhập tịch trong giáo phận; 
2° các tư tê triệu không nhập tịch giáo phận, cũng như 
các tư tê thành viên của một hội dòng hoặc của một 
tu đoàn tông đô, cư ngụ trong giáo phận và đang thi 
hành một giáo vụ ở đó vì lợi ích của giáo phận. 
$2. Trong mức độ mà các quy chế dự liệu, có thê ban 
quyên bâu cử và ứng cử cho những tư tê khác có cư sở hay 
bán cư sở trong giáo phận. 
Điều 499 
Quy chế phải xác định thê thức bâu các thành viên của 
hội đông linh mục, làm sao cho trong mức độ có thê, các 


tư tê trong linh mục đoàn đều có đại diện, nhưng đặc biệt 


294 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


phải lưu ý tới các thừa tác vụ khác nhau và các vùng khác 
nhau của giáo phận. 

Điều 500 

$1. Giám Mục giáo phận có quyên triệu tập hội đồng 
linh mục, chủ tọa và xác định những vẫn dë sẽ được thảo 
luận trong hội đồng, hoặc chấp nhận các đê nghị do các 
thành viên đề nghị. 

$2. Hội đồng linh mục chỉ có quyên tư vân mà thôi; 
Giám Mục giáo phận phải tham khảo ý kiến của hội đông 
trong những việc rât quan trọng, nhưng chỉ cân sự đông 
ý của hội đông trong những trường hợp mà luật đã minh 
nhiên ân định. 

$3. Hội đồng linh mục không bao giờ có thể hành động 
mà không có Giám Mục giáo phận; chỉ một mình ngài có 
trách nhiệm phô biên những điêu đã được quyết định chiếu 
theo quy tắc của §2. 

Điều 501 

$1. Các thành viên của hội đông linh mục phải được chỉ 


định cho một nhiệm kỳ do quy chế ấn định, nhưng phải 


295 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


làm sao đề cho toàn bộ hoặc một phân của hội đồng được 
đối mới trong vòng năm năm. 

$2. Khi tòa giám mục khuyết vị, hội đông linh mục châm 
dứt và ban tư vẫn đảm nhiệm các nhiệm vụ của hội đồng, 
trong vòng một năm kê từ khi nhậm chức, Giám Mục phải 
thiết lập lại hội đông linh mục. 

$3. Nếu hội đồng linh mục không chu toàn nhiệm vụ đã 
được ủy thác vì lợi ích của giáo phận hoặc lạm dụng nhiệm 
vụ cách nghiêm trọng, thì Giám Mục giáo phận có thể giải 
tán hội đông, sau khi đã tham khảo ý kiến của vị Trưởng 
Giáo Tỉnh, hoặc nếu là vân đề của tòa Trưởng Giáo Tỉnh, 
thì sau khi đã tham khảo ý kiên của Giám Mục thâm niên 
nhất thuộc giáo tỉnh, tính theo thời gian thăng chức, nhưng 
ngài phải thiết lập lại hội đông trong vòng một năm. 

Điều 502 

$1. Trong sô các thành viên của hội đông linh mục, Giám 
Mục giáo phận được tự do bô nhiệm một sô tư tế, không 
dưới sáu người và không quá mười hai người, để thiết lập 
ban tư vẫn trong một nhiệm kỳ năm năm, với những nhiệm 


vụ do luật ân định; tuy nhiên, khi mãn nhiệm kỳ năm năm, 


296 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ban tư vân vẫn tiếp tục thi hành các nhiệm vụ riêng của 
mình cho tới khi thiết lập ban tư vân mới. 

$2. Giám Mục giáo phận là chủ tịch của ban tư vẫn; 
nhưng khi tòa bị ngăn trở hoặc khuyết vị, thì vị chủ tịch 
là người tạm thời thay thê Giám Mục, hoặc nêu chưa đặt 
được người thay thế, thì là tư tế thâm niên nhất trong ban 
tư vân, tính theo ngày chịu chức. 

$3. Hội Đông Giám Mục có thê ân định việc ủy thác các 
nhiệm vụ của ban tư vẫn cho hội kinh sĩ nhà thờ chính tòa. 

$4. Trong các hạt đại diện và phủ doãn tông tòa, nhiệm 
vụ của ban tư vẫn thuộc về hội đông thừa sai được nói đến 
ở điều 495 §2, trừ khi luật đã ân định cách khác. 


CHƯƠNG 4 
CÁC HỘI KINH SĨ 
Điều 503 
Hội kinh sĩ, hoặc ở nhà thờ chính tòa hoặc ở nhà thờ 
hiệp đoàn, là hội các tư tế, hội này cử hành những nghi lễ 
phụng vụ trọng thê hơn tại nhà thờ chính tòa hoặc nhà thờ 


hiệp đoàn; ngoài ra, hội kinh sĩ nhà thờ chính tòa còn phải 


297 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


chu toàn những nhiệm vụ mà luật hoặc Giám Mục giáo 
phận đã trao phó. 

Điều 504 

Việc thành lập, thay đối hoặc giải tán hội kinh sĩ nhà 
thờ chính tòa được dành riêng cho Tông Tòa. 

Điều 505 

Mỗi hội kinh sĩ, dù thuộc nhà thờ chính tòa hay thuộc 
nhà thờ hiệp đoàn, phải có quy chê riêng được thiết lập do 
một văn thư chính thức của hội và được Giám Mục giáo 
phận phê chuẩn; không được thay đôi hoặc bãi bỏ quy chê 
đó, nêu không được sự chấp thuận của chính Giám Mục 
giáo phận. 

Điều 506 

SI. Miễn là phải luôn luôn tôn trọng các luật thành lập, 
các quy chê của hội kinh sĩ phải xác định cơ câu và số kinh 
sĩ của hội, phải xác định những điều mà hội và mỗi kinh sĩ 
phải làm để chu toàn việc thờ phượng Thiên Chúa và thừa 
tác vụ, phải ân định các phiên họp đề bàn thảo về các công 


việc của hội, và phải xác định những điêu kiện cân thiệt đê 


298 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


các công việc được thành sự và hợp pháp, nhưng phải ot 
nguyên những quy định của luật phố quát. 

$2. Trong các quy chế cũng phải xác định những khoản 
thù lao cô định và những khoản thù lao phải trả vào địp thi 
hành một nhiệm vụ, cũng như những huy hiệu của các kinh 
sĩ, nhưng vẫn phải tuân giữ những quy tắc do Tòa Thánh 
ban hành. 

Điều 507 

$1. Phải đặt một vi trong số các kinh sĩ làm chủ tịch của 
hội; các giáo vụ khác phải được thiết lập chiếu theo quy 
tặc của các quy chê, nhưng vẫn phải lưu ý đến những tục 
lệ hiện hành trong vùng. 

$2. Có thê trao các giáo vụ khác cho các giáo sĩ không 
thuộc về hội và các vị này phải giúp đỡ các kinh sĩ chiêu 
theo quy tặc của các quy chê. 

Điều 508 

$1. Chiếu theo chức vụ, kinh sĩ xá giải thuộc nhà thờ 
chính tòa cũng như thuộc nhà thờ hiệp đoàn có năng quyên 
thông thường dë tha ở tòa bí tích các va tiên kết chưa tuyên 


bô và không dành riêng cho Tòa Thánh cho những người 


299 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ngoài đang ở trong giáo phận lẫn những người thuộc giáo 
phận đang ở ngoài địa hạt giáo phận; ngài không thể thừa 
ủy năng quyên này cho những người khác. 

$2. Ở đâu không có hội kinh sĩ, thì Giám Mục giáo phận 
phải đặt một tư tê để chu toàn nhiệm vụ đó. 

Điều 509 

$1. Sau khi tham khảo ý kiến của hội kinh Sĩ, Giám 
Mục giáo phận, chứ không phải Giám Quản giáo phận, 
trao ban tât cả và mỗi chức vụ kinh sĩ tại nhà thờ chính tòa 
hoặc nhà thờ hiệp đoàn, mọi đặc ân trải ngược đều bị bãi 
bỏ; cũng chính Giám Mục giáo phận phê chuẩn người đã 
được chính hội kinh sĩ bầu làm chủ tịch. 

$2. Giám Mục giáo phận chỉ nên trao ban chức vụ kinh 
sĩ cho những tư tê trỗi vượt về đạo lý, vê đời sông thanh 
liêm, và đã thi hành thừa tác vụ một cách đáng khen. 

Điều 510 

$1. Không được liên kết các giáo xứ với hội kinh sĩ nữa; 
những giáo xứ nào đã liên kết với một hội kinh sĩ rôi, thì 
phải được Giám Mục giáo phận tách rời khỏi hội kinh sĩ. 

$2. Trong một nhà thờ vừa thuộc giáo xứ vừa thuộc hội 


300 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


kinh sĩ, cha sở phải được chỉ định trong số những thành 
viên của hội hoặc ngoài hội; cha sở ây buộc giù tât cả mọi 
nghĩa vụ và được hưởng các quyên và các năng quyên dành 
cho cha sở chiếu theo quy tắc của luật. 

$3. Giám Mục giáo phận ân định các quy tắc rõ ràng để 
phôi trí cách thích hợp các giáo vụ có tính cách mục vụ của 
cha sở và những nhiệm vụ riêng của hội, nhưng phải tránh 
đừng để cho cha sở trở thành một trở ngại cho những nhiệm 
vụ thuộc hội kinh sĩ và đừng để cho hội trở thành một trở 
ngại cho những nhiệm vụ thuộc giáo xứ; Giám Mục giáo 
phận phải dàn xếp những tranh chấp có thể xảy ra và phải 
liệu sao để trước hết đáp ứng cách thỏa đáng những nhu 
câu mục vụ của các tín hữu. 

$4. Các của dâng cúng cho một nhà thờ vừa thuộc giáo 
xứ vừa thuộc hội kinh sĩ được suy đoán là dâng cúng cho 
giáo xứ, trừ khi đã rõ cách khác. 

CHƯƠNG 5 
HỘI ĐÔNG MỤC VỤ 
Điều 511 
Theo mức độ mà hoàn cảnh mục vụ khuyên, trong mỗi 


301 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


giáo phận nên thiết lập một hội đông mục vụ; hội đồng này, 
dưới quyên Giám Mục, nghiên cứu và thâm định những oi 
liên quan tới hoạt động mục vụ trong giáo phận, rôi đưa ra 
những kết luận thực tiễn. 

Điều 512 

$1. Hội đồng mục vụ gôm những Kitô hữu đang hiệp 
thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo, hoặc là giáo sĩ, 
hoặc là thành viên của các tu hội thánh hién, và nhất là 
giáo dân; tât cả đêu được chỉ định theo thể thức do Giám 
Mục giáo phận ân định. 

$2. Các Kitô hữu được dë cử vào hội đông mục vụ phải 
được tuyến chọn cách nào để họ thật sự đại diện cho toàn 
thê phân dän Chúa tạo thành giáo phận, xét theo các miễn 
khác nhau trong giáo phận, xét theo hoàn cảnh xã hội và 
nghè nghiệp, và xét theo phân đóng góp hoặc riêng rẽ hoặc 
chung với người khác trong hoạt động tông đô. 

$3. Chỉ nên dë cử vào hội đồng mục vụ những Kitô hữu 
trôi vượt vê đức tin vững vàng, về hạnh kiểm tốt và vê sự 


khôn ngoan. 


302 


Điều 513 l 

$1. Hội đông mục vụ được thiết lập cho một nhiệm kỳ 
theo quy định của các quy chê được Giám Mục thiết lập. 

$2. Khi tòa giám mục khuyết v1, hội đồng mục vụ châm 
dứt. 

Điều 514 

$1. Việc triệu tập và chủ tọa hội đông mục vụ, tùy theo 
các nhu câu của việc tông đô, thuộc về một mình Giám 
Mục giáo phận; việc công bô những oi đã được thảo luận 
trong hội đồng thuộc về một mình ngài; hội đồng mục vụ 
chỉ có quyên tư vẫn mà thôi. 

$2. Hội đông mục vụ phải được triệu tập ít là mỗi năm 


một lân. 


CHƯƠNG 6 
CÁC GIÁO XỨ 
CÁC CHA SỞ VÀ CÁC CHA PHÓ 


Điều 515 
$1. Giáo xứ là một cộng đoàn Kitô hữu nhât định được 
thiết lập cách bên vững trong Giáo Hội địa phương, mà 


trách nhiệm mục vụ được ủy thác cho cha sở như là chủ 


303 


chăn riêng của giáo xứ Za tưới quyên Giám Mục giáo 
phận. 

$2. Chi một mình Giám Mục giáo phận thành lập, bãi 
bỏ hoặc thay đối giáo xứ, ngài không nên thành lập, giải 
thể hoặc thay đối các giáo xứ một cách đáng kê mà không 
tham khảo ý kiên của hội đông linh mục. 

$3. Một khi đã được thành lập hợp lệ, giáo xứ đương 
nhiên được hưởng tư cách pháp nhân. 

Điều 516 

$1. Trừ khi luật đã dự liệu cách khác, chuẩn giáo xứ 
được đông hóa với giáo xứ; chuẩn giáo xứ là một cộng 
đoàn Kitô hữu nhất định trong Giáo Hội địa phương được 
ủy thác cho một tư tế như là chủ chăn riêng của chuẩn giáo 
xứ ấy, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt chưa được thiết lập 
thành giáo xứ. 

$2. Ở đâu có các cộng đoàn không thể được thiết lập 
thành giáo xứ hay chuẩn giáo xứ, Giám Mục giáo phận 
phải có trách nhiệm mục vụ đôi với họ băng thể thức khác. 

Điều 517 


$1. O đâu hoàn cảnh đòi hỏi, trách nhiệm mục vụ của 


304 


một giáo xứ hoặc của khiêu giáo vở cùng một lúc có thể 
được ủy thác cách liên đới cho nhiêu tư tế, với điều kiện là 
một vị trong các tư tế ấy phải là người điều hành việc thi 
hành trách nhiệm mục vụ; nghĩa là vi này phải chỉ đạo hoạt 
động chung và phải chịu trách nhiệm trước Giám Mục về 
hoạt động ấy. 

$2. Nếu vì thiêu các tư tê, Giám Mục giáo phận xét 
thây cân phải ủy thác cho một phó tê, hoặc cho một người 
không có chức tư tê, hoặc cho một nhóm người, được tham 
gia vào việc thi hành trách nhiệm mục vụ của một giáo xú, 
thì ngài phải đặt một tư tê có các quyên và các năng quyên 
của một cha sở làm người điều hành trách nhiệm mục vụ. 

Điều 518 

Theo luật chung, giáo xứ phải có tính cách ong thô, 
nghĩa là bao øôm tât cả các Kitô hữu thuộc một địa hạt nhất 
định; tuy nhiên, ở đâu thây thuận lợi, thì phải thiết lập các 
giáo xứ tòng nhân, xét theo lễ điển, ngôn ngữ, quốc tịch 
của các Kitô hữu trong một địa hạt, và còn xét theo bất cứ 
một lý do nào khác. 

Điều 519 


Cha sở là chủ chăn riêng của giáo xứ được trao phó cho 


305 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ngài và ngài thi hành trách nhiệm mục vụ của cộng đoàn 
được ủy thác cho ngài, dưới quyên Giám Mục giáo phận, 
mà ngài đã được kêu gọi để chia sẻ thừa tác vụ của Đức 
Kitô, ngõ hâu thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và 
lãnh đạo đôi với cộng đoàn ây, VỚI Sự công tác của các linh 
mục hoặc các phó tê khác và với sự giúp đỡ của các giáo 
dân, chiếu theo quy tắc của luật. 

Điều 520 

$1. Cha sở không thê là một pháp nhân; tuy nhiên, Giám 
Mục giáo phận, chứ không phải Giám Quản giáo phận, với 
sự đông ý của Bê Trên có thấm quyên, có thể ủy thác một 
giáo xứ cho một hội dòng giáo sĩ hoặc cho một tu đoàn 
tông đô giáo sĩ, kế cả bằng việc thành lập giáo xứ trong 
chính nguyện đường của hội dòng hay của tu đoàn, nhưng 
với điều kiện là chỉ có một linh mục là cha sở của giáo xứ, 
hoặc nếu trách nhiệm mục vụ được ủy thác cách liên đới 
cho nhiêu linh mục, thì chỉ có một linh mục là người điều 
hành, như đã được nói dën ở điều 517 §1. 

$2. Việc ủy thác một giáo xứ được nói đến ở §1 có thể 
là vĩnh viễn hoặc chỉ trong một thời gian nhât định; trong 
cả hai trường hợp, việc ủy thác phải có hợp đồng băng văn 


306 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


bản giữa Giám Mục giáo phận và Bê Trên có thâm quyên 
của hội dòng hay của tu đoàn; trong bản hợp đồng đó, ngoài 
những điêu khác, phải xác định rõ ràng và kỹ lưỡng công 
việc phải thực hiện, nhân sự lãnh trách nhiệm và những 
vân dë tài chính. 

Điều 521 

$1. Đề được bô nhiệm thành sự làm cha sở, Ứng viên 
phải có thánh chức linh mục. 

$2. Ngoài ra, đương sự phải trôi vượt vè đạo lý lành 
mạnh và hạnh kiêm đứng đắn, có lòng nhiệt thành với các 
linh hôn và những nhân đức khác, hơn nữa còn phải có 
những đức tính mà luật phô quát hoặc luật địa phương đòi 
buộc đề lãnh trách nhiệm mục vụ nơi giáo xứ. 

$3. Để trao giáo vụ cha sở cho người nào, thì cần phải 
biết rõ khả năng của người ây, theo thể thức do Giám Mục 
giáo phận ân định, kê cả băng việc khảo hạch. 

Điều 522 

Cha sở phải được hưởng sự ồn định, vì thể ngài phải 
được bô nhiệm cho một thời gian vô hạn; Giám Mục giáo 


phận có thê bô nhiệm cha sở cho một thời gian hữu hạn, 


307 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


nêu Hội Đông Giám Mục đã chấp nhận điêu đó qua một 
sắc lệnh. 

Điều 523 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 682 
$1, việc chỉ định giữ giáo vụ cha sở thuộc về Giám Mục 
giáo phận, qua việc tự ý trao ban; trừ khi có người nào 
được hưởng quyên dë cử hoặc bâu cử. 

Điều 524 

Sau khi đã cân nhắc mọi hoàn cảnh, Giám Mục giáo 
phận phải ủy thác một giáo xứ đang khuyết vị cho người 
mà ngài xét là có đủ khả năng xứng hợp để chu toàn trách 
nhiệm mục vụ ở đó, và phải tránh mọi thiên v1; đề thâm 
định về khả năng xứng hợp này, ngài phải tham khảo ý 
kiến của cha quản hạt và phải điêu tra thích đáng bằng 
cách tham khảo ý kiến, nêu có thể được, của một sô linh 
mục cũng như của giáo dân. 

Điều 525 

Trong lúc tòa giám mục khuyết vị hoặc bị cản trở, thuộc 
về Giám Quản giáo phận hoặc vi tạm thời lãnh đạo giáo 


phận: 


306 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


1° việc cắt đặt hoặc phê chuân những linh mục đã được 
đề cử hoặc bầu cử hợp lệ để coi một giáo XỨ; 
2° việc bô nhiệm các cha sở, nêu tòa bị khuyết vị hay 
bị ngăn trở đã được một năm. 
Điều 526 
SI. Mỗi cha sở chỉ lãnh trách nhiệm chủ chăn một giáo 
xứ mà thôi; tuy nhiên, vì thiêu tư tê hoặc vì những hoàn 
cảnh khác, có thể ủy thác việc coi sóc nhiêu giáo xứ gần 
nhau cho cùng một cha sỞ. 
$2. Trong củng một giáo xứ, chỉ có một cha sở mà thôi, 
hoặc một vị điêu hành chiếu theo quy tắc của điêu 517 
ol: mọi tập tục trái ngược đều bị bãi bỏ và mọi đặc ân trái 
ngược đều bị thu hôi. 
Điều 527 
$1. Ai đã được tiên cử dë thi hành trách nhiệm mục vụ 
cho một giáo xứ, thì nhận lãnh trách nhiệm đó và buộc phải 
thi hành kê từ khi nhậm chức. 
$2. Đâng Bản Quyên địa phương hoặc một tư tế được 
ngài ủy quyên dẫn cha sở dën nhậm chức, theo thể thức 


được luật địa phương dự liệu hoặc được tục lệ hợp pháp 


309 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


chấp nhận; tuy nhiên, khi có một lý do chính đáng, Đâng 
Bản Quyên có thê miễn chuẩn thể thức ấy; trong trường 
hợp này, việc thông báo sự miễn chuẩn cho giáo xứ thay 
thê việc nhậm chức. 

$3. Đâng Bản Quyên địa phương phải ân định thời hạn 
để cha sở nhậm chức, néu thời gian hữu dụng qua đi mà 
không có ngăn trở chính đáng, ngài có thê tuyên bô giáo 
xứ khuyết vi. 

Điều 528 

$1. Cha sở buộc phải liệu sao để Lời Chúa được rao 
truyền cách toàn vẹn cho những người đang sinh sông trong 
giáo xứ, vì thế, ngài phải lo giảng dạy giáo dân về các chân 
lý đức tin, nhật là qua bài giảng trong các ngày Chúa Nhật 
và các ngày lễ buộc, cũng như qua việc đào tạo giáo lý; 
ngài phải ủng hộ những công việc cô động tinh thân Phúc 
Âm, cả những việc liên quan dën công bình xã hội; ngài 
phải quan tâm cách riêng tới việc giáo dục trẻ em và thanh 
thiêu niên; ngài phải cô găng băng mọi cách, với sự hợp 
tác của các Kitô hữu, đề Tin Mừng cũng được loan báo cho 
những người không còn thực hành việc sông đạo nữa hoặc 
không tuyên xưng đức tin chân thật. 


310 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


$2. Cha sở phải liệu sao để Thánh Thê trở thành trung 
tâm của việc tập họp các tín hữu trong giáo xứ; ngài phải 
cô găng lo cho các Kitô hữu được nuôi dưỡng nhờ việc 
sôt săng cử hành các bí tích, và nhất là thường xuyên dën 
gân bí tích Thánh Thể và bí tích sám hôi; ngài cũng phải 
cô găng hướng dẫn cho họ biết cầu nguyện ngay trong gia 
đình và biết ý thức tích cực tham gia vào việc phụng vụ 
thánh, mà ngài, là cha sở, phải điêu hành trong giáo xứ của 
ngài, dưới quyên Giám Mục giáo phận, và ngài phải canh 
chừng đừng để xảy ra một sự lạm dụng nào. 

Điều 529 

$1. Đề nhiệt thành chu toàn trách nhiệm chủ chăn, cha 
sở phải cô gắng tìm hiểu các tín hữu đã được trao cho 
ngài coi sóc; ngài cũng phải đi thăm các gia đình, chia sẻ 
những nỗi lo âu, nhất là những ưu tư và tang tóc của các 
tín hữu, băng cách nâng đỡ họ trong Chúa và sửa dạy họ 
cách khôn khéo, nêu họ có sai sót cách nào đó; ngài phải 
giúp đỡ những người đau yêu, nhất là những người đang 
hâp hôi với một lòng bác ái vô biên, băng cách ân cân ban 
các bí tích tăng sức cho họ và phó dâng linh hôn họ cho 
Thiên Chúa; ngài phải đặc biệt quan tâm đến những người 


311 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


nghèo, những người bệnh tật, những người cô đơn, những 
người tha hương, cũng như những người đang gặp những 
khó khăn đặc biệt; ngài cũng phải ra sức nâng đỡ các bậc 
vợ chông và các bậc cha mẹ trong việc chu toàn bôn phận 
riêng của họ và phải cô vũ sự thăng tiễn đời sông Kitô giáo 
trong gia đình. 

$2. Cha sở phải nhận biết và cô vũ phân đóng góp riêng 
của giáo dân trong sứ mạng của Giáo Hội, băng cách cô 
động các hội đoàn của họ nhăm các mục tiêu tôn giáo. 
Ngài phải cộng tác với Giám Muc của mình và với linh 
mục đoàn của giáo phận, và ngài cũng phải làm sao để các 
tín hữu biết quan tâm dën sự hiệp thông trong giáo xứ, để 
họ cảm thấy mình vừa là thành phân của giáo phận, vừa là 
thành phân của Giáo Hội phô quát, và đề họ biết tham gia 
và nâng đỡ những công cuộc nhằm mục đích cô vũ sự hiệp 
thông đó. 

Điều 530 


Những nhiệm vụ đã được ủy thác đặc biệt cho cha sở là: 


312 


1° ban bí tích Rửa Tội: lu 
2° ban bí tích Thêm Sức cho những người nguy tử, 
chiêu theo quy tắc của điêu 883, 3°; 
3° ban Của Ăn Đàng và bí tích Xức Dâu Bệnh Nhân, 
miễn là vẫn tôn trọng những quy định của điêu 1003 
$Š$2 và 3; cũng như ban phép lành Tông Tòa; 
4° chứng hôn và chúc hôn; 
5° cử hành lễ nghi an táng: 
6° làm phép giếng rửa tội trong mùa Phục Sinh, chủ 
sự các cuộc rước kiệu ngoài nhà thờ, cũng như ban 
phép lành trọng thê ngoài nhà thờ; 
7° cử hành Thánh Lễ cách trọng thể hơn trong các 
ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. 
Điều 531 
Cho dù người nào đã thực hiện một nhiệm vụ thuộc 
giáo xứ đi nữa, thì mọi của dâng cúng của các Kitô hữu mà 
người ấy đã nhận được trong dịp này đều được sung vào 
quỹ của giáo xứ, trừ khi điêu này rõ ràng đi ngược với ý 
muốn của người dâng cúng đôi với những của tự nguyện 


dâng cúng: Giám Mục giáo phận, sau khi tham khảo ý kiên 


313 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


của hội đông linh mục, ân định những quy định về việc sử 
dụng các của dâng cúng ây cũng như về khoản thù lao cho 
các giáo sĩ thực hiện nhiệm vụ này. 

Điều 532 

Cha sở đại diện giáo xứ trong mọi công việc có tính 
cách pháp lý, chiêu theo quy tặc của luật; ngài phải quan 
tâm dën việc quản trị tài sản của giáo xứ chiếu theo quy tặc 
của các điều 1281-1288. 

Điều 533 

$1. Cha sở buộc phải ở trong nhà xứ gân nhà thờ, tuy 
nhiên. trong những trường hợp đặc biệt, vì một lý do chính 
đáng, Đâng Bản Quyên địa phương có thể cho phép cha sở 
ở nơi khác, nhất là tại một nhà chung cho nhiêu tư tế, miễn 
là phải liệu sao để chu toàn những nhiệm vụ thuộc giáo xứ 
một cách thuận lợi và đêu đặn. 

$2. Trừ khi có lý do nghiêm trọng, mỗi năm cha sở được 
phép vắng mặt khỏi giáo xứ đề đi nghỉ, tôi đa là một tháng, 
liên tục hoặc giản đoạn; những ngày cha sở văng mặt đề dự 
tĩnh tâm mỗi năm một lân không tính vào thời gian đi nghỉ; 


nhưng hê văng mặt khỏi giáo xứ quá một tuân lê, cha sở 


314 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


buộc phải báo cho Đâng Bản Quyên địa phương biết điều 
đó. 

$3. Giám Mục giáo phận ân định những quy tắc, đề việc 
coi sóc giáo xứ được một linh mục có những năng quyên 
cân thiết đảm nhận, trong thời gian cha sở vắng mặt. 

Điều 534 

ol Sau khi nhậm chức ở giáo xứ, cha sở có nghĩa vụ 
phải dâng ý lễ câu cho đoàn dân được trao phó cho ngài 
vào mỗi ngày Chúa Nhật và lễ buộc trong giáo phận; nêu 
mặc ngăn trở chính đáng không dâng ý lễ như vậy được, 
ngài phải nhờ một linh mục khác dâng ý lễ thay trong chính 
các ngày đó, hoặc chính ngài phải dâng ý lễ bù lại vào các 
ngày khác. 

$2. Cha sở nào coi sóc nhiêu giáo xứ, thì chỉ buộc dâng 
một ý lễ, vào những ngày được nói đến ở §1, dë câu cho tất 
cả đoàn dân đã được trao phó cho ngài. 

$3. Cha sở nào đã không chu toàn nghĩa vụ được nói 
đến ở các §§1 và 2, nêu đã bỏ bao nhiêu ý lễ, thì ngài phải 


sớm hêt sức dâng đủ bây nhiêu ý lê đê câu cho đoàn dân. 


315 


QUYỀN DDÄN THIÊN CHÚA 

Điều 535 

$ 1. Trong mỗi giáo xứ phải có những sô sách của giáo 
xứ, tức là số rửa tội, số hôn phôi, số tử và những số khác 
theo những quy định của Hội Đông Giám Mục hoặc của 
Giám Mục giáo phận; cha sở phải liệu đề những sô sách ây 
được ghi chép kỹ lưỡng và được giữ gìn cân thận. 

$2. Trong sô rửa tội cũng phải ghi chú việc chịu phép 
thêm sức và những ei thuộc vê tình trạng giáo luật của 
các Kitô hữu, như hôn phôi, trừ những quy định của điều 
1133, việc nhận dưỡng tử, việc lãnh chức thánh, việc tuyên 
khẩn vĩnh viễn trong một hội dòng, cũng như việc thay đôi 
lễ điển; tất cả những điêu này luôn luôn phải được ghi lại 
trong chứng chỉ rửa tôi. 

$3. Mỗi giáo xứ phải có một con dâu riêng: các chứng 
chỉ về tình trạng giáo luật của các Kitô hữu, cũng như tât 
cả các văn thư có tâm quan trọng pháp lý đêu phải được 
chỉnh cha sở hoặc người thụ ủy ký tên và phải đóng dâu 
của giáo xÚ. 

$4. Mỗi giáo xứ phải có môt tủ hoặc một văn khô dë 
lưu giữ số sách của giáo xứ cùng với các thư từ của Giám 
Mục và các tài liệu khác cân được lưu git vì nhu câu hoặc 


316 


vì lợi ích; tât cả các giấy lý này phôi được Giám Mục giáo 
phận hoặc người thụ ủy kiểm tra trong dip kinh lý hay vào 
một dịp thuận tiện khác; cha sở phải liệu sao đừng để các 
số sách đó lọt vào tay người ngoài. 

$5. Những số sách lâu đời của giáo xứ cũng phải được 
giữ gìn cần thận, theo những quy định của luật địa phương. 

Điều 536 

$1. Nêu Giám Mục giáo phận xét thây thuận lợi, sau 
khi đã tham khảo ý kiên của hội đông linh mục, thì nên 
thiết lập trong mỗi giáo xứ một hội đông mục vụ, do cha 
sở đứng đâu, trong hội đồng này, các Kitô hữu cùng với 
những người tham gia vào trách nhiệm mục vụ của giáo 
xứ, chiêu theo chức vụ của họ, phải góp phân cô vũ sinh 
hoạt mục vụ. 

$2. Hội đồng mục vụ chỉ có quyên tư vân và được điều 
hành theo các quy tặc do Giám Mục giáo phận thiết lập. 

Điều 537 

Mỗi giáo xứ phải có một hội đồng kinh tê được điều 
hành không những theo luật phố quát, mà còn theo các quy 


tắc do Giám Mục giáo phận ban hành; trong hội đông ây, 


317 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


các Kitô hữu được tuyên chọn theo các quy tặc này phải 
giúp cha sở trong việc quản trị tài sản của giáo xứ, miễn là 
vẫn tôn trọng những quy định của điêu 532. 

Điều 538 

$1. Cha sở châm dứt nhiệm vụ do Giám Mục giáo phận 
giải nhiệm hoặc do thuyên chuyên chiêu theo quy tặc của 
luật, do tự ý từ nhiệm với một lý do chính đáng, và đề được 
hữu hiệu, đơn xin từ nhiệm phải được chính Giám Mục 
giáo phận chấp thuận, và sau hêt do thời hạn đã mãn, nếu 
cha sở đã được đặt lên cho một thời hạn nhất định chiếu 
theo những quy định của luật địa phương được nói đến ở 
điều 522. 

$2. Việc piải nhiệm một cha sở là thành viên của một 
hội dòng hoặc đã nhập tịch vào một tu đoàn tông đồ phải 
được thực hiện chiêu theo quy tắc của điều 682 Ge 

$3. Khi đã được bảy mươi lăm tuôi trọn, cha sở được 
yêu câu đệ đơn từ nhiệm lên Giám Mục giáo phận; sau khi 
đã xem xét mọi hoàn cảnh con người và địa phương, chính 
Giám Mục phải quyết định chấp nhận hoặc hoãn lại việc 


từ nhiệm; Giám Mục giáo phận phải cầp cho vi từ nhiệm 


318 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


một nơi ăn chốn ở xứng hợp, theo các quy tắc do Hội Đông 
Giám Mục ban hành. 

Điều 539 

Khi giáo xứ khuyết vị hoặc khi cha sở bị ngăn trở không 
thê thi hành trách nhiệm mục vụ trong giáo xứ được vì bị 
giam câm, bị lưu đày hoặc bị sa thải, không có năng lực 
hoặc vì thiêu sức khoẻ, hoặc vì một lý do nào khác, Giám 
Mục giáo phận phải chỉ định càng sớm cảng tốt một giám 
quản giáo xứ, tức là một tư tế đề thay thê cha sở chiếu theo 
quy tắc của điêu 540. 

Điều 540 

$1. Giám quản giáo xứ cũng có các nghĩa vụ và cũng 
được hưởng các quyên lợi như cha sở, trừ khi Giám Mục 
giáo phận ân định cách khác. 

$2. Giám quản giáo xứ không được phép làm điêu oi có 
thế gây thiệt hại cho các quyên của cha sở hoặc có thê làm 
tôn thât tài sản của giáo Xứ. 

$3. Sau khi đã hoàn tât nhiệm vụ, giám quản giáo xứ 


phải phúc trình với cha sở. 


319 


Điều 541 l 
$1. Khi giáo xứ khuyết vị hoặc khi cha sở bị cản trở 
không thi hành trách nhiệm mục vụ được, thì việc tạm thời 
lãnh đạo giáo xứ phải do cha phó đảm nhận, trước khi vi 
giám quản giáo xứ được đặt lên; nếu có nhiêu cha phó, thì 
phải do cha phó nào được bô nhiệm trước hết, nêu không 
có cha phó, thi phải do cha sở nào được luật địa phương 
chỉ định. 
$2. Ai đảm nhiệm việc lãnh đạo giáo xứ chiêu theo 
quy tắc của §1, phải lập tức báo cho Đâng Bản Quyên địa 
phương biết tin giáo xứ khuyết vị. 
Điều 542 
khi trách nhiệm mục vụ của một giáo xứ hoặc của nhiêu 
giáo xứ cùng một lúc được trao cho các tư tế cách liên đới, 
chiêu theo quy tắc của điều 517 §1, thì những vị này: 
1° phải có đủ những đức tính được nói đến ở điêu 521; 
2° phải được bô nhiệm hoặc được cắt đặt chiêu theo 
những quy định của các điêu 522 và 524; 
3° chỉ phải đảm nhận trách nhiệm mục vụ kê từ khi 


nhậm chức: vị điêu hành các tư tê phải nhậm chức 


320 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


chiêu theo quy tặc của điêu 527 §2; còn các tư tế khác 
phải tuyên xưng đức tin cách hợp pháp thay cho việc 
nhậm chức. 
Điều 543 
$1. Nếu trách nhiệm mục vụ của một giáo xứ hoặc của 
nhiêu giáo xứ cùng một lúc được trao cho các tư tế cách 
liên đới, thì mỗi vị trong các ngài, theo quy tắc do chính 
các ngài thiết lập, buộc phải chu toàn những công việc và 
những nhiệm vụ của cha Sở, được nói dën ở các điêu 528, 
529 và 530; tất cả các tư tê này đêu có năng quyên chứng 
hôn cũng như mọi quyên miên chuẩn mà luật dành cho cha 
sở, nhưng các năng quyên và các quyên này phải được thi 
hành dưới sự hướng dẫn của vị điêu hành. 
$2. Tất cả các tư tế trong nhóm: 
1° buộc phải giữ luật về cư trú; 
2° phải thỏa thuận với nhau đề ân định nội quy theo đó 
một vị trong nhóm phải dâng ý lễ cầu cho đoàn dân 
chiêu theo quy tặc của điêu 534; 


3° trong các công việc có tính cách pháp lý, chỉ một 


321 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


mình vị điều hành đại diện cho giáo xứ hoặc cho 
nhóm giáo xứ. 

Điều 544 

Khi một tư tế thuộc nhóm được nói đến ở điều 517 §1, 
hoặc vị điêu hành của nhóm mãn nhiệm, cũng như khi một 
vị trong nhóm không có năng lực để thi hành trách nhiệm 
mục vụ nữa, thì giáo xứ hoặc các giáo xứ đã được ủy thác 
cho nhóm này không bị khuyết vi; tuy nhiên, Giám Mục 
giáo phận bô nhiệm một vị điều hành khác; nhưng trước 
khi Giám Mục bồ nhiệm người khác, thì tư tê nào trong 
nhóm được bô nhiệm trước hết phải chu toàn trách nhiệm 
đó. 

Điều 545 

$1. Mỗi khi xét thấy cân thiết hoặc thuận lợi cho việc 
chu toàn thích đáng trách nhiệm mục vụ trong một giáo 
xứ, có thê ban thêm cho cha sở một hay nhiêu cha phó; với 
tư cách là những cộng tác viên của cha sở, chia sẻ môi bận 
tâm của ngài, cùng ngài bàn bạc và nghiên cứu, các vi này 
phải đảm nhận thừa tác mục vụ dưới quyên ngài. 

$2. Một cha phó có thê được đặt đề phụ trách toàn bộ 


thừa tác mục vụ cho toàn thê giáo xứ, hoặc cho một phân 


322 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


nhât định của giáo xứ, hoặc cho một nhóm Kitô hữu nhât 
định của giáo xứ, hay đề đảm nhận việc thi hành một thừa 
tác vụ nhất định trong nhiêu giáo xứ một trật. 

Điều 546 

Đề được bô nhiệm làm cha phó cách hữu hiệu, đương 
sự phải có thánh chức linh mục. 

Điều 547 

Giám Mục giáo phận được tự do bô nhiệm cha phó, nêu 
xét thây thuận tiện, sau khi đã tham khảo ý kiến của cha sở 
hoặc của các cha sở của những giáo xứ vì đó mà cha phó 
được đặt lên, cũng như của cha quản hạt, miễn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điều 682 §1. 

Điều 548 

$1. Các nghĩa vụ và các quyên của cha phó chắng những 
được ân định trong những điêu của chương này, trong quy 
chế của giáo phận và trong văn thư của Giám Mục giáo 
phận, mà còn được xác định cách đặc biệt băng sự ủy nhiệm 
của cha sở. 

$2. Trừ khi văn thư của Giám Mục giáo phận đã minh 


nhiên dự liệu cách khác, cha phó chiêu theo chức vụ buộc 


323 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


phải giúp đỡ cha sở trong toàn bộ thừa tác vụ của giáo xứ, 
ngoại trừ việc dâng ý lễ câu cho đoàn dân, và nêu trường 
hợp xảy ra chiếu theo quy tắc của luật, phải thay thế cha 
SỞ. 

$3. Cha phó phải tường trình đều đặn cho cha sở biết 
những chương trình mục vụ được hoạch định và đang tiên 
hành thế nào dë cha sở và cha phó, hoặc các cha phó, có 
thê hợp lực với nhau đề đảm nhận việc mục vụ giáo Xứ mà 
các ngài cùng chu trách nhiệm. 

Điều 549 

Trong lúc cha sở vắng mặt, trừ khi Giám Mục giáo phận 
đã dự liệu cách khác chiếu theo quy tắc của điều 533 §3, 
và trừ khi đã đặt một vị giám quản giáo xứ, thì phải giù 
những quy định của điêu 541 §1; trong trường hợp ấy, cha 
phó buộc phải o mọi nghĩa vụ của cha sở, trừ nghĩa vụ 
dâng ý lễ câu cho đoàn dân. 

Điều 550 

$1. Cha phó buộc phải ở trong giáo xứ, hoặc nêu ngài 
được đặt làm cha phó cho nhiêu giáo xứ một trật, thì ngài 
phải ở tại một trong các giáo xứ ấy; tuy nhiên, vì một lý do 


chính đáng, Đâng Bản Quyên địa phương có thê cho phép 


324 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ngài ở nơi khác, nhât là tại một nhà chung cho các linh 
mục, miễn là việc chu toàn trách nhiệm mục vụ không gây 
ra một thiệt hại nào. 

$2. Ở đâu có thê, Đẳng Bản Quyên địa phương phải cô 
vũ một nếp sông chung nào đó giữa cha sở và các cha phó 
tại nhà xử. 

$3. Vè thời gian đi nghỉ, cha phó được hưởng cùng một 
quyên như cha sở. 

Điều 551 

Về những của dâng cúng mà các Kitô hữu dành cho cha 
phó nhân dm thi hành thừa tác mục vụ, thì phải tuân giù 
những quy định của điêu 531. 

Điều 552 

Cha phó có thê bị Giám Mục giáo phận hoặc Giám Quản 
giáo phận bãi nhiệm, vì một lý do chính đáng, miễn là phải 
tôn trọng những quy định của điều 682 §2. 

CHƯƠNG 7 
CÁC CHA QUÁN HẠT 
Điều 553 


$1. Cha quản hạt, còn được gọi là cha hạt trưởng, hoặc 


325 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


linh mục trưởng hạt, hoặc một danh hiệu khác, là một tư tế 
được đặt làm đầu một giáo hạt. 

$2. Nếu luật địa phương không ấn định cách khác, thì 
cha quản hạt do Giám Mục giáo phận bô nhiệm, tùy theo 
sự phán đoán khôn ngoan của ngài, sau khi đã tham khảo ý 
kiến của các tư tế đang thi hành thừa tác vụ trong giáo hạt 
đó. 

Điều 554 

$1. Đề bô nhiệm vào giáo vụ của quản hạt, là giáo vụ 
không găn liên với giáo vụ của cha sở của một giáo xứ nào 
nhât định, Giám Mục giáo phận phải chọn một tư tế mà 
ngài xét thấy là xứng hợp, sau khi đã cân nhắc mọi hoàn 
cảnh mỗi thời và mỗi nơi. 

$2. Cha quản hạt được bô nhiệm cho một thời hạn nhât 
định do luật địa phương ân định. 

$3. Theo sự phán đoán khôn ngoan của mình, Giám 
Mục giáo phận có thê tự do bãi nhiệm cha quản hạt vì một 
lý do chính đáng. 

Điều 555 


$1. Ngoài những năng quyên mà luật địa phương đã ban 


326 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


cho ngài cách hợp lệ, cha quản hạt còn có những nghĩa vụ 
và những quyên: 
1° cô vũ và phôi trí hoạt động mục vụ chung trong 
giáo hạt; 
2° liệu sao cho các giáo sĩ trong giáo hạt sông xứng 
đáng với bậc mình và cân thận chu toàn giáo VỤ Của 
mình; 
3° liệu sao cho các nghi lễ tôn giáo được cử hành đúng 
theo những quy định của phụng vụ thánh, cho việc 
trang hoàng và vẻ mỹ quan của các nhà thờ và các đô 
vật thánh được tuân giù cân thận, nhất là trong việc 
cử hành Thánh Lễ và lưu giữ Thánh Thê, cho các số 
sách của giáo xứ được ghi chép đúng cách và được 
giữ gìn hắn hoi, cho tài sản của Giáo Hội được quản 
trị cách chu đáo, và sau cùng, cho nhà xứ được bảo 
trì cần thận. 
$2. Trong giáo hạt đã được ủy thác cho ngài, vị quản hạt 
phải: 
1° làm thê nào dë các giáo sĩ, theo những quy định của 


luật địa phương, tham dự các khóa học, các khóa hội 


327 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


thảo vê thân học hoặc các buôi thuyết trình, vào thời 
gian đã định, chiêu theo quy tặc của điêu 279 §2; 
2° liệu sao cho các linh mục trong hạt được nâng đỡ 
về mặt thiêng liêng, và phải đặc biệt quan tâm đến 
những vị đang lâm vào những hoàn cảnh khó khăn 
hoặc đang gặp nhiêu vẫn đê tế nhị. 
$3. Cha quản hạt phải liệu sao cho các cha sở trong hạt 
mà ngài biết là đang đau bệnh nặng được trợ giúp đây đủ 
về tinh thần cũng như vật chât, cho các vị ây được an táng 
cách xứng đáng, nêu các vị qua đời, ngài cũng phải liệu sao 
cho các số sách, tài liệu, đô vật thánh và các đô vật khác 
thuộc về Giáo Hội không bị hư hại hay bị thất thoát, trong 
trường hợp các cha sở lâm bệnh hoặc qua đời. 
$4. Cha quản hạt buộc phải thăm viếng các giáo xứ 
thuộc hạt của mình theo sự chỉ đạo được Giám Mục giáo 


phận ban hành. 


328 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 8 
CÁC CHA QUÁN NHIỆM NHÀ THỜ 
VÀ CÁC CHA TUYÊN UN 


TIẾT 1 
CÁC CHA QUÁN NHIỆM NHÀ THỜ 

Điều 556 

Các cha quản nhiệm nhà thờ được hiểu ở đây là các tư 
tế được ủy thác việc coi sóc một nhà thờ không thuộc giáo 
xứ, không thuộc hội kinh sĩ, cũng không thuộc một cộng 
đoàn tu sĩ hay một tu đoàn tông đô nảo, trong đó cộng đoàn 
hay tu đoàn cử hành các nghi thức. 

Điều 557 

$1. Giám Mục giáo phận được tự do bô nhiệm cha quản 
nhiệm nhà thờ, miễn là vẫn tôn trọng quyên bâu cử hoặc 
đê cử thuộc về người nào đó cách hợp pháp; trong trường 
hợp này, Giám Mục giáo phận chuân y hoặc đặt cha quản 
nhiệm. 

$2. Ngay cả khi nhà thờ thuộc một hội dòng giáo sĩ 
thuộc luật giáo hoàng, Giám Mục giáo phận đặt một cha 


quản nhiệm do Bê Trên đề cử. 


329 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$3. Cha quản nhiệm của một nhà thờ găn liên với một 
chủng viện hoặc một trường học do các giáo sĩ điều hành 
là cha giám độc chủng viện hoặc của trường học ấy, trừ khi 
Giám Mục giáo phận thiết lập cách khác. 

Điều 558 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 262, 
cha quản nhiệm không được phép thị hành trong nhà thờ 
đã được ủy thác cho ngài những nhiệm vụ thuộc giáo xứ 
được nói đến ở điều 530, 1°- 6°, trừ khi được cha sở châp 
thuận hoặc ủy quyên, nếu cân. 

Điều 559 

Trong nhà thờ đã được ủy thác cho ngài, cha quản nhiệm 
có thể thực hiện các cuộc cử hành phụng vụ, dủ là trọng 
thể, miễn là vẫn giữ nguyên những luật hợp pháp về việc 
thành lập, và miễn là những cuộc cử hành đó, theo sự thâm 
định của Đẳng Bản Quyên địa phương, không gây phương 
hại cách nào cho thừa tác vụ của giáo xứ. 

Điều 560 

Ở đâu thây thuận lợi, Đẳng Bản Quyên địa phương có 


thể truyền cho cha quản nhiệm phải cử hành cho đoàn dân 


330 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


các nghi lễ nhật định, dù thuộc giáo xứ, trong nhà thờ của 
ngài, và phải mở cửa nhà thờ cho các nhóm Kitô hữu đề họ 
thực hiện những cuộc cử hành phụng vụ. 

Điều 561 

Nêu không có phép của cha quản nhiệm hoặc của một 
Bê Trên hợp lệ khác, không ai được phép cử hành Thánh 
Lễ, ban các bí tích, hoặc thực hiện các nghi lễ thánh khác 
trong nhà thờ; phép này phải được ban hoặc bị từ chỗi 
chiếu theo quy tặc của luật. 

Điều 562 

Dưới quyên Đẳng Bản Quyên địa phương và theo các 
quy chê hợp pháp và những quyên thủ đắc, cha quản nhiệm 
nhà thờ buộc phải liệu sao cho các nghi lễ thánh được cử 
hành xứng đáng trong nhà thờ theo những quy tắc phụng 
vụ và những quy định của giáo luật, cho các nghĩa vụ mà 
nhà thờ buộc gánh chịu được chu toàn cách trung thành, 
cho tài sản được quản tri cách chu đáo, cho các đô thánh và 
nơi thánh được bảo trì và được trang hoàng, Và phải liệu 
sao đừng để xảy ra điêu oi không xứng hợp với nơi thánh 
cũng như với sự kính trọng phải có đôi với nhà Chúa, dù 


băng cách nào. 


331 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 
Điều 563 
Theo sự phán đoán khôn ngoan của mình, Đâng Bản 
Quyên địa phương có thê giải nhiệm cha quản nhiệm nhà 
thờ vì một lý do chính đáng, cho dù vị đó đã được những 
người khác bâu lên hoặc giới thiệu, miễn là vẫn giữ nguyên 


những quy định của điêu 682 §2. 


TIẾT 2 
CÁC CHA TUYÊN UN 

Điều 564 

Cha tuyên uý là một tư tế được ủy thác cách cô định, ít 
là một phân, trách nhiệm mục vụ của một cộng đoàn hoặc 
của một nhóm Kitô hữu đặc biệt mà ngài phải thi hành 
chiếu theo quy tắc của luật phô quát và luật địa phương. 

Điều 565 

Trừ khi luật đã dự liệu cách khác hoặc người nào khác 
đã có những quyên đặc biệt hợp pháp, việc bô nhiệm cha 
tuyên uý, cũng như việc đặt người đã được đề cử hoặc phê 
chuẩn người đã được đắc cử thuộc về Đẳng Bản Quyên địa 


phương. 


332 


Điều 566 l 

$1. Cha tuyên uý phải có tất cả mọi năng quyên mà việc 
thi hành trách nhiệm mục vụ đòi hỏi. Ngoài những năng 
quyên do luật địa phương ban hoặc do sự ủy nhiệm đặc 
biệt, cha tuyên uý chiếu theo chức vụ có năng quyên giải 
tội cho các tín hữu đã được trao phó cho ngài sẵn sóc, rao 
giảng Lời Chúa cho họ, ban Của An Đàng và ban bí tích 
xức dâu bệnh nhân, cũng như bí tích thêm sức cho những 
người đang lâm cơn nguy tử. 

$2. Tại các bệnh xá, nhà tủ và trong các cuộc hành trình 
đường thủy, cha tuyên uý còn có năng quyên giải các vạ 
tiên kết không dành riêng và chưa tuyên bô, nhưng ngài 
chỉ có thê thi hành năng quyên ấy trong những nơi đó mà 
thôi, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 976. 

Điều 567 

$1. Đâng Bản Quyên địa phương không nên xúc tiên 
việc bô nhiệm cha tuyên uý cho một nhà của hội dòng giáo 
dân mà không tham khảo ý kiến của vị Bê Trên có quyên 
đề cử một tư tế nào đó, sau khi đã tham khảo ý kiên của 
cộng đoàn. 


$2. Cha tuyên uý cử hành hoặc điêu hành các nghi lễ 


333 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


phụng vụ, nhưng không được xen vào việc lãnh đạo nội bộ 
của hội dòng. 

Điều 568 

Trong mức độ có thể, phải đặt các cha tuyên uý cho 
những người không thê được hưởng nhờ thừa tác vụ thông 
thường của cha sở, vì hoàn cảnh sinh sông của họ, chăng 
hạn như những người di cư, những người lưu vong, những 
người ti nạn, những người du mục, những người đi biên. 

Điều 569 

Các cha tuyên uý quân đội được chi phôi bởi những luật 
riêng. 

Điều 570 

Nêu một nhà thờ không thuộc giáo xứ gắn liên với trụ 
sở của một cộng đoàn hoặc của một nhóm người, thì cha 
tuyên uý phải là cha quản nhiệm của nhà thờ ây, trừ khi 
việc coi sóc cộng đoàn hoặc nhà thờ đòi hỏi cách khác. 

Điều 571 

Trong khi thi hành trách nhiệm mục vụ, cha tuyên uý 


phải duy trì môi quan hệ cân thiệt với cha sở. 


334 


QUYỀN IDÂN THIÊN CHÚA 
Điều 572 
Vê việc bãi nhiệm cha tuyên uy, phải giữ những quy 
định của điêu 563. 


PHAN UI 
CÁC TU HỘI THÁNH HIEN 
VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỎ 


THIÊN 1 
CÁC TU HỘI THÁNH HIEN 


ĐÈ MỤC 1 
QUY TẮC CHUNG CHO TÁT CÁ 
CÁC TU HỘI THÁNH HIEN 

Điều 573 

$1. Đời sông thánh hiên qua việc tuyên khân các lời 
khuyên Phúc Âm là một lỗi sông bên vững, nhờ đó, các tín 
hữu theo sát Đức Kitô hơn, dưới tác động của Chúa Thánh 
Thân, tự hiên hoàn toàn cho Thiên Chúa mà họ yêu mên 
trên hêt mọi sự, dë một khi đã hién thân cho việc tôn vinh 
Thiên Chúa, cho việc xây dựng Giáo Hội và cho phân rỗi 


thế giới, với một danh nghĩa mới mẻ và đặc biệt, họ đạt tới 


335 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


sự hoàn hảo của đức ái trong việc phụng sự Nước Chúa, và 
một khi đã trở nên dâu chỉ rực rỡ trong Giáo Hội, họ tiên 
báo vinh quang thiên quốc. 

$2. Các Kitô hữu được tự do đảm nhận lôi sông ấy trong 
các tu hội thánh hiến đã được nhà chức trách có thầm quyên 
của Giáo Hội thiết lập theo giáo luật, băng những lời khân 
hoặc bằng những môi ràng buộc thánh khác theo luật riêng 
của tu hội, họ tuyên khẩn các lời khuyên Phúc Âm vê đức 
khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, và họ được kết hợp 
cách đặc biệt với Giáo Hội và với mâu nhiệm Giáo Hội 
nhờ đức ái mà các lời khuyên này dẫn tới. 

Điều 574 

$1. Bậc sông của những người tuyên khân các lời khuyên 
Phúc Âm trong các tu hội như thê thuộc vê đời sông và sự 
thánh thiện của Giáo Hội, do đó phải được mọi người trong 
Giáo Hội khích lệ và cô vũ. 

$2. Một số Kitô hữu được Thiên Chúa đặc biệt mời gọi 
vào bậc sông ấy, dë hưởng một hông ân đặc biệt trong đời 
sông Giáo Hội và để góp phân vào sứ mạng cứu rỗi của 


Giáo Hội, theo mục tiêu và tinh thân của tu hội. 


336 


Điều 575 l 

Các lời khuyên Phúc Âm, dựa trên giáo huân và gương 
mẫu của Đức Kitô là Thây, là một hông ân thân linh mà 
Giáo Hội đã nhận lãnh nơi Chúa và luôn luôn gìn ot nhờ 
ân súng của Người. 

Điều 576 

Nhà chức trách có thâm quyên Giáo Hội giải thích các 
lời khuyên Phúc Âm, điêu chỉnh việc thi hành băng các 
luật lệ và thiết lập các hình thức sống các lời khuyên đó 
cách bên vững băng việc phê chuẩn theo giáo luật; về phân 
mình, nhà chức trách cũng liệu sao cho các tu hội tăng 
trưởng và phát triển theo tinh thân của các vị sáng lập và 
theo các truyện thông lành mạnh. 

Điều 577 

Trong Giáo Hội có rât nhiêu tu hội thánh hiến, với những 
hông ân khác nhau tùy theo ân sủng đã được ban cho tu 
hội: thật vậy, các tu hội theo sát Đức Kitô cầu nguyện, hoặc 
loan báo Nước Thiên Chúa, hoặc thi ân cho người ta, hoặc 
sông với người ta giữa trần gian, nhưng luôn luôn làm trọn 
ý của Chúa Cha. 


337 


Điều 578 l 

Mọi người phải trung thành duy trì tư tưởng và chủ 
trương của các vị sáng lập liên quan đến bản chât, mục 
đích, tinh thân và đặc tính của tu hội mà nhà chức trách 
có thâm quyên của Giáo Hội đã thừa nhận, cũng như liên 
quan dën những truyền thống lành mạnh của tu hội, tât cả 
những điêu ây tạo thành gia sản của tu hội. 

Điều 579 

Trong địa hạt của mình, các Giám Mục giáo phận có thê 
ban hành sắc lệnh chính thức đề thành lập các tu hội thánh 
hiên, miễn là đã tham khảo ý kiên của Tông Tòa. 

Điều 580 

Việc liên kết một tu hội thánh hiên với một tu hội khác 
được dành cho nhà chức trách có thâm quyên của tu hội 
nhận liên kết, miễn là vẫn giù quyên tų tri theo giáo luât 
của tu hội được liên kết. 

Điều 581 

Việc phân chia một tu hội thành nhiêu phân chi, dù dưới 
bất kỳ danh xưng nào, thành lập các phân chi mới, hiệp 


nhất hay giới hạn phạm vi của các phân chi đã được thành 


338 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


lập trước thuộc về nhà chức trách có thâm quyên của tu 
hội, chiêu theo quy tắc của hiên pháp. 

Điều 582 

Việc sáp nhập hay hiệp nhất các tu hội thánh hiên được 
dành riêng cho Tông Tòa mà thôi; việc thành lập liên hiệp 
hay liên minh cũng được dành riêng cho Tông Tòa. 

Điều 583 

Nêu không có phép của Tông Tòa, thì các tu hội thánh 
hiên không thê thay đối được điêu ei liên quan đến những 
điểm đã được Tông Tòa phê chuẩn. 

Điều 584 

Việc giåi thê một tu hội thuộc vê một mình Tông Tòa, 
và việc định đoạt tài sản vật chât của tu hội ây cũng thuộc 
vê Tông Tòa. 

Điều 585 

Việc giải thê phân chi này hay phân chi kia của chính tu 
hội thuộc về nhà chức trách có thâm quyên của tu hội. 

Điều 586 

$1. Mỗi tu hội được thừa nhận có quyên tự trị chính 
đáng trong sinh hoạt, nhất là trong việc lãnh đạo, nhờ đó, 


339 


tu hội có một kỷ luật riêng trong Giáo Hội và có thể báo 
toàn nguyên vẹn gia sản của mình được nói đến ở điêu 587. 

$2. Việc duy trì và bảo vệ quyên tự trị ây thuộc về các 
Đắng Bản Quyên địa phương. 

Điều 587 

$1. Đề bảo vệ ơn gọi riêng và căn tính của mỗi tu hội 
cách trung thành hơn, ngoài những oi mà điêu 578 đã ân 
định phải duy trì, luật căn bản hay hiên pháp của bất cứ tu 
hội nào cũng phải có những quy tắc căn bản về việc lãnh 
đạo của tu hội và về kỷ luật của các thành viên, về việc 
thầu nhận và đảo tạo các thành viên, cũng như về đôi tượng 
riêng của dây ràng buộc thánh. 

$2. Bộ luật ây phải được nhà chức trách có thâm quyên 
của Giáo Hội phê chuẩn và chỉ được thay đôi với sự đông 
ý của cùng nhà chức trách này. 

$3. Trong bộ luật ây, các yếu tô thiêng liêng và các yếu 
tô pháp lý phải được kết hợp hài hòa với nhau, nhưng không 
được tăng thêm các quy tặc khi không cân thiết. 

$4. Các quy tắc khác do nhà chức trách có thâm quyên 
của tu hội ân định phải được tập hợp cách thích đáng trong 


các bộ luật khác, nhưng các quy tắc này có thể được duyệt 


340 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


lại và được thích nghi cách xứng hợp tùy theo nhu câu của 
mỗi thời và mỗi nơi. 

Điều 588 

$1. Bậc sông thánh hiên, tự bản chất, không thuộc hàng 
giáo sĩ, cũng chắng thuộc hàng giáo dân. 

$2. Tu hội giáo sĩ là tu hội được các giáo sĩ lãnh đạo, do 
mục đích hoặc do ý định của v1 sáng lập hoặc do một truyền 
thông chính đáng, đảm nhận việc thi hành chức thánh và 
được quyên bính Giáo Hội công nhận như vậy. 

$3. Tu hội giáo dân là tu hội được nhà chức trách Giáo 
Hội công nhận như vậy, do bản chât, do đặc tính và do mục 
đích của minh, tu hội có một nhiệm vụ riêng được vi sảng 
lập hoặc được truyền thông chính đáng xác định, và nhiệm 
vụ này không bao hàm việc thi hành chức thánh. 

Điều 589 

Một tu hội thánh hiên được coi là thuộc luật giáo hoàng, 
nếu đã được Tông Tòa thành lập hay phê chuẩn băng một 
sắc lệnh chính thức; nhưng một tu hội thánh hiến được coi 
là thuộc luật giáo phận, nêu đã được Giám Mục giáo phận 


thành lập mà không có sắc lệnh phê chuẩn của Tông Tòa. 


341 


Điều 590 l 

$1. Các tu hội thánh hiên phục tùng cách riêng quyên 
bính tôi cao của Giáo Hội, với tư cách là đã hiên thân phục 
vụ Thiên Chúa và toàn thê Giáo Hội cách đặc biệt. 

$2. Mỗi thành viên buộc phải vâng phục Đức Giáo 
Hoàng như Bê Trên tối cao của mình, cũng do dây ràng 
buộc thánh của đức vâng phục. 

Điều 591 

Đề đáp ứng tốt hơn với thiện ích của các tu hội và những 
nhu câu của việc tông đô, Đức Giáo Hoàng, do quyên tôi 
thượng trên toàn Giáo Hội và vì lợi ích chung, có thế miễn 
cho các tu hội thánh hiên khỏi quyên lãnh đạo của các 
Đắng Bản Quyên địa phương và đặt họ dưới quyên một 
mình ngài hay dưới một quyên bính khác của Giáo Hội. 

Điều 592 

$1. Đề cô vũ sự hiệp thông giữa các tu hội với Tông Tòa 
cách đắc lực nhật, mỗi vị Điều Hành tông quyên phải gửi 
vê Tông Tòa một bản tường trình ngăn gọn về tình trạng 
và đời sông của tu hội, theo cách thức và vào thời gian do 


Tông Tòa ân định. 


342 


§2. Các vị Điều Hành của mỗi tu hội phải phổ biến các 
tài liệu của Tòa Thánh liên quan dën những thành viên đã 
được trao phó cho mình và phải liệu sao cho họ tuân giù 
các văn kiện ây. 

Điều 593 

Các tu hội thuộc luật giáo hoàng tùy thuộc trực tiếp và 
chỉ tùy thuộc quyên Tông Tòa trong việc lãnh đạo nội bộ 
và kỷ luật, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của 
điêu 586. 

Điều 594 

Một tu hội thuộc luật giáo phận được đặt dưới sự chăm 
sóc đặc biệt của Giám Mục giáo phận miễn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điều 586. 

Điều 595 

$1. Giám Mục của trụ sở chính phê chuẩn hiên pháp và 
chuẩn y các thay đối được đưa vào hiến pháp cách hợp lệ, 
ngoại trừ những điêu mà Tông Tòa đã can thiệp vào, ngài 
cũng giải quyết những vẫn dë quan trọng liên quan tới toàn 
thê tu hội và vượt quá quyên hạn của quyên bính nội bô, 


nhưng sau khi đã tham khảo ý kiên của các Giám Mục giáo 


343 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


phận khác nữa, nêu tu hội đã mở rộng trong nhiêu giáo 
phận. 

$2. Giám Mục giáo phận có thê miễn chuẩn hiến pháp 
trong những trường hợp đặc biệt. 

Điều 596 

$1. Các Bê Trên và các công nghị của tu hội có quyên 
trên các thành viên do luật phô quát và hiên pháp quy định. 

$2. Nhưng trong các hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo 
hoàng, các Bê Trên còn có quyên lãnh đạo của Giáo Hội ở 
tòa ngoài cũng như ở tòa trong. 

$3. Phải áp dụng những quy định của các điêu 131, 133, 
137-144 cho quyên được nói đến ở §1. 

Điều 597 

$1. Mọi người Công giáo có ý muôn ngay lành, hội đủ 
các đức tính do luật phô quát và luật riêng đòi hỏi và không 
Vướng mắc một ngăn trở nào, đều có thể được nhận vào 
một tu hội thánh hién. 

$2. Không ai có thê được nhận vào mà không được chuẩn 
bị thích đáng. 


344 


Điều 598 l 

§1. Mỗi tu hội, xét theo đặc tính và mục đích riêng, phải 
quy định trong hiến pháp cách thức tuân giữ các lời khuyên 
Phúc Âm về đức khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục trong 
lỗi sông của mình. 

$2. Tất cả các thành viên không những phải trung thành 
tuân giữ toàn vẹn các lời khuyên Phúc Âm, mà còn phải 
điêu chỉnh đời sông mình cho hợp với luật riêng của tu hội 
và như thê họ phải vươn tới sự trọn lành của bậc mình. 

Điều 599 

Lời khuyên Phúc Âm về đức khiết tịnh được đảm nhận 
vì Nước Trời là dâu chỉ của thế giới sẽ đến, là nguôn sinh 
lực phong phú hơn trong một con Dm không chia sẻ, và 
bao hàm nghĩa vụ tiết đục hoàn toàn trong bậc độc thân. 

Điều 600 

Lời khuyên Phúc Âm vê đức nghèo khó theo gương 
Đức Kitô là Đâng từ chỗ giàu sang đã trở nên nghèo khó vì 
chúng ta, ngoài một nếp sông nghèo khó trong thực tế và 
trong tinh thân, cần cù và đạm bạc, thanh thoát với của cải 


thê gian, còn bao hàm sự lệ thuộc và sự hạn chê trong việc 


345 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


sử dụng và định đoạt tài sản chiếu theo quy tắc luật riêng 
của mỗi tu hội. 

Điều 601 

Lời khuyên Phúc Âm vê đức vâng phục, được đảm nhận 
trong tinh thân đức tin và đức ái để theo bước Đức Kitô 
là Đâng đã vâng phục cho đến chết, đòi buộc ý chí một 
sự tùng phục các Bê Trên hợp pháp, khi các ngài đại diện 
Thiên Chúa ban lệnh hợp theo hiên pháp riêng. 

Điều 602 

Đời sông huynh đệ, thích hợp với mỗi tu hội, nhờ đó tất 
cả các thành viên được hiệp nhất với nhau trong Đức Kitô 
như trong một gia đình riêng, phải được xác định thê nào 
dë trở nên một sự tương trợ lẫn nhau cho tất cả các thành 
viên trong việc chu toàn ơn gọi của mình. Như vậy, nhờ sự 
hiệp thông huynh đệ được bén rễ và được xây dựng trên 
đức ái, các thành viên phải trở nên một mẫu gương của sự 
hòa giải đại đông trong Đức Kitô. 

Điều 603 

$1. Ngoài các tu hội thánh hiên, Giáo Hội còn nhìn nhận 


nếp sông ân tu hay độc tu, qua đó các Kitô hữu hiên dâng 


346 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


đời mình đề ngợi khen Thiên Chúa và mưu câu phân rỗi cho 
thế giới băng việc sông cách biệt với thé gian hơn, trong sự 
thinh lặng đơn độc, trong việc chuyên cân câu nguyện và 
trong sự sám hôi. 

$2. Vị ân tu được luật nhìn nhận như là người dâng 
mình cho Thiên Chúa trong đời thánh hiên, nếu họ công 
khai tuyên giữ ba lời khuyên Phúc Âm, băng một lời khân 
hoặc bằng một dây ràng buộc khác trong tay Giám Mục 
giáo phận và nêu họ tuân giữ chương trình sông riêng của 
mình dưới sự hướng dẫn của ngải. 

Điều 604 

$1. Ngoài những hình thức của đời thánh hiên này còn 
có bậc các trinh nữ là những người nói lên sự quyết tâm 
lành thánh theo sát Đức Kitô, họ được Giám Mục giáo 
phận cung hiên cho Thiên Chúa theo nghi thức phụng vụ 
được phê chuẩn, họ đính hôn cách huyền nhiệm với Đức 
Kitô, Con Thiên Chúa, và hiên thân phục vụ Giáo Hội. 

$2, Các trinh nữ có thể liên kết với nhau để giữ sự quyết 
tâm của mình cách trung thành hơn và để giúp nhau chu 


toàn việc phục vụ Giáo Hội thích hợp với bậc mình. 


347 


Điều 605 l 

Việc phê chuẩn các hình thức mới của đời thánh hiên 
được dành riêng cho Tông Tòa. Tuy nhiên, các Giám Mục 
giáo phận phải nỗ lực phân định các hông ân mới của đời 
thánh hiễn do Chúa Thánh Thân trao phó cho Giáo Hội, 
phải giúp đỡ những vị khởi xướng biểu lộ quyết tâm của 
họ tôt chừng nào hay chừng nây và phải bảo vệ họ bằng 
những quy chê thích hợp, nhất là phải áp dụng các quy tắc 
tông quát được chứa đựng trong phân này. 

Điều 606 

Điều oi đã được ân định về các tu hội thánh hiên và các 
thành viên của họ đêu có giá trị như nhau cho cả hai phái 
nam nữ, trừ khi đã thây rõ cách khác do văn mạch hay do 


bản chât sự việc. 


ĐÈ MỤC 2 
CÁC HỘI DÒNG 
Điều 607 
$1. Xét như là sự thánh hiên toàn thân, đời sống tu trì 
biểu lộ trong Giáo Hội hôn ước ky diệu được Thiên Chúa 


thiết lập như dâu chỉ của thê giới mai sau. Như vậy, người 


346 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


tu sĩ hiên dâng trọn vẹn thân mình như một hy lễ được 
dâng lên Thiên Chúa, nhờ đó tât cả cuộc sông họ trở nên 
một việc liên li thờ phượng Thiên Chúa trong đức ái. 

$2. Hội dòng là một xã hội, trong đó các thành viên 
tuyên giữ các lời khân công vĩnh viễn hay tạm thời, nhưng 
họ phải tuyên khân lại khi mãn hạn, tùy theo luật riêng, và 
chung sông đời huynh đệ. 

$3. Việc các tu sĩ phải làm chứng công khai cho Đức 
Kitô và cho Giáo Hội bao hàm sự xa cách thể gian là điều 


hợp với đặc tính và mục tiêu của môi tu hội. 


CHƯƠNG 1 
CÁC NHÀ DÒNG, VIỆC THÀNH LẬP 
VÀ GIẢI THẺ CÁC NHÀ DÒNG 

Điêu 608 

Cộng đoàn tu sĩ phải ở trong một nhà được chính thức 
thành lập, dưới quyên Bê Trên được chỉ định chiêu theo 
quy tặc của luật; mỗi nhà phải có ít là một nguyện đường 
là nơi cử hành Thánh Lễ và lưu giữ Thánh Thể, dë thật sự 


là trung tâm của cộng đoàn. 


349 


Điều 609 l 

$1. Những nhà của môt hội dòng được nhà chức trách 
có thấm quyên thành lập theo hiên pháp, với sự đông ý 
băng văn bản của Giám Mục giáo phận. 

$2. Đề thành lập một nữ đan viện, còn phải có phép 
Tông Tòa. 

Điều 610 

$1. Việc thành lập các nhà đòi phải lưu ý đến ích lợi của 
Giáo Hội và của tu hội, và phải bảo đảm những øì cân thiết 
để các thành viên có thể sông đời tu xứng hợp, theo những 
mục đích riêng cũng như theo tinh thân của tu hội. 

$2. Không nên thành lập một nhà nào, nêu không thê dự 
liệu cách khôn ngoan răng các nhu câu của các thành viên 
sẽ được đáp ứng cách thích đáng. 

Điều 611 

Việc Giám Mục giáo phận chấp thuận cho tu hội thành 
lập một nhà dòng bao hàm quyên: 

1° sông một đời sông phù hợp với đặc tính và các mục 
đích riêng của tu hội; 
2° thực hiện các công việc riêng của tu hội chiếu theo 


350 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


quy tắc của luật, miễn là vẫn tôn trọng các điều kiện 
đã được đặt ra trong việc chấp thuận; 
3° có một nhà thờ, đôi với các tu hội giáo sĩ, miễn là 
vẫn giữ nguyên những quy định của điều 1215 §3, 
và thi hành thừa tác vụ thánh chức, miễn là vẫn giữ 
những luật phải o. 
Điều 612 
Đề một nhà dòng được chuyên sang làm những việc 
tông đô khác với những việc vì đó mà nhà dòng đã được 
thiết lập, thì cần phải có sự chấp thuận của Giám Mục giáo 
phận; nhưng sự chấp thuận này không cân thiết, nêu đó là 
một sự thay đối chỉ liên quan đến việc lãnh đạo nội bộ và 
ký luật, miễn là vẫn giữ nguyên các luật tặng lập. 
Điều 613 
$1. Một nhà dòng của các kinh sĩ dòng và đan sĩ dưới 
sự lãnh đạo và coi sóc của vị Điêu Hành riêng có quyên tự 
trị, trừ khi hiễn pháp quy định cách khác. 
$2. Chiếu theo luật, vị Điêu Hành của một nhà tự trị là 


Bê Trên câp cao. 


351 


Điều 614 l 

Các nữ đan viện đã được liên kết với môt tu hôi nam 
thì vẫn duy trì cách sông và việc lãnh đạo riêng theo hiến 
pháp. Các quyên lợi và nghĩa vụ hỗ tương cân được xác 
định thế nào đề việc liên kết có thê đem lại lợi ích thiêng 
liêng. 

Điều 615 

Đan viện tự trị nào không có Bê Trên cấp cao nào khác 
ngoài vị Điêu Hành riêng, và cũng không được liên kết với 
một tu hội khác của nam tu sĩ, dën nỗi Bê Trên của chính 
tu hội này có một quyên thật sự được xác định trong hiên 
pháp, thi được ủy thác cho Giám Mục giáo phận trông coi 
cách đặc biệt chiêu theo quy tắc của luật. 

Điều 616 

$1. Một nhà dòng được chính thức thành lập có thê bị vị 
Điêu Hành giải thể chiêu theo quy tặc của hiên pháp, sau 
khi đã tham khảo ý kiên của Giám Mục giáo phận. Còn tải 
sản của nhà dòng bị giải thể thì phải được luật riêng của tu 


hội định liệu, miên là vân tôn trọng y muôn của các người 


352 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


sáng lập hay của các người dâng cúng, cũng như các quyên 
lợi đã được thủ đặc cách hợp pháp. 

$2. Việc giải thê ngôi nhà duy nhất của một tu hội thuộc 
vê Tòa Thánh, và trong trường hợp này, việc định đoạt tài 
sản cũng thuộc về Tòa Thánh. 

$3. Việc giåi thê một đan viện tự trị được được nói đến 
ở điều 613 thuộc về tổng công nghị, trừ khi hién pháp quy 
định cách khác. 

$4. Việc giåi thê một nữ đan viện tự trị thuộc về Tòa 
Thánh, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của hiên 


pháp trong trong những oi liên quan đến tài sản. 


CHƯƠNG 2 
VIỆC LÃNH ĐẠO HỘI DÒNG 


TIẾT 1 
CÁC BÉ TRÊN VÀ BAN CÔ VẤN 
Điều 617 
Các Bê Trên phải chu toàn trách nhiệm của mình và 
phải thi hành quyên của mình chiếu theo quy tặc của luật 
phô quát và luật riêng. 


353 


Điều 618 l 

Các Bê Trên phải thi hành quyên đã được lãnh nhận từ 
Thiên Chúa qua thừa tác vụ của Giáo Hội trong tinh thân 
phục vụ. Vì vậy, ngoan ngoãn theo ý muôn của Thiên Chúa 
trong khi thi hành trách nhiệm, các Bê Trên phải lãnh đạo 
các người thuộc quyên như con cái của Thiên Chúa, và để 
khuyên khích họ tự nguyện vâng phục trong sự tôn trọng 
nhân vị, các Bê Trên phải sẵn sàng lăng nghe họ và phải 
cô vũ họ cộng tác vì lợi ích của tu hội và của Giáo Hội, 
nhưng vẫn giữ nguyên quyên quyết định của mình cũng 
như quyên truyện dạy điêu gì phải làm. 

Điều 619 

Các Bê Trên phải tận lực thi hành nhiệm vụ của mình, 
và trong sự hiệp nhất với các thành viên được trao phó 
cho mình, các ngài phải tìm cách xây dựng một cộng đoàn 
huynh đệ trong Đức Kitô, nơi đó Thiên Chúa được tìm 
kiếm và được yêu mên trên hết mọi sự. Vì vậy, chính các 
Bê Trên phải thường xuyên nuôi dưỡng các thành viên 
băng lương thực Lời Chúa và phải dẫn đưa họ tới việc cử 
hành phụng vụ. Các Bê Trên phải nêu gương cho họ trong 


việc thực hành các nhân đức, trong việc tuân giù các luật 


354 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


lệ và các truyện thông của tu hội mình; các Bê Trên phải 
chu cập xứng đáng các nhu câu cá nhân của họ, phải ân cân 
chăm lo và viêng thăm những người đau yếu, phải sửa dạy 
những người vô kỷ luật, phải an úi những người nhút nhát, 
và phải nhẫn nại với hết mọi người. 

Điều 620 

Những vị Bê Trên cập cao là những người lãnh đạo toàn 
thê tu hội, hoặc một tỉnh dòng, hoặc một phân tương đương 
với tỉnh dòng, hoặc một nhà tự trỊ, cũng như những người 
đại diện của các vi ây. Viện Phụ tông quyên và Bê Trên 
của một hội dòng đan tu cũng là những vị Bê Trên cấp cao, 
nhưng những vị này lại không có mọi quyên mà luật phố 
quát dành cho các Bê Trên cấp cao. 

Điều 621 

Tỉnh dòng là liên hiệp nhiêu nhà thành một phân trực 
tiệp của cùng một tu hội, dưới quyên cùng một Bê Trên, và 
được nhà chức trách hợp pháp thiết lập theo giáo luật. 

Điều 622 

Vị Điêu Hành tổng quyên có quyên trên mọi tỉnh dòng, 


các nhà và các thành viên của tu hội và phải thi hành quyên 


355 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


ây theo luật riêng; các Bê Trên khác có quyên này trong 
giói hạn nhiệm vụ của mình. 

Điều 623 

Đề được bô nhiệm hay được bầu vào chức vụ Bê Trên 
cách hữu hiệu, các thành viên của hội dòng, sau khi tuyên 
khân trọn đời hay vĩnh viễn, buộc phải có một thời gian 
xứng hợp do luật riêng ấn định, hoặc nêu là Bê Trên cấp 
cao, thì do hiến pháp. 

Điều 624 

$1. Các Bê Trên phải được đặt lên cho một thời gian 
nhất định và xứng hợp tùy theo bản chất và nhu câu của tu 
hội, trừ khi hiên pháp quy định cách khác về vị Điêu Hành 
tông quyên và các Bê Trên nhà tự trị. 

$2. Luật riêng phải liệu sao có những quy tắc thích hợp 
để các Bê Trên được đặt lên cho một thời gian nhât định 
đừng ở trong chức vụ lãnh đạo quá lâu mà không cách 
quãng. 

$3. Tuy nhiên, trong thời gian tại chức, các vi có thê 
bị giải nhiệm hoặc được thuyên chuyên sang một chức vu 


khác vì những lý do được quy định trong luật riêng. 


356 


QUYỀN DDÄN THIÊN CHÚA 

Điều 625 

$1. Vị Điêu Hành tổng quyên của một tu hội phải được 
chỉ định băng việc bâu cử đúng giáo luật chiêu theo các 
quy tắc của hiên pháp. 

$2. Giám Mục tại nơi có trụ sở chính chủ tọa cuộc bâu 
cử Bê Trên đan viện tự trị được nói đến ở điêu 615, và cuộc 
bâu cử vị Điêu Hành tông quyên của tu hội thuộc luật giáo 
phận. 

$3. Các Bê Trên khác phải được đặt lên chiếu theo quy 
tắc của hiến pháp, nhưng nêu các vị được bâu, thì các vị 
phải được sự chuẩn y của Bê Trên cấp cao có thâm quyên; 
nếu các vị được Bê Trên bô nhiệm, thì trước đó phải có sự 
tham khảo ý kiến cách thích đáng. 

Điều 626 

Các Bê Trên khi trao chức vụ, và các thành viên khi bâu 
cử, phải giữ các quy tắc của luật phố quát và của luật riêng. 
Các Bê Trên và các thành viên phải tránh mọi lạm dụng và 
thiên vị, và trong khi chỉ hướng về Thiên Chúa và nhắm 
lợi ích của tu hội, họ phải bô nhiệm hoặc bâu những người 
mà trước mặt Chúa họ phải xét là thực sự xứng đáng và có 


khả năng. Ngoài ra, trong các cuộc bâu cử, họ phải tránh 


357 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


việc vận động phiêu cách trực tiêp hay gián tiếp, cho chính 
mình hay cho người khác. 
Điều 627 
$1. Chiêu theo quy tắc của hiên pháp, các Bê Trên phải 
có hội đông riêng và phải nhờ đến hội đồng ây khi thi hành 
nhiệm vụ. 
$2. Ngoài những trường hợp do luật phô quát quy định, 
luật riêng phải xác định những trường hợp nào buộc phải 
có sự chấp thuận hay buộc phải hỏi ý kiên để hành vi được 
hữu hiệu chiếu theo quy tắc của điêu 127. 
Điều 628 
$1. Các Bê Trên đã được luật riêng của tu hội chỉ định 
vào nhiệm vụ này phải đi thăm các nhà và các thành viên 
đã được trao phó cho mình, vào thời oan đã được ân định, 
theo các quy tặc của luật riêng ây. 
$2. Giám Mục giáo phận có quyên và có bôn phận phải 
kinh lý, ngay cả trong phương điện kỷ luật tu trì: 
1° các đan viện tự trị được nói đến ở điêu 615; 
2° từng nhà của tu hội thuộc luật giáo phận ở trong 


địa hạt của ngài. §3. Các thành viên phải tỏ lòng tin 


358 


tướng đổi dới tị kinh lý và buốc giải tá iðLihei eu 
thật và trong đức ái, khi ngài hỏi họ cách chính đáng; 
không ai được phép làm bất cứ cách nào khác đề các 
thành viên tránh né nghĩa vụ này, hoặc dë gây cản trở 
cho mục đích của việc kinh lý băng cách khác. 
Điều 629 
Các Bê Trên phải ở tại nhà mình và không được văng 
nhà, trừ trường hợp chiêu theo quy tắc của luật riêng. 
Điều 630 
$1. Các Bê Trên phải nhìn nhận sự tự do chính đảng của 
các thành viên trong những ei liên quan đến bí tích Sám 
Hồi và việc linh hướng, miễn là vẫn giữ nguyên ký luật 
của tu hội. 
$2. Các Bê Trên, chiếu theo quy tắc của luật riêng, phải 
liệu sao cho các cha giải tội có khả năng luôn sẵn sàng để 
các thành viên có thể thường xuyên xưng tội với các ngài. 
$3. Trong các nữ đan viện, trong các nhà đảo tạo, và 
trong các cộng đoàn đông người thuộc hàng giáo dân, phải 


có các cha giải tội thường lệ được Đắng Bản Quyên địa 


359 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


phương chuẩn nhận, sau khi đã tham khảo ý kiên của cộng 
đoàn, tuy nhiên, họ không buộc phải xưng tỘI với các vỊ ây. 

$4. Các Bê Trên đừng giải tôi cho những người thuộc 
quyên mình, trừ khi những người này tự ý yêu câu điều 
này. 

$5. Các thành viên phải đến với các Bê Trên của mình 
với lòng tin tưởng, họ có thê tự do và tự ý cởi mở tâm hôn 
với các ngài. Tuy nhiên, các Bê Trên không được xúi giục 


họ giãi bày lương tâm băng bât cứ cách nào. 


TIẾT 2 
CÁC CÔNG NGHỊ 

Điều 631 

$1. Có quyên tôi cao trong tu hội chiêu theo quy tắc của 
hiên pháp, tông công nghị phải được thành lập thê nào để 
đại diện cho toàn thê tu hội và có thê trở nên dâu chỉ thực 
sự của sự hiệp nhất trong đức ái. Tổng công nghị có sứ 
mạng chính là bảo vệ gia sản của tu hội đã được nói đến ở 
điêu 578, cô vũ việc canh tân và thích nghi hợp với gia sản 


ây, bầu cử vị Điêu Hành tông quyên, giả1 quyêt các vân đê 


360 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


quan trọng cũng như ban hành các quy tắc buộc mọi người 
phải tuân theo. 

$2. Thành phân và quyên hạn của tông công nghị phải 
được quy định trong hiến pháp; luật riêng còn phải xác 
định nội quy phải giữ trong khi họp tông công nghị, nhất là 
trong những ei liên quan đến việc bầu cử và chương trình 
nghi sự. 

$3. Theo các quy tắc được xác định trong luật riêng, 
không những các tỉnh dòng và các cộng đoàn địa phương, 
mà bất kỳ thành viên nào của hội dòng cũng đêu được tự 
do gửi các nguyện vọng và các đề nghị của mình lên tông 
công nghi. 

Điều 632 

Luật riêng phải cân thận xác định những ei liên quan 
đến những công nghị khác của tu hội hoặc những cuộc hội 
nghị tương tự khác, tức là phải xác định bản chất, quyên 
bính, thành phân, cách tiễn hành và thời gian họp của các 
cuộc họp đó. 

Điều 633 


ol Các cơ quan tham dự hoặc tham khảo phải trung 


361 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


thành chu toàn trách nhiệm đã được trao phó cho minh 
chiếu theo quy tắc của luật phố quát và của luật riêng, và 
phải theo cách thức riêng của mình dë bày tỏ sự quan tâm 
và sự tham gia của tât cả các thành viên đôi với lợi ích của 
toàn thể tu hội hay của cộng đoàn. 

$2. Phải thận trọng khôn ngoan trong việc thành lập và 
sử dụng các phương cách tham dự hay tham khảo, và việc 
tiên hành của các phương cách ây phải phù hợp với đặc 


tính và mục đích của tu hội. 


TIẾT 3 
TÀI SÁN VẬT CHAT 
VÀ VIỆC QUÁN TRI TÀI SÁN 

Điều 634 

$1. Các tu hội, các tỉnh dòng và các nhà, với tư cách là 
các pháp nhân theo luật, có khả năng thủ đặc, chấp hữu, 
quản trị và chuyên nhượng tài sản, trừ khi khả năng ây đã 
bị hiên pháp loại trừ hay hạn chê. 

$2. Tuy nhiên, các tu hội, các tỉnh dòng và các nhà phải 
tránh mọi hình thức xa hoa, trục lợi quá đáng và tích lũy 
tài sản. 


362 


Điều 635 l 

$1. Tài sản vật chất của các hội dòng, với tư cách là tài 
sản Giáo Hội, được chi phối bởi những quy định của quyên 
V về Tài sản vật chất của Giáo Hội, trừ khi luật đã minh 
nhiên dự liệu cách khác. 

$2. Tuy nhiên, mỗi tu hội phải ân định các quy tắc thích 
hợp về việc sử dụng và quản trỊ tài sản, đề cô vũ, bảo vệ và 
biểu lộ sự nghèo khó riêng của mình. 

Điều 636 

SI. Trong mỗi tu hội cũng như mỗi tỉnh dòng do một 
Bê Trên cấp cao lãnh đạo, phải có một người quản lý khác 
với Bê Trên cấp cao được đặt lên chiêu theo quy tắc của 
luật riêng, người này phải quản trị tài sản dưới sự hướng 
dẫn của Bê Trên liên hệ. Ngay cả trong các cộng đoàn địa 
phương, trong mức độ có thể, cũng phải đặt một người 
quản lý khác với Bê Trên địa phương. 

$2. Vào thời kỳ và theo cách thức do luật riêng ân định, 
các quản lý và các người quản trị khác phải tường trình cho 


nhà chức trách có thâm quyên vê việc quản tri. 


363 


Điều 637 l 

Các đan viện tự trị được nói đến ở điều 615 phải tường 
trình cho Đắng Bản Quyên địa phương mỗi năm một lån 
vê việc quản trị; ngoài ra, Đâng Bản Quyên địa phương có 
quyên biết việc kế toán của một nhà dòng thuộc luật giáo 
phận. 

Điều 638 

$1. Trong khuôn khô của luật phô quát, việc xác định 
những hành vi nào vượt quá giới hạn và thể thức quản trị 
thông thường và việc ân định những điêu cân thiết để thực 
hiện thành sự một hành vi quản trị ngoại thường thuộc về 
luật riêng. 

$2. Ngoài các Bê Trên, các viên chức được luật riêng 
chỉ định vào việc quản trị cũng có thê thực hiện thành sự 
các việc chị tiêu và các hành vi pháp lý thuộc việc quản tri 
thông thường, trong giới hạn trách nhiệm của mình. 

$3. Đề được hữu hiệu, việc chuyên nhượng và bất cứ việc 
oi khiên cho tình trạng di sản của pháp nhận bị thiệt thòi, 
phải có phép băng văn bản của Bê Trên có thắm quyên, với 
sự chấp thuận của hội đông của ngài. Ngoài ra, còn buộc 


phải có phép của Tòa Thánh, nêu là một việc chi tiêu vượt 


364 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


quá sô tiên được Tông Tòa ân định cho mỗi miễn, hoặc nêu 
là tài sản được dâng cho Giáo Hội do lời khân, hoặc nếu là 
các đô vật quý giá vì giá trị nghệ thuật hay lịch sử. 

$4. Đôi với các đan viện tự trị được nói đến ở điêu 615 
và đôi với các tu hội thuộc luật giáo phận, phải có sự chấp 
thuận băng văn bản của Đâng Bản Quyên địa phương. 

Điều 639 

ol. Nếu một pháp nhân mắc nợ và mắc các nghĩa vụ, 
ngay cả khi có phép của Bê Trên, thì chính pháp nhân ấy 
buộc phải chịu trách nhiệm về các món nợ và các nghĩa vụ 
đó. 

$2. Nếu một thành viên được phép Bê Trên ký hợp đồng 
liên quan đến tài sản riêng tư của mình, thì chính đương sự 
phải chịu trách nhiệm vê hợp đông đó; nhưng nêu đương 
sự được Bê Trên ủy quyên đề giải quyết một công việc của 
tu hội, thì tu hội phải chịu trách nhiệm về việc đó. 

$3. Nêu một tu sĩ đã ký hợp đồng mà không có phép của 
các Bê Trên, thì chính đương sự phải ch trách nhiệm, chứ 
không phải pháp nhân. 

$4. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên tắc là luôn luôn có thể 


khởi tô người đã thủ lợi từ hợp đông đã được ký kết. 


365 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$5. Các Bê Trên dòng phải thận trọng đừng cho phép 
vay nợ, trừ khi biết chắc rằng có thê trả tiên lãi nhờ hoa lợi 
thông thường và có thê hoàn lại tiên vốn băng cách trả góp 
một cách chính đảng trong một thời gian không quá lâu. 

Điều 640 

Các tu hội, tùy hoàn cảnh địa phương, phải cô gắng làm 
chứng cho đức bác ái và đức nghèo khó cách tập thể và 
phải đóng góp tài sản mình dë đáp ứng những nhu câu của 
Giáo Hội cũng như việc cứu trợ những người nghèo, tùy 


phương tiện của minh. 
CHƯƠNG 3 


VIỆC THẦU NHÂN ỨNG SINH 
VÀ ĐÀO TẠO CÁC TU SĨ 


TIẾT 1 
VIỆC THẦU NHAN VÀO TẬP VIỆN 
Điều 641 
Việc thầu nhận ứng sinh vào tập viện thuộc về các Bê 


Trên câp cao chiêu theo các quy tắc của luật riêng. 


366 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


Điều 642 
Các Bê Trên phải cân thận liệu sao để chỉ thâu nhận 
những ứng sinh không những đủ độ tuôi đòi buộc, mà còn 
có sức khoẻ, tính tình thích hợp và đây đủ các đức tính của 
sự trưởng thành, để đảm nhận nếp sông riêng của tu hội; 
nêu cân, phải nhờ đến những người giám định dë xác minh 
sức khoẻ, tính tình và sự trưởng thành, mièn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điều 220. 
Điều 643 
$1. Việc thâu nhận những người sau đây vào tập viện sẽ 
vô hiệu: 
1° người chưa đủ mười bảy tuôi trọn; 
2° người phôi ngẫu, bao lâu hôn nhân còn hiệu lực; 
3° người đang còn liên kết với một tu hội thánh hiên 
băng mỗi ràng buộc thánh hay đã nhập tịch vào một 
tu đoàn tông đô, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của điều 684: 


4° người vào tu hội do ảnh hưởng của bạo lực, sợ hãi 


367 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


nghiêm trọng hay man trá, hoặc người được Bê Trên 
nhận vào dưới một ảnh hưởng tương tự như thê: 
5° người giấu giễm việc mình đã gia nhập một tu hội 
thánh hiên hay một tu đoàn tông đô. 
$2. Luật riêng có thê thiết lập các ngăn trở khác liên 
quan cả đến sự hữu hiệu của việc thâu nhận, hoặc đặt thêm 
các điêu kiện khác trong việc thâu nhận. 
Điều 644 
Các Bê Trên không được thâu nhận các giáo sĩ triều vào 
tập viện mà không tham khảo Đẳng Bản Quyên riêng của 
những người này và cũng không được thâu nhận những 
người mắc những món nợ không thê chi trả. 
Điều 645 
$1. Trước khi được thâu nhận vào tập viện, các ứng sinh 
phải xuât trình chứng thư rửa tội và chứng thư thêm sức, 
cũng như giây chứng nhận tình trạng thong dong. 
$2. Nêu là việc thâu nhận các giáo sĩ hoặc các ứng sinh 
đã từng được nhận vào một tu hội thánh hiên khác, một tu 
đoàn tông đô hay một chủng viện, thì tùy theo trường hợp 


buộc phải có thêm một chứng thư của Đẳng Bản Quyên 


368 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


địa phương hoặc của Bê Trên câp cao của tu hội hay của tu 
đoàn, hoặc của giám độc chủng viện. 

$3. Luật riêng có thể đòi hỏi những chứng từ khác về khả 
năng mà ứng sinh buộc phải có, cũng như về việc không 
mặc ngăn trở. 

$4. Nêu thầy cân, các Bê Trên còn có thể yêu câu những 


thông tin khác nữa, với điều kiện phải oe bí mật. 


TIẾT 2 
TẬP VIÊN 
VÀ VIỆC ĐÀO TẠO TẬP SINH 

Điều 646 

Tập viện, nơi khởi đầu đời sông trong tu hội, được tô 
chức thê nào dë các tập sinh có một nhận thức tốt nhất vê 
ơn gọi thân linh, cũng là ơn gọi riêng của tu hội, để họ thử 
nghiệm nếp sông của tu hội, để họ làm cho lòng trí mình 
được thâm nhuân tinh thân của hội dòng, cũng như để họ 
chứng minh ý định và khả năng của mình. 

Điều 647 

$1. Việc thiết lập, di chuyên và giải thể tập viện phải 


được thực hiện do sắc lệnh băng văn thư của vị Điều Hành 


369 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


tông quyên của tu hội, với sự chấp thuận của ban cô vẫn 
Của VỊ này. 

$2. Đề được hữu hiệu, việc tập tu phải được thực hiện 
trong một nhà được chỉ định hợp pháp cho mục đích ây. 
Trong những trường hợp đặc biệt và ngoại lệ, vị Điêu Hành 
tông quyên, với sự chấp thuận của ban cô vẫn của ngài, có 
thê cho phép một ứng sinh thực hiện việc tập tu tại một nhà 
khác của tu hội, dưới sự hướng dẫn của một tu sĩ có kinh 
nghiệm trong nhiệm vụ giáo tập. 

$3. Bê Trên cấp cao có thể cho phép một nhóm tập sinh 
lưu trú một thời gian tại một nhà khác của tu hội do chính 
ngài chỉ định. 

Điều 648 

$1. Để được hữu hiệu, việc tập tu phải kéo dài mười 
hai tháng trong chính cộng đoàn tập viện, miễn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điều 647 §3. 

$2. Để hoàn tất việc đào tạo các tập sinh, ngoài thời 
gian được nói đến ở SI. hiên pháp có thê ân định thêm một 
hay nhiêu thời gian sinh hoạt tông dä ở ngoài cộng đoản 
tập viện. 


$3. Việc tập tu không được kéo dải quá hai năm. 


370 


Điều 649 l 

§1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các 
điêu 647 §3 và 648 §2, sự văng mặt khỏi tập viện quá ba 
tháng, dù liên tục hay cách quãng, sẽ vô hiệu hóa việc tập 
tu. sự vắng mặt quá mười lăm ngày phải được bù lại. 

$2. Với phép của Bê Trên cập cao có thâm quyên, việc 
khân lần đâu có thể được thực hiện trước kỳ hạn, nhưng 
không được sớm hơn mười lăm ngày. 

Điều 650 

$1. Mục đích của năm tập đòi các tập sinh phải được đảo 
tạo dưới sự hướng dẫn của vị giáo tập, theo một chương 
trinh đào tạo do luật riêng quy định. 

$2. Việc lãnh đạo các tập sinh dành riêng cho một mình 
vị giáo tập duy nhất dưới quyên các Bê Trên cấp cao. 

Điều 651 

ol VỊ giáo tập phải là thành viên của tu hội, đã tuyên 
khẩn trọn đời và được chỉ định hợp pháp. 

$2. Nếu cân, có thể đặt thêm các phụ tá cho vị giáo 
tập, những người này phải tùy thuộc vi giáo tập trong việc 
hướng dẫn việc tập tu và trong chương trình đào tạo. 


371 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$3. Phải cắt đặt những thành viên đã được chuẩn bị kỹ 
lưỡng và không vướng mắc những trách nhiệm khác vào 
việc đào tạo tập sinh, đề có thê chu toàn phận sự một cách 
hiệu quả và bên vững. 

Điều 652 

ol VỊ giáo tập và các cộng tác viên nhận định và trăc 
nghiệm ơn gọi của các tập sinh và đào tạo họ từng bước để 
họ sông đời trọn lành thích hợp với tu hội. 

$2. Các tập sinh phải được hướng dẫn đề phát huy các 
nhân đức nhân bản và các nhân đức Kitô giáo; họ phải được 
đưa vào một con đường trọn lành nhất nhờ lời cầu nguyện 
và từ bỏ mình; họ phải được đào tạo về cách chiêm ngắm 
mâu nhiệm cứu độ, cách đọc và suy gâm Thánh Kinh; họ 
phải được chuẩn bị để cử hành việc tôn thờ Thiên Chúa 
trong phụng vụ thánh; họ phải học hỏi cách sông đời thánh 
hiên cho Thiên Chúa và cho nhân loại trong Đức Kitô bằng 
các lời khuyên Phúc Âm; họ phải được giáo huân về đặc 
tính và tinh thân, mục đích và kỷ luật, lịch sử và đời sông 
của tu hội; họ phải được thâm nhuân lòng yêu mến Giáo 
Hội cũng như các vị Chủ Chăn có chức thánh của Giáo 
Hội. 


372 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$3. Y thức trách nhiệm riêng của mình, các tập sinh phải 
tích cực cộng tác với vị giáo tập đề trung thành đáp lại ơn 
goot của Chúa. 

$4. Các thành viên của tu hội phải hết lòng cộng tác, 
theo cách của mình, vào việc đào tạo các tập sinh, băng 
sương sáng đời sông và băng lời câu nguyện. 

$5. Thời gian của việc tập tu, được nói đến ở điều 648 
ol. phải được dùng vào việc đào tạo thực sự, vì vậy, các 
tập sinh không phải bận rộn với việc học hành và các công 
tác không trực tiếp góp phân vào việc đào tạo ây. 

Điều 653 

$1. Tập sinh có thể tự do rời bỏ tu hội và nhà chức trách 
có thâm quyên của tu hội có thể sa thải tập sinh. 

$2. Khi việc tập tu kết thúc, tập sinh phải được nhận 
cho khẩn tạm, nêu được xét là có khả năng xứng hợp; nêu 
không thì phải bị sa thải. Nêu còn hô nghi vê khả năng xứng 
hợp của tập sinh, Bê Trên câp cao có thể kéo dài thời gian 
thử luyện chiêu theo quy tắc của luật riêng, nhưng không 


được quả sáu tháng. 


373 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


TIẾT 3 
VIỆC TUYÊN KHAN 
Điều 654 
Do việc khân dòng, các thành viên cam kết tuân giữ ba 
lời khuyên Phúc Âm băng lời khân công, họ được thánh 
hiên cho Thiên Chúa qua thừa tác vụ của Giáo Hội và được 
gia nhập vào tu hội, với những quyên lợi và những bôn 
phận do luật quy định. 
Điều 655 
Việc khẩn tạm phải được tuyên khẩn cho một thời gian 
do luật riêng ân định, thời gian ây không được dưới ba năm 
và không được quả sáu năm. 
Điều 656 
Đề được hữu hiệu, việc khân tạm đòi buộc: 
1° người sắp tuyên khẩn tôi thiêu phải được mười tám 
tuôi trọn; 
2° việc tập tu đã được thực hiện hữu hiệu; 


3° việc nhận cho khẩn phải được tự do thực hiện do 


374 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


Bê Trên có thâm quyên với sự biêu quyết của ban cô 
vân chiêu theo quy tắc của luật; 
4° lời tuyên khân phải được phát biĉu cách minh nhiên 
và không do bạo lực, sợ hãi nghiêm trọng hoặc man 
trả; 
5° việc nhận lời khân phải được thực hiện do chính Bê 
Trên hợp pháp, hoặc nhờ một người khác. 
Điều 657 
$1. Khi mãn thời gian giữ lời khẩn, tu sĩ nào tự ý xin 
khẩn và được xét là có khả năng xứng hợp, thì phải được 
nhận cho tái khẩn hoặc cho khẩn trọn đời, nêu không thì 
phải ra khỏi hội dòng. 
$2. Tuy nhiên, nêu thây thuận tiện, Bê Trên có thâm 
quyên có thể kéo dài thời gian khẩn tạm, tùy theo luật riêng, 
nhưng tông số thời gian mà thành viên ây bị ràng buộc bởi 
lời khân tạm không được quá chín năm. 
$3. Vi một lý do chính đảng, việc khân trọn đời có thể 
được thực hiện trước kỳ hạn, nhưng không được sớm hơn 


ba tháng. 


375 


QUYỀN IDÂN THIÊN CHÚA 
Điêu 658 
Ngoài những điêu kiện đã được nói đến ở điều 656, 3°, 
4° và 5°, và những điều kiện khác được luật riêng thêm 
vào, để lời khân trọn đời được hữu hiệu, khẩn sinh buộc: 
1° tôi thiêu phải đủ hai mươi môt tuôi trọn; 
2° phải khẩn tạm trước thời gian đó ít là ba năm, miễn 


là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 657 §3. 


TIẾT 4 
VIỆC ĐÀO TẠO CÁC TU SĨ 

Điều 659 

$1. Trong mỗi tu hội, sau khi tuyên khấn lần đâu, tât 
cả mọi thành viên phải được tiếp tục đào tạo, dë sông nếp 
sông riêng của tu hội cách trọn vẹn hơn và thực hiện sứ 
mạng của tu hội cách phù hợp hơn. 

$2. Bởi vậy, luật riêng phải quy định chương trình và 
thời gian đào tạo ấy, xét theo các nhu câu của Giáo Hội, 
các hoàn cảnh của con người và của thời cuộc, cũng như 
mục đích và đặc tính của tu hội đòi hỏi. 


$3. Việc đào tạo các thành viên chuẩn bị lãnh chức thánh 


376 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


được chi phối do luật phô quát và chương trình học vân 
riêng của tu hội. 

Điều 660 

$1. Việc đào tạo phải có hệ thông, thích ứng với khả 
năng của các thành viên, phải có các phương điện thiêng 
liêng và tông đô, lý thuyết và thực hành cùng một lúc, và 
nếu thuận tiện, phải gôm cả việc thi lây các băng cấp thích 
hợp, đạo cũng như đời. 

$2. Trong thời gian đào tạo này, không được trao cho 
các thành viên một giáo vụ hay một công việc nào gây cản 
trở cho việc đào tạo. 

Điều 661 

Suốt đời, các tu sĩ phải chăm chú tiếp tục việc đào tạo 
về các phương diện thiêng liêng, lý thuyết và thực hành, và 
các Bê Trên phải cung cập cho họ các phương tiện và thời 


giò cân thiệt cho việc đào tạo. 


377 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 4 
NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI CỦA 
CÁC TU HỘI VÀ CÁC THÀNH VIÊN 

Điều 662 

Các tu sĩ phải coi việc đi theo Đức Kitô do Phúc Am đề 
ra và được trình bày trong hiên pháp của tu hội là luật tôi 
thượng của đời sông. 

Điều 663 

$1. Chiêm ngắm các thực tại của Thiên Chúa và kết hợp 
liên D với Ngài trong câu nguyện phải là bôn phận hàng 
đâu và chính yêu của mọi tu sĩ. 

$2. Häng ngày, các thành viên phải tham dự hiến lễ tạ 
ơn, nêu có thể, phải rước Mình Thánh Chúa Kitô và phải 
tôn thờ chính Chúa hiện diện trong bí tích. 

$3. Họ phải chuyên cân đọc Thánh Kinh và thực hành 
tâm nguyện, họ phải cử hành cách xứng đáng các giò kinh 
phụng vụ, theo những quy định của luật riêng, miễn là vẫn 
giữ nguyên nghĩa vụ của các giáo sĩ được nói đến ở điều 
276 §2, 3°, và phải thực hành các việc đạo đức khác. 

$4. Họ phải đặc biệt tôn kính Đức Trình Nữ Mẹ Thiên 


378 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


Chúa, là mẫu gương và là Đâng bảo trợ đời thánh hiên, 
nhất là băng việc lân chuỗi Mân Côi. 

$5. Họ phải trung thành tuân giữ thời gian tĩnh tâm hăng 
năm. 

Điều 664 

Các tu sĩ phải kiên trì hướng tâm hôn lên Chúa, phải xét 
mình hăng ngày và phải năng lãnh nhận bí tích Sám Hồi. 

Điều 665 

$1. Các tu sĩ phải ở tại nhà dòng của mình, giữ đời sông 
chung và không được vắng nhà nếu không có phép Bê 
Trên. Tuy nhiên, nêu là vẫn đề văng mặt lâu ngày, thì Bê 
Trên cấp cao, VỚI SỰ chấp thuận của ban cô vẫn, và vì một 
lý do chính đáng, có thể cho phép một thành viên ở ngoài 
một nhà của tu hội, nhưng không được quá một năm, trừ 
khi vì lý do chữa bệnh, vì lý do học hành hoặc phải làm 
việc tông đồ nhân danh tu hội. 

$2. Khi một thành viên vắng khỏi nhà dòng cách bât 
hợp pháp với ý định tránh khỏi quyên Bê Trên, thì chính 
các Bê Trên phải ân cân tìm kiêm họ, phải giúp họ trở về 


và bên đô trong ơn gọi của mình. 


379 


Điều 666 l 

Trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã 
hội, phải giữ sự phán đoán cân thiết và phải tránh những 
oi có hại cho ơn gọi riêng và nguy hiểm cho đức khiết tịnh 
của một người đã được thánh hién. 

Điều 667 

$1. Trong tất cả các nhà, phải giữ nội vi thích hợp với 
đặc tính và sứ mạng của tu hội theo những quy định của 
luật riêng, một phân của nhà dòng luôn luôn được dành 
riêng cho các thành viên mà thôi. 

$2. Kỷ luật của nội vi phải được tuân ot nghiêm nhặt 
hơn trong các đan viện chuyên sông đời chiêm niệm. 

$3. Các nữ đan viện hoàn toàn chuyên sông đời chiêm 
niệm phải tuân giù nội vi giáo hoàng, nghĩa là theo các quy 
tắc do Tông Tòa ban hành. Các nữ đan viện khác phải tuân 
ø1ữỮ nội vi thích hợp với đặc tính riêng đã được quy định 
trong hiên pháp. 

$4. Giám Mục giáo phận có năng quyên vào trong nội 
vi của các nữ đan viện ở trong giáo phận mình vì một lý 


do chính đáng, và có năng quyên ban phép, vì một lý do 


380 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


nghiêm trọng và với sự đông ý của Bê Trên, cho những 
người khác vào trong nội vi và cho các nữ tu ra khỏi nội vi 
trong một thời gian thực sự cân thiết. 

Điều 668 

$1. Trước khi khân lân đâu, các thành viên phải nhượng 
quyên quản trị tài sản riêng cho người mình muốn và họ 
phải được tự do định đoạt về việc sử dụng tài sản cũng như 
các hoa lợi của tài sản, trừ khi hiên pháp quy định cách 
khác. Ít là trước khi khẩn trọn đời, các thành viên phải lập 
một chúc thư có giá trị đôi với cả luật dân sự. 

$2. Đề thay đôi các việc định đoạt ây vì một lý do chính 
đáng, cũng như đề làm một hành vi nào đó liên quan dën 
tài sản vật chât, họ cân phải được phép của Bê Trên có 
thâm quyên chiêu theo quy tặc của luật riêng. 

$3. Tât cả những ei tu sĩ thủ đắc do công lao của mình 
hoặc nhân danh tu hội thì đêu thuộc về tu hội. Những tài 
sản tu sĩ nhận được băng bất cứ cách nào dưới danh nghĩa 
cấp dưỡng, trợ cấp, hoặc bảo hiểm thì đều thuộc về tu hội, 
trừ khi luật riêng ân định cách khác. 

$4. Thành viên nào phải từ bỏ hoàn toàn các tài sản của 


mình do bản chất của tu hội, thì phải thể hiện sự từ bỏ ấy 


381 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


trước khi khẩn trọn đời, theo một thê thức có giá tri, trong 
mức độ có thê, đối với cả luật dân sự, và sự từ bỏ đó có 
hiệu lực kê từ ngày khân. Tu sĩ đã khân trọn đời, chiêu theo 
quy tắc của luật riêng, muốn từ bỏ một phân hay toàn bộ 
tài sản của mình, cũng phải làm như thế với phép của vị 
Điều Hành tông quyên. 

$5. Tu sĩ nào phải từ bỏ hoàn toàn những tài sản của 
mình, do bản chất của tu hội, thì mất khả năng thủ đắc và 
chấp hữu, vì vậy, các hành vi nghịch với lời khân nghèo 
khó đo tu sĩ ấy thực hiện sẽ vô hiệu. Những tài sản tu sĩ 
ây có được sau hành vi từ bỏ của mình đêu thuộc về tu hội 
chiêu theo quy tắc của luật riêng. 

Điều 669 

$ 1. Các tu sĩ phải mặc tu phục của tu hội minh được 
may chiếu theo quy tắc của luật riêng, dë làm dâu chỉ của 
sự thánh hiên và làm chứng cho đức nghèo khó. 

$2. Các tu sĩ thuộc hàng giáo sĩ của một tu hội không có 
tu phục riêng phải mặc tu phục của giáo sĩ chiếu theo quy 


tắc của điều 284. 


382 


Điều 670 l 

Tu hội phải cung câp cho các thành viên tất cả những ei 
cân thiết chiếu theo quy tắc của hiến pháp đề họ đạt được 
mục đích ơn gọi của họ. 

Điều 671 

Các tu sĩ không được nhận lãnh các trách nhiệm và các 
giáo vụ ở ngoài tu hội của mình, khi không có phép của Bê 
Trên hợp pháp. 

Điều 672 

Các tu sĩ bị ràng buộc bởi những quy định của các điêu 
277, 285, 286, 287 và 289, ngoài ra, các tu sĩ thuộc hàng 
giáo sĩ còn phải tuân giữ những quy định của điêu 279 §2; 
trong các tu hội giáo dân thuộc luật giáo hoàng, Bê Trên 


cấp cao có thê ban phép được nói đến ở điêu 285 $4. 


CHƯƠNG 5 
VIỆC TÔNG ĐỎ CỦA CÁC TU HỘI 
Điều 673 
Việc tông đô của mọi tu sĩ trước tiên hệ tại ở chứng tá 
đời sông thánh hiên của họ mà họ có bôn phận phải gìn giữ 


băng lời cầu nguyện và băng việc sám hôi. 


383 


Điều 674 l 

Các tu hội chuyên chiêm niệm luôn luôn có một chỗ 
đứng nối bật trong nhiệm thê Đức Kitô: thật vậy, họ dâng 
lên Thiên Chúa một hy lễ ngợi khen tuyệt vời, làm vẻ vang 
dân Chúa băng những hoa trái thánh thiện, họ khích lệ dân 
Chúa băng gương sáng, và làm cho dân Chúa phát triển nhờ 
thành quả của việc tông đô âm thâm. Vì vậy, dù những nhu 
câu của hoạt động tông đô thật cấp bách, thì cũng không 
thể kêu gọi những thành viên của các tu hội ây cộng tác 
vào các thừa tác mục vụ khác nhau. 

Điều 675 

$1. Trong những tu hội chuyên hoạt động tông đô, việc 
tông đô thuộc về chính bản tính của những hội dòng ấy. Vì 
vậy, toàn thể đời sông của các thành viên phải được thâm 
nhuân tinh thân tông đô và tinh thân tu trì phải thúc đây 
toàn thể hoạt động tông đô. 

$2. Hoạt động tông đô luôn luôn phải bắt nguôn từ việc 
kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, đồng thời phải củng cô 
và hun đúc việc kết hợp ây. 


$3. Hoạt động tông đô phải được thi hành nhân danh 


384 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


và thừa lệnh của Giáo Hội, cũng như phải được thực hiện 
trong sự thông hiệp với Giáo Hội. 

Điều 676 

Các tu hội giáo dân, dù nam hay nữ, dë tham gia vào 
trách nhiệm mục vụ của Giáo Hội băng những công tác từ 
thiện vê mặt thiêng liêng hay thể xác, và đêu phục vụ nhân 
loại dưới nhiêu hình thức nhau; vì vậy, họ phải kiên trì một 
cách trung thành trong ơn gọi của mình. 

Điều 677 

$1. Các Bê Trên và các thành viên phải trung thành giữ 
sứ mạng và các hoạt động riêng của tu hội; tuy nhiên, xét 
theo nhu câu của mỗi thời và mỗi nơi, họ phải khôn ngoan 
thích nghi những hoạt động này băng cách sử dụng các 
phương tiện tân tiễn và thích hợp. 

$2. Nêu những tu hội nào có các hiệp hội Kitô hữu được 
kết nạp, thì những tu hội đó phải ân cân giúp đỡ họ cách 
đặc biệt, để họ được thâm nhuân tinh thân đích thực của 
ø1a đình tu hội. 

Điều 678 


ol Trong những oi liên quan dën việc coi sóc các linh 


385 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


hôn, việc cử hành công khai thờ phượng Thiên Chúa và 
các việc tông đô khác, các tu sĩ phải tùy thuộc quyên của 
các Giám Mục, mà họ có bôn phận phải tận tỉnh suy phục 
và kính trọng. 

$2. Khi làm việc tông đô ở ngoài, các tu sĩ còn phải tùy 
thuộc quyên các Bê Trên của mình và phải trung thành với 
kỷ luật của tu hội; chính các Giám Mục phải nhớ thúc bách 
họ giữ nghĩa vụ ây, khi hoàn cảnh đòi hỏi. 

$3.Trong khi tô chức việc tông đô của các tu sĩ, các 
Giám Mục giáo phận và các Bê Trên dòng phải đông lòng 
với nhau trong hành động. 

Điều 679 

Vì lý do rất nghiêm trọng thúc bách, Giám Mục giáo 
phận có thê câm một thành viên của một hội dòng không 
được ở trong giáo phận của ngài, nêu Bê Trên câp cao của 
tu sĩ ây đã xao lãng không liệu việc đó, sau khi đã được 
thông báo, nhưng phải trình sự việc lên Tòa Thánh ngay. 

Điều 680 

CHữa các tu hội với nhau cũng như giữa các tu hội với 


hàng giáo sĩ triệu, phải cô vũ một sự cộng tác có tô chức 


386 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


cũng như một sự phôi trí mọi việc và mọi hoạt động tông 
đô, dưới sự chỉ đạo của Giám Mục giáo phận, miễn là vẫn 
phải tôn trọng đặc tính và mục đích của mỗi hội dòng và 
các luật tặng lập. 

Điều 681 

$1. Những công việc do Giám Mục giáo phận đã trao 
cho các tu sĩ, thì tùy thuộc quyên bính và sự chỉ đạo của 
Giám Mục ấy, miễn là vẫn tôn trọng quyên của các Bê Trên 
dòng chiêu theo quy tặc của điều 678 §§2 và 3. 

$2. Trong những trường hợp ây, Giám Mục giáo phận 
và Bê Trên có thâm quyên của tu hội phải lập một văn bản 
hợp đông, trong đó, ngoài những điêu khác, phải xác định 
rõ ràng và kỹ lưỡng công việc phải thực hiện, nhân sự lãnh 
trách nhiệm và những vân đê tài chính. 

Điều 682 

$1. Nêu là việc trao một giáo vụ trong giáo phận cho 
một tu sĩ, thì chính Giám Mục giáo phận phải bô nhiệm tu 
sĩ nào được Bê Trên có thâm quyên đề cử hay ít là có sự 
chấp thuận của Bê Trên này. 


$2. Tu sĩ có thể bị giải nhiệm khỏi giáo vụ đã được trao 


387 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


cho mình, hoặc do quyết định đơn phương của nhà chức 
trách đã trao giáo vụ, sau khi đã thông báo cho Bê Trên 
dòng biết, hoặc do quyết định đơn phương của Bê Trên, 
sau khi đã thông báo cho người đã trao giáo vụ biết; không 
cân có sự chấp thuận của phía bên kia. 

Điều 683 

ol Trong thời gian kinh lý mục vụ và ngay cả trong 
trường hợp cân thiết, Giám Mục giáo phận có thể đích thân 
hay nhờ người khác kinh lý các nhà thờ và các nhà nguyện 
mà các Kitô hữu thường hay lui tới, các trường học và các 
công trình tôn giáo hay bác ái khác, về mặt tinh thân hay 
vật chât, đã được trao cho các tu sĩ; nhưng việc kinh lý ây 
không liên quan đến các trường học được mở riêng cho các 
học viên của tu hội. 

$2. Nếu tình cờ Giám Mục giáo phận phát hiện ra những 
lạm dụng và sau khi đã khuyên cáo Bê Trên dòng, nhưng 
vô hiệu, thì ngài có thê dùng quyên riêng của mình đề đích 


thân định liệu. 


388 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


CHƯƠNG 6 
CÁC THÀNH VIÊN RÒI BÓ TU HỘI 


TIẾT 1 
VIỆC CHUYN SANG TU HỘI KHÁC 

Điều 684 

$1. Một thành viên đã khân trọn đời không thê chuyên 
từ hội dòng mình sang môt hội dòng khác, trừ khi có phép 
của vị Điêu Hành tông quyên của mỗi tu hội, và được sự 
chấp thuận của ban cô vân của mỗi vị. 

$2. Sau khi đã mãn thời gian thử luyện ít là ba năm, 
thành viên có thê được nhận cho khẩn trọn đời trong tu hội 
mới. Tuy nhiên, nêu đương sự từ chối việc tuyên khân này, 
hoặc không được các Bê Trên có thâm quyên châp nhận 
cho khấn, thì đương sự phải trở về tu hội đâu tiên, trừ khi 
đã được đặc ân hôi tục. 

$3. Để một tu sĩ có thể chuyên từ một đan viện tự trị 
này sang một đan viện tự trị khác của cùng tu hội, hoặc của 
cùng liên minh hoặc của cùng liên hiệp, điều kiện cần và 
đủ là sự chấp thuận của Bê Trên cấp cao của mỗi đan viện, 


cũng như sự châp thuận của công nghị đan viện tiêp nhận, 


389 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


miễn là vẫn giữ nguyên những điêu kiện khác do luật riêng 
quy định; không đòi buộc phải khẩn lại. 

$4. Luật riêng phải xác định thời gian và cách thức thử 
luyện trước khi một thành viên được tuyên khẩn trong tu 
hội mới. 

$5. Đề chuyền sang một tu hội đời hay một tu đoàn tông 
đô, cũng như đề chuyên từ một tu hội đời hay từ một tu 
đoàn tông đô sang một hội dòng, thì phải có phép của Tòa 
Thánh và phải tuân theo các chỉ thị của Tòa Thánh. 

Điều 685 

$1. Cho đến khi tuyên khân trong tu hội mới, tuy vẫn phải 
øiữ các lời khẩn, các quyên lợi và các nghĩa vụ mà thành 
viên có trong tu hội đầu tiên đêu bị đình chỉ, tuy nhiên, kê 
từ lúc bắt đâu thử luyện, đương sự buộc phải tuân giữ luật 
riêng của tu hội mới. 

$2. Do việc tuyên khẩn trong tu hội mới, thành viên ây 
được gia nhập vào tu hội này, trong khi đó các lời khân, 


các quyên lợi và các nghĩa vụ trước kia đều châm dứt. 


390 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


TIẾT 2 
VIỆC RÒI BÓ TU HỘI 

Điều 686 

$1. Khi có lý do nghiêm trọng, vị Điêu Hành tông quyên, 
VỚI SỰ chấp thuận của ban cô vân, có thê ban đặc ân sông 
ngoài nội vi nhưng không quá ba năm cho một tu sĩ đã khẩn 
trọn đời, và nêu là giáo sī, thì phải có sự chấp thuận trước 
của Đâng Bản Quyên địa phương tại nơi đương sự phải ở. 
Việc gia hạn đặc ân hoặc ban một đặc ân quá ba năm được 
dành riêng cho Tòa Thánh, hoặc cho Giám Mục giáo phận, 
nêu điêu đó liên quan đến các tu hội thuộc luật giáo phận. 

$2. Việc ban đặc ân sống ngoài nội vi cho các nữ đan sĩ 
thuộc vê một mình Tông Tòa. 

$3. Theo lời thỉnh câu của vị Điều Hành tông quyên 
VỚI SỰ chấp thuận của ban cô vân, Tòa Thánh có thê áp đặt 
một thành viên của một tu hội thuộc luật giáo hoàng, hoặc 
Giám Mục giáo phận có thê áp đặt một thành viên của một 
tu hội thuộc luật giáo phận phải sông ngoài nội vi, vì những 
lý do nghiêm trọng, nhưng phải oe sự hợp tình hợp lý và 


đức bác áI. 


391 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 

Điều 687 

Thành viên sông ngoài nội vi được miễn giữ những nghĩa 
vụ không tương hợp với tình trạng sông mới của mình, 
nhưng vẫn tùy thuộc quyên của các Bê Trên cũng như của 
Đắng Bản Quyên địa phương và vẫn được các ngài săn sóc, 
nhất là khi đương sự là giáo sĩ. Thành viên ây có thể mặc tu 
phục của tu hội, trừ khi đặc ân đã ân định cách khác. Tuy 
nhiên, đương sự mất quyên bâu cử và ứng cử. 

Điều 688 

$1. Thành viên nào muôn rời bỏ tu hội khi mãn hạn giữ 
lời khẩn, thì đêu có thê rời bỏ tu hội. 

$2. Trong thời gian giữ lời khân tạm, thành viên nào xin 
rời bỏ tu hội vì một lý do nghiêm trọng, vi Điêu Hành tông 
quyên có thê ban đăc ân hôi tuc trong một tu hội thuộc luật 
giáo hoàng, Với sự chấp thuận của ban cô vân; nhưng trong 
các tu hội thuộc luật giáo phận và trong các đan viện tự tri 
được nói đên ở điều 615, để đặc ân hôi tục được hữu hiệu, 
thì phải có sự phê chuẩn của Giám Mục tại nơi có nhà đã 


được chỉ định cho đương sự ở. 


392 


Điều 689 l 

$1. Khi mãn han giữ lời khân tạm, nếu có những lý do 
chính đáng, một thành viên có thê bi Bê Trên cấp cao CÓ 
thâm quyên loại bỏ không cho khẩn tiếp, sau khi đã tham 
khảo ý kiến của ban cô vấn. 

$2. Một bệnh thê lý hay một bệnh tâm thần đã mắc phải 
kế cả sau khi tuyên khẩn, theo ý của các giám định viên, 
khiến cho thành viên được nói đến ở §1 không có khả năng 
sông trong tu hội, tạo thành một lý do khiến cho đương sự 
không được nhận đề khẩn lại hoặc khân trọn đời, trừ khi 
đương sự mắc phải bệnh ấy là do sự chênh mảng của tu hội 
hoặc do công việc làm trong tu hội. 

$3. Nếu xảy ra việc một tu sĩ mất trí trong thời gian giữ 
lời khân tạm, cho dù không đủ điêu kiện đề khân lại, đương 
sự không thể bị sa thải khỏi tu hội. 

Điều 690 

ol Người nào đã rời bỏ tu hội cách hợp pháp, sau khi đã 
mãn việc tập tu hoặc sau khi hết hạn giữ lời khẩn, thì có thể 
được vị Điêu Hành tông quyên nhận lại với sự chấp thuận 
của ban cô vân, mà không buộc phải bắt đâu lại thời kỳ 


tập tu; nhưng chính vi Điêu Hành xác định việc thử luyện 


393 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


thích hợp trước khi cho khân tạm, cũng như thời gian phải 
øiữ các lời khân trước khi cho khẩn trọn đời, chiêu theo 
quy tắc của các điêu 655 và 657. 

$2. Bê Trên một đan viện tự trị có cùng năng quyên như 
VẬY, VỚI SỰ chấp thuận của ban cô vân. 

Điều 691 

$1. Một người đã khân trọn đời không được xin đặc ân 
rời bỏ tu hội, nêu không có những lý do rât nghiêm trọng 
phải cân nhăc trước mặt Chúa; đương sự phải đệ đơn lên vi 
Điêu Hành tông quyên của tu hội, để ngài chuyền lên đâng 
có thâm quyên, kèm theo ý kiến riêng của ngài và của ban 
cô vân. 

$2. Trong các tu hội thuộc luật giáo hoàng, đặc ân hôi 
tục được dành riêng cho Tông Tòa; nhưng trong các tu hội 
thuộc luật giáo phận, Giám Mục giáo phận tại nơi có nhà 
được chỉ định cho đương sự ở cũng có thê ban đặc ân này. 

Điều 692 

Đặc ân hôi tục, một khi đã được ban và được thông báo 
cách chính thức cho thành viên biết, đương nhiên bao hàm 


sự miên chuân các lời khân, cũng như mọi nghĩa vụ phát 


394 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


xuất từ việc tuyên khân, trừ khi chính thành viên ấy từ chôi 
đặc ân, ngay khi được thông báo. 

Điều 693 

Nếu thành viên là một giáo sĩ, thì đặc ân chỉ được ban 
sau khi thành viên ây đã tìm được một Giám Mục nhận cho 
nhập tịch vào giáo phận của ngài, hoặc ít là nhận để thử 
luyện. Nếu được nhận dë thử luyện, thì thành viên đương 
nhiên được nhập tịch vào giáo phận sau năm năm, trừ khi 


đương sự đã bị Giám Mục từ chỗi. 


TIẾT 3 
VIỆC SA THÁI CÁC THÀNH VIÊN 
Điều 694 
$1. Phải được kê là đương nhiên bị sa thải khỏi tu hội 
thành viên nào: 
1° đã hiên nhiên chối bỏ đức tin Công giáo; 
2° đã kết hôn hoặc mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn 
nhân dân sự; 

$2. Trong các trường hợp ấy, Bê Trên cấp cao cùng với 


ban cô vân phải tuyên bô sự kiện không chút trì hoãn, sau 


395 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


khi đã thu thập các băng chứng của việc kết hôn, đề thực 
hiện việc sa thải vê mặt pháp lý. 

Điều 695 

$1. Một thành viên phải bị sa thải vì các tội phạm được 
nói đến ở các điều 1397, 1398 và 1395, trừ khi đối với 
những tội phạm được nói đến ở điêu 1395 §2, Bê Trên xét 
thây là việc sa thải không hoàn toàn cân thiết và có thể 
giúp cho đương sự sửa mình, việc bôi thường theo đức 
công băng cũng như việc sửa chữa gương xâu có thê được 
giải quyết đây đủ băng cách khác. 

$2. Trong các trường hợp như thê, sau khi đã thu thập 
các băng chứng vê sự kiện và vê việc quy trách nhiệm, Bê 
Trên cấp cao thông báo cho đương sự sắp bị sa thải biết lời 
tô cáo và các băng chứng, và cho đương sự năng quyên tự 
biện hộ. Tât cả các văn kiện được Bê Trên cấp cao và công 
chứng viên ký tên, cùng với các câu trả lời do đương sự 
viết và ký, phải được chuyền lên vị Điêu Hành tông quyên. 

Điều 696 

$1. Một thành viên cũng có thể bị sa thải vì những lý 
do khác, miễn là những lý do ây nghiêm trọng, bên ngoài, 


có thể quy trách nhiệm và được chứng minh theo pháp lý, 


396 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


chắng hạn như: thường xuyên chênh mảng các nghĩa vụ 
đời thánh hiên; nhiêu lân tái phạm các lời khân; ngoan cô 
không tuân giữ những quy định hợp pháp của Bê Trên trong 
vân dë quan trọng; sinh gương xâu trâm trọng do cách xử 
sự sai lỗi của thành viên; ngoan cô ủng hộ hay truyện bá 
các học thuyết đã bị huân quyên Giáo Hội kết án; công 
khai tán đông các ý thức hệ nhiễm thuyết duy vật hay vô 
thân; sự vắng mặt bất hợp pháp được nói đến ở điêu 665 
$2 được kéo dài dën sáu tháng: và các lý do nghiêm trọng 
khác tương tự như thê mà luật riêng của tu hội phải ân định. 
$2. Các lý do dù kém nghiêm trọng hơn được luật riêng 
xác định cũng đủ để sa thải một tu sĩ khân tạm. 
Điều 697 
Trong những trường hợp được nói dën ở điều 696, sau 
khi đã tham khảo ý kiên của ban cô vẫn, nêu xét răng phải 
bắt đầu thủ tục sa thải, thì Bê Trên cấp cao phải: 
1° thu thập và bô túc các bằng chứng: 
2° gửi cho thành viên một lời cảnh cáo bằng văn bản 
hoặc trước mặt hai nhân chứng với lời ngăm đe rõ 
ràng sẽ bị sa thải, nêu không có lòng hôi cải, bằng 


cách thông báo cho thành viên biết rõ nguyên nhân 


397 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


sa thải và cho thành viên năng quyên tự biện hô; nêu 
lời cảnh cáo vô hiệu, thì ngài phải tiên hành cảnh 
cáo lần thứ hai, sau một thời hạn ít nhất là mười lăm 
ngày; 
3° Nêu lời cảnh cáo này cũng vô hiệu, và nêu Bê Trên 
cấp cao, cùng với ban cô vân, nhận thây là đương sự 
không thê sửa mình được và những lời biện hộ của 
đương sự không đủ, thì sau thời hạn mười lãm ngày 
đã trôi qua vô ích kê từ lân cảnh cáo cuối cùng, ngài 
phải chuyên lên vị Điều Hành tổng quyên Git cả các 
văn bản do chính ngài và công chứng viên ký tên, 
cùng với những câu trả lời của thành viên do chính 
thành viên ký tên. 
Điều 698 
Trong tất cả các trường hợp được nói đến ở điêu 695 và 
696, phải luôn luôn tôn trọng quyên của thành viên được 
liên lạc với vị Điêu Hành tổng quyên và trực tiếp trình bày 
với ngài những lời tự biện hộ. 
Điều 699 
$1. Vị Điêu Hành tông quyên cùng với ban cô vân phải 


gôm ít nhật là bốn thành viên mới thành sự, cùng tiễn hành 


398 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


cách hiệp đoàn đề cân nhặc cần thận các băng chứng, các 
lý luận và các lời biện hộ; nêu việc sa thải đã được quyết 
định sau một cuộc bỏ phiếu kín, thì vị Điều Hành tông 
quyên phải ban hành săc lệnh sa thải, và đề được hữu hiệu, 
sắc lệnh phải trình bày ít là cách sơ lược các lý do theo luật 
và theo sự kiện. 

$2. Trong những đan viện tự tri được nói đến ở điêu 
615, việc ra săc lệnh sa thải thuộc vê Giám Mục giáo phận 
và Bê Trên phải trình lên Giám Mục các văn bản đã được 
ban cô vẫn của mình xác minh. 

Điêu 700 

Sắc lệnh sa thải không có hiệu lực, nêu đã không có sự 
chuẩn y của Tòa Thánh, là nơi mà săc lệnh và tât cả các văn 
bản phải được chuyên lên; nêu là môt tu hôi thuôc luât giáo 
phận, việc chuẩn y thuộc về Giám Mục giáo phận tại nơi 
có nhà được chỉ định cho tu sĩ ở. Tuy nhiên, dé được hữu 
hiệu, săc lệnh phải nói rõ là thành viên bị sa thải có quyên 
kháng cáo lên nhà chức trách có thâm quyên trong vòng 
mười ngày kê từ lúc nhận được thông báo. Việc kháng cáo 


này có hiệu quả đình hoãn. 


399 


Điều 701 l 

Do việc sa thải hợp pháp, các lời khân cũng như các 
quyên lợi và các nghĩa vụ phát sinh từ việc tuyên khẩn 
đương nhiên châm dứt. Tuy nhiên, nếu thành viên là giáo 
sĩ, thì không thể thi hành chức thánh cho đến khi tìm được 
một Giám Mục nhận vào giáo phận của ngài sau một thời 
gian thử luyện xứng hợp, chiếu theo quy tắc của điêu 693, 
hoặc ít là cho phép thi hành chức thánh. 

Điều 702 

$1. Những thành viên đã ra khỏi hội dòng cách hợp pháp 
hoặc đã bị sa thải khỏi hội dòng cách hợp pháp, thì không 
được đòi hỏi hội dòng điêu gì về bất cứ công việc nào đã 
làm trong đó. 

$2. Tuy nhiên, tu hội phải o sự hợp tình hợp lý và đức 
bác ái của Phúc Âm đối với thành viên đã rời khỏi tu hội. 

Điều 703 

Trong trường hợp sinh gương xâu nặng bên ngoài hoặc 
sắp xảy ra một thiệt hại nặng cho tu hội, thì Bê Trên cấp cao, 
hoặc nêu chờ đợi sẽ có nguy hại, thì Bê Trên địa phương, 


với sự châp thuận của ban cô vân, có thê sa thải một thành 


400 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


viên ra khỏi nhà dòng ngay tức khắc. Nêu cân, Bê Trên cấp 
cao phải lo tiên hành thủ tục sa thải chiếu theo quy tặc của 
luật hoặc phải đệ trình sự việc lên Tòa Thánh. 

Điều 704 

Trong bản tường trình phải gửi vè Tông Tòa được nói 
đến ở điêu 592 §1, phải kê ra các thành viên đã rời bỏ tu 


hội bât cứ vì lý do nảo. 


CHƯƠNG 7 
TU SĨ ĐƯỢC THĂNG CHỨC GIÁM MỤC 
Điều 705 
Một tu sĩ được thăng chức Giám Mục vẫn còn là thành 
viên của tu hội mình, nhưng do lời khân vâng phục, tu sĩ 
ây chỉ phải tùy thuộc một mình Đức Giáo Hoàng Rôma mà 
thôi, và không buộc phải giữ những nghĩa vụ mà chính tu 
sĩ ây, do sự khôn ngoan của mình, xét thây là không tương 
hợp với địa vi của minh. 
Điều 706 
Tu sĩ được nói đến trên đây: 
1° nêu đã mất quyên sở hữu tài sản do lời khân, thì 


sẽ có quyên sử dụng, quyên hưởng hoa lợi và quyên 


401 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


quản tri tài sản nhận được; tuy nhiên, một Giám Mục 
giáo phận và những vi được nói đến ở điêu 381 §2, 
thủ đắc quyên sở hữu cho Giáo Hội địa phương: 
những vị khác thủ đắc quyên này cho tu hội hay cho 
Tòa Thánh, tùy tu hội có khả năng để chấp hữu hay 
không; 
2° nêu đã không mất quyên sở hữu tài sản do lời khẩn, 
thì sẽ nhận lại quyên sử dụng, quyên hưởng hoa lợi 
và quyên quản trị tài sản đã có trước đây; còn các tài 
sản có sau đó, thì được toàn quyên thủ đắc cho mình; 
3° tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, đương sự phải 
định đoạt các tài sản đã nhận được không phải vì danh 
nghĩa cá nhân theo ý muốn của người dâng cúng. 
Điều 707 
$1. Một nguyên Giám Mục dòng có thê ở nơi mình chọn, 
kế cả ở ngoài một nhà của tu hội, trừ khi Tòa Thánh đã dự 
liệu cách khác. 
$2. Vè việc cấp dưỡng thích hợp và xứng đáng cho vị 
ây, trong trường hợp ngài đã phục vụ một giáo phận, thì 


phải tuân giữ điều 402 §2, trừ khi tu hội của ngài muôn 


402 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 
Lá 


đảm nhận việc cấp dưỡng ây, nêu không, Tông Tòa phải lo 


liệu cách khác. 


CHƯƠNG 8 
HỘI ĐÓNG CÁC BÉ TRÊN CAP CAO 

Điều 708 

Các Bê Trên cập cao có thê hợp lại một cách hữu ích 
trong các hội đông hay hội nghị, hâu hợp lực cộng tác với 
nhau đề thực hiện mục đích của mỗi tu hội cách hoàn toàn 
hơn, miễn là vẫn luôn tôn trọng quyên tự tri, đặc tính và 
tinh thần riêng của các tu hội, hoặc để giải quyết các công 
việc chung, hoặc đề phôi trí và cộng tác cách thích hợp với 
các Hội Đông Giám Mục cũng như với mỗi Giám Mục. 

Điều 709 

Các hội đông Bê Trên cấp cao phải có quy chế riêng do 
Tòa Thánh phê chuẩn, có thể được một mình Tòa Thánh 
thiết lập thành những pháp nhân, và ở dưới quyên chỉ đạo 


tôi cao của Tòa Thánh. 


403 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ĐÈ MỤC 3 
CÁC TU HỘI ĐỜI 

Điều 710 

Tu hội đời là một tu hội thánh hiến, trong đó các Kitô 
hữu sống giữa thế giới cô găng vươn tới sự hoàn hảo của 
đức ái và góp phân vào việc thánh hóa thế giới một cách 
đặc biệt từ bên trong. 

Điều 711 

Sự thánh hiên của một thành viên thuộc tu hội đời không 
làm thay đôi địa vị của họ gita dân Chúa, xét theo giáo luật, 
dù là giáo dân hay giáo sĩ, miễn là vẫn giữ nguyên những 
quy định của luật liên quan đến các tu hội thánh hiên. 

Điều 712 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các điêu 
598-601, hiên pháp phải ân định các mỗi ràng buộc thánh, 
nhờ đó các lời khuyên Phúc Âm trong tu hội được đảm 
nhận, và phải quy định các nghĩa vụ phát sinh từ các môi 
ràng buộc ây, nhưng vẫn luôn tôn trọng tính cách thế tục 


riêng trong lôi sông của tu hội. 


404 


Điều 713 l 

$1. Các thành viên của các tu hội này diễn tả và thể 
hiện sự thánh hiên của mình trong hoạt động tông đô, và 
tựa như men, họ cô găng làm cho mọi sự được thâm nhuân 
tinh thân Phúc Âm, dë củng cô và phát triển Thân Mình 
Đức Kitô. 

$2. Các thành viên giáo dân tham gia vào nhiệm vụ rao 
truyền Phúc Âm của Giáo Hội, giữa thê giới và từ thê giới, 
băng chứng tá của đời sông Kitô giáo và của lòng trung 
thành với sự thánh hiên của họ, hoặc băng sự giúp đỡ của 
họ đề quy hướng các thực tại trần thể theo ý Thiên Chúa 
và để làm cho sức mạnh của Phúc Âm thâm nhập vào thê 
giới. Họ cũng cộng tác vào việc phục vụ cộng đoàn Giáo 
Hội theo lỗi sông thê tục riêng của họ. 

$3. Các thành viên giáo sĩ, băng chứng tá của đời thánh 
hiên, nhất là trong linh mục đoàn, giúp đỡ các đồng nghiệp 
vì đức at tông đồ đặc biệt, và trong dân Chúa, họ ra sức 
thánh hóa thê giới băng thừa tác vụ thánh của mình. 

Điều 714 

Các thành viên phải sống trong những điêu kiện bình 


thường của thê giới, hoặc một mình, hoặc môi người trong 


405 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


ø1a đình mình, hoặc sông như anh chị em trong một nhóm, 
chiêu theo quy tắc của hiên pháp. 

Điều 715 

ol: Các thành viên giáo sĩ đã nhập tịch vào một giáo 
phận thì lệ thuộc Giám Mục giáo phận, trừ những oi liên 
quan đến đời sông thánh hiến trong tu hội mình. 

$2. Đôi với các thành viên giáo sĩ đã nhập tịch vào một 
tu hôi chiêu theo quy tắc của điêu 266 §3, nêu họ được chỉ 
định vào các công việc riêng của tu hội hoặc vào việc lãnh 
đạo tu hội, thì họ lệ thuộc Giám Mục giống như các tu sĩ. 

Điều 716 

$1. Tất cả các thành viên phải tích cực tham gia vào đời 
sông của tu hội theo luật riêng. 

$2. Các thành viên trong cùng tu hội phải hiệp thông 
với nhau và phải ân cân giữ tinh thân hiệp nhật cũng như 
tỉnh huynh đệ chân thật. 

Điều 717 

$1. Hiën pháp phải thiết lập thê thức lãnh đạo riêng và 
phải xác định thời gian mà các vị Điêu Hành phải thi hành 
giáo vụ của minh, cũng như thê thức chỉ định các vị ây. 


406 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Không ai có thê được chỉ định làm vị Điêu Hành 
tông quyên, nêu không được gia nhập vào tu hội một cách 
dứt khoát. 

$3. Những vị có trách nhiệm lãnh đạo tu hội phải liệu 
sao để giữ tinh thân hiệp nhất và để cô vũ các thành viên 
tích cực tham gia. 

Điều 718 

Việc quản trị tài sản của tu hội phải diễn tả và khuyên 
khích sự nghèo khó của Phúc Âm, việc quản tri này được 
chi phôi bởi các quy tắc của quyên V về Tài sản vật chât 
của Giáo Hội, cũng như bởi luật riêng của tu hội. Cũng 
vậy, luật riêng phải quy định các nghĩa vụ của tu hội đôi 
với các thành viên làm việc cho tu hội, nhất là các nghĩa vụ 
kinh tế. 

Điều 719 

$1. Đề trung thành đáp lại ơn gọi của mình và dë hoạt 
động tông đô của mình được phát xuất từ sự kết hợp với 
Đức Kitô, các thành viên phải chuyên cân câu nguyện, phải 
chăm chỉ đọc Thánh Kinh theo cách thích hợp, phải tĩnh 
tâm hăng năm, và phải chu toàn các việc thiêng liêng khác 


theo luật riêng. 


407 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Việc cử hành Thánh Lễ hăng ngày, nếu có thê, phải 
là nguôn mạch và là sức mạnh của toàn thể cuộc đời thánh 
hiên của họ. 

$3. Họ phải được tự do và phải thường xuyên lãnh nhận 
bí tích Sám Hồi. 

$4. Họ phải được tự do trong việc linh hướng cân thiệt, 
và nêu muốn, họ phải xin những lời khuyên bảo trong lĩnh 
VỰC này, kê cả nơi các vị Điều Hành của họ. 

Điều 720 

Việc thâu nhận vào tu hội đề thử luyện hay để cam kết 
giù các môi ràng buộc thánh, hoặc tạm thời, hoặc trọn đời, 
hoặc vĩnh viễn, thuộc về các vị Điêu Hành câp cao cùng 
với ban cô vân chiếu theo quy tắc của hiến pháp. 

Điều 721 

$1. Thâu nhận những người sau đây đề bắt đầu thử luyện 
sẽ vô hiệu: 

1° người chưa đến tuôi trưởng thành; 


2° người đang bị một môi dây thánh ràng buộc trong 


408 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


một tu hội thánh hiên hoặc đã gia nhập vào một tu 
đoàn tông đô; 
3° người phôi ngẫu, bao lâu hôn nhân còn hiệu lực. 
$2. Hiên pháp có thê ân định các ngăn trở cho việc thâu 
nhận, ké cả cho việc thành sự, hoặc đặt thêm các điều kiện 
khác cho việc thầu nhận. 
$3. Ngoài ra, người được thâu nhận phải có sự trưởng 
thành cân thiết đề theo đuổi nếp sông riêng của tu hội. 
Điều 722 
$1. Giai đoạn thử luyện ban đâu phải được tô chức thế 
nào dé cho các ứng sinh biết rõ ơn thiên triệu của mình, 
cũng là ơn gọi phù hợp với tu hội, và được đào tạo theo 
tinh thân và theo lỗi sông của tu hội. 
$2. Các ứng sinh phải được đào tạo thích đáng đề sông 
theo các lời khuyên Phúc Âm và hướng toàn thê cuộc đời 
mình vào việc tông đô, băng cách sử dụng những hình thức 
TaO truyền Phúc Âm thích hợp hơn với mục đích, tinh thần 
và đặc tính của tu hội. 


$3. Hiên pháp phải quy định những thể thức và thời gian 


409 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


thử luyện trước khi cam kết giữ những ràng buộc đâu tiên 
trong tu hội, thời gian ây không được dưới hai năm. 

Điều 723 

$1. Khi thời gian thử luyện ban đâu đã mãn, ứng sinh 
nào được xét là có khả năng xứng hợp thì phải đảm nhận 
ba lời khuyên Phúc Âm được đóng ân băng một mỗi ràng 
buộc thánh, hoặc phải rời bỏ tu hội. 

$2. Sự gia nhập lân đâu ấy phải là tạm thời chiêu theo 
quy tắc của hiên pháp và không dưới năm năm. 

$3. Khi thời gian gia nhập đã mãn, thành viên nào được 
xét là có khả năng xứng hợp thì phải được nhận cho gia 
nhập trọn đời hoặc dứt khoát, băng cách phải luôn luôn lặp 
lại những môi ràng buộc tạm thời. 

$4. Việc gia nhập dứt khoát tương đương với việc gia 
nhập trọn đời đôi với một sô hiệu quả pháp lý phải được ân 
định trong hiên pháp. 

Điều 724 

$1. Sau khi đã đảm nhận các môi ràng buộc thánh đầu 
tiên, việc đào tạo phải được tiếp tục không ngừng chiếu 


theo hiên pháp. 


410 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


$2. Các thành viên phải được đào tạo cùng một trật về 
các phương diện đạo đức và nhân bản; các vi Điêu Hành 
tu hội phải quan tâm đến việc thường huân của các thành 
viên về phương diện thiêng liêng. 

Điều 725 

Băng một mối ràng buộc được xác định trong hiên pháp, 
một tu hội có thê két nạp những Kitô hữu nào muốn tiên 
tới sự trọn lành của Phúc Âm theo tinh thân của tu hội và 
tham gia vào sứ mạng của tu hội. 

Điều 726 

$1. Khi thời gian gia nhập tạm thời đã mãn, thành viên 
có thê tự do rời bỏ tu hội, hoặc có thê bị vị Điêu Hành cập 
cao sa thải không cho lặp lại những môi ràng buộc thánh, 
vì một lý do chính đáng, sau khi đã tham khảo ý kiến của 
ban cô vẫn. 

$2. Thành viên đã được gia nhập tạm thời có thê được vị 
Điêu Hành tổng quyên, với sự chấp thuận của ban cô vấn, 
ban cho đặc ân xuất tu, vì một lý do nghiêm trọng, nếu tự 


ý xin điêu đó. 


411 


Điều 727 l 

ol Một thành viên đã được gia nhập trọn đời muôn 
bỏ tu hội, thì sau khi cân nhắc chín chắn vẫn đề trước mặt 
Chúa, phải xin Tông Tòa ban cho một đặc ân xuất tu qua 
trung gian của vị Điêu Hành tông quyên, nêu tu hội thuộc 
luật giáo hoàng: nêu không, đương sự cũng có thê xin Giám 
Mục giáo phận ban cho đặc ân đó, như đã được quy định 
trong hiên pháp. 

$2. Nếu là một giáo sĩ đã được nhập tịch vào tu hội, thì 
phải giữ những quy định của điêu 693. 

Điều 728 

Do việc ban đặc ân xuất tu cách hợp pháp, tất cả mọi 
ràng buộc cũng như các quyên lợi và các nghĩa vụ phát 
xuất từ việc gia nhập đêu châm dứt. 

Điều 729 

Một thành viên bị sa thải khỏi tu hội chiêu theo quy 
tặc của các điêu 694 và 695; ngoài ra, hiên pháp phải quy 
định thêm các lý do sa thải khác, miễn là các lý do ây phải 
nghiêm trọng cân xứng, có thể quy trách nhiệm và được 


chứng minh theo pháp lý, và miễn là phải giữ thủ tục đã 


412 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


được thiết lập trong các điêu 697-700. Những quy định của 
điêu 701 được áp dụng cho thành viên bị sa thải. 

Điều 730 

Đề chuyên từ một tu hội đời sang một tu hội đời khác, 
thành viên phải giữ những quy định của các điêu 684 §§ 1, 
2, 4 và 685; đề chuyên sang một hội dòng hay một tu đoàn 
tông đô, hoặc chuyền từ những nơi ây sang tu hội đời, thì 
phải có phép của Tông Tòa và phải tuân theo các chỉ thị 


của Tông Tòa. 


THIÊN 2 
CÁC TU ĐOÀN TÔNG DO 

Điều 731 

$1. Bên cạnh các tu hội thánh hiên là các tu đoàn tông 
đô, mà các thành viên theo đuôi mục đích tông đô riêng 
của tu đoàn, dù không có lời khân dòng, và sông chung 
như anh chị em theo một lối sông riêng, để vươn tới sự 
hoàn hảo của đức ái qua việc tuân giữ hiên pháp. 

$2. Trong sô các tu đoàn ấy, có những tu đoàn mà các 
thành viên đảm nhận các lời khuyên Phúc Âm băng một 
môi ràng buộc nào đó do hiên pháp quy định. 


413 


Điều 732 l 

Những oi đã được ân định trong các điêu 578-579 và 
606 được áp dụng cho các tu đoàn tông đô, miễn là vẫn tôn 
trọng bản chât của mỗi tu đoàn; nhưng các điều 598-602 
cũng được áp dụng cho các tu đoàn được nói đến ở điều 
731 §2. 

Điều 733 

$1. Nhà chức trách có thâm quyên của tu đoàn thiết lập 
một nhà cũng như thành lập một cộng đoàn địa phương, 
với sự châp thuận trước bằng văn thư của Giám Mục giáo 
phận, và cũng phải tham khảo ý kiên của ngài, khi giải thê 
nhà hay cộng đoàn đó. 

$2. Sự châp thuận cho thành lập một nhà bao hàm quyên 
được có ít là một nhà nguyện, là nơi cử hành Thánh Lễ và 
lưu giữ Thánh Thẻ. 

Điều 734 

Hiën Pháp xác định việc lãnh đạo của tu đoàn, với việc 
tuân giữ các điêu 617-633, tùy theo bản chất của mỗi tu 


đoàn. 


414 


Điều 735 l 

§1. Luật riêng của mỗi tu đoàn xác định việc thâu nhận, 
việc thử luyện, việc gia nhập và việc đào tạo các thành 
viên. 

$2. Vê việc thâu nhận vào tu đoàn, phải giữ các điêu 
kiện đã được ân định trong các điều 642-645. 

$3. Luật riêng phải xác định thê thức thử luyện và đào 
tạo phù hợp với mục đích và bản chât của tu đoàn, đặc biệt 
vê mặt học thuyết, thiêng liêng và tông đô, sao cho các 
thành viên nhận biết ơn thiên triệu của họ và được chuẩn 
bị thích đáng cho sứ mạng và cho đời sông của tu đoàn. 

Điều 736 

ol Trong các tu đoàn giáo sĩ, các giáo sĩ được nhập tịch 
vào chính tu đoàn, trừ khi hiên pháp quy định cách khác. 

$2. Trong những ei liên quan đến chương trình học và 
việc chịu chức thánh, thì phải giữ các quy tắc của giáo sĩ 
triêu, miễn là phải giữ nguyên §1. 

Điều 737 

Về phía các thành viên, sự gia nhập bao hàm các nghĩa 
vụ và các quyên lợi được quy định trong hiên pháp, còn 


415 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


về phía tu đoàn, thì phải có trách nhiệm dẫn đưa các thành 
viên tới mục đích của ơn gọi riêng, theo hiên pháp. 

Điều 738 

$1. Tât cả các thành viên phải phục tùng các vị Điêu 
Hành riêng chiếu theo quy tắc của hiên pháp trong những 
oi liên quan đến đời sông nội bộ và ký luật của tu đoàn. 

$2. Tât cả các thành viên cũng phải phục tùng Giám 
Mục giáo phận trong những ei liên quan đến việc phụng tự 
công, việc coi sóc các linh hôn và các hoạt động tông đô 
khác, nhưng phải lưu ý đến các điêu 679-683. 

$3. Các tương quan của thành viên đã được nhập tịch 
vào một giáo phận với Giám Mục riêng được quy định 
trong hiên pháp hay trong những hợp đông riêng. 

Điều 739 

Ngoài các nghĩa vụ phải tuân giữ theo hiën pháp với tư 
cách là thành viên, các thành viên còn buộc phải tuân ot 
những nghĩa vụ chung của các giáo sĩ, trừ khi bản chất sự 
việc hay mạch văn cho hiểu cách khác. 

Điều 740 

Các thành viên phải ở trong một nhà hoặc trong một 


416 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


cộng đoàn đã được thiết lập cách hợp pháp và phải giữ đời 
sông chung, chiếu theo quy tặc của luật riêng, và luật này 
cũng chi phối sự vắng mặt khỏi nhà hoặc cộng đoản. 

Điều 741 

$1. Trừ khi hiên pháp quy định cách khác, các tu đoàn, 
các phân và các nhà của tu đoàn đều là các pháp nhân, và 
với tư cách đó, đều có khả năng thủ đặc, chấp hữu, quản trị 
và chuyên nhượng tài sản vật chất, chiêu theo những quy 
định của quyền V về Tài sản vật chất của Giáo Hội, của các 
điêu 636, 638 và 639, cũng như của luật riêng. 

$2. Chiếu theo quy tắc của luật riêng, các thành viên 
cũng có khả năng thủ đắc, chấp hữu, quản trỊ và định đoạt 
tài sản vật chất, tuy nhiên, những ot họ nhận được với danh 
nghĩa tu đoàn thì thuộc về tu đoàn. 

Điều 742 

Việc rời bỏ tu đoàn và việc sa thải một thành viên chưa 
dứt khoát gia nhập được chi phối bởi hiên pháp của mỗi tu 
đoàn. 

Điều 743 


Với sự châp thuận của ban cô vân, vị Điêu Hành tông 


417 


QUYỀN IDẦN THIÊN CHÚA 


quyên có thê ban đặc ân xuất tu cho thành viên đã dứt khoát 
gia nhập, trừ khi quyên ây được hiên pháp dành riêng cho 
Tòa thánh, đặc ân này bao hàm sự châm dứt các quyên lợi 
và các nghĩa vụ phát sinh từ việc gia nhập, miễn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điêu 693. 

Điều 744 

$1. Vi Điêu Hành tổng quyên, với sự châp thuận của ban 
cô vân, có quyên cho phép một thành viên đã dứt khoát gia 
nhập được chuyền sang một tu đoàn tông đô khác, trong 
thời gian đó, các quyên lợi và các nghĩa vụ trong tu đoàn 
trước bị đình chỉ, nhưng đương sự vẫn có quyên được trở 
lại trước khi dứt khoát gia nhập vào tu đoàn mới. 

$2. Để chuyền sang một tu hội thánh hiên hay chuyên 
từ tu hội thánh hiên sang một tu đoàn tông đô, phải có phép 
của Tòa Thánh và phải tuân theo các chỉ thị của Tòa Thánh. 

Điều 745 

Vi Điêu Hành tông quyên, với sự chấp thuận của ban cô 
vân, có thể ban đặc ân sông ngoài tu đoàn cho một thành 
viên đã dứt khoát gia nhập, nhưng không được quá ba năm, 
các quyên lợi và các nghĩa vụ nào không tương hợp với 


hoàn cảnh mới đêu bị đình chỉ; tuy nhiên đương sự vân 


418 


QUYỀN IIDÂN THIÊN CHÚA 


được các vị Điêu Hành chăm sóc. Nếu là một giáo sĩ, thì 
cân phải có sự đông ý của Đâng Bản Quyên địa phương tại 
nơi đương sự phải cư trú, và đương sự vẫn được ngài chăm 
sóc, cũng như vẫn thuộc quyên của ngài. 

Điều 746 

VỆ việc sa thải một thành viên đã dứt khoát gia nhập, 


phải giữ các điêu 694-704, với những thích nghi cân thiết. 


419 


QUYỀN II NHIỆM VỤ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


OUNEN UI 
NHIỆM VỤ GIÁO HUAN CỦA GIÁO HỘI 

Điều 747 

ol Chúa Kitô đã trao phó kho tàng đức tin cho Giáo 
Hội, để nhờ Chúa Thánh Thân phù trợ, Giáo Hội cung kính 
giữ øìn, tìm hiểu sâu sắc hơn, loan báo và trình bày chân 
lý mạc khải cách trung thành; không lệ thuộc bât cứ một 
quyên bính nào của con người, Giáo Hội có bôn phận và 
quyên bâm sinh loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc băng 
cả những phương tiện truyện thông xã hội thích hợp với 
minh. 

$2. Giáo Hội phải loan báo các nguyên tắc luân lý trong 
mọi thời và ở mọi nơi, kê cả những nguyên tắc vê trật tự 
xã hội, cũng như phải phán đoán về tất cả các thực tại nhân 
sinh, trong mức độ mà các quyên căn bản của con người 
hay việc cứu độ các linh hôn đòi hỏi. 

Điều 748 

$1. Tất cả mọi người buộc phải tìm kiêm chân lý trong 
những øì liên quan đến Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài, 


và khi đã biết được chân lý, họ bị ràng buộc do Luật Thiên 


420 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


Chúa, cũng như có nghĩa vụ và có quyên chấp nhận và gìn 
øiữ chân lý ấy. 

$2. Không bao giờ được phép cưỡng bách ai chấp nhận 
đức tin Công giáo, trái với lương tâm họ. 

Điều 749 

$1. Do chức vụ của mình, Đức Giáo Hoàng được ơn bất 
khả ngộ trong quyên giáo huấn khi ngài tuyên bô một cách 
quả quyết là phải giữ một học thuyết về đức tin hay về luân 
lý, với tư cách là Chủ Chăn và là Tiên sĩ tôi cao của tất cả 
mọi Kitô hữu, để củng cô anh em mình trong đức tin. 

$2. Giám Mục đoàn cũng được ơn bất khả ngộ trong 
quyên giáo huấn, khi các Giám Mục hội họp trong Công 
Đông chung thi hành quyên giáo huấn với tư cách là thây 
dạy và là thâm phán về đức tin và luân lý, khi các ngài 
tuyên bô toàn thê Giáo Hội phải dứt khoát tuân giữ một học 
thuyết liên quan đến đức tin hay luân lý, hoặc khi các Giám 
Mục tản mác khắp thé giới vẫn giữ môi dây hiệp thông với 
nhau và với Đâng kê vị Thánh Phêrô, chính thức giảng dạy 
những điêu liên quan đến đức tin hay luân lý trong sự hiệp 
thông với Giáo Hoàng Rôma và đông ý về một điêu của 
học thuyết phải được dứt khoát tuân giữ. 


421 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


$3. Không một học thuyêt nào được coi là được định tín 
cách bất khả ngộ, trừ khi đã được xác định rõ ràng như vậy. 

Điều 750 

$1. Phải tin với đức tin thân khởi và Công giáo tất cả 
những gì hàm chứa trong Lời Chúa đã được viết ra hay 
được truyện lại. tức là trong kho tàng đức tin duy nhất đã 
được trao cho Giáo Hội, và đông thời được trình bày như 
là do Chúa mạc khải hoặc bởi huân quyên long trọng, hoặc 
bởi huân quyên thông thường và phố quát của Giáo Hội, 
tức là những gì được biểu lộ do sự gắn bó chung của các 
Kitô hữu dưới sự hướng dẫn của huân quyên thánh; bởi thê, 
mọi người buộc phải tránh bất cứ học thuyết nào nghịch lại 
với điêu ấy. 

$2. Phải kiên quyết đón nhận và cũng phải tuân giữ tât 
cả và từng điêu có liên quan đến đức tin và luân lý, mà 
huấn quyên Giáo Hội đã trình bày một cách dứt khoát, tức 
là buộc phải có những điêu ây để sốt săng tuân giữ và trình 
bày cách trung thực kho tàng đức tin đó; người nào dứt 
khoát từ chôi tuân giữ những mệnh dé ấy là chông lại học 


thuyết của Giáo Hội Công giáo. 


422 


Điều 751 TỐ _ 

Lạc giáo là ngoan cô chối bỏ một chân lý phải tin với 
đức tin thân khởi và Công giáo hoặc ngoan cô hò nghi về 
chân lý ây sau khi đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội; bội giáo là 
chôi bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo; ly giáo là từ chôi vâng 
phục Đức Giáo Hoàng hoặc từ chối hiệp thông với các chi 
thể của Giáo Hội thuộc quyên ngài. 

Điều 752 

Khi Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục đoàn thi hành 
quyên giáo huấn chính thức để tuyên bố một đạo lý trong 
lĩnh vực đức tin hay luân lý, ngay cả khi các ngài không có 
ý công bô học thuyết đó bằng một hành vi nhất định, các 
Kitô hữu không buộc phải chấp nhận băng đức tin, nhưng 
phải lây trí khôn và ý chí để ngoan ngoãn vâng phục; vậy 
họ phải liệu sao dë tránh những ei không phù hợp với đạo 
lý ấy. 

Điều 753 

Các Giảm Mục hiệp thông với các thủ lãnh của Giám 
Mục đoàn và với các thành viên, hoặc cách riêng rẽ, hoặc 


khi họp nhau trong các Hội Đông Giám Mục hay trong các 


423 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


công đông địa phương, mặc dâu không có ơn bất khả ngộ 
khi giảng dạy, các ngài vẫn là những tiễn sĩ và thây dạy 
chính thức vê đức tin đôi với các Kitô hữu được trao phó 
cho các ngài coi sóc, các Kitô hữu buộc phải châp nhận 
huấn quyên chính thức của các Giám Mục mình với lòng 
cung kính vâng phục. 

Điều 754 

Tất cả các Kitô hữu buộc phải tuân theo các hiên chế và 
sắc lệnh do quyên bính hợp pháp của Giáo Hội ban hành 
để trình bày học thuyết và dë bác bỏ các quan niệm sai 
lầm, và cách riêng phải tuân theo các hién chế và sắc lệnh 
do Đức Giáo Hoàng hay Giám Mục đoàn ban hành. 

Điều 755 

$1. Trước tiên, toàn thể Giám Mục đoản và Tông Tòa cô 
vũ và hướng dân phong trào đại kết nơi người Công giáo, 
nhăm mục đích tái lập sự hiệp nhất giữa tất cả mọi Kitô 
hữu; Giáo Hội buộc phải phát huy sự hiệp nhất ây theo ý 
muôn của Đức Kitô. 

$2. Cũng vậy, các Giám Mục và, chiếu theo quy tắc của 
luật, các Hội Đông Giám Mục cô vũ chính sự hiệp nhât 


ây và ban hành những quy tắc cụ thể, theo những nhu câu 


424 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


khác nhau hoặc theo những hoàn cảnh thuận lợi, băng cách 
lưu ý đến các quy định do quyên bính tôi cao của Giáo Hội 
ban hành. 


ĐÈ MỤC 1 
THỪA TÁC VỤ LOL CHÚA 

Điều 756 

$1. Trong những ai liên quan đến Giáo Hội phố quát, 
nhiệm vụ loan báo Tin Mừng chủ yêu được ủy thác cho 
Đức Giáo Hoàng Rôma và Giám Mục đoàn. 

$2. Trong những ei liên quan dën Giáo Hội địa phương 
đã được trao phó cho mình, mỗi Giám Mục thi hành nhiệm 
vụ ây trong Giáo Hội địa phương với tư cách là vị điều 
hành toàn bộ thừa tác vụ Lời Chúa, nhưng đôi khi một số 
Giám Mục cùng nhau thi hành nhiệm vụ ấy cho nhiêu giáo 
phận cùng một lúc, chiêu theo quy tắc của luật. 

Điều 757 

Việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa thuộc vê riêng 
các linh mục, với tư cách là cộng sự viên của các Giám 
Mục; chủ yêu là các cha sở và các linh mục khác đã nhận 
lãnh việc coi sóc các linh hồn đều buộc phải giữ bốn phận 


425 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


này đôi với đoàn dân đã được trao phó cho mình; các phó 
tê cũng phục vụ dân Chúa băng thừa tác vụ Lời Chúa trong 
sự hiệp thông với Giám Mục và linh mục đoàn của ngài. 

Điều 758 

Các thành viên của các tu hội thánh hiên làm chứng cho 
Tin Mừng băng một thể thức riêng, do việc được thánh 
hiên cho Thiên Chúa, và họ phải được Giám Mục chọn 
làm người trợ giúp theo thể thức thích hợp để loan báo Tin 
Mừng. 

Điều 759 

Do bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, giáo dân là những 
chứng nhân của sứ điệp Tin Mừng băng lời nói và băng 
sương sáng đời sông Kitô giáo; họ cũng có thê được mời 
øọ1 cộng tác với Giám Mục và các linh mục trong việc thi 
hành thửa tác vụ Lời Chúa. 

Điều 760 

Mâu nhiệm Đức Kitô phải được trình bày cách nguyên 
vẹn và trung thành trong thừa tác vụ Lời Chúa, và thừa 
tác vụ Lời Chúa phải dựa trên Thánh Kinh, Thánh Truyện, 


phụng vụ, huần quyên và đời sông của Giáo Hội. 


426 


Điều 761 TC _ 

Đề loan báo học thuyết Kitô giáo, người ta phải dùng 
những phương tiện khác nhau sẵn có, trước hết việc giảng 
thuyết và huấn giáo luôn chiêm vị trí chủ yêu, tiêp đến là 
việc giáng dạy giáo lý trong các trường học, trong các học 
viện, trong các buổi thuyết trinh và các cuộc hội họp dưới 
mọi hình thức, cũng như việc phô biên giáo lý băng những 
bản tuyên ngôn công khai do quyên bính hợp pháp thực 
hiện qua báo chí và các phương tiện truyền thông xã hội 


vào dip xảy ra một biên cô nào đó. 


CHƯƠNG 1 
RAO GIẢNG LOL CHÚA 

Điều 762 

Vì đoàn dân Chúa được quy tụ trước hết nhờ Lời Chúa 
hăng sông, cho nên việc chờ đợi Lời Chúa từ môi miệng 
các tư tê là điêu chính đáng, và các thừa tác viên có chức 
thánh phải coi trọng trách nhiệm giảng thuyết, bởi vì việc 
loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong 


những bôn phận chính của các ngài. 


427 


Điều 763 ¬ 

Các Giám Mục có quyên giảng Lời Chúa khắp mọi nơi, 
kế cả trong các nhà thờ và nhà nguyện của các hội dòng 
thuộc luật giáo hoàng, trừ khi Giám Mục địa phương đã 
minh nhiên cắm giảng trong những trường hợp đặc biệt. 

Điều 764 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 765, 
các linh mục và phó tế có năng quyên giảng khắp mọi nơi, 
với sự đông ý, ít là được suy đoán, của cha quản nhiệm nhà 
thờ, trừ khi Đâng Bản Quyên có thâm quyên đã hạn chế 
hoặc đã rút lại năng quyên ây, hoặc trừ khi luật địa phương 
đòi phải có phép minh nhiên. 

Điều 765 

Đề giảng cho các tu sĩ trong các nhà thờ hay trong các 
nhà nguyện của họ, thì phải có phép của Bê Trên có thâm 
quyên chiêu theo quy tắc của hiên pháp. 

Điều 766 

Có thể châp nhận cho giáo dân giảng trong một nhà thờ 
hay một nhà nguyện, nếu nhu câu đòi hỏi điều đó trong 


một sô hoàn cảnh nhât định, hoặc nêu điêu đó hữu ích 


428 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


trong những trường hợp đặc biệt, theo những quy định của 
Hội Đông Giám Mục, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của điều 767 §1. 

Điều 767 

§1. Trong các hình thức giảng, bài giảng lễ giữ một vị 
trí trôi vượt, là một phân của chính phụng vụ và được dành 
riêng cho tư tế hoặc phó tế, trong suốt năm phụng vụ, phải 
dựa vào bản văn Thánh Kinh đề trình bày các mâu nhiệm 
đức tin và các quy tắc của đời sông Kitô giáo trong bài 
giảng lễ. 

$2. Trong mọi Thánh Lễ được cử hành vào các ngày 
Chúa Nhật và các ngày lễ buộc với sự tham dự của dân 
chúng, thì buộc phải giảng lễ và không được bỏ bài giảng 
lễ, nêu không có một lý do nghiêm trọng. 

$3. Khuyến khích nên giảng lễ, nêu có khá đông dân 
chúng tham dự, kê cả trong các Thánh Lễ được cử hành 
trong tuân, nhất là trong Mùa Vọng và Mùa Chay, hoặc 
vào một dịp lễ, hoặc khi có một biên cô đau thương. 

$4. Việc liệu sao cho các quy định này được tuân git một 
cách trang nghiêm thuộc vê cha sở hoặc cha quản nhiệm 
nhà thờ. 


429 


Điều 768 ¬ 

$1. Những người giảng Lời Chúa trước hết phải trình 
bày cho các Kitô hữu biết những điêu phải tin và những 
việc phải làm vì vinh quang của Thiên Chúa và phân rỗi 
loài người. 

$2. Họ cũng phải truyện đạt cho các tín hữu biết học 
thuyết của huấn quyên Giáo Hội về phẩm giá và tự do của 
con người, vê sự duy nhât và sự vững bên cũng như các 
trách nhiệm của gia đình, về những nghĩa vụ liên quan đến 
những người được liên kết với nhau trong xã hội, và về 
việc tô chức các việc trân thê theo trật tự Thiên Chúa đã 
thiết lập. 

Điều 769 

Học thuyết Kitô giáo phải được trình bày một cách thích 
hợp với hoàn cảnh của các thính giả và phù hợp với các 
nhu câu của thời đại. 

Điều 770 

Vào những thời kỳ nhất định, chiếu theo các quy định 
của Giám Mục giáo phận, các cha sở phải tổ chức những 


buôi giảng thuyết được gọi là tĩnh tâm và những tuân đại 


430 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


phúc, hay những hình thức giảng thuyết khác phù hợp với 
nhu câu. 

Điều 771 

$1. Các vị chủ chăn các linh hôn, nhất là các Giám Mục 
và các cha sở, phải quan tâm thê nào để Lời Chúa cũng 
được loan báo cho các tín hữu không được hưởng nhờ đây 
đủ sự chăm sóc mục vụ chung và thông thường, hoặc hoàn 
toàn không được hưởng nhờ sự chăm sóc này, vì hoàn cảnh 
sinh sông của họ. 

$2. Các ngài cũng phải liệu sao để sứ điệp Tin Mừng 
được truyền dën những người không tin đang ở trong địa 
hạt mình, bởi vì việc coi sóc các linh hôn phải được nới 
rộng tới họ cũng như tới các tín hữu. 

Điều 772 

$1. Vè việc giảng thuyết, mọi người còn phải tuân giữ 
các quy tặc do Giám Mục giáo phận thiết lập. 

$2. Để giảng học thuyết Kitô giáo trên truyền thanh 
hoặc truyện hình, thì phải tuân giữ các quy định do Hội 
Đông Giám Mục thiết lập. 


431 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 
HUẦN GIÁO 

Điều 773 

Nhiệm vụ riêng và quan trọng của các chủ chăn, nhật là 
những vị coi sóc các linh hôn, là phải bảo đảm việc huân 
giáo cho dân Chúa, để đức tin các tín hữu trở nên sống 
động, sáng suốt và hiệu nghiệm nhờ việc dạy giáo lý và 
nhờ kinh nghiệm đời sông Kitô giáo. 

Điều 774 

ol Việc quan tâm đến huân giáo, dưới sự điều hành 
của nhà chức trách Giáo Hội hợp pháp, thuộc về tất cả mọi 
thành phân của Giáo Hội, mỗi người theo phân mình. 

§$2.Trước hết, các bậc cha mẹ buộc phải dùng lời nói và 
sương sáng để đào tạo con cái mình trong đức tin và trong 
việc thực hành đời sông Kitô giáo; các người thay quyên 
cha mẹ cũng như các người đỡ đâu đêu có cùng một nghĩa 
vụ như nhau. 

Điều 775 

SI. Miễn là vẫn giữ nguyên các quy định do Tông Tòa 
ban hành, Giám Mục giáo phận ban hành những quy tặc 


432 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 
2 


vê việc huấn giáo và liệu sao dë có sẵn những phương tiện 
thích hợp cho việc huân giáo, kê cả việc soan sách giáo 
lý, nêu thây thuận lợi, cũng như cô vũ và phôi trí các sáng 
kiên trong lĩnh vực này. 

$2. Nêu thây hữu ích, Hội Đông Giám Mục liệu sao dë 
phát hành sách giáo lý trong địa hạt mình, với sự phê chuẩn 
trước của Tông Tòa. 

$3. Hội Đông Giám Mục có thể thành lập một văn phòng 
huấn giáo mà nhiệm vụ chính là phải giúp đỡ mỗi giáo phận 
trong việc huấn giáo. 

Điều 776 

Cha sở, do nhiệm vụ mình, buộc phải huân giáo các 
người thành niên, thanh thiêu niên và trẻ em; đề đạt được 
mục đích này, ngài phải nhờ đến sự cộng tác của các giáo 
sĩ thuộc giáo xứ, của các thành viên các tu hội thánh hiến 
và của các thành viên các tu đoàn tông đô, nhưng phải lưu 
ý đến đặc tính của mỗi hội dòng, cũng như phải nhờ đến 
sự cộng tác của giáo dân, nhất là của các giáo lý viên; mọi 
người trên đây phải sẵn lòng cộng tác, trừ khi có ngăn trở 


chính đáng. Cha sở phải giúp đỡ và cô vũ trách nhiệm của 


433 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 
Lá 


các bậc cha mẹ về việc huấn giáo trong gia đình, được nói 
đến ở điêu 774 §2. 
Điều 777 
Chiếu theo các quy tắc do Giám Mục giáo phận thiết 
lập, cha sở phải đặc biệt liệu sao đề: 
1° huân giáo thích hợp nhắm việc cử hành các bí tích; 
2° các trẻ em được chuẩn bị đúng cách vê việc xưng 
tội và rước lễ lần đâu, cũng như việc lãnh nhận bí 
tích Thêm Sức, nhờ việc giảng dạy giáo lý trong một 
thời gian thích hợp; 
3° các em này được đào tạo về giáo lý một cách dôi 
dào hơn và thâm sâu hơn, sau khi đã được rước lễ lần 
đầu; 
4° huấn giáo cả những người tàn tật về thể xác hoặc 
tinh thân, trong mức độ mà hoàn cảnh của họ cho 
phép; 


5° đức tin của thanh thiêu niên và của người thành 


434 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


niên được củng cô, được soi sáng và được phát triển 
nhờ những thể thức và những sáng kiến khác nhau. 
Điều 778 
Các Bê Trên của các hội dòng và của các tu đoản tông 
đô phải liệu sao để ân cân thực hiện việc giảng dạy giáo 
lý trong các nhà thờ, các trường học và các cơ sở khác đã 
được ủy thác cho mình cách nào đó. 
Điều 779 
Phải dùng mọi cách thê, mọi phương tiện chuyên môn 
và mọi phương tiện truyên thông xã hội được xem là hữu 
hiệu nhất để giảng dạy giáo lý, ngõ hâu các tín hữu có thể 
học giáo lý Công giáo cách thâu đáo, theo một phương 
pháp thích hợp với tính tình, khả năng, tuổi tác và hoàn 
cảnh sinh sông của họ, và đem ra thực hành cách chu đáo 
hơn. 
Điều 780 
Các Đẳng Bản Quyên địa phương phải liệu sao cho các 
giáo lý viên được chuẩn bị kỹ càng dë chu toàn nhiệm vụ 
của mình, nghĩa là họ phải được đào tạo liên tục, phải thông 


thạo giáo lý của Giáo Hội và phải học hỏi các nguyên tắc 


435 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


riêng của khoa sư phạm, trên lý thuyêt cũng như trong thực 
hành. 


ĐÈ MỤC 2 
HOAT ĐỘNG TRUYEN GIÁO CUA GIÁO HỌI 

Điều 781 

Vì toàn thê Giáo Hội mang tính cách truyền giáo do bản 
chất của mình và vì việc truyện giáo phải được coi là một 
bốn phận căn bản của dân Chúa, cho nên mọi Kitô hữu ý 
thức được trách nhiệm riêng của mình phải tham gia vào 
công cuộc truyên giáo. 

Điều 782 

$1. Việc chỉ đạo tôi cao cũng như việc phôi trí các sáng 
kiến và các hoạt động liên quan đến công cuộc truyền giáo 
và đến sự cộng tác truyền giáo thuộc thầm quyên của Đức 
Giáo Hoàng Roma và Giám Mục đoàn. 

$2. Mỗi Giám Mục, với tư cách là người chia sẻ trách 
nhiệm của Giáo Hội phô quát và của mọi Giáo Hội, phải 
đặc biệt quan tâm dën công cuộc truyện giáo, nhất là băng 
cách phát động, cô vũ và nâng đỡ các sáng kiên truyện giáo 
trong Giáo Hội địa phương của mình. 


436 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUN CỦA GIÁO HỘI 

Điều 783 

Vì các thành viên của các tu hội thánh hiên dân thân 
phục vụ Giáo Hội do chính sự thánh hiên của mình. cho 
nên họ buộc phải hoạt động cách đặc biệt cho công cuộc 
truyền giáo, theo thể thức riêng của hội dòng. 

Điều 784 

Các vi thừa sai, tức là những người được nhà chức trách 
có thầm quyên của Giáo Hội sai đi để thực hiện công cuộc 
truyền giáo, có thê được tuyên chọn từ những người bản 
xứ hay không, hoặc là những giáo sĩ triêu, hoặc là những 
thành viên của các tu hội thánh hiên hay của các tu đoản 
tông đô, hoặc là những giáo dân khác. 

Điều 785 

$1. Đề thực hiện công cuộc truyền giáo, phải chọn các 
giáo lý viên, tức là những giáo dân đã được đảo tạo thích 
đáng và nỗi bật vê đời sông Kitô hữu, đề họ chuyên lo việc 
giảng dạy giáo lý Phúc Âm dưới sự hướng dẫn của vị thừa 
sai, cũng như việc tô chức các buổi cử hành phụng vụ và 
các việc bác ái. 

$2. Các giáo lý viên phải được đảo tạo trong các trường 


437 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


học dành cho mục đích ây, nêu không có các trường đó, thì 
họ phải được các thừa sai hướng dẫn. 

Điều 786 

Nhờ hoạt động truyền giáo đích thực, Giáo Hội hội nhập 
vào những dân tộc hay những sắc dân nơi Giáo Hội chưa 
bén rễ, nhật là Giáo Hội thực hiện hoạt động này băng cách 
sai các sứ giả Tin Mừng, cho đến khi những Giáo Hội mới 
được thiết lập toàn vẹn, nghĩa là khi những Giáo Hội này 
có sức sông riêng và có đủ phương tiện dë có thê tự đảm 
nhận công việc truyện giáo. 

Điều 787 

$1. Băng chứng tá đời sống và băng lời nói của mình, 
các thừa sai phải chân thành đối thoại với những người 
không tin vào Đức Kitô, đề mở ra cho họ những con đường 
có thê dẫn họ tới việc nhận biết sứ điệp Tin Mừng, bằng 
một phương thé thích hợp với tâm tình và văn hóa của họ. 

$2. Các ngài phải giảng dạy những chân lý đức tin cho 
những người mà các ngài xét là đã sẵn sàng đón nhận sứ 
điệp Tin Mừng, để họ có thể được nhận lãnh bí tích Rửa 
Tội, khi họ tự ý xin điều ây. 


438 


Điều 788 ¬ 

ol Những a đã tỏ y muốn tin nhận Đức Kitô, một khi 
đã mãn thời gian tiên dự tòng, phải được nhận vào hàng 
dự tòng băng những nghi thức phụng vụ và tên của họ phải 
được ghi vào một cuốn số dành cho việc ây. 

$2. Nhờ việc đào tạo và tập luyện đời sông Kitô giáo, 
các dự tòng phải được khai tâm về mâu nhiệm cứu độ và 
phải được dẫn vào đời sông đức tin, phụng vụ và bác ái của 
dân Chúa, cũng như vào việc tông đô. 

$3. Hội Đông Giám Mục ban hành những quy chế tổ 
chức tình trạng dự tòng, băng cách xác định những điêu 
kiện mà các dự tòng buộc phải có và quy định những đặc 
ân họ được hưởng. 

Điều 789 

Các tân tòng phải được đào tạo băng môt lỗi giảng dạy 
thích hợp để nhận biết chân lý Tin Mừng sâu sắc hơn và dë 
chu toàn các bôn phận đã được lãnh nhận qua bí tích Rửa 
Tội, họ phải được thâm nhuân tình yêu chân thành đôi với 


Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài. 


439 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


Điều 790 
$1. Các Giám Mục giáo phận trong các miên truyện 
giáo. 
1° cô vũ, điêu khiến và phôi trí các sáng kiến và công 
việc liên quan đến sinh hoạt truyền giáo; 
2° liệu sao để ký các hợp đông cân thiết với các vị 
Điêu Hành các tu hội chuyên hoạt động truyền giáo 
và để cho mỗi tương quan với các vị ây đem lại ích 
lợi cho việc truyện giáo. 
$2. Tất cả các thừa sai, kê cả các tu sĩ, cũng như các trợ 
tá của họ đang sông dưới quyên tài phán của Giám Mục 
giáo phận, phải tuân theo các quy định do ngài ban hành 
được nói đến ở §1, 1°. 
Điều 791 
Đề cô vũ việc cộng tác truyện giáo, mỗi giáo phận phải: 
1° khích lệ các ơn gọi truyên giáo; 


2° cử một linh mục chịu trách nhiệm cô vũ cách hữu 


440 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


hiệu những công cuộc truyên giáo, nhất là các Hội 
Giáo Hoàng Truyện Giáo; 
3° cử hành hằng năm ngày khánh nhật truyền giáo; 
4° quyên góp cho việc truyện giáo một sô tiên tương 
xứng và chuyên vê Tòa Thánh hăng năm. 
Điều 792 
Các Hội Đông Giám Mục phải thành lập và khuyên 
khích những tô chức, nhờ đó những người từ các miễn 
truyền giáo dën địa hạt của mình đề làm việc hay đề học 
hành được tiếp đón trong tình huynh đệ và được nâng đỡ 


một cách thích đáng về phương điện mục vụ. 


ĐÈ MỤC 3 
GIÁO DỤC CÔNG GIÁO 

Điều 793 

$1. Các bậc cha mẹ, cũng như những người thay quyên 
cha mẹ, có nghĩa vụ và có quyên giáo dục con cái minh; các 
bậc cha mẹ Công giáo cũng có nghĩa vụ và cũng có quyên 
chọn những phương tiện và những trường học, để nhờ đó 
họ có thể lo liệu việc giáo dục Công giáo cho con cái họ 


một cách chu đáo hơn, tùy theo hoàn cảnh địa phương. 


44I 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 
X 


$2. Các bậc cha mẹ cũng có quyên được xã hội dân sự 
giúp đỡ những ei họ cân đến đề bảo đảm cho việc giáo dục 
Công giáo của con cái họ. 

Điều 794 

ol Với tư cách đặc biệt, nghĩa vụ và quyên giáo dục 
thuộc về Giáo Hội, bởi vì chính Chúa đã trao cho Giáo Hội 
sứ mạng giúp đỡ loài người, để họ có thê đạt tới sự viên 
mãn của đời sông Kitô giáo. 

$2. Các chủ chăn linh hôn có bôn phận phải chuẩn bị dë 
mọi tín hữu đều được hưởng một nên giáo dục Công giáo. 

Điều 795 

Vi việc giáo dục chân chính phải nhằm mục đích đào tạo 
toàn diện con người, và đông thời phải hướng về mục đích 
tôi hậu của con người cũng như lợi ích chung của xã hội, 
cho nên các trẻ em và các thanh thiếu niên phải được đào 
tạo thế nào dë họ có thê phát triển cách hài hòa những tài 
năng thê lý, luân lý và trí tuệ của mình, đề họ có được một 
ý thức hoàn hảo hơn về trách nhiệm và biết sử dụng đúng 
đắn sự tự do của mình, và dë họ trở thành những người có 


khả năng tham gia tích cực vào đời sông xã hội. 


442 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


CHUONG 1 
TRƯỜNG HỌC 

Điều 796 

$1. Trong số các phương tiện giáo dục, các Kitô hữu 
phải nhận thức răng các trường học có một Gm quan trọng 
đặc biệt, vì trường học là sự trợ lực chính yếu của cha mẹ 
trong nhiệm vụ giáo dục. 

$2. Các bậc cha mẹ phải cộng tác chặt chẽ với các giáo 
viên trường học mà họ đã ủy thác việc giáo dục con cải 
minh; còn các giáo viên khi thi hành nghiệp vụ phải cộng 
tác chặt chẽ với các bậc cha mẹ và phải vui lòng lắng nghe 
họ; phải thành lập và phải đề cao những hiệp hội hoặc 
những buổi gặp gỡ các phụ huynh. 

Điều 797 

Các bậc cha mẹ phải được thực sự tự do trong việc chọn 
trường học; bởi vậy các Kitô hữu phải liệu sao cho xã hội 
dân sự công nhận các bậc cha mẹ có quyên tự do ây, đông 
thời bảo vệ quyên tự do ây, kế cả băng những trợ cấp dựa 


vào đức công bình phân phôi. 


443 


QUYỀN IIINHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 

Điều 798 

Các bậc cha mẹ phải trao phó con cái mình cho những 
trường học nào có một nên giáo dục Công giáo; nêu không 
thê làm được như thê, các bậc cha mẹ buộc phải liệu sao 
để có được một nên giáo dục Công giáo cân thiết cho con 
cái mình ngoài trường học. 

Điều 799 

Các Kitô hữu phải cô găng thế nào đề trong xã hội dân 
sự có được các luật lệ chi phối việc đào tạo thanh thiếu 
niên và bảo đảm việc giáo dục tôn giáo và luân lý của thanh 
thiêu niên theo lương tâm của các bậc cha mẹ tại chính các 
trường học. 

Điều 800 

$1. Giáo Hội có quyên thành lập và điều khiến các trường 
thuộc mọi ngành, mọi loại và mọi cấp. 

$2. Các Kitô hữu phải cô vũ các trường Công giáo băng 
cách góp phân vào việc thành lập và nâng đỡ các trường 
ây, tùy theo khả năng của mình. 

Điều 801 

Các hội dòng nào có sứ mệnh chuyên về giáo dục, thì 


444 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


phải trung thành duy trì sứ mệnh ây và phải tích cực dân 
thân vào việc giáo dục Công giáo, ngay cả trong những 
trường học của hội dòng được thành lập với sự chấp thuận 
của Giám Mục giáo phận. 

Điều 802 

$1. Nêu không có các trường học đảm nhận một nên 
giáo dục thâm nhuân tinh thân Kitô giáo, thì Giám Mục 
giáo phận phải liệu sao để các trường ây được thành lập. 

$2. Ở đâu thây thuận lợi, Giám Mục giáo phận phải liệu 
sao để những trường chuyên nghiệp và kỹ thuật cũng được 
thành lập cùng với những trường học khác do nhu câu đặc 
biệt đòi hỏi. 

Điều 803 

$1. Trường học Công giáo là trường học do nhà chức 
trách có thâm quyên của Giáo Hội hoặc do một pháp nhân 
công của Giáo Hội điều hành, hoặc được nhà chức trách 
Giáo Hội nhìn nhận là như thê qua một văn bản. 

$2. Việc dạy học và việc giáo dục trong một trường học 


Công giáo phải dựa trên những nguyên tắc của học thuyết 


445 


Công giáo; giáo viễn phố: trôi vượt về no lý chân chính 
và về đời sông trung thực. 

$3. Không một trường học nào, dù thực sự là Công giáo, 
được mệnh danh là trường học Công giáo, nêu không được 
sự chấp thuận của nhà chức trách có thâm quyên của Giáo 
Hội. 

Điều 804 

ol Việc dạy học và việc giáo dục tôn giáo mang tính 
cách Công giáo được thực hiện trong bất cứ trường học 
nào, hoặc được truyện đi băng những phương tiện truyền 
thông xã hội khác nhau, đêu phải tùy thuộc quyên bính 
của Giáo Hội; Hội Đông Giám Mục ban hành những quy 
tặc tông quát liên quan đến phạm vi hoạt động này, và các 
Giám Mục giáo phận tô chức và giám sát phạm vi này. 

$2. Đâng Bản Quyên địa phương phải liệu sao cho những 
giáo viên được chỉ định dạy về tôn giáo trong các trường 
học, kê cả các trường học không Công giáo, phải là những 
người nôi bật vê đạo lý chân chính, vê chứng tá đời sống 


Kitô hữu và vê chuyên môn sư phạm. 


446 


QUYỀN IIINHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 

Điều 805 

Đắng Bản Quyên địa phương có quyên bô nhiệm hoặc 
chuẩn nhận các giáo viên trong giáo phận mình để dạy về 
tôn giáo và cũng có quyên giải nhiệm họ hoặc yêu câu họ 
bãi nhiệm, nêu có một lý do tôn giáo hay thuân phong mỹ 
tục dot buộc. 

Điều 806 

$1. Giám Mục giáo phận có quyên trông nom và đi thăm 
các trường học Công giáo ở trong địa hạt của mình, kê cả 
những trường do các thành viên của các hội dòng thành lập 
hay điêu khiến; ngài cũng có quyên ban hành những quy 
định liên quan đến việc tô chức chung của các trường học 
Công giáo: các quy định này cũng có giá trị đôi với những 
trường do các thành viên của các hội dòng đó điêu khiến, 
miễn là vẫn giữ nguyên tính cách tự trị của hội dòng về 
việc điêu hành nội bộ của các trường ấy. 

$2. Dưới sự giám sát của Đâng Bản Quyên địa phương, 
các vị Điêu Hành các trường học Công giáo phải liệu sao 
để việc giảng dạy ở trường mình phải có ít là cùng một 
trình độ như ở các trường học khác trong miên, và phải trỗi 


vượt vê phương diện khoa học. 


447 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


CHUƠNG 2 
CÁC ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO 
VÀ CÁC VIỆN CAO HỌC KHÁC 

Điều 807 

Giáo Hội có quyên thành lập và điều khiến các trường 
đại học đề góp phân đưa nên văn hóa nhân loại lên cao hơn 
và thăng tiên con người cách đây đủ hơn, cũng như dë chu 
toàn nhiệm vụ giáo huân của chính mình. 

Điều 808 

Không một trường đại học nào, dù thực sự là Công giáo, 
được mang tước hiệu hay được mệnh danh là trường đại 
học Công giáo, nêu không được sự chấp thuận của nhà 
chức trách có thâm quyên của Giáo Hội. 

Điều 809 

Nếu có thê và nêu thuận lợi, các Hội Đông Giám Mục 
phải liệu sao để có những đại học hoặc ít là những phân 
khoa được phân phôi cách thích hợp trong địa hạt mình, 
nhăm đào sâu và giảng dạy các môn học khác nhau, tuy 
vån tôn trọng tính tự trị của các môn học ây vê mặt khoa 
học, nhưng phải lưu ý tới học thuyết Công giáo. 


448 


Điều 810 ¬ 

$1. Chiêu theo quy chê, nhà chức trách có thâm quyên 
phải liệu sao để bô nhiệm cho các đại học Công giáo những 
giảng viên trôi vượt chắng những vê khả năng khoa học 
và sư phạm, mà còn về giáo lý toàn vẹn và đời sông trung 
thực nữa, cũng như để giải nhiệm họ, néu họ thiêu các điều 
kiện ây, miễn là vẫn tôn trọng thủ tục do quy chế xác định. 

$2. Các Hội Đông Giám Mục và các Giám Mục giáo 
phận liên hệ có bốn phận và có quyên lo liệu thế nào để 
các nguyên tặc của học thuyết Công giáo được trung thành 
tuân giữ trong các trường đại học ây. 

Điều 811 

$1. Nhà chức trách có thấm quyên của Giáo Hội phải 
liệu sao dë thành lập trong các trường đại học Công giáo 
một phân khoa, hoặc một học viện, hoặc ít là một diễn đàn 
thân học, trong đó cũng có những lớp học cho học viên 
giáo dân nữa. 

$2. Trong mỗi trường đại học Công giáo phải có những 
lớp thảo luận nhât là vê những vẫn nạn thân học liên hệ 


đến các môn học được dạy trong những phân khoa ây. 


449 


QUYỀN IIINHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 

Điều 812 

Những người dạy các môn thân học trong bất cứ viện 
cao học nào đều phải có ủy nhiệm thư của nhà chức trách 
có thâm quyên của Giáo Hội. 

Điều 813 

Giám Mục giáo phận phải tha thiết quan tâm đến việc 
mục vụ cho các học viên, kê cả băng việc thành lập một 
giáo xứ, hay ít ra băng việc bô nhiệm những tư tế cho nhiệm 
vụ ây cách cô định, và ngài phải liệu sao để bên cạnh các 
trường đại học, kê cả các trường đại học không Công giáo, 
có những trung tâm đại học Công giáo để giúp đỡ giới trẻ, 
nhất là về mặt thiêng liêng. 

Điều 814 

Những quy định đã được ấn định cho các trường đại 


học cũng có giá trị như thê đôi với các viện cao học khác. 


CHƯƠNG 3 
CÁC ĐẠI HỌC VÀ 
CÁC PHÂN KHOA GIÁO SĨ 
Điều 815 


Do sứ mạng loan báo chân lý mạc khái, Giáo Hội có 


450 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


những trường đại học riêng hay những phân khoa giáo sĩ, 
để đào sâu các môn học thánh hay các môn học liên hệ 
với các môn học thánh và để đào tạo những học viên trong 
chính các môn học ây theo phương pháp khoa học. 

Điều 816 

$1. Các trường đại học và các phần khoa giáo sĩ chỉ có 
thể được thiết lập, nêu đã được Tông Tòa thiết lập hoặc 
phê chuẩn; việc chỉ đạo tôi cao các trường đại học và các 
phân khoa ây cũng thuộc vê Tông Tòa. 

$2. Mỗi trường đại học và mỗi phân khoa dành cho giáo 
sĩ phải có những quy chế riêng và chương trình học được 
Tông Tòa phê chuẩn. 

Điều 817 

Không một trường đại học nào hay một phần khoa nào 
có thể cấp văn băng đại học có hiệu lực giáo luật trong Giáo 
Hội, nêu không được Tông Tòa thành lập hay phê chuẩn. 

Điều 818 

Những quy định đã được ấn định cho các trường đại 
học Công giáo trong các điêu 810, 812 và 813, cũng có giá 


trị đôi với các trường đại học và các phân khoa giáo sĩ. 


451 


QUYỀN IIINHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 

Điều 819 

Trong mức độ mà ích lợi của giáo phận hoặc của hội 
dòng, hoặc của chính Giáo Hội phố quát đòi hỏi, các Giám 
Mục giáo phận hoặc các Bê Trên có thâm quyên của các 
hội dòng phải gửi vào các trường đại học hay các phần 
khoa giáo sĩ những người trẻ, những giáo sĩ và những tu sĩ 
xuất sắc vê tính tình, đức hạnh và tài năng. 

Điều 820 

Các vị Điêu Hành và các giảng viên của các trường đại 
học và các phân khoa giáo sĩ phải liệu sao cho các phần 
khoa khác nhau của trường đại học cộng tác với nhau trong 
mức độ mà vân đê cho phép, và cũng phải liệu sao cho 
trường đại học hay phần khoa riêng của mình cộng tác với 
các trường đại học và các phân khoa khác, cho dâu không 
dành cho giáo sĩ, nhờ sự cộng tác đó các trường đại học và 
các phân khoa ây hiệp thương với nhau và cùng nhau làm 
việc qua những cuộc gặp gỡ, qua những cuộc nghiên cứu 
khoa học phối hợp và băng những phương tiện khác, để 


làm cho khoa học tiên bộ thêm. 


452 


QUYỀN IIINHIỆM VỤ GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI 
Điều 821 
Ở đâu có thể được, Hội Đồng Giám Mục và Giám Mục 
giáo phận phải liệu sao đề thành lập những viện cao học về 
khoa học tôn giáo, trong đó phải dạy các môn thân học và 


các môn học khác liên quan dën văn hóa Kitô giáo. 


ĐÈ MỤC 4 
CÁC PHƯƠNG TIÊN TRUYÊN THÔNG XÃ HỘI 
VÀ CÁCH RIÊNG SÁCH BÁO 

Điều 822 

$1. Khi sử dụng quyên riêng của Giáo Hội dë chu toàn 
nhiệm vụ của mình, các vị chủ chăn của Giáo Hội phải cô 
găng dùng các phương tiện truyền thông xã hội. 

$2. Chính các vị chủ chăn ấy phải lo dạy các tín hữu biết 
bôn phận của họ là phải cộng tác thế nào đề tinh thân nhân 
bản và Kitô giáo làm sinh động việc sử dụng các phương 
tiện truyền thông xã hội. 

$3. Tât cả mọi Kitô hữu, nhật là những người tham gia 
cách nào đó vào việc tô chức hay sử dụng các phương tiện 


ây, phải quan tâm giúp đỡ sinh hoạt mục vụ thế nào để 


453 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


Giáo Hội thi hành nhiệm vụ của mình cách hữu hiệu qua 
các phương tiện ây. 

Điều 823 

$1. Đề bảo tôn sự toàn vẹn của đức tin và phong hóa, 
các chủ chăn của Giáo Hội có bôn phận và có quyên liệu 
sao cho các tác phâm hay việc sử dụng các phương tiện 
truyền thông xã hội không phương hại dën đức tin hay 
phong hóa của các Kitô hữu; các ngài cũng có bôn phận 
và có quyên đòi kiểm duyệt những tác phẩm liên quan đến 
đức tin hay phong hóa do các Kitô hữu đề nghị xuất bản và 
loại bỏ những tác phẩm nguy hại cho đức tin ngay lành và 
cho thuân phong mỹ tục. 

$2. Bôn phận và quyên được nói đến ở §1 thuộc về các 
Giám Mục, cách riêng rẽ cũng như khi họp nhau trong các 
công đông địa phương hay trong các Hội Đông Giám Mục, 
đôi với các Kitô hữu đã được trao cho các ngài coi sóc, 
nhưng bôn phận và quyên đó thuộc vê quyên bính tôi cao 
của Giáo Hội, đôi với toàn thể dân Chúa. 

Điều 824 

$1. Trừ khi đã ân định cách khác, Đâng Bản Quyên 


địa phương cho phép xuất bản sách hoặc phê chuẩn sách 


454 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


để xuất bản, theo các điều của để mục này, là Đắng Bản 
Quyên địa phương của tác giả hoặc Đâng Bản Quyên địa 
phương tại nơi xuất bản sách. 

$2. Những quy định về sách được ấn định trong các 
điêu của đê mục này được áp dụng cho tât cả mọi tác phẩm 
được dự định xuất bản, trừ khi đã thây rõ cách khác. 

Điều 825 

$1. Chỉ được xuất bản sách Thánh Kinh với sự phê chuân 
của Tông Tòa hoặc của Hội Đông Giám Mục; cũng vậy, để 
xuất bản các bản dịch Thánh Kinh băng tiếng bản xứ, các 
bản dịch ây phải được chính nhà chức trách đó phê chuẩn 
và đông thời phải có những chú giải cân thiết và đây đủ. 

$2. Với phép của Hội Đông Giám Mục, các Kitô hữu 
Công giáo có thể soạn và xuất bản những bản dịch Thánh 
Kinh với những chú giải thích hợp, kế cả với sự cộng tác 
của các anh em ly khai. 

Điều 826 

$1. Phải giữ các quy định của điêu 838 về các sách 
phụng vụ. 


$2. Đê tái bản các sách phụng vụ và các bản dịch của 


455 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 
7 


sách phụng vụ sang tiêng bản xứ hoặc môt phân của các 
sách ấy, thì phải chăc chăn là các sách ấy phù hợp với sách 
xuất bản đã được phê chuẩn do lời chứng thực của Đẳng 
Bản Quyên địa phương tại nơi xuất bản sách. §3. Không 
được xuất bản các sách kinh để các tín hữu dùng chung 
hoặc riêng, nêu không có phép của Đẳng Bản Quyên địa 
phương. 

Điều 827 

$1. Đề xuất bản các sách giáo lý, hoặc các tác phầm khác 
liên quan dën việc giảng dạy giáo lý, hoặc các bản dịch của 
các sách ây, phải có sự phê chuẩn của Đẳng Bản Quyên địa 
phương, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 
TIS 92; 

$2. Trừ khi đã được xuât bản với sự phê chuẩn của nhà 
chức trách có thâm quyên của Giáo Hội, hoặc được nhà 
chức trách này chuẩn nhận sau khi xuất bản, các sách bàn 
về những vân dë liên quan đến Thánh Kinh, thân học, giáo 
luật, giáo sử hay các môn học về tôn giáo hay luân lý, không 
được sử dụng như là những bản văn căn bản đề giảng dạy 
trong các trường tiểu học, trung học hoặc cao học. 


$3. Nên trao cho Đâng Bản Quyên kiểm duyệt các sách 


456 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


bàn về đến những vân được đê nói đến ở §2, cho dù các 
sách đó không được dùng làm bản văn để giảng dạy, cũng 
như những tác phẩm có nội dung liên quan đặc biệt đến tôn 
giáo hay sự đứng dän của phong hóa. 

$4. Những sách hay những tác phâm khác bàn về những 
vân đề tôn giáo hay luân lý không thê được trưng bày, bán 
hoặc phát trong các nhà thờ hay nhà nguyện, nêu các sách 
ây đã không được nhà chức trách có thâm quyên của Giáo 
Hội cho phép xuất bản hoặc đã không được nhà chức trách 
ây chuân nhận sau khi xuất bản. 

Điều 828 

Không được phép tái bản những bộ sưu tập các săc lệnh 
hoặc văn kiện đã được nhà chức trách Giáo Hội xuất bản, 
nêu không được chính nhà chức trách ây cho phép trước và 
nếu không tuân giữ các điêu kiện do chính nhà chức trách 
ây đặt ra. 

Điều 829 

Việc phê chuẩn hay việc cho phép xuất bản một tác 
phẩm chỉ có giá trị đôi với nguyên bản, chứ không có giá 


trị đôi với các lân tái bản khác hay cho các bản dịch. 


457 


Điều 830 ¬ 

$1. Tuy mỗi Đẳng Bản Quyên có toàn quyên trao việc 
kiểm duyệt các sách cho những người được ngài chuẩn 
nhận, nhưng Hội Đông Giám Mục có thê lập một danh 
sách kiêm duyệt viên trôi vượt vê kiên thức, vê đạo lý ngay 
lành và vê khôn ngoan, đề phục vụ các tòa giám mục giáo 
phận, hoặc cũng có thê thiết lập một ban kiếm duyệt để các 
Đắng Bản Quyên địa phương có thê tham khảo ý kiến. 

$2. Khi thi hành nhiệm vụ của mình, kiểm duyệt viên 
phải loại bỏ mọi thiên vị và chỉ cần chú ý đến học thuyết 
của Giáo Hội vê đức tin và phong hóa mà thôi, như đã được 
huấn quyên của Giáo Hội trình bày. 

$3. Kiểm duyệt viên phải cho biết ý kiên mình băng 
văn bản, nêu là ý kiến thuận, thì Đẳng Bản Quyên phải cho 
phép xuất bản, theo sự phán đoán khôn ngoan của mình, 
băng cách ghi rõ tên mình, cũng như ngày và nơi cho phép; 
nêu Däng Bản Quyên không cho phép xuất bản, thì ngài 
phải thông báo cho tác giả biết các lý do từ chối. 

Điều 831 

$ 1. Các Kitô hữu không được viết gì trong các nhật 


báo, tập san, tạp chí định kỳ thường công khai đả kích đạo 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 
N 7 


Công giáo hoặc thuân phong mỹ tục, nêu không có một lý 
do chính đáng và hợp lý; còn các giáo sĩ và các thành viên 
của hội dòng chỉ viết khi có phép của Đẳng Bản Quyên địa 
phương mà thôi. 

$2. Hội Đông Giám Mục ân định những quy tắc về những 
điêu kiện phải có đề cho phép các giáo sĩ và các thành viên 
của các hội dòng được tham gia vào các buôi phát thanh 
hoặc truyện hình bàn về những vân dë liên quan dën học 
thuyết Công giáo hoặc phong hóa. 

Điều 832 

Đề có thê xuất bản những tác phẩm dë cập dën những 
vân dë tôn giáo hay luân lý, các thành viên của các tu hội 
dòng cũng phải có phép của Bê Trên cấp cao của mình 


chiêu theo hiên pháp. 


ĐÈ MỤC 5 
TUYẾN XUNG ĐỨC TIN 
Điều 833 
Những vu sau đây buộc phải đích thần tuyên Xung đức 
tin theo công thức do Tông Tòa phê chuẩn: 


1° tât cả những vị tham dự Công Đông chung hay 


459 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


công đông địa phương, Thượng Hội Đông Giám Mục 
hay công nghị giáo phận, với quyên biểu quyết hay 
với quyên tư vân phải tuyên xưng đức tin trước mặt 
vị chủ tịch hoặc vị thụ ủy của ngài; còn vị chủ tịch 
thì phải tuyên xưng đức tin trước Công Đông hoặc 
Thượng Hội Đông: 

2° những vị được vinh thăng Hồng Y phải tuyên Xung 
đức tin theo quy chê của Hồng Y đoàn; 

3° tất cả những vị được thăng chức Giám Mục, cũng 
như những vị được đông hóa với Giám Mục giáo 
phận phải tuyên xưng đức tin trước mặt vi thụ úy của 
Tông Tòa; 

4° Giám Quản giáo phận phải tuyên xưng đức tin trước 
ban tư vân; 

5° các Tổng Đại diện và các Đại diện Giám Mục, cùng 
các Đại Diện tư pháp phải tuyên xưng đức tin trước 
mặt Giám Mục giáo phận hay vu thụ ủy của ngài; 

6° các cha sở, cha giám đốc và các giáo sư thân học 


và triệt học trong các chủng viện khi nhậm chức, các 


460 


QUYỀN IIINHIỆM Vụ GIÁO HUâN CỦA GIÁO HỘI 


tiên chức phó tê, phải tuyên xưng đức tin trước mặt 
Đắng Bản Quyên địa phương hay vị thụ ủy của ngài; 

7° viện trưởng đại học dành cho giáo sĩ hay đại học 
Công giáo khi nhậm chức, phải tuyên xưng đức tin 
trước mặt VỊ Đại Chưởng Ấn, hoặc nêu không có v1 
này, thì trước mặt Đẳng Bản Quyên địa phương hay 
các thụ ủy của các ngài. Còn các giáng viên dạy các 
môn học liên quan đến đức tin hay luân lý trong bât 
cứ đại học nào, khi nhậm chức, phải tuyên xưng đức 
tin trước mặt viện trưởng, nếu vị này là tư tế, hoặc 
trước mặt Đẳng Bản Quyên địa phương hay các vị 
thụ ủy của các ngài; 

8° các Bê Trên trong các hội dòng giáo sĩ và trong 
các tu đoàn tông đô giáo sĩ phải tuyên xưng đức tin, 


chiều theo quy tắc của hiên pháp. 


461 


QUYÊÔN IV NHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


OUNEN IV 
NHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 

Điều 834 

$1. Giáo Hội chu toàn nhiệm vụ thánh hóa của mình 
cách riêng nhờ phụng vụ thánh; thực vậy, phụng vụ thánh 
được coi là việc thi hành nhiệm vụ tư tê của Đức Giêsu 
Kitô, trong đó, băng những dâu chỉ khả giác, việc thánh 
hóa con người được biểu hiện và được thể hiện theo cách 
thức riêng của mỗi dâu chỉ, đông thời việc phụng tự công 
nguyên vẹn dâng lên Thiên Chúa được thực hiện do Đâu 
và các chi thê của Nhiệm Thê Đức Giêsu Kitô. 

$2. Việc thờ phượng như thế được thực hiện mỗi khi 
được cử hành nhân danh Giáo Hội, do những người được 
đê cử cách hợp pháp, và băng những hành vi được quyên 
bính của Giáo Hội chuẩn nhận. 

Điều 835 

$1. Nhiệm vụ thánh hóa được thi hành trước hết bởi các 
Giám Mục, là những vị đại tư tê, những người phân phát 


462 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


chính yêu các mâu nhiệm của Thiên Chúa, là những người 
điêu hành, những người cô vũ, và là những người bảo toàn 
tât cả sinh hoạt phụng vụ trong Giáo Hội được trao phó 
cho các ngài. 

$2. Các linh mục cũng thi hành nhiệm vụ thánh hóa, 
bởi vì chính các vị cũng thông phân vào chức tư tế của 
Đức Kitô với tư cách là những thừa tác viên của Ngài dưới 
quyên Giám Mục, các vị được thánh hiên đề cử hành việc 
thờ phượng Thiên Chúa và để thánh hóa đoàn dân. 

$3. Các phó tế thông phân vào việc cử hành việc thờ 
phượng Thiên Chúa, chiếu theo những quy định của luật. 

$4. Các Kitô hữu khác cũng có phân vụ riêng của mình 
trong nhiệm vụ thánh hóa băng cách tham dự hành động 
các việc cử hành phụng vụ, nhât là phụng vụ Thánh Thể, 
theo cách thê của mình; đặc biệt các bậc cha mẹ thông phân 
vào nhiệm vụ này băng cách sông đời hôn nhân theo tinh 
thần Kitô giáo và liệu cho con cái có được một nên giáo 
dục Kitô giáo. 

Điều 836 

Vì việc phụng tự Kitô giáo, trong đó chức tư tế chung 


của các Kitô hữu được thi hành, là một việc phát xuất từ 


463 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


đức tin và dựa vào đức tin, nên các thừa tác viên có chức 
thánh phải quan tâm khơi dậy và làm sáng tỏ đức tin, nhất 
là băng thừa tác vụ Lời Chúa, nhờ đó đức tin nảy sinh và 
được nuôi dưỡng. 

Điều 837 

$1. Các hoạt động phụng vụ không phải là những hoạt 
động riêng tư, nhưng là những cử hành của chính Giáo Hội 
là “bí tích hiệp nhất”, nghĩa là đoàn dân thánh được tập 
hợp và điêu hành dưới quyên Giám Mục, vì thê, các hoạt 
động phụng vụ liên quan đến toàn thê thân mình của Giáo 
Hội, biểu lộ và tác động đến thân mình ây, nhung các hoat 
động ấy liên hệ với mỗi chi thê của thân thể ấy môt cách 
khác nhau, tùy theo sự khác biệt của chức v1, của nhiệm vụ 
và của việc tham dự hữu hiệu. 

$2. Vì các hoạt động phụng vụ tự bản chât bao øôm một 
cuộc cử hành có tính cách cộng đoàn, nên phải cử hành các 
hoạt động ây với sự hiện điện và tham dự tích cực của các 
Kitô hữu, ở đâu có thê. 

Điều 838 

$1. Việc điêu hành phụng vụ thánh chỉ lệ thuộc quyên 


bính Giáo Hội mà thôi: quyên bính này thực sự thuộc Tông 


464 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Tòa và, chiêu theo quy tặc của luật, thuộc Giám Mục giáo 
phận. 

$2. Việc tô chức phụng vụ thánh của Giáo Hội toàn câu, 
xuất bản các sách phụng vụ, phê chuẩn bản dịch các sách 
phụng vụ sang tiếng bản xứ và liệu sao cho những quy tắc 
vê phụng vụ được trung thành tuân giữ khắp nơi đêu thuộc 
vê Tông Tòa. 

$3. Việc soạn thảo các bản dịch sách phụng vụ sang 
tiêng bản xứ, với những thích nghi phù hợp trong giới hạn 
được các sách phụng vụ ân định, và xuất bản các bản dịch 
ây, sau khi có sự phê chuẩn của Tòa Thánh, thuộc vê các 
Hội Đông Giám Mục. 

$4. Việc ban hành những quy tắc về phụng vụ mà mọi 
người buộc phải tuân giữ thuộc vê Giám Mục giáo phận 
trong Giáo Hội được trao phó cho ngài và trong oo hạn 
thâm quyên của ngài. 

Điều 839 

$1. Giáo Hội còn thực hiện nhiệm vụ thánh hóa của mình 
băng những phương cách khác nữa: hoặc băng những lời 
câu nguyện nhờ đó Giáo Hội nài xin Thiên Chúa thánh hóa 


các Kitô hữu trong chân lý, hoặc băng những việc sám hôi 


465 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


và bác ái, là những việc giúp rất nhiêu cho Vương Quốc 
của Đức Kitô được bén rễ và được củng cô trong các tâm 
hôn và đem lại ơn cứu độ cho thê giới. 

$2. Đâng Bản Quyên địa phương phải liệu sao cho việc 
câu nguyện cũng như các việc đạo đức và thánh thiêng của 
đoàn dân Kitô giáo được hoàn toàn phù hợp với những quy 


tắc của Giáo Hội. 


PHÁN I 
CÁC BÍ TÍCH 

Điều 840 

Các bí tích của Giao Ước mới, được Đức Kitô thiết lập 
và được ủy thác cho Giáo Hội, xét như là những hành động 
của Đức Kitô và của Giáo Hội, là những dâu chỉ và phương 
thế biêu lộ và củng cô đức tin, cử hành việc thờ phượng 
Thiên Chúa và thực hiện việc thánh hóa loài người, vì thế, 
các bí tích góp phân rất nhiêu vào việc xây dựng, củng cô 
và biểu lộ sự hiệp thông của Giáo Hội; do đó, các thừa tác 
viên có chức thánh cũng như các Kitô hữu khác phải cử 
hành các bí tích với tât cả lòng kính cân và sự chăm chú 
cân thiết. 


466 


Điều 841 OR 

Vì các bí tích là như nhau đôi với Giáo Hội toàn câu và 
thuộc về kho tàng của Thiên Chúa, cho nên chỉ quyên bính 
tôi cao của Giáo Hội phê chuẩn hoặc xác định những điều 
cân thiết cho tính thành sự của các bí tích; và chính quyên 
bính tôi cao này hoặc bât cứ một nhà chức trách có thâm 
quyên nào khác, chiêu theo quy tắc của điêu 838 §§3 và 4, 
ân định những điêu cân thiết cho tính hợp thức của việc cử 
hành, ban và lãnh nhận các bí tích, cũng như những điều 
cân thiết cho nghi thức phải giữ trong lúc cử hành. 

Điều 842 

$1. Người nào đã không lãnh nhận bí tích Rửa Tội thì 
không thể lãnh nhận cách thành sự các bí tích khác. 

$2. Các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thê liên 
kết chặt chẽ với nhau đến nỗi tât cả đều cân thiết cho việc 
khai tâm Kitô giáo được đây đủ. 

Điều 843 

$1. Các thừa tác viên có chức thánh không thê từ chối 


ban các bí tích cho những người xIn lãnh nhận các bí tích 


467 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


cách thích đáng, đã được chuẩn bị đây đủ và không bị luật 
câm lãnh nhận các bí tích. 

$2. Các vị chủ chăn các linh hôn và các Kitô hữu khác, 
mỗi người tùy theo nhiệm vụ của mình trong Giáo Hội, có 
bôn phận phải liệu sao cho những người xin lãnh nhận các 
bí tích được chuẩn bị băng việc loan báo T1n Mừng cách 
thích hợp và băng việc huân giáo tương xứng đề lãnh nhận 
các bí tích ây, và phải lưu ý đến những quy tắc do nhà chức 
trách có thâm quyên ban hành. 

Điều 844 

$1. Những thừa tác viên Công giáo chỉ ban bí tích cách 
hợp thức cho các Kitô hữu Công giáo mà thôi, cũng vậy, 
các Kitô hữu này chỉ lãnh nhận cách hợp thức các bí tích 
do những thừa tác viên Công giáo ban mà thôi, miễn là vẫn 
giữ nguyên những quy định của §§2, 3 và 4 của điêu này 
và của điều 861 §2. 

$2. Mỗi khi nhu câu đòi hỏi hoặc khi có một lợi ích 
thiêng liêng thật sự, và với điêu kiện là tránh được nguy CƠ 
lâm lẫn hoặc tương đối tôn giáo, những Kitô hữu đang ở 
trong tình trạng bất khả thể lý hoặc luân lý không thê dën 


với một thừa tác viên Công giáo, thì được phép lãnh nhận 


468 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


các bí tích Sám Hồi, Thánh Thể và xức Dâu Bệnh Nhân từ 
những thừa tác viên không Công giáo, nếu các bí tích ấy 
được ban cách thành sự trong Giáo Hội của các vị đó. 

$3. Các thừa tác viên Công giáo ban cách hợp thức các 
bí tích Sám Hoi, Thánh Thể và xức Dâu Bệnh Nhân cho 
những thành viên của các Giáo Hội Đông Phương không 
hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo, nêu họ tự y 
xin điêu đó và nêu họ đã được chuẩn bị đây đủ; điêu này 
cũng có giá trị, trong những oi liên quan đến các bí tích, 
đối với những thành viên của các Giáo Hội khác đang ở 
trong cùng một tình trạng như các Giáo Hội Đông Phương 
nói trên, theo sự nhận định của Tông Tòa. 

$4. Trong trường hợp nguy tử hoặc nếu, theo sự nhận 
định của Giám Mục giáo phận hay của Hội Đông Giám 
Mục, có một nhu câu quan trọng khác thúc bách, các thừa 
tác viên Công giáo có thê ban cách hợp thức các bí tích trên 
cho cả những Kitô hữu khác không hiệp thông trọn vẹn với 
Giáo Hội Công giáo, khi họ không thể đến được với một 
thừa tác viên của cộng đoàn mình và khi họ tự ý xin điều 
đó, miễn là họ biêu lộ đức tin Công giáo về các bí tích ấy, 
và miễn là họ đã được chuân bị đây đủ. 


469 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$5. Trong những trường hợp được nói đến ở các §§2, 3 
và 4, Giám Mục giáo phận hay Hội Đông Giám Mục không 
được ban hành những quy tắc tông quát, trừ khi đã tham 
khảo ý kiên của nhà chức trách có thâm quyên ít là cấp địa 
phương của Giáo Hội và của cộng đoàn không Công giáo 
liên hệ. 

Điều 845 

$1. Vì các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức 
Thánh ghi một ân tích, nên không thể được nhận lại lần 
nữa. 

$2. Sau khi đã điêu tra cân thận, nêu vẫn còn một lý do 
hô nghi về việc lãnh nhận thật sự hoặc về tính thành sự của 
các bí tích được nói dën ở §1, thì phải ban các bí tích ây 
với điều kiện. 

Điều 846 

$1. Khi cử hành các bí tích, phải trung thành tuân theo 
các sách phụng vụ đã được nhà chức trách có thâm quyên 
phê chuẩn, vì thê, không ai được tự ý thêm, bớt hoặc sửa 
đối điêu gì trong các sách ây. §2. Thừa tác viên phải cử 


hành các bí tích theo lê điên riêng của mình. 


470 


Điều 847 VU 

$1. Khi ban những bí tích đòi buộc phải sử dụng dâu 
thánh, thừa tác viên phải sử dụng dầu ôliu hoặc dâu thực 
vật khác mới được Giám Mục thánh hiên hoặc làm phép, 
miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 999, 2°: 
thừa tác viên không được dùng dâu cũ, trừ trường hợp khẩn 
cấp. 

$2. Cha sở phải xin các loại dầu thánh nơi Giám Mục 
của mình và phải bảo quản cần thận trong một chỗ xứng 
đáng. 

Điều 848 

Ngoài những của dâng cúng do nhà chức trách có thâm 
quyên ân định, thừa tác viên không được xin gì để ban các 
bí tích, và luôn luôn phải liệu sao đừng để những người 
nghèo không được hưởng nhờ ơn các bí tích vì sự túng 


thiêu của mình. 
ĐÈ MỤC 1 
BÍ TÍCH RỬA TÔI 
Điều 849 


Bí tích Rửa Tội là cửa dân vào các bí tích, cần thiệt cho 


471 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


ơn cứu rỗi và phải được lãnh nhận thật sự hoặc ít là trong 
ước muốn, nhờ bí tích này, con người được giải thoát khỏi 
tội lỗi, được tái sinh làm con Thiên Chúa, được nên đông 
hình đông dạng với Đức Kitô nhờ một ân tích không thê 
xoá nhòa và được sáp nhập vào Giáo Hội, bí tích này chỉ 
được ban thành sự khi được rửa băng nước thiên nhiên 


cùng với mô thê cân thiệt. 


CHƯƠNG 1 
CỬ HÀNH BÍ TÍCH RÚA TỘI 
Điều 850 
Bí tích Rửa Tội được ban theo nghi thức được quy định 
trong các sách phụng vụ đã được phê chuẩn, trừ trường 
hợp có nhu câu khẩn cấp, khi đó chỉ phải giữ những oi đòi 
buộc để bí tích được thành sự. 
Điêu 851 
Việc cử hành bí tích Rửa Tội phải được chuẩn bị cách 
xứng hợp, bởi thế: 
1° người thành niên muốn lãnh nhận bí tích Rửa Tội 
phải được nhận vào khóa dự tòng và, tùy mức độ có 
thê, phải được hướng dẫn vào việc khai tâm về bí 


472 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


tích qua nhiêu giai đoạn khác nhau, theo nghi thức 
khai tâm đã được Hội Đông Giám Mục thích nghi và 
theo những quy tắc riêng do Hội Đông Giám Mục 
ban hành, 
2° cha mẹ của nhi đông sắp được Rửa Tội, cũng như 
những người sắp đảm nhận nhiệm vụ đỡ đâu, phải 
được giáo huấn cách xứng hợp về ý nghĩa của bí tích 
này và về những nghĩa vụ găn liên với bí tích; khi tập 
họp nhiêu ø1a đình lại, và khi đi thăm họ, ở đầu có 
thể, cha sở, tự mình hoặc nhờ người khác, phải liệu 
sao để các bậc cha mẹ được chuẩn bị cách xứng hợp 
băng những bài huân dụ mục vụ, hơn nữa còn băng 
việc câu nguyện chung. 
Điều 852 
$1. Những ei đã được quy định trong những điêu về bí 
tích Rửa Tội cho người thành niên cũng được áp dụng cho 
tât cả mọi người quá tuổi nhi đồng đã biết sử dụng trí khôn. 
S7 Người nào không làm chủ được mình thì được đông 
hóa với nhi đông, cả trong vân đề liên quan đến bí tích Rửa 
Tội. 


473 


_—- QUYỀN eet THẮNH HOÁ Của GIÁO Hội 

Ngoài trường hợp cân thiết, nước dùng đề ban bí tích 
Rửa Tội phải được làm phép theo những quy định của các 
sách phụng vụ. 

Điều 854 

Phải ban bí tích Rửa Tội hoặc băng cách dìm xuông 
nước, hoặc băng cách đồ nước, nhưng phải tuân giữ các 
quy định của Hội Đông Giám Mục. 

Điều 855 

Cha mẹ, những người đỡ đầu và cha sở phải liệu sao để 
đừng đặt tên xa lạ với ýy nghĩa Kitô giáo. 

Điều 856 

Mặc dù có thê cử hành bí tích Rửa Tội vào bất cứ ngày 
nào cũng được, nhưng thông thường, khuyên nên cử hành 
bí tích này vào ngày Chúa Nhật hoặc nêu có thể được, vào 
đêm vọng Phục Sinh. 

Điều 857 

$1. Ngoài trường hợp cân thiết, nơi dành riêng dë ban 
bí tích Rửa Tội là nhà thờ hoặc nhà nguyện. 

$2. Theo luật chung, phải ban bí tích Rửa Tội cho người 


474 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


thành niên tại nhà thờ riêng của giáo xứ của họ và cho nhi 
đông tại nhà thờ giáo xứ của cha mẹ chúng, trừ khi có một 
lý do chính đáng khuyên làm cách khác. 

Điều 858 

$1. Tât cả mọi nhà thờ giáo xứ phải có giêng Rửa Tội, 
miễn là vẫn giữ nguyên quyên có giêng Rửa Tội mà các 
nhà thờ khác đã thủ đặc. 

$2. Đề tiện lợi cho tín hữu, sau khi đã tham khảo ý kiên 
của cha sở, Đâng Bản Quyên địa phương có thể cho phép 
hoặc truyện lệnh làm giếng Rửa Tội cả trong một nhà thờ 
hoặc một nhà nguyện khác näm trong ranh giới của giáo 
xử. 

Điều 859 

Nếu nguòi săp được Rửa Tội, vì ở xa hoặc vì những 
hoàn cảnh khác, không thê đến hoặc không thể được đưa 
đến nhà thờ giáo xứ hoặc nhà thờ hay nhà nguyện khác 
được nói dën ở điêu 858 §2 mà không có sự bất tiện lớn, 
thì có thể và phải được lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong một 
nhà thờ hay một nhà nguyện khác gân hơn, hoặc tại một 


nơi khác xứng đáng. 


475 


Điều 860 VU 

SI. Ngoài trường hợp cân thiết, không được ban bí tích 
Rửa Tội tại tư gia, trừ khi Đẳng Bản Quyên địa phương 
cho phép vì một lý do quan trọng. 

$2. Nêu Giám Mục giáo phận không ân định cách khác, 
không được cử hành bí tích Rửa Tội tại các bệnh viện, trừ 
trường hợp cân thiết hay vì một lý do mục vụ khác đòi 


buộc. 


CHƯƠNG 2 
THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH RÚA TỘI 

Điều 861 

ol Thra tác viên thông thường của bí tích Rửa Tội là 
Giám Mục, linh mục và phó tê, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của điêu 530, 1°. 

$2. Nêu thừa tác viên thông thường văng mặt hoặc bị 
ngăn trở, thi một giáo lý viên hay một người khác được 
Đắng Bản Quyên địa phương ủy thác làm nhiệm vụ này, 
hơn nữa, trong trường hợp cân thiết, bất cứ người nào với 


ý hướng cân có, đêu ban bí tích Rửa Tội cách hợp thức; các 


476 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
X 7 


vi chủ chăn các linh hôn, nhât là các cha sở, phải liệu sao 
để dạy cho các Kitô hữu biết Rửa Tội đúng cách. 

Điều 862 

Trừ trường hợp cân thiết, nêu không được phép buộc 
phải có, không a1 có thê ban bí tích Rửa Tội trong một địa 
hạt khác, dù là ban cho những người thuộc quyên mình. 

Điều 863 

Việc ban bí tích Rửa Tội cho người thành niên, ít là cho 
những người đã được trọn mười bôn tuổi, nên được trình 
lên Giám Mục giáo phận, dë chính ngài đích thân ban bí 


tích này, nêu ngài xét thây điêu đó thuận lợi. 


CHƯƠNG 3 
NHỮNG NGƯỜI LANH NHÂN BÍ TÍCH RÚA 
TO 


Điêu 864 

Tất cả và chỉ những người chưa được Rửa Tội mới có 
khả năng lãnh nhận bí tích Rửa Tội. 

Điêu 865 

$1. Đề có thê được Rửa Tội, người thành niên phải bày 


tỏ ý muốn lãnh nhận bí tích Rửa Tội, phải được dạy dỗ đủ 


477 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


vê những chân lý đức tin và những nghĩa vụ Kitô giáo và 
phải được thử luyện sông đời Kitô hữu qua thời gian dự 
tòng: họ cũng được khuyên nhủ ăn năn tội lỗi của mình. 

$2. Trong trường hợp nguy tử, người thành niên có thê 
được Rửa Tội, nêu sau khi đã có một vài nhận thức về 
những chân lý chính yếu của đức tin, họ tỏ ý muốn lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội băng bất cứ cách nào, và hứa sẽ tuân 
git các oO răn của Kitô giáo. 

Điều 866 

Trừ khi có một ngăn trở nghiêm trọng, người thành niên 
nào được Rửa Tội, thì cũng được lãnh nhận bí tích Thêm 
Sức ngay sau bí tích Rửa Tội, tham dự Thánh Lễ, cũng như 
rước lễ. 

Điều 867 

$1. Các bậc cha mẹ buộc phải lo cho con cái mình được 
Rửa Tội trong vòng những tuân lễ đâu tiên; vào dịp sớm 
nhất sau khi sinh và ngay cả trước khi sinh, họ phải đến 
găp cha sở để xin ngài ban bí tích cho con mình và dë được 


chuân bị kỹ lưỡng về bí tích ây. 


478 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Nếu nhi đồng đang lâm cơn nguy tử, thì được Rửa 
Tội ngay không chút tri hoãn. 
Điều 868 
$1. Để Rửa Tội một nhi đồng cách hợp thức, thì phải: 
1° Có sự chấp thuận của cha mẹ, hay Ít nhât của một 
trong hai người, hoặc của người thay quyên họ cách 
hợp pháp; 
2° có một niêm hy vọng chắc chắn là em sẽ được giáo 
dục trong đạo Công giáo; nêu hoàn toàn thiểu niêm 
hy vọng này, thì phải hoãn ban bí tích Rửa Tội, chiếu 
theo những quy định của luật địa phương, sau khi đã 
thông báo cho cha mẹ biết lý do. 
$2. Trong cơn nguy tử, nhi đông của cha mẹ Công giáo 
cũng như của cả cha mẹ không Công giáo đều được Rửa 
Tội cách hợp thức, dù trái với ý muôn của cha mẹ. 
Điều 869 
$1. Nêu hô nghi một người đã được Rửa Tội hay chưa, 
hoặc bí tích Rửa Tội được ban cho người đó có thành sự 
hay không, và nêu vẫn còn hô nghi sau khi đã điêu tra cặn 
kẽ, thì phải ban bí tích Rửa Tội cho họ với điều kiện. 


479 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Những người đã được Rửa Tội trong một cộng đoản 
Giáo Hội không Công giáo, thì không được Rửa Tor với 
điêu kiện, trừ khi có một lý do nghiêm chỉnh đề hô nghi 
về tính thành sự của bí tích Rửa Tôi, sau khi đã điều tra vê 
chất thể và mô thể đã được dùng khi ban bí tích, cũng như 
về y muôn của người thành niên được Rửa Tội và của thừa 
tác viên ban bí tích Rửa Tội. 

$3. Nếu trong những trường hợp được nói đến ở §§1 và 
2 vẫn còn hô nghi về việc ban hoặc về tính thành sự của 
bí tích Rửa Tội, thì chỉ được ban bí tích Rửa Tội, sau khi 
đã trình bày đạo lý về bí tích Rửa Tội cho người lãnh nhận 
bí tích Rửa Tội, và sau khi đã cho chính đương sự, nếu là 
người thành niên, hoặc cho cha mẹ của đương sự, nêu là 
nhi đông, biết những lý do hô nghi về tính thành sự của bí 
tích đã được cử hành trước đầy. 

Điều 870 

Phải ban bí tích Rửa Tội cho nhi đồng bị bỏ rơi hoặc 
vô thừa nhận, trừ khi việc điêu tra cần thận cho biết em đã 


được Rửa Tội rôi. 


480 


QUYỀN IVNHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
Điều 871 
Trong mức độ có thê, phải Rửa Tội cho những thai nhi 


bị sây, nêu chúng còn sông. 


CHƯƠNG 4 
NGƯỜI ĐỠ ĐẦU 

Điều 872 

Trong mức độ có thể, người sắp lãnh nhận bí tích Rửa 
Tội phải có một người đỡ đầu. Người này giúp người thành 
niên sắp lãnh nhận bí tích Rửa Tội trong việc khai tâm Kitô 
giáo; còn đối với nhi đồng sắp được Rửa Tội, thì người đỡ 
đầu cùng với cha mẹ đưa em đến chịu phép Rửa Tội và liệu 
sao cho em sau nảy sông một đời Kitô giáo xứng hợp với 
bí tích Rửa Tội và trung thành chu toàn những nghĩa vụ 
găn liên với bí tích. 

Điều 873 

Phải nhận một cha đỡ đầu hoặc một mẹ đỡ đầu mà thôi, 
hoặc là cả cha và mẹ đỡ đâu. 

Điều 874 

$1. Đề được chấp nhận o nhiệm vụ đỡ đầu, người đỡ 


đâu phải: 


461 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


1° do chính người sắp được Rửa Tội chọn, hoặc do 
cha mẹ hay những người thay quyên cha mẹ chọn, 
hoặc nêu thiêu những người ây, thì do cha sở hay do 
thừa tác viên chọn, và phải có khả năng và ý muôn 
đảm nhận nhiệm vụ này; 
2° đủ mười sáu tuôi trọn, trừ khi Giám Mục giáo phận 
đã ân định một mức tuôi khác, hoặc trừ khi cha sở 
hay thừa tác viên xét thây phải chấp nhận, vì một lý 
do ngoại lệ, 
3° là người Công giáo đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức 
và bí tích Thánh Thê, và phải có đời sống xứng hợp 
VỚI đỜI sông đức tin và nhiệm vụ phải đảm nhận; 
4° không mắc một hình phạt của giáo luật đã được 
tuyên kết hay tuyên bố cách hợp pháp; 
5° không là cha hoặc mẹ của người được Rửa Tội. 
$2. Một người đã được Rửa Tội thuộc một cộng đoàn 
Giáo Hội không Công giáo chỉ được chấp nhận như là nhân 
chứng của bí tích Rửa Tội cùng với một người đỡ đầu Công 


giáo. 


482 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 5 
CHỪNG MINH VÀ GHI SỐ 
BAN BÍ TÍCH RỬA TỌI 

Điều 875 

Người nào ban bí tích Rửa Tội, thì phải liệu sao cho có 
được ít là một người làm chứng, đề có thê chứng minh việc 
ban bí tích Rửa Tội, nêu không có người đỡ đâu. 

Điều 876 

Lời tuyên bô của một nhân chứng đáng tin cậy hay lời 
thê của chính người đã được Rửa Tội, nêu họ đã lãnh nhận 
bí tích Rửa Tội ở tuổi thành niên, đủ dé làm băng chứng 
cho việc ban bí tích Rửa Tội, nêu điêu đó không gây thiệt 
hại cho ai. 

Điều 877 

$1, Cha sở tại nơi cử hành bí tích Rửa Tội phải cân thận 
ghi ngay vào sô Rửa Tội tên của những người đã được 
Rửa Tội, của thừa tác viên, của cha mẹ, của người đỡ đầu 
và của những nhân chứng, nêu có, ngày và nơi ban bí tích 
Rửa Tội, cũng như ngày và nơi sinh của họ. 

$2. Trong trường hợp một đứa con của người mẹ không 


483 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


có hôn phối, thì phải ghi tên người mẹ, nêu mẫu tính được 
biết cách công khai, hoặc nêu chính người mẹ tự ý yêu câu 
điêu đó băng văn bản hay trước mặt hai nhân chứng, cũng 
phải ghi tên người cha, nêu phụ tính được chứng minh qua 
một tài liệu chính thức hay qua lời tuyên bố của đương sự 
trước mặt cha sở và hai nhân chứng; trong những trường 
hợp khác, chỉ phải ghi tên người được Rửa Tội mà thôi, 
chứ không ghi tên người cha hoặc tên cha mẹ. 

$3. Nếu là con nuôi, thì phải ghi tên các người nuôi, ít là 
khi điêu đó được thể hiện trong số hộ tịch địa phương, và 
tên cha mẹ ruột, chiêu theo quy tắc của §§1 và 2, và phải 
lưu ý đên những quy định của Hội Đông Giám Mục. 

Điều 878 

Nêu cha sở không cử hành bí tích Rửa Tội và cũng không 
có mặt, thì thừa tác viên của bí tích Rửa Tội, dù là a1 đi nữa, 
phải thông báo cho cha sở của giáo xứ nơi mà bí tích Rửa 
Tội đã được cử hành, để ngài ghi vào sô chiếu theo quy tắc 
của điêu 877 §1. 


484 


QUYỀN IVNHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
ĐÈ MỤC 2 
BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Điều 879 

Nhờ bí tích Thêm Sức in một ân tích, những người đã 
được Rửa Tội đang tiếp tục con đường khai tâm Kitô giáo 
được dôi dào ơn Chúa Thánh Thân và được liên kết chặt 
chế hơn với Giáo Hội; bí tích này tăng sức cho họ và buộc 
họ cách nghiêm ngặt hơn phải trở nên nhân chứng của Đức 
Kitô băng lời nói và băng việc làm, cũng như phải truyền 


bá và bênh vực đức tin. 


CHƯƠNG 1 
CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Điều 880 

$1. Bí tích Thêm Sức được ban băng việc xức dâu thánh 
hiên trên trán, được thực hiện băng việc đặt tay và đọc 
những lời được quy định trong các sách phụng vụ đã được 
chuẩn nhận. 

$2. Dâu thánh hiến dùng trong bí tích Thêm Sức phải 
được Giám Mục thánh hiên, kê cả khi bí tích này được linh 


mục ban. 


Điều 881 Số _ 

Nên cử hành bí tích Thêm Sức trong một nhà thờ và 
trong Thánh Lễ, tuy nhiên, vì một lý do chính đáng và hợp 
lý, bí tích Thêm Sức có thể cử hành ngoài Thánh Lễ và tại 


bât cứ nơi nào xứng đáng. 


CHƯƠNG 2 
THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH THÊM SỨC 
Điều 882 
Thra tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức là 
Giám Mục; linh mục cũng ban bí tích này thành sự, nêu có 
năng quyên đó chiêu theo luật Phố quát, hoặc do nhà chức 
trách có thâm quyên ban riêng cho. 
Điều 883 
Những vị sau đây đương nhiên có năng quyên ban bí 
tích Thêm Sức: 
1° những vị được luật đồng hóa với Giám Mục giáo 
phận, trong giới hạn thâm quyên của mình; 
2° đối với người liên hệ, thì linh mục nào chiếu theo 
chức vụ hoặc được Giám Mục giáo phận ủy quyên 


Rúa Tội cho một người đã quá tuôi nhi đông hoặc 


486 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


tiếp nhận một người đã được Rửa Tội và hiệp thông 
trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo; 
3° đối với những người trong cơn nguy tử, thì cha sở 
và thậm chí bât cứ linh mục nào. 
Điều 884 
$1. Giám Mục giáo phận phải đích thân ban bí tích Thêm 
Sức hoặc phải liệu sao để có một Giám Mục khác ban bí 
tích này; nhưng nêu cân, ngài có thể ban năng quyên cử 
hành bí tích Thêm Sức cho một hay nhiêu linh mục nhất 
định. 
$2. Vì một lý do nghiêm trọng, Giám Mục và cả linh 
mục nào có năng quyền ban bí tích Thêm Sức chiêu theo 
luật hoặc do nhà chức trách có thâm quyên ban riêng cho, 
đêu có thê mời các linh mục cùng ban bí tích với mình 
trong từng trường hợp. 
Điều 885 
$1. Giám Mục giáo phận buộc phải liệu sao để những 
người thuộc quyên mình được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, 
khi họ xin điêu đó cách thích đáng và hợp lý. 


$2. Linh mục nào có năng quyên ban bí tích Thêm Sức, 


487 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


thi phải sử dụng năng quyên này đôi với những người mà 
vì ích lợi của họ năng quyên đã được ban cho ngài. 

Điều 886 

ol Trong giáo phận mình, Giám Mục ban bí tích Thêm 
Sức cách hợp thức cho cả những tín hữu không thuộc quyên 
ngài, trừ khi Đâng Bản Quyên của họ đã minh nhiên ngăn 
câm. 

$2. Đề ban bí tích Thêm Sức trong giáo phận khác cách 
hợp thức, một Giám Mục cân có phép, ít là được suy đoán 
cách hợp lý, của Giám Mục giáo phận, trừ khi đó là những 
người thuộc quyên mình. 

Điều 887 

Trong địa hạt đã được chỉ định cho mình, linh mục nào 
có năng quyên ban bí tích Thêm Sức cũng có thể ban bí 
tích này cách hợp thức cho những người ngoại cư, trừ khi 
Đắng Bản Quyên của họ đã minh nhiên ngăn câm điều 
đó; nhưng ngài không thê ban ban bí tích Thêm Sức cách 
thành sự cho bât cứ ai trong một địa hạt khác, miễn là vẫn 


giữ nguyên những quy định của điêu §33,3°. 


488 


QUYỀN IVNHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
Điêu 888 
Trong địa hạt mà các thừa tác viên có năng quyên ban 
bí tích Thêm Sức, thì các ngài cũng có thê ban bí tích ây 


trong những nơi miên trừ. 


CHƯƠNG 3 
NHỮNG NGƯỜI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM 
SỨC 

Điều 889 

$1. Mọi người và chỉ những người đã Rửa Tội mà chưa 
lãnh nhận bí tích Thêm Sức mới có khả năng lãnh nhận bí 
tích Thêm Sức. 

$2. Ngoài trường hợp nguy tử, đề lãnh nhận bí tích Thêm 
Sức cách hợp thức, nêu đương sự đã đến tuổi khôn. thì buộc 
phải học hỏi đúng mức, phải được chuẩn bị đây đủ và phải 
có khả năng lặp lại các lời hứa khi chịu phép Rửa Tội. 

Điều 890 

Các tín hữu buộc phải lãnh nhận bí tích này vào thời 
gian thích hợp; các bậc cha mẹ, các vị chủ chăn, nhât là 


cha sở, phải liệu sao cho các tín hữu được học hỏi đúng 


489 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


mức để lãnh nhận bí tích này, và được lãnh nhận vào thời 
gian thích hợp. 

Điều 891 

Phải ban bí tích Thêm Sức cho các tín hữu vào khoảng 
tuổi khôn, trừ khi Hội Đồng Giám Mục ân định một mức 
tuôi khác, trừ trường hợp nguy tử, hoặc trừ khi có một lý 
do nghiêm trọng khuyên làm cách khác, theo sự phán đoán 


của thừa tác viên. 


CHƯƠNG 4 
NGƯỜI ĐỠ ĐẦU 

Điều 892 

Trong mức độ có thê, người lãnh nhận bí tích Thêm Sức 
phải có một người đỡ đầu hiện diện; người này liệu sao 
cho người đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức biết cư xử như 
nhân chứng đích thực của Chúa Kitô và trung thành chu 
toàn các nghĩa vụ găn liên với bí tích ây. 

Điều 893 

$1. Đề thi hành nhiệm vụ đỡ đầu, phải hội đủ các điêu 


kiện được nói dën ở điêu 874. 


490 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
X 


$2. Nên chọn người đỡ đâu là người đã đảm nhận nhiệm 


vụ ây trong bí tích Rửa Tội. 


CHƯƠNG 5 
CHỨNG MINH 
VÀ GHI SÔ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC 

Điều 894 

Đề chứng minh việc ban bí tích Thêm Sức, phải tuân 
giữ những quy định của điều 876. 

Điều 895 

Phải ghi vào số Thêm Sức của tòa giám mục tên của 
những người đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức, của thừa tác 
viên, của cha mẹ và của người đỡ đâu, nơi và ngày ban bí 
tích Thêm Sức, hoặc ở đầu mà Hội Đông Giám Mục hay 
Giám Mục giáo phận quy định, thì phải ghi trong số được 
lưu giữ trong văn khô của giáo xứ, cha sở phải thông báo 
về việc ban bí tích Thêm Sức cho cha sở tại nơi ban bí tích 
Rửa Tội để ngài ghi việc ban bí tích Thêm Sức vào sô Rửa 
Tội, chiêu theo quy tắc của điêu 535 §2. 

Điều 896 


Nêu cha sở địa phương vắng mặt, thừa tác viên phải tự 


491 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


mình hoặc nhờ người khác thông báo sớm hêt sức cho ngài 


về việc ban bí tích Thêm Sức. 


ĐÈ MỤC 3 
BÍ TÍCH THÁNH THE 
Điều 897 
Bí tích cao trọng nhất là bí tích Thánh Thê, trong đó 
chính Chúa Kitô hiện diện, được dâng hiến và trở nên lương 
thực, và nhờ đó mà Giáo Hội tiếp tục sống và tăng trưởng. 
Hiën Tế Thánh Thể tưởng niệm sự chết và sự sông lại của 
Chúa, là nơi Hiến Tế Thập Giá được tiếp diễn mãi đến 
muôn đời, là chóp đỉnh và nguôn mạch của tất cả việc thờ 
phượng và đời sông Kitô giáo, nhờ Hiên Tê Thánh Thê, sự 
hiệp nhât của dân Chúa được biểu lộ và được thực hiện, 
và việc xây dựng Thân Minh Đức Kitô được hoàn tât. Thật 
vậy, tất cả các bí tích khác và tât cả các hoạt động tông đô 
của Giáo Hội đêu liên kết mật thiết với bí tích Thánh Thê 
và quy hướng về bí tích Thánh Thẻ. 
Điều 898 
Các Kitô hữu phải hết sức tôn thờ bí tích Thánh Thê 
băng cách tham dự tích cực vào việc cử hành Hiën Tê cực 


492 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


trọng, siêng năng sốt săng lãnh nhận bí tích này và hết lòng 
tôn sùng Thánh Thể; các vị chủ chăn các linh hôn phải 
chuyên cân dạy cho các tín hữu biết nghĩa vụ ấy khi giải 


thích đạo lý về bí tích này. 


CHƯƠNG 1 
CU HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THE 

Điều 899 

$1. Việc cử hành bí tích Thánh Thể là hành động của 
chính Đức Kitô và Giáo Hội, trong đó Chúa Kitô, qua thừa 
tác vụ của tư tê, hiện diện cách bản thể đưới hình bánh và 
rượu, dâng mình cho Thiên Chúa Cha và tự hiên mình làm 
của ăn thiêng liêng cho các tín hữu được kết hợp với lễ tế 
của Ngài. 

$2. Irong bữa tiệc Thánh Thể, đoàn dân Chúa được triệu 
tập thành cộng đoàn dưới sự chủ tọa của Giám Mục hay 
của linh mục dưới quyên ngài, các vị này hành động với tư 
cách là chính Đức Kitô, và tất cả mọi tín hữu hiện diện ở 
đó, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đêu góp phân tích cực tham 
dự, mỗi người theo thê thức riêng của mình, tùy theo sự 
khác biệt vê câp bậc và chức năng phụng vụ. 


493 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$3. Việc cử hành bí tích Thánh "Thé phải được tô chức 
thê nào dé cho mọi người tham dự đều nhận được ở đó 
những kết quả dôi dào, như Chúa Kitô mong muôn khi 
thiết lập Hiên Tê Thánh Thẻ. 


TIẾT 1 
THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH THÁNH THE 

Điều 900 

$1. Chỉ có tư tế đã được truyện chức thành sự là thừa 
tác viên có thê cử hành bí tích Thánh Thể với tư cách là 
chính Đức Kitô. 

$2. Tư tê nào không bị ngăn trở do giáo luật, thì cử hành 
bí tích Thánh Thê cách hợp thức, nhưng vẫn giữ những 
quy định của các điêu khoản sau đây. 

Điều 901 

Tư tế có trọn quyên dâng ý lễ cho những người còn sông 
cũng như cho những người đã qua đời. 

Điều 902 

Trừ khi lợi ích của các Kitô hữu đòi buộc hay khuyên 
làm cách khác, các tư tê có thể đông tê Thánh Lễ, tuy mỗi 


vị vẫn có quyên tự do dâng lễ riêng, nhưng không được 


494 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


cùng một lúc với Thánh Lễ đồng tê trong cùng một nhà thờ 
hay nhà nguyện. 

Điều 903 

Một tư tê phải được nhận cho cử hành Thánh Lễ mặc dù 
cha quản nhiệm nhà thờ không quen biết, miễn là ngài xuất 
trình thư giới thiệu do Đâng Bản Quyên hay của Bê Trên 
mình câp chưa quá một năm, hoặc miễn là cha quản nhiệm 
có thể nhận định cách khôn ngoan là không có gì ngăn trở 
tư tê ây cử hành Thánh Lễ. 

Điều 904 

Các tư tế phải năng cử hành Thánh Lễ và phải nhớ răng 
công trinh cứu chuộc được liên tục thực hiện trong mâu 
nhiệm Hiên Tế Thánh Thể: hơn nữa, các ngài được khẩn 
khoản kêu mời cử hành Thánh Lễ hăng ngày, ngay cả khi 
không có tín hữu tham dự, việc cử hành này vẫn là hành 
động của Đức Kitô và Giáo Hội; khi thực hiện việc cử hành 
như vậy, các tư tế chu toàn nhiệm vụ chính yếu của mình. 

Điều 905 

$1. Tư tế chỉ được phép cử hành mỗi ngày một Thánh 


Lễ, trừ những trường hợp chiêu theo quy tắc của luật được 


495 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


phép cử hành hoặc đông tế Thánh Lễ nhiêu lân trong cùng 
một ngày. 

$2. Nêu thiêu tư tế, Đâng Bản Quyên địa phương có thể 
cho phép các tư tê, khi có một lý do chính đáng, được cử 
hành hai Thánh Lễ mỗi ngày, hơn nữa, khi có nhu câu mục 
vụ đòi hỏi, được cử hành ba Thánh Lễ trong các ngày Chúa 
Nhật và các ngày lễ buộc. 

Điều 906 

Trừ khi có một lý do chính đáng và hợp lý, tư tế không 
được cử hành Hiën Tê Thánh Thê khi không có ít là một 
tín hữu tham dự. 

Điều 907 

Trong khi cử hành bí tích Thánh Thể, các phó té và 
giáo dân không được phép đọc các lời nguyện, nhất là kinh 
nguyện Thánh Thể, hoặc làm các hành vi riêng của tư tế 
chủ lễ. 

Điều 908 

Câm các tư tê Công giáo đông tê Thánh Lễ với các tư 


tê hay thừa tác viên thuộc các Giáo Hội hay các cộng đoàn 


496 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Giáo Hội không hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công 
giáo. 

Điều 909 

Tư tế đừng bỏ qua việc dọn mình cách xứng hợp bằng 
lời cầu nguyện để cử hành Hiën Tế Thánh Thể và đừng 
quên tạ ơn Thiên Chúa sau khi cử hành. 

Điều 910 

$1. Những thừa tác viên thông thường cho rước lễ là 
Giám Mục, linh mục và phó té. 

$2. Những thừa tác viên ngoại thường cho rước lễ là 
người đã nhận thừa tác vụ giúp lễ và bất cứ Kitô hữu nào 
đã được ủy quyên chiêu theo quy tặc của điều 230 §3. 

Điều 911 

$1. Cha sở và các cha phó, các cha tuyên uý có bốn phận 
và có quyên đưa Mình Thánh Chúa như Của Ăn Đàng cho 
bệnh nhân, cũng như Bê Trên cộng đoàn các hội dòng giáo 
sĩ hoặc các tu đoàn tông đô có quyên và có bồn phận ây đôi 
VỚI mỌI người ở trong nhà mình. 

$2. Trong trường hợp cân thiết hoặc có phép ít là được 


suy đoán của cha sở, của cha tuyên uý hay của Bê Trên, bât 


497 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


cứ tư tê hay thừa tác viên nào có quyên cho rước lê, đều 


phải làm việc ây, nhưng sau đó phải báo lại cho vị đó biết. 


TIET? 
THAM DỰ BÍ TÍCH THÁNH THE 

Điều 912 

Tất cả mọi người đã được Rửa Tội và không bị luật ngăn 
cắm, đêu có thê và phải được rước lễ. 

Điều 913 

$1. Đề có thể được rước lễ, trẻ em buộc phải hiểu biết 
đủ và phải được chuẩn bị kỹ lưỡng đến độ hiệu được mâu 
nhiệm Đức Kitô theo khả năng của mình và có thể rước 
Mình Thánh Chúa với đức tin và lòng sốt sắng. 

$2. Nhưng có thể cho trẻ em trong cơn nguy tử rước lễ, 
nếu chúng có thê phân biệt Mình Thánh Chúa với của ăn 
thường và có thể rước lễ với lòng cung kính. 

Điều 914 

Trước tiên là cha mẹ và những người thay quyên cha 
mẹ, kê cả cha sở, có bôn phận liệu sao cho nhi đồng dën 
tuôi khôn được chuẩn bị cách thích đáng và được nuôi 


dưỡng băng lương thực thánh này càng sớm càng tốt, sau 


498 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


khi đã lãnh nhận bí tích Sám Hồi. Cha sở cũng liệu sao để 
nhi đông chưa đến tuổi khôn, hoặc nhi đồng không được 
chuẩn bị đủ theo sự nhận xét của ngài không được rước lễ. 

Điều 915 

Những người bị va tuyệt thông và những người bị cäm 
chế sau khi hình phạt đã được tuyên kết hay tuyên bô, cũng 
như những người ngoan cô sông trong tội trọng tỏ tường, 
không được rước lễ. 

Điều 916 

Người nào ý thức mình đang mắc tội trọng thì không 
được cử hành Thánh LỄ và cũng không được rước Mình 
Thánh Chúa, nếu không nhận lãnh bí tích Sám Hồi trước, 
trừ khi có một lý do nghiêm trọng và không có dịp để xưng 
tội, trong trường hợp này, người ấy phải nhớ rắng mình 
phải ăn năn tội cách trọn, trong đó bao gồm việc quyết tâm 
xưng tội sớm hết sức. 

Điều 917 

Người nào đã rước lễ ròi, thì có thể rước lễ lân nữa trong 


cùng một ngày, nhưng chỉ trong buôi cử hành Thánh Thể 


499 


„ QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


mà họ tham dự, miên là vân ot nguyên những quy định 
của điêu 921 §2. 

Điều 918 

Hết sức khuyến khích các tín hữu rước lễ trong chính 
buôi cử hành Thánh Thẻ, nhưng đối với những người xin 
rước lễ vì một lý do chính đáng, thì phải cho họ rước lễ ngoài 
Thánh Lễ, nhưng vẫn phải giữ những nghi thức phụng vụ. 

Điều 919 

$1. Người nào muốn rước Thánh Thẻ, thì phải kiêng mọi 
thức ăn, thức uống, chỉ trừ nước lã và thuốc chữa bệnh. ít 
là khoảng một giờ trước khi rước lễ. 

$2. Tư tế cử hành Thánh Lễ hai hoặc ba lân trong cùng 
một ngày có thê ăn uống chút ít trước khi cử hành Thánh 
Lễ lân thứ hai hay lần thứ ba, dẫu không cách quãng tới 
một giò. 

$3. Những người cao niên và bệnh tật, cũng như những 
người chăm sóc họ, có thê rước Thánh Thẻ, dù đã ăn uống 


chút ít trước đó không tới một giò. 


500 


Điều 920 VU 

$1. Sau khi đã rước lễ lần đâu, tât cả mọi tín hữu buộc 
phải rước lễ mỗi năm ít là một lân. 

$2. Phải chu toàn mệnh lệnh này trong mùa Phục Sinb, 
trừ khi phải chu toàn vào một thời gian khác trong năm vì 
một lý do chính đáng. 

Điều 921 

$ 1. Các Kitô hữu lâm cơn nguy tử vì bất cứ lý do nào, 
phải được rước lễ như Của Ăn Đàng. 

$2. Hết sức khuyến khích những người lâm cơn nguy tử 
rước lễ lân nữa, mặc dù họ đã rước lễ trong ngày ây tôi. 

$3. Nên rước lễ nhiêu lần vào những ngày khác nhau, 
bao lâu cơn nguy tử còn kéo dài. 

Điều 922 

Không được tri hoãn quá lâu việc cho các bệnh nhận 
lãnh nhận Của Ăn Đảng; những người có trách nhiệm coi 
sóc các linh hôn phải ân cân liệu sao cho bệnh nhân được 
lãnh nhận Của Ăn Đàng khi họ còn đủ tỉnh táo. 

Điều 923 

Các Kitô hữu có thể tham dự Hiển TẾ Thánh Thể và 


501 


Quyên IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


rước lễ trong bất cứ nghi lễ Công giáo nào, miễn là vẫn giữ 


nguyên những quy định của điều 844. 


TIẾT 3 
NGHI LẺ VÀ NGHỊ THỨC 
CỬ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THÉ 

Điều 924 

$1. Hiên Tế Thánh Thê phải được tiên dâng với bánh và 
rượu nho có pha một chút nước lã. 

$2. Bánh phải được làm băng bột lúa mì nguyên chât và 
mới làm để tránh mọi nguy cơ hư hại. 

$3. Rượu nho phải là rượu tự nhiên từ trái nho và không 
bị hư. 

Điều 925 

Phải cho rước lễ đưới một hình bánh mà thôi hoặc chiêu 
theo quy tắc của luật phụng vụ dưới cả hai hình; nhưng 
trong trường hợp cân thiết, cũng có thê cho rước lễ dưới 
một hình rượu mà thôi. 

Điều 926 

Trong việc cử hành Thánh Thể, theo truyền thông cô 


502 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


kính trong Giáo Hội Latinh, tư tế phải dùng bánh không 
men, dù cử hành ở đâu. 

Điều 927 

Tuyệt đối câm truyện phép một chât thê mà không có 
chất thê kia, hoặc truyền phép cả hai chất thể ngoài lúc cử 
hành Thánh Thể, ngay cả trong trường hợp khân cập và hết 
sức cân thiết. 

Điều 928 

Phải cử hành Thánh Thể băng tiếng Latinh hoặc băng 
một ngôn ngữ khác, miễn là bản văn phụng vụ đã được 
chuẩn nhận cách hợp thức. 

Điều 929 

Đề cử hành và ban Thánh Thể, các tư tế và các phó tê 
phải mặc lễ phục thánh theo quy định của luật chữ đỏ. 

Điều 930 

$1. Tư tê đau yêu hoặc cao niên có thê ngôi cử hành 
Hiến Tế Thánh Thé, nêu không thê đứng được, nhưng luôn 
luôn phải giù các luật phụng vụ, tuy nhiên không được cử 
hành trước mặt dân chúng, trừ khi Đẳng Bản Quyên địa 
phương cho phép. 


503 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Tư tế bị mù lòa hoặc bị một tàn tật khác có thể cử 
hành Hiên Tế Thánh Thé cách hợp thức, với bât cứ bản văn 
Thánh Lễ nào đã được chuẩn nhận và với sự hiện diện, nếu 
cân, của một tư tê hay một phó tế khác, hoặc cả của một 


giáo dân đã được chỉ dẫn cách thích hợp đề giúp ngài. 


TIẾT 4 
THỜI GIAN VÀ NƠI CỬ HÀNH BÍTÍCH THÁNH 
THE 

Điêu 931 

Có thê cử hành bí tích Thánh Thể và cho rước lễ mọi 
ngày và vào bất cứ giờ nào, trừ khi điêu đó bị cắm chiếu 
theo quy tắc của luật phụng vụ. 

Điều 932 

$1. Phải cử hành Thánh Thể trong một nơi thánh, trừ khi 
nhu câu đòi hỏi cách khác trong một trường hợp đặc biệt; 
trong trường hợp này, phải cử hành ở một chỗ tôn nghiêm. 

$2. Phải cử hành Thánh Thê trên một bàn thờ đã được 
cung hiên hoặc đã được làm phép; ngoài nơi thánh, có thê 
dùng một bàn xứng đáng, nhưng luôn luôn phải có khăn 
trải bàn thờ và khăn thánh. 


504 


Điều 933 OR 

Khi có một lý do chính đáng và khi có phép minh nhiên 
của Đẳng Bản Quyên địa phương, tư tê được phép cử hành 
Thánh Thể trong dën thờ của một Giáo Hội hoặc của một 
cộng đoàn Giáo Hội không hiệp thông trọn vẹn với Giáo 


Hội Công giáo, miên là tránh mọi nguy cơ gây gương xâu. 


CHƯƠNG 2 
LƯU GIỮ VÀ TÔN THỜ THÁNH THÉ 
Điều 934 

$1. Thánh Thê: 
1° phải được lưu o trong nhà thờ chính tòa hoặc trong 
một nhà thờ tương đương, trong bất cứ nhà thờ giáo 
xứ nào và trong nhà thờ hay nhà nguyện găn liên với 
nhà của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông đô; 
2° có thể được lưu giữ tại nhà nguyện tư của Giám 
Mục và, với phép của Đâng Bản Quyên địa phương, 
tại các nhà thờ, nhà nguyện và nhà nguyện riêng khác. 
$2. Trong những nơi thánh có lưu giữ Thánh Thê, luôn 
luôn phải có người coi sóc, và trong mức độ có thê, tư tế 


phải cử hành Thánh Lễ ở đây ít nhật là hai lần trong tháng. 


505 


Điều 935 Số 

Không a được phép lưu giữ Mình Thánh Chúa tại nhà 
mình hoặc đem theo Minh Thánh Chúa khi đi đường, trừ 
khi có một nhu cầu mục vụ khẩn cấp và với điêu kiện là 
phải giữ những quy định của Giám Mục giáo phận. 

Điều 936 

Trong nhà của một hội dòng hay trong một thiện xá nào 
khác, Thánh Thê chỉ được lưu giữ trong nhà thờ hoặc nhà 
nguyện chính thuộc nhà ây mà thôi; tuy nhiên vì một lý 
do chính đáng, Đẳng Bản Quyên có thể cho phép lưu giữ 
Thánh Thể cả trong một nhà nguyện khác thuộc nhà ấy. 

Điều 937 

Trừ khi có một lý do nghiêm trọng ngăn cản, nhà thờ 
nào có lưu giữ Thánh Thê, thì phải mở cửa cho tín hữu, ít 
là vài giờ trong ngày, để họ có thể câu nguyện trước Mình 
Thánh. 

Điều 938 

$1. Thường thường chỉ được lưu giữ Thánh Thể trong 
một nhà Tạm của nhà thờ hay nhà nguyện. 


$2. Nhà Tạm có lưu o Thánh Thể phải được đặt tại một 


506 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


vị trí nôi bật và dễ thây trong nhà thờ hay nhà nguyện, được 
trang hoàng mỹ thuật và thích hợp cho việc câu nguyện. 

$3. Nhà Tạm có lưu giữ Thánh Thể thường ngày phải 
bất di dịch, phải được làm băng chất liệu chăc chăn không 
trong suốt và phải khóa kín dë tránh tôi đa mọi nguy cơ 
phạm thánh. 

$4. Vì một lý do nghiêm trọng, Thánh Thể có thể được 
lưu giữ tại một nơi khác an toàn và tôn nghiêm hơn, nhât 
là ban đêm. 

$5. Người nào coi sóc nhà thờ hay nhà nguyện, phải 
liệu sao để chìa khóa nhà Tạm có lưu giữ Thánh Thể được 
øìn giữ hết sức cân thận. 

Điều 939 

Bánh lễ đã được truyền phép phải được lưu giữ trong 
một bình thánh hay trong một bình với số lượng vừa đủ cho 
nhu câu của tín hữu, và phải được thay mới thường xuyên, 
sau khi đã rước hết những bánh thánh cũ cách thích hợp. 

Điều 940 


Trước nhà Tạm có lưu giữ Thánh Thể, phải thắp sáng 


507 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


một ngọn đèn đặc biệt, đê biêu thị và tôn kính sự hiện diện 
của Đức Kitô. 

Điều 941 

ol Trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện được phép lưu 
giữ Thánh Thê, có thể đặt Mình Thánh dë châu, hoặc trong 
bình thánh hoặc trong Mặt Nhật, nhưng phải giữ những 
quy tắc đã được quy định trong các sách phụng vụ. 

$2. Trong khi cử hành Thánh Lễ, không được đặt Mình 
Thánh dë châu trong cùng một nơi của nhà thờ hay nhà 
nguyện. 

Điều 942 

Trong những nhà thờ và nhà nguyện nói trên, khuyên 
hăng năm nên tô chức một buëi châu Minh Thánh cách 
trọng thể trong một thời gian thích hợp, mặc dù không liên 
tục, dë cộng đoàn địa phương suy niệm và tôn thờ mâu 
nhiệm Thánh Thể cách sâu xa hơn; tuy nhiên chỉ được tổ 
chức châu Mình Thánh như thê, nêu biết trước là có đủ sô 
tín hữu đến tham dự, nhưng vẫn phải giữ các quy tặc đã 


được quy định. 


508 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 943 

Thừa tác viên đặt Mình Thánh để châu và ban phép 
lành Thánh Thê là tư tê hay phó tế, trong những hoàn cảnh 
riêng, thừa tác viên giúp lễ, thừa tác viên ngoại thường cho 
rước lễ hay một người nào khác được Đẳng Bản Quyên 
địa phương ủy quyên, có thể đặt và cất Mình Thánh, chứ 
không ban phép lành, nhưng vẫn phải giữ những quy định 
của Giám Mục giáo phận. 

Điều 944 

$1. Ở đâu Giám Mục giáo phận xét là có thể, nên tổ 
chức một cuộc rước kiêu Thánh Thê qua các đường phô 
công cộng, nhất là trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu 
Đức Kitô, để công khai tỏ lòng tôn thờ Thánh Thẻ. 

$2. Giám Mục giáo phận ân định những nội quy về việc 
tham dự rước kiệu và vê tính cách trang nghiêm của cuộc 
rước kiệu. 

CHUƠNG 3 
BỎNG LÉ ĐỀ CỬ HÀNH THÁNH LẺ 
Điều 945 


$1. Theo tục lệ đã được Giáo Hội chuẩn nhận, bất cứ 


509 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


tư tê nào cử hành hoặc đông tê Thánh Lễ cũng có thê nhận 
một bồng lễ đề áp dụng lễ theo một ý chỉ nhât định. 

$2. Rât khuyên khích các tư tế cử hành Thánh Lễ theo ý 
chỉ của các Kitô hữu, nhất là của những người nghèo túng, 
ngay cả khi không nhận bồng lễ. 

Điều 946 

Khi dâng bồng lễ đề linh mục áp dụng lễ theo ý chỉ của 
mình, các Kitô hữu thông phân vào lợi ích của Giáo Hội, 
và băng bồng lễ này, họ chia sẻ môi quan tâm của Giáo Hội 
trong việc nâng đỡ các thừa tác viên và các công việc của 
Giáo Hội. 

Điều 947 

Phải tuyệt đôi tránh mọi hình thức thương mại hay buôn 
bán trong vẫn dë bồng lễ. 

Điều 948 

Phải áp dụng từng lễ riêng theo từng ý chỉ của mỗi người, 
một khi bông lễ đã được dâng và đã được chấp nhận, dù là 
nhỏ mọn. 

Điều 949 

Người nào buộc phải cử hành và áp dụng lễ theo ý chỉ 


510 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


của những người đã dâng bông lễ, thì vẫn buộc phải chu 
toàn bốn phận đó, ngay cả khi bị mật hết bỗng lễ đã nhận 
mà không do lỗi của mình. 

Điều 950 

Nêu một số tiên được dâng đề xin áp dụng lễ mà không 
định rõ số lễ phải cử hành, thì phải xác định số lễ này dựa 
vào giá bông lễ đã được ân định tại nơi người xin lễ ở, 
trừ khi ý của người xin lễ được suy đoán cách hợp thức là 
không phải như thế. 

Điều 951 

$1. Tư tế cử hành nhiều Thánh Lễ trong cùng một ngày 
có thể áp dụng mỗi lễ theo một ý chỉ vì đó mà bỗng lễ đã 
được dâng: tuy nhiên, trừ ngày lễ Giáng Sinh, tư tê phải 
giữ luật này là chỉ được hưởng bồng lễ của một Thánh Lễ 
mà thôi và phải dành những bồng lễ khác vào những mục 
đích đã được Đắng Bản Quyên ân định; nhưng được nhận 
một phân thù lao nào đó với danh nghĩa ngoại tại. 

$2. Tư tế đông tế Thánh Lễ thứ hai trong cùng một ngày, 
thì không thể nhận thêm một bồng lễ nữa dưới bât cứ danh 


nghĩa nào. 


511 


Điều 952 OR 

$1. Công dëng giáo tỉnh hay hội nghị Giám Mục giáo 
tỉnh ra sắc lệnh ân định mức tiên của bông lễ phải dâng để 
cử hành và để áp dụng lễ cho toàn giáo tỉnh, và tư tế không 
được phép đòi một số tiên nhiêu hơn; nhưng ngài được 
phép nhận một bông lễ cao hơn mức đã được ân định đề áp 
dụng lễ, nêu người ta tự nguyện dâng bồng lễ ây, và cũng 
được phép nhận một bồng lễ thâp hơn. 

$2. Ở đâu không có sắc lệnh như trên, thì phải giữ tục 
lệ hiện hành trong giáo phận. 

$3. Các thành viên của bât cứ hội dòng nào cũng phải 
tôn trọng săc lệnh ây hoặc tục lệ địa phương được nói đến 
ở §§1 và 2. 

Điều 953 

Không ai được phép nhận bồng lễ dë tự mình áp dụng 
lễ, nhiêu dën nỗi không thể chỉ lễ hết trong vòng một năm. 

Điều 954 

Nêu trong một số nhà thờ hoặc nhà nguyện nào đó, số 
Thánh Lễ xin cử hành vượt quá sô Thánh Lễ có thê được 


cử hành ở đây, thì số Thánh Lễ dư có thể được cử hành ở 


512 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


nơi khác, trừ khi những người xin lễ đã minh nhiên bày tỏ 
ý muôn trái ngược. 

Điều 955 

$1. Ai muôn trao cho những người khác việc cử hành 
Thánh Lễ phải áp dụng, thì phải trao việc cử hành Thánh 
Lễ ây cho những tư tê mình muốn cảng sớm càng tốt, miễn 
là mình biết rõ các vị đó không chút hô nghi; phải chuyển 
nguyên bồng lễ nhận được, trừ khi biết chắc chăn sô tiên 
vượt quá mức đã được ấn định trong giáo phận là cho cá 
nhân mình; và vẫn còn nghĩa vụ phải cử hành các Thánh Lễ 
ây cho dën khi có băng chứng là đã có người nhận nhiệm 
vụ dâng lễ và bông lễ. 

$2. Thời hạn phải cử hành Thánh Lễ bắt đầu từ ngày tư 
tê nhận cử hành các Thánh Lễ ấy, trừ khi đã thấy rõ cách 
khác. 

§3. Ai trao các Thánh Lễ phải cử hành cho những người 
khác, thì phải ghi ngay vào số cả sô lễ đã nhận, lẫn sô lễ 
đã trao cho những người khác, cũng ghi luôn số tiên của 
những bông lễ ấy. 


$4. Bât cứ tư tê nào cũng phải ghi cân thận những Thánh 


513 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


LỄ mình đã nhận cử hành cũng như những Thánh Lễ mình 
đã cử hành rôi. 

Điều 956 

Tất cả và từng người quản trị các việc nhăm mục tiêu 
đạo đức hoặc những người bi buộc cách nào đó phải chăm 
lo việc cử hành Thánh Lễ, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều 
phải chuyên cho Đâng Bản Quyên của mình những ý lễ đã 
không làm xong trong một năm, theo thể thức do các vị ây 
ân định. 

Điều 957 

Trong các nhà thờ thuộc giáo sĩ triều, nhiệm vụ và quyên 
chăm lo việc chu toàn các ý lễ thuộc vê Đâng Bản Quyên 
địa phương: còn trong các nhà thờ thuộc những hội dòng 
hay tu đoàn tông đô, thì nhiệm vụ và quyên ây thuộc về các 
Bê Trên của hội dòng hay tu đoàn. 

Điều 958 

$1. Cha sở và cha quản nhiệm một nhà thờ hay một nơi 
thánh khác thường hay nhận bồng lễ, phải có một số riêng 
trong đó phải ghi cân thận số Thánh Lễ phải cử hành, ý chỉ, 


bồng lễ và những Thánh Lễ đã làm xong. 


514 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Đắng Bản Quyên phải đích thân hoặc nhờ người 


khác kiêm soát môi năm những sô lê đó. 


ĐÈ MỤC 4 
BÍ TÍCH SÁM HO 

Điều 959 

Trong bí tích Sám Hỗi, các tín hữu nảo thú tội mình 
với một thừa tác viên hợp pháp, ăn năn về những tội ây và 
quyết tâm sửa mình, thì nhờ việc xá giải do chính thừa tác 
viên ây ban, họ được Thiên Chúa tha thứ các tội đã phạm 
sau khi chịu phép Rửa Tội, và đông thời được hòa giải với 


Giáo Hội mà họ đã làm tôn thương khi phạm tội. 


CHƯƠNG 1 
CỬ HANH BÍ TÍCH SÁM HÔI 

Điều 960 

Việc xưng tội riêng và xưng tội đây đủ cùng với việc 
xá giải tạo thành phương cách thông thường duy nhất, nhờ 
đó một tín hữu ý thức mình có tội trọng được hòa giải 
với Thiên Chúa và với Giáo Hội; chỉ có sự bât lực thể lý 
hay luân lý mới miễn chuẩn việc xưng tội như trên, trong 


515 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


trường hợp này, việc hòa giải cũng có thê được thực hiện 
bằng những cách khác. 
Điều 961 
$1. Không thê ban ơn xá giải chung cho nhiêu hôi nhân 
cùng một lúc, nêu mỗi cá nhân không thú tội trước, trừ: 
1° trường hợp nguy tử sắp xảy ra và không đủ thời giờ 
dë cho một hay nhiêu tư tê nghe từng hôi nhân xưng 
tôi; 
2° trường hợp có nhu câu nghiêm trọng, nghĩa là khi 
có đông hồi nhân mà không có đủ cha giải tội để nghe 
từng người xưng tội đúng cách trong một thời gian 
thích hợp, dën nỗi các hôi nhân không được lãnh ơn 
của bí tích hoặc không được rước lễ trong thời gian 
lâu dài mà không do lỗi của họ, tuy nhiên, không 
được coi là có nhu câu đủ, khi không có sẵn cha giải 
tội chỉ vì có đông hôi nhân như có thể xảy ra trong 
một ngày lễ lớn hoặc trong một cuộc hành hương lớn 
nào đó. 
$2. Việc nhận định xem những điều kiện cân thiết chiêu 
theo quy tắc của §1, 2° có hay không là thuộc về Giám Mục 


giáo phận; ngài có thê xác định những trường hợp có nhu 


516 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


câu như thế, dựa vào những tiêu chuân đã được thỏa thuận 
chung với các thành viên khác của Hội Đông Giám Mục. 

Điều 962 

$1. Đề hưởng nhờ hữu hiệu một ơn xá giải bí tích được 
ban cùng một lúc cho nhiêu người, người Kitô hữu không 
những phải được chuẩn bị đây đủ, mà đồng thời còn phải 
quyết tâm là sẽ đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp, 
về các tội trọng mà hiện tại họ không thê xưng thú như vậy 
được. 

$2. Trong mức độ có thê, ngay vào dip lãnh nhận một 
ơn xá giải chung, các Kitô hữu phải được dạy cho biết 
những điêu kiện buộc phải có chiếu theo quy tắc của §1, và 
kế cả trong trường hợp nguy tử, nêu còn thời giờ, thì phải 
khuyên bảo trước khi xá giải chung, để mỗi người lo giục 
lòng ăn năn sám hôi. 

Điều 963 

Miễn là vẫn giữ nguyên nghĩa vụ được nói đến ở điêu 
969, người nào được tha các tội trọng nhờ một ơn xá giải 
chung, thì phải đi xưng tội riêng sớm hết sức khi có dịp, 
trước khi lãnh nhận ơn xá giải chung một lân khác, trừ khi 


có một lý do chính đáng can thiệp vào. 


517 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 964 

SI. Nơi thường ban bí tích Sám Hồi là nhà thờ hay nhà 
nguyện. 

$2. Về tòa giải tội thì Hội Đông Giám Mục phải ân định 
những quy tắc, nhưng phải dự liệu đặt các tòa giải tội ở 


một nơi dê thây, các tòa này phải có một chân song ngăn 


có thể tự do dën tòa giải tội. 
$3. Không được giải tội ở ngoài tòa giải tội, trừ khi có 


một lý do chính đảng. 


CHƯƠNG 2 
THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH SAM HOI 

Điều 965 

Chỉ có tư té là thừa tác viên bí tích Sám Héi, 

Điều 966 

$1. Đề giải tội thành sự, ngoài quyên thánh chức, thừa 
tác viên buộc phải có năng quyên thi hành quyên thánh 
chức ây đôi với những tín hữu mà ngài ban ơn xá giải. 


$2. Tư tế có thê có năng quyên này, hoặc chiêu theo 


518 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


chính luật, hoặc do nhà chức trách có thâm quyên ban chiêu 
theo quy tặc của điêu 969. 

Điều 967 

$1. Ngoài Đức Giáo Hoàng ra, các vị Hông Y đương 
nhiên có năng quyên giải tội cho các tín hữu ở khắp nơi 
trên thê giới; cũng vậy, các Giám Mục thi hành năng quyên 
ây cách hợp thức ở khắp nơi, trừ khi Giám Mục giáo phận 
từ chôi điêu đó trong một trường hợp đặc biệt. 

$2. Những vị có năng quyên giải tội thường xuyên chiêu 
theo chức vụ hoặc do Đẳng Bản Quyên địa phương nơi 
nhập tịch hoặc nơi mình cư ngụ ban, có thê thi hành năng 
quyên ây ở khắp nơi, trừ khi Đẳng Bản Quyên địa phương 
từ chối điêu đó trong một trường hợp đặc biệt, miễn là vẫn 
giữ nguyên những quy định của điêu 974 §§2 và 3. 

$3. Những vị nào có năng quyên giải tội chiêu theo chức 
vụ hoặc do Bê Trên có thầm quyên ban chiếu theo quy tắc 
của điều 968 §2 và 969 §2, thì đương nhiên có quyên ây ở 
khắp nơi đối với các thành viên của hội dòng hay tu đoàn 
mình, cũng như đối với những người khác ngày đêm cư ngụ 
tại một trong các nhà của hội dòng hay tu đoàn; những vi 


ây sử dụng hợp thức năng quyên này, trừ khi một Bê Trên 


519 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


cấp cao từ chôi điêu đó đôi với những người thuộc quyên 
ngài, trong một trường hợp đặc biệt. 

Điều 968 

$1. Chiêu theo chức vụ, Đẳng Bản Quyên địa phương, 
vi kinh sĩ xá giải, cũng như cha sở và những người thay 
quyên cha sở, đều có năng quyên giải tội, và mỗi người 
trong quyên hạn của mình. 

$2. Chiêu theo chức vụ, Bê Trên các hội dòng giáo sĩ 
thuộc luật giáo hoàng hoặc các tu đoàn tông đồ giáo SĨ 
thuộc luật giáo hoàng có quyên hành pháp trong việc lãnh 
đạo chiêu theo quy tắc của hiến pháp, thì có năng quyên 
giải tội cho các người thuộc quyên mình và cho những 
người khác ngày đêm cư ngụ trong nhà mình, miễn là vẫn 
giữ nguyên những quy định của điêu 630 §4. 

Điều 969 

$1. Chỉ Đẳng Bản Quyên địa phương có thâm quyên 
ban cho bắt cứ linh mục nào năng quyên giải tội cho bât cứ 
tín hữu nào, nhưng những linh mục là thành viên của một 
hội dòng không được dùng năng quyên ây khi không có 


phép ít là được suy đoán của Bê Trên mình. 


520 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Bê Trên của một hội dòng hoặc của một tu đoàn tông 
đô được nói đến ở điêu 968 §2, có thắm quyên ban cho bât 
cứ linh mục nào năng quyên giải tội cho các người thuộc 
quyên mình và các người khác ngày đêm cư ngụ trong nhà 
minh. 

Điều 970 

Chỉ được ban năng quyên giải tội cho những linh mục 
nào đã được công nhận là có khả năng xứng hợp qua một 
cuộc khảo hạch hoặc khi đã biết rõ khả năng của họ băng 
cách khác. 

Điều 971 

Đắng Bản Quyên địa phương không được ban năng 
quyên giải tội thường xuyên cho một linh mục, dù linh mục 
ây có cư sở hay bán cư sở thuộc quyên hạn mình, néu trước 
đó không tham khảo ý kiến Đẳng Bản Quyên của linh mục 
ây, trong mức độ có thê. 

Điều 972 

Nhà chức trách có thâm quyên được nói dën ở điêu 969 
có thê ban năng quyên giải tội cho một thời gian hoặc vô 


hạn hoặc hữu hạn. 


521 


Điều 973 Số 

Năng quyên giải tội thường xuyên phải được ban bằng 
văn bản. 

Điều 974 

$1. Đẳng Bản Quyên địa phương cũng như Bê Trên có 
thầm quyên không được thu hôi năng quyên giải tội thường 
xuyên đã được ban, trừ khi có một lý do quan trọng. 

$2. Khi năng quyên giải tội bị Đẳng Bản Quyên địa 
phương đã ban năng quyên được nói dën ở điêu 967 §2 thu 
hôi, thì linh mục mât năng quyên ây ở bất cứ nơi nào; còn 
khi năng quyên giải tội bị một Đẳng Bản Quyên địa phương 
nào khác thu hôi, thì linh mục chỉ mất năng quyên ấy trong 
địa hạt của Đâng Bản Quyền đã thu hôi năng quyên. 

$3. Bất cứ Däng Bản Quyên địa phương nào đã thu hôi 
năng quyên giải tội của một linh mục, thì phải báo cho 
Đắng Bản Quyên riêng tai nơi linh mục ây đã nhập tịch, 
nhưng nêu là thành viện của một hội dòng, thi phải báo cho 
Bê Trên có thâm quyên của đương sự. 

$4. Khi bị Bê Trên cấp cao của mình thu hôi năng quyên 


giåi tội, thì linh mục mât năng quyền ây ở khắp nơi đôi với 


522 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


các thành viên của hội dòng; nhưng khi một Bê Trên có 
thâm quyên khác thu hôi năng quyên giải tội thì linh mục 
chỉ mất năng quyên ấy đôi với các thành viên thuộc quyên 
hạn của Bê Trên đó. 

Điều 975 

Ngoài trường hợp bị thu hôi, năng quyên được nói dën 
ở điều 967 §2 châm dứt do việc mất giáo vụ, do xuất tịch 
và còn do mất cư sở. 

Điều 976 

Cho dù không có năng quyên giải tội, bất cứ tư tế nào 
cũng giải hết mọi va và mọi tội cách thành sự và hợp thức 
cho mọi hôi nhân lâm cơn nguy tử, mặc dâu có sự hiện 
diện của một tư tê được chuẩn nhận. 

Điều 977 

Giải tội phạm điêu răn thứ sáu cho người đông lõa thì 
bât thành, trừ trường hợp nguy tử. 

Điều 978 

$1. Khi giải tội, tư tế phải nhớ răng nhiệm vụ của mình 
vừa là thâm phán, vừa là lương y, và đông thời mình đã 


được Thiên Chúa đặt làm thừa tác viên của công lý và của 


523 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


lòng nhân hậu của Chúa, để làm vinh danh Thiên Chúa và 
cứu độ các linh hôn. 

$2. Với tư cách là thừa tác viên của Giáo Hội, khi ban 
bí tích, cha giải tội phải trung thành theo sát giáo huấn của 
huấn quyên và những quy tặc do nhà chức trách có thâm 
quyên thiết lập. 

Điều 979 

Khi đặt những câu hỏi, tư tế phải tiên hành cách khôn 
ngoan và kín đáo, phải lưu ý đến địa vị và tuổi tác của hôi 
nhân và phải tránh đừng hỏi tên người đông lõa. 

Điều 980 

Nêu cha giải tội không hô nghi vê sự chuän bị của hôi 
nhân, và nếu hôi nhân xin xưng tội, thì ngài không được từ 
chôi và cũng không được hoãn ban ơn xá giải. 

Điều 981 

Cha giải tội phải ra việc đên tội hữu ích và thích hợp 
cho hồi nhân, tùy theo bản chất và sô tội, nhưng phải lưu ý 
đến hoàn cảnh của hôi nhân; chính hồi nhân buộc phải tự 


mình thực hiện việc dën tội. 


524 


Điều 982 OR 

Người nào thú nhận là mình đã cáo gian với nhà chức 
trách Giáo Hội một cha giải tội vô tội đã dụ dỗ phạm tội 
nghịch điêu răn thứ sáu của Thập Giới, thì chỉ được xá giải 
nếu trước đó đương sự đã chính thức rút lại lời cáo gian ây 
và sẵn lòng dën bù những thiệt hại, néu có. 

Điều 983 

$1. Ấn tín bí tích là điêu bât khả xâm phạm, vì thể, tuyệt 
đối câm cha giải tội không được tiết lộ hôi nhân băng lời 
nói hay băng cách nào khác, và vì bât cứ lý do gì. 

$2. Thông dịch viên, nếu có, và tât cả mọi người đã biết 
được tôi băng bất cứ cách nào, do việc thú tội, cũng đều 
buộc phải giữ bí mật. 

Điều 984 

$1. Tuyệt đối câm cha giải tội dùng những kiến thức biết 
được trong lúc giải tội để làm hại hôi nhân, mặc dù không 
có nguy cơ tiết lộ nào. 

$2. Người câm quyên không thê dùng những kiên thức 
biết được bất cứ lúc nào do việc giåi tỘI, đề lãnh đạo ở tòa 


ngoài, băng bât cứ cách nào. 


525 


QUYỀN IVNHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 

Điều 985 

VỊ giáo tập và cộng sự viên của mình, giám đốc của 
chủng viện hoặc của một cơ sở giáo dục khác, không được 
ø1ải tội cho học sinh cư ngụ trong nhà minh, trừ khi những 
học sinh ây tự nguyện xin điêu đó trong những trường hợp 
đặc biệt. 

Điều 986 

$1. Những vị có nhiệm vụ coi sóc linh hôn buộc phải liệu 
sao cho những tín hữu đã được trao cho mình được xưng 
tội, mỗi khi họ xin cách hợp lý, và phải tạo cơ hội cho họ 
đến xưng tội riêng băng cách ân định ngày giờ thuận tiện 
cho họ. 

$2. Trong trường hợp có nhu câu khẩn cấp, bất cứ cha 


øiải tội nào, và trong trường hợp nguy tử, thì bất cứ tư té 


e 2 ® A? 


CHƯƠNG 3 
HÔI NHÂN 
Điều 987 
Đề hưởng nhờ phương dược cứu độ của bí tích Sám 


Ho. người Kitô hữu phải được chuân bị thê nào đề trở vê 


526 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


với Thiên Chúa băng cách từ bỏ các tội đã phạm và quyết 
tâm sửa mình. 

Điều 988 

$1. Sau khi đã xét mình kỹ lưỡng và y thức được tội của 
mình, người Kitô hữu buộc phải xưng các loại tội trọng và 
SỐ tội trọng đã phạm sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, mà 
chưa được quyên tháo gỡ của Giáo Hội tha trực tiếp và họ 
chưa xưng trong lân xưng tội riêng. 

$2. Khuyên các Kitô hữu cũng xưng cả những tội nhẹ 
nữa. 

Điều 989 

Mọi tín hữu, sau khi dën tuổi khôn, buộc phải xưng các 
tội trọng của mình một cách trung thực, một năm Ít là một 
lân. 

Điều 990 

Không câm xưng tội qua một thông dịch viên, nhưng 
phải tránh những lạm dụng và gương xâu, miễn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điều 983 §2. 

Điều 991 

Mọi Kitô hữu có trọn quyên xưng tội với cha giải tội 


527 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


nào đã được chuẩn nhận cách hợp thức mà mình thích, 


mặc dâu vị ây thuộc một lê điên khác. 


CHƯƠNG 4 
AN XÁ 

Điều 992 

Ấn xá là việc tha trước mặt Thiên Chúa hình phạt tạm 
thời phải chịu vì các tội đã được xoá bỏ; Kitô hữu nào đã 
được chuẩn bị đây đủ và đã thực hiện một sô điều kiện đã 
được ân định, thì được hưởng ơn tha thứ này nhờ sự trợ giúp 
của Giáo Hội; Với tư cách là thừa tác viên ơn cứu chuộc, 
Giáo Hội dùng quyên mình đề phân phát và áp dụng kho 
tàng dën tội của Đức Kitô và các thánh. 

Điều 993 

Ấn xá gôm có tiêu xá hoặc toàn xá, tùy theo ân xá tha 
một phân hay tha tât cả hình phạt tạm thời phải chịu vì tội. 

Điều 994 

Bất cứ tín hữu nào cũng có thể hưởng những ơn tiểu 
xá hoặc ơn toàn xá, hoặc cho chính mình, hoặc dành cho 


những người đã qua đời. 


528 


Điều 995 Số 

$1. Ngoài quyên bính tối cao của Giáo Hội, chỉ những 
vị nào được luật công nhận là có quyên, hoặc được Đức 
Giáo Hoàng Rôma ban quyên, mới có thể ban phát các ân 
xã. 

$2. Không một quyên bính nào dưới quyên Đức Giáo 
Hoàng Rôma có thể trao cho người khác quyên ban ân xá, 
trừ khi được Tông Tòa minh nhiên ban cho quyên ây. 

Điều 996 

$1. Đề có thê hưởng ân xá, đương sự phải là người đã 
được Rửa Tội, không bị vạ tuyệt thông và sông trong tình 
trạng ân sủng, ít là vào lúc kết thúc các công việc đã được 
quy định. 

$2. Tuy nhiên, dë có thê hưởng ân xá, đương sự phải có 
ý hướng ít là tống quát muốn thủ đắc các ân xá và phải chu 
toàn những việc buộc phải làm trong thời gian đã được ân 
định và với cách thức đã được quy định, theo tinh thân của 


việc ban ân xá. 


529 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 997 
Vê việc ban và hưởng ân xá, còn phải o các quy định 


khác trong luật riêng của Giáo Hội. 


ĐÈ MỤC 5 
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
Điều 998 
Qua bí tích xức Dâu Bệnh Nhân, Giáo Hội phó thác 
những tín hữu bệnh tật hiểm nghèo cho Chúa chịu nạn và 
vinh quang để Người nâng đỡ và cứu chữa họ; bí tích này 
được ban băng việc xức dâu trên bệnh nhân và đọc những 


lời đã được quy định trong sách phụng vụ. 
CHƯƠNG 1 
CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
Điều 999 
Ngoài Giám Mục, những người sau đây có thể làm phép 


dầu đê dùng vào việc xức dâu bệnh nhân: 


530 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


1° những vu được luật đông hóa với Giám Mục giáo 
phận; 
2° trong trường hợp khân cấp, bât cứ linh mục nào 
nhưng trong chính lúc cử hành bí tích mà thôi. 
Điều 1000 
$1. Việc xức dâu phải được thực hiện cần thận với những 
lời đọc, theo thứ tự và thể thức đã được quy định trong các 
sách phụng vụ; nhưng trong trường hợp cân thiết, chỉ cân 
một lân xức dâu trên trắn hoặc thậm chí trên một phân khác 
của thân thể, nhưng vẫn phải đọc trọn vẹn công thức. 
$2. Thừa tác viên phải xức dâu băng chính tay mình, trừ 
khi có một lý do nghiêm trọng khuyên dùng một dụng cụ. 
Điều 1001 
Các vị chủ chăn các linh hôn và các thân nhân của bệnh 
nhân phải liệu sao cho các bệnh nhân được lãnh nhận sự 
trợ lực của bí tích này vào lúc thuận tiện. 
Điều 1002 
Có thể xức dâu chung cho nhiêu bệnh nhân cùng một 
lúc, theo các quy định của Giám Mục giáo phận nêu họ đã 


được chuẩn bị chu đáo và đã dọn mình đây đủ. 


531 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


CHUƠNG 2 
THỪA TÁC VIÊN 
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 

Điều 1003 

$1. Tất cả mọi tư tê và chỉ có tư tế mới ban thành sự bí 
tích Xức Dâu Bệnh Nhân. 

$2. Tất cả mọi tư tế được ủy nhiệm coi sóc các linh hôn 
có bôn phận và có quyên ban bí tích Xức Dâu Bệnh Nhân 
cho những tín hữu đã được ủy thác cho trách nhiệm mục 
vụ của mình; khi có một lý do hợp lý, bât cứ tư tê nào cũng 
có thê ban bí tích này với sự châp thuận ít là được suy đoán 
của tư tê vừa được nói ở trên. 

$3. Bất cứ tư tê nào cũng được mang theo dầu đã được 
làm phép, đề có thê ban bí tích Xúc Dâu Bệnh Nhân trong 
trường hợp cân thiết. 


CHƯƠNG 3 
NHỮNG NGƯỜI LÃNH NHẬN 
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 
Điều 1004 
$1. Có thể ban bí tích Xúc Dâu Bệnh Nhân cho tín hữu 


532 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


đã biết sử dụng trí khôn, khi họ bắt đầu ở trong tỉnh trạng 
hiểm nghèo vì bệnh tật hay vì tuôi già. 

$2. Bí tích này có thể được ban lại, nêu sau khi hôi 
phục, bệnh nhân lại ngã bệnh nặng, hoặc nêu nguy cơ trở 
nên nghiêm trọng hơn trong cùng một cơn bệnh kéo dài. 

Điều 1005 

Phải ban bí tích này trong trường hợp hô nghi bệnh nhân 
đã biết sử dụng trí khôn hay chưa, bệnh có hiểm nghèo hay 
không hoặc bệnh nhân đã chết hay chưa. 

Điều 1006 

Phải ban bí tích này cho các bệnh nhân nào đã xin nhận 
lãnh ít là cách mặc nhiên, lúc họ còn tỉnh táo. 

Điều 1007 

Không được ban bí tích xức Dâu Bệnh Nhân cho những 


người cô châp sông trong tội trọng công khai. 


ĐÈ MỤC 6 
BÍ TÍCH TRUYÊN CHỨC THÁNH 
Điều 1008 
Do bí tích Truyền Chức Thánh đã được Thiên Chúa thiết 


533 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


lập, một số Kitô hữu được đặt làm thừa tác viên có chức 
thánh, nhờ được ghi ấn tích không thê xoá nhòa, như thê 
họ được thánh hiên và được chỉ định, mỗi người tùy theo 
cấp bậc của mình, để chăn dắt đoàn dân Chúa, băng cách 
chu toàn các nhiệm vụ giáo huấn, thánh hóa và lãnh đạo 
nhân danh Đức Kitô là Đâu. 

Điều 1009 

§ 1. Các chức thánh là chức Giám Mục, chức linh mục 
và chức phó tê. 

S2. Những chức ấy được trao ban băng việc đặt tay 
và băng việc đọc lời nguyện thánh hiên đã được các sách 


phụng vụ quy định cho mỗi cấp bậc. 


CHƯƠNG 1 
VIỆC CỬ HÀNH VÀ THỪA TÁC VIÊN 
LỄ TRUYÊN CHỨC 

Điều 1010 

Phải cử hành bí tích Truyền Chức trong Thánh Lễ ngày 
Chúa Nhật hay một ngày lễ buộc, nhưng vì những lý do 
mục vụ có thể cử hành bí tích này vào những ngày khác, 
kê cả những ngày thường trong tuân. 


534 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1011 

$1. Cách chung, lễ truyện chức phải được cử hành trong 
nhà thờ chính tòa; nhưng vì lý do mục vụ có thể được cử 
hành trong một nhà thờ hoặc một nhà nguyện khác. 

$2. Phải mời các giáo sĩ và các Kitô hữu khác tham dự 
lễ truyền chức dë buối lễ có thật đông người tham dự. 

Điều 1012 

Thừa tác viên của bí tích Truyền Chức Thánh là Giám 
Mục đã được tân phong. 

Điều 1013 

Không Giám Mục nào được phép tân phong Giám Mục 
cho ai, nêu trước đó chưa có ủy nhiệm thư của Đức Giáo 
Hoảng. 

Điều 1014 

Trừ khi được Tông Tòa miễn chuẩn, trong lễ tân phong 
Giám Mục, Giám Mục chủ phong phải có thêm ít là hai 
Giám Mục phụ phong khác, tuy nhiên, cùng với các vị ây, 
tât cả các Giám Mục hiện diện cũng nên tân phong người 


được tuyên chọn. 


535 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1015 

$1. Mỗi tiên chức linh mục và mỗi tiên chức phó tế phải 
được chính Giám Mục của mình truyền chức, hoặc phải có 
thư giới thiệu hợp thức của ngài. 

$2. Chính Giám Mục riêng phải đích thân truyền chức 
cho những người thuộc quyên mình, nếu ngài không bị 
một ngăn trở chính đáng: nhưng ngài không thê truyền 
chức cách hợp thức cho một người thuộc quyên nhưng lại 
theo nghi lễ Đông Phương, nếu không có một đặc ân của 
Tòa Thánh. 

$3. Vi nào có thế cấp thư giới thiệu để chịu các chức 
thánh, thì vị ây cũng có thê đích thân ban các chức ây, nêu 
có ân tích Giám Mục. 

Điều 1016 

Về việc truyền chức phó tế cho những người muôn gia 
nhập hàng giáo sĩ triêu, Giám Mục riêng là Giám Mục 
giáo phận tại nơi tiên chức có cư sở hoặc Giám Mục giáo 
phận tại nơi tiên chức đã quyết định dân thân phục vụ; về 
VIỆC truyền chức linh mục cho các giáo sĩ triêu, Giám Mục 
riêng là Giám Mục giáo phận tại nơi tiễn chức đã nhập tịch 
khi chịu chức phó tê. 


536 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1017 
Bât cứ một Giám Mục nào cũng không thể ban bí tích 
Truyền Chức ngoài quyên hạn của mình, nếu không có 
phép của Giám Mục giáo phận. 
Điều 1018 
$1. Các vị sau đây có thể cấp thư giới thiệu cho các giáo 
sĩ triều: 
1° Giám Mục riêng được nói đến ở điêu 1016. 
2° Giám Quản tông tòa, cũng như Giám Quản giáo 
phận với sự chấp thuận của ban tư vẫn; Quyên Đại 
Diện và Quyên Phủ Doãn tông tòa, với sự chấp thuận 
của hội đông được nói đến ở điêu 495 §2. 
$2. Giám Quản giáo phận, Quyên Đại Diện và Quyên 
Phủ Doãn tông tòa không được cấp thư giới thiệu cho những 
người đã bị Giám Mục giáo phận hay Đại Diện hay Phủ 
Doãn tông tòa từ chôi không cho tiễn chức. 
Điều 1019 
$1. Bê Trên cấp cao của một hội dòng giáo sĩ thuộc luật 
giáo hoàng, hoặc của một tu đoàn tông đô giáo sĩ thuộc luật 
giáo hoàng cấp thư giới thiệu đề chịu chức phó tế và chức 


537 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


linh mục cho những người thuộc quyên mình đã được gia 
nhập vào hội dòng hay tu đoàn cách vĩnh viễn hoặc dứt 
khoát theo hiến pháp. 

$2. Việc truyền chức cho tât cả những thành viên khác 
thuộc bât cứ hội dòng hoặc tu đoàn nào được chi phôi bởi 
luật dành cho các giáo sĩ triêu, mọi đặc ân đã được ban cho 
các Bê Trên đều bị thu hôi. 

Điều 1020 

Không được cấp thư giới thiệu, nêu trước đó không có 
tât cả các chứng thư và văn kiện mà luật buộc phải có chiêu 
theo quy tặc của các điêu 1050 và 1051. 

Điều 1021 

Có thê gửi thư giới thiệu dën bất cứ Giám Mục nảo hiệp 
thông với Tông Tòa, nhưng không được gửi đên một Giám 
Mục nào thuộc một lễ điển khác với lễ điển của người tiên 
chức, nêu không có một đặc ân của Tòa Thánh. 

Điều 1022 

Một khi đã nhận được thư giới thiệu chính thức, Giám 
Mục truyện chức không được tiên hành việc phong chức, 


nêu không hoàn toàn chắc chăn vê tính xác thực của thư ây. 


538 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1023 

Các thư giới thiệu có thê bị giới hạn hoặc bị thu hôi do 
vị đã ban cấp hoặc do người kê vị, nhưng một khi đã được 
ban cấp, thư giới thiệu không mất hiệu lực khi vị ban cấp 


hết quyên. 


CHƯƠNG 2 
NHỮNG NGƯỜI NHÂN LÃNH CHỨC THÁNH 

Điều 1024 

Chỉ có người nam đã được Rửa Tội mới nhận lãnh thành 
sự bí tích Truyền Chức Thánh. 

Điều 1025 

$1. Đề trao ban chức linh mục hay chức phó tế cách 
hợp thức, sau khi đã trải qua thời gian thử thách chiêu theo 
quy tắc của luật, ứng viên buộc phải hội đủ những đức tính 
thích hợp, theo sự nhận định của Giám Mục riêng hoặc của 
Bê Trên cập cao có thâm quyên, không bị một điêu bất hợp 
luật hay một ngăn trở nào ràng buộc, và phải chu toàn các 
điêu kiện tiên quyết chiêu theo quy tắc của các điêu 1033- 


1039; ngoài ra, còn phải thu thập các văn kiện được nói 


539 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


đến ở điêu 1050 và phải thực hiện việc điêu tra được dự 
liệu ở điêu 1051. 
$2. Hơn nữa, ứng viên phải được Bê Trên hợp pháp của 
mình nhận định là hữu ích cho thừa tác vụ của Giáo Hội. 
§3. Giám Mục truyện chức cho một người thuộc quyên 
mình đề phục vụ một giáo phận khác, thì phải chắc chăn là 


người nhận lãnh chức thánh sẽ gia nhập giáo phận ây. 


TIẾT I 
NHỮNG DIEU KIỆN 
BUỘC NGƯỜI NHÂN LÃNH CHỨC THÁNH 
PHÁI CÓ 

Điều 1026 

Đề được thụ phong, đương sự phải được tự do hoàn 
toàn; tuyệt đôi cắm cưỡng bách một người phải lãnh nhận 
chức thánh băng bất cứ cách nào và vì bất cứ lý do nào, 
hoặc ngăn cản không cho một người có đủ khả năng xứng 
hợp theo giáo luật lãnh nhận các chức ây. 

Điều 1027 


Các ứng viên phó tê và các ứng viên linh mục phải được 


540 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


đào tạo và được chuẩn bị kỹ lưỡng, chiều theo quy tắc của 
luật. 

Điều 1028 

Giám Mục giáo phận hoặc Bê Trên có thâm quyên phải 
liệu sao cho các ứng viên, trước khi được gọi lên một chức 
nào, phải được giáo huấn đây đủ về những điêu liên quan 
đến chức ây cùng những nghĩa vụ của chức ây. 

Điêu 1029 


Dựa vào sự xét đoán khôn ngoan của mình, và sau khi 
đã cân nhắc mọi sự, Giám Mục riêng hoặc Bê Trên cấp cao 
có thâm quyên chỉ nên cho tiến chức những ứng sinh có 
đức tin tinh tuyên, ý hướng ngay lành, kiên thức cân thiết, 
danh thơm tiếng tốt, đức hạnh vẹn toàn, nhân đức vững 
vàng và các đức tính khác về thể lý cũng như về tâm lý phủ 
hợp với chức thánh sẽ lãnh nhận. 

Điều 1030 

Trừ khi có một lý do giáo luật, cho dầu còn kín, Giám 
Mục riêng hoặc Bê Trên cập cao có thấm quyên không 


được câm các phó tê thuộc quyên mình tiên tới chức linh 


541 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
7 


mục, khi họ đã được dë cử tiên chức, và phải tôn trọng 
quyên thượng câu chiêu theo quy tặc của luật. 

Điều 1031 

$1. Chỉ được truyện chức linh mục cho những người đã 
trọn hai mươi lăm tuổi và đã đủ trưởng thành, ngoài ra, còn 
phải giữ khoảng cách ít là sáu tháng giữa chức phó tê và 
chức linh mục; ứng viên lên chức linh mục chỉ có thể được 
chịu chức chức phó tế sau khi đã trọn hai mươi ba tuôi. 

$2. Một ứng viên phó tế vĩnh viễn không kết hôn chỉ 
được chiu chức phó tế, nêu đã đủ ít là hai mươi lăm tuôi 
trọn; một ứng viên phó tế vĩnh viễn đã kết hôn rôi, thì phải 
đủ ít là ba mươi lăm tuôi trọn và phải được sự chấp thuận 
của vợ mình. 

$3. Các Hội Đông Giám Mục có trọn quyên ấn định 
quy tặc đòi hỏi tuôi cao hơn đề tiên chức linh mục và phó 
tê vĩnh viễn. 

$4. Quyên miễn chuẩn quá một năm về tuổi buộc phải 
có chiếu theo quy tắc của các §§1 và 2, được dành riêng 


cho Tông Tòa. 


542 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1032 

$1. Các ứng viên linh mục chỉ có thê chịu chức phó tê 
sau khi đã hoàn tât năm thứ năm của chu kỳ triết học và 
thân học. 

$2. Sau khi đã hoàn tât chu kỳ học và trước khi được 
chịu chức linh mục, phó tế phải tham gia công tác mục vụ 
băng cách thực hành chức phó tê trong một thời gian thích 
hợp do Giám Mục hay Bê Trên cấp cao có thâm quyên xác 
định. 

$3. Ứng viên phó tế vĩnh viễn chỉ được chịu chức này 


sau khi đã hoàn tất thời gian đào tạo. 


TIET? 
NHỮNG DIEU KIỆN CAN THIẾT 
DE NHÂN LÃNH CHỨC THÁNH 


Điều 1033 

Chỉ có người nào đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức rôi mới 
được lãnh nhận chức thánh cách hợp thức. 

Điều 1034 

$1. Chỉ được truyền chức cho một ứng viên phó tê hay 


một ứng viên linh mục, nêu trước đó đương sự đã được nhà 


543 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


chức trách được nói đến ở điêu 1016 và 1019 ghi vào sô 
các ứng viên qua nghi thức tiếp nhận của phụng vụ, sau khi 
đương sự đã tự tay viết và ký tên vào đơn xin và đã được 
chính nhà chức trách ây châp nhận băng văn bản. 

$2. Người nào đã gia nhập vào một hội dòng giáo sĩ 
băng những lời khân, thì không buộc phải có nghi thức tiếp 
nhận. 

Điều 1035 

$1. Trước khi được tiên chức phó tế, dù là vĩnh viễn 
hay chuyên tiêp, đương sự buộc phải lãnh nhận và thi hành 
thừa tác vụ đọc sách và thừa tác vụ giúp lễ trong một thời 
gian thích hợp. 

$2. Phải có một khoảng cách ít là sáu tháng, từ khi lãnh 
nhận thừa tác vụ giúp lễ cho đến khi chịu chức phó tế. 

Điều 1036 

Đề có thể chịu chức phó tê hay chức linh mục, ứng viên 
phải đệ trình cho Giám Mục riêng hoặc cho Bê Trên cấp 
cao có thâm quyên một bản tuyên bô do chính tay mình 
viết và ký tên, trong đó đương sự xác nhận răng mình tự 


nguyện và tự do lãnh nhận chức thánh và sẽ vĩnh viên dän 


544 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


thần cho thửa tác vụ của Cáo Hội, đông thời xin được chấp 
nhận để chịu chức. 

Điều 1037 

Người sắp được tiên chức phó tê vĩnh viễn mà không kết 
hôn, cũng như người sắp được tiên chức linh mục, không 
được chấp nhận để chịu chức phó tê nêu họ đã không công 
khai đảm nhận nghĩa vụ sông độc thân trước Thiên Chúa 
và Giáo Hội, theo nghi thức đã được quy định, hoặc nêu họ 
đã không tuyên khẩn vĩnh viễn trong một hội dòng. 

Điều 1038 

Phó tế từ chôi tiễn chức linh mục không thể bị cắm thi 
hành chức thánh đã lãnh nhận, trừ khi mắc một ngăn trở 
theo giáo luật hay khi có một lý do nghiêm trọng nào khác 
mà Giám Mục giáo phận hoặc Bê Trên cấp cao có thâm 
quyên phải thầm định theo sự phán đoán của mình. 

Điều 1039 

Tất cả những người sắp chịu một chức thánh nào đó 
đêu phải tĩnh tâm ít là năm ngày, tại nơi và theo thê thức 


do Đâng Bản Quyên ân định; trước khi truyện chức, Giám 


545 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Mục phải được thông báo vê việc các ứng viên đã tĩnh tâm 


hợp lệ. 


TIẾT 3 
NHỮNG DIEU BAT HỢP LUẬT 
VÀ CÁC NGAN TRỞ KHÁC 

Điều 1040 

Những người đang mắc một ngăn trở vĩnh viễn nào đó 
được gọi là bất hợp luật, hoặc một ngăn trở đơn thuân, thì 
không được lãnh nhận các chức thánh; nhưng không có 
một ngăn trở nào khác ngoài những ngăn trở được nêu ra 
trong các điêu khoản sau đây. 

Điều 1041 

Những người sau đây được coi là bất hợp luật đề chịu 
chức: 

1 ° người mặc bệnh điên khùng theo một hình thức nào 
đó hoặc mắc bệnh tâm thân, mà theo y kiên của các 
giám định viên, bệnh ấy là lý do khiến họ không có 
năng lực để chu toàn thừa tác vụ cách thích đáng: 

2° người đã mắc tội bội giáo, lạc giáo hoặc ly oäo: 

3° người đã mưu toan kết hôn, dâu chỉ là hôn nhân 


546 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


theo luật dân sự, trong khi còn mắc ngăn trở không 
kết hôn được do dây hôn nhân, hoặc do chức thánh, 
hoặc do lời khân công vĩnh viễn giữ đức khiết tịnh, 
hoặc vì đương sự đã kết hôn với một người nữ đã 
kết hôn thành sự hay đang bị ràng buộc bởi cùng lời 
khân giữ đức khiết tịnh ây; 
4° người đã phạm tội sát nhân hoặc phá thai có hiệu 
quả và mọi người cộng tác tích cực vào các tội đó; 
5° người đã chủ tâm hủy hoại thân thể mình hay thân 
thể người khác một cách nghiêm trọng hoặc người 
đã mưu toan tự vẫn; 
6° người đã thực hiện một hành vi thuộc bí tích Truyền 
Chức dành riêng cho những vị có chức Giám Mục 
hay chức linh mục, khi không có chức thánh ây, hoặc 
đã bị cắm thi hành chức thánh ây do một hình phạt 
giáo luật đã được tuyên bô hay tuyên kết. 
Điều 1042 
Những người sau đây bị ngăn trở đơn thuân để chịu 


chức: 


547 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


1° người đã lập gia đình, trừ khi đương sự dự định 
lãnh nhận chức phó tế vĩnh viễn cách hợp thức; 
2° người git một chức vụ hay một nhiệm vụ quản 
tri có kèm theo việc phải tường trình mà các giáo sĩ 
không được làm chiêu theo quy tắc của các điêu 285 
và 286, cho đến khi nào hêt đảm nhận chức vụ và 
việc quản trỊ đó, hay đã hoàn thành việc tường trình, 
đương sự mới được tự do; 
3° người tân tòng, trừ khi Đẳng Bản Quyên nhận xét 
là đương sự đã được thử thách đủ. 
Điều 1043 
Nêu biết có những ngăn trở lãnh nhận chức thánh, các 
Kitô hữu buộc phải trình báo cho Đẳng Bản Quyên hay 
cho cha sở trước ngày truyện chức. 
Điều 1044 
$1. Những người sau đây được coi là bât hợp luật để thi 
hành chức thánh đã lãnh nhận: 


1° người đã lãnh nhận các chức thánh cách bất hợp 


546 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


pháp đang khi ở trong tình trạng bất hợp luật để lãnh 
nhận chức thánh; 
2° người đã mắc tội phạm được nói đến ở điêu 1041, 
2°, nếu là tội phạm công khai; 
3° người đã mắc tội phạm được nói đến ở điêu 1041, 
e E 
$2. Những người sau đây bị ngăn trở đề thi hành chức 
thánh: 
1° người đã lãnh nhận các chức thánh cách bất hợp 
pháp đang khi bị một ngăn trở để lãnh nhận chức 
thánh; 
2° người mắc bệnh điên khùng hay một bệnh tâm thân 
nào. khác được nói đến ở điều 1041, 1°, cho đến khi 
Đắng Bản Quyên cho phép thi hành chức ây, sau khi 
đã tham khảo ý kiên của giám định viên. 
Điều 1045 
Dù không biết là có những điêu bât hợp luật và những 
ngăn trở, thì vẫn bị măc những điêu bât hợp luật và những 


ngăn trở ây. 


549 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1046 
Những điêu bất hợp luật và những ngăn trở được nhân 
lên khi chúng phát xuất từ những nguyên nhân khác nhau, 
chứ không từ cùng một nguyên nhân được lặp đi lặp lại, 
trừ trường hợp bất hợp luật xuất phát từ tội sát nhân hoặc 
phá thai có hiệu quả. 
Điều 1047 
$1. Tông Tòa dành riêng cho mình quyên miễn chuẩn 
mọi điều bất hợp luật, nêu sự kiện nên tảng của những điều 
bất hợp luật ây đã được đưa ra tòa án. 
$2. Quyên miễn chuẩn những điêu bât hợp luật và những 
ngăn trở sau đây đề lãnh nhận chức thánh cũng được dành 
riêng cho Tông Tòa: 
1° những điều bất hợp luật do tội phạm công khai được 
nói đến ở điêu 1041, 2° và 3°; 
2° điêu bât hợp luật do tội phạm công khai hoặc kín 
đáo được nói đến ở điêu 1041, 4°, 
3° ngăn trở được nói đến ở điều 1042, 1°. 
$3. Tông Tòa cũng dành riêng cho mình quyên miễn 


chuẩn những điêu bất hợp luật đề thi hành chức thánh đã 


550 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


lãnh nhận được nói đến ở điêu 1041, 3°, trong những trường 
hợp công khai mà thôi, và quyên miễn chuẩn những điêu 
bất hợp luật cả trong những trường hợp kín đáo, được nói 
dën ở điều 1041, 4°. 

$4. Đâng Bản Quyên có thể miễn chuẩn những điêu bất 
hợp luật và những ngăn trở không được dành riêng cho 
Tòa Thánh. 

Điều 1048 

Trong những trường hợp kín đáo và khân cấp hơn, nêu 
không thê dën được với Đẳng Bản Quyên hoặc Tòa An 
Giải đôi với những điêu bất hợp luật được nói đến ở điều 
1041, 3° và 4°, và nêu nguy cơ thiệt hại nặng hoặc mất 
thanh danh sắp xảy ra, người bị ngăn trở không được thi 
hành chức thánh của mình do một điêu bât hợp luật vẫn có 
thể thi hành chức thánh ây, miễn là vẫn giữ nguyên nghĩa 
vụ phải dën với Đẳng Bản Quyên hoặc Tòa An Giải sớm 
hết sức, qua trung gian của cha giải tội và không cần xưng 
danh tính. 

Điều 1049 

$1. Trong đơn xin miễn chuẩn những điêu bât hợp luật 


và những ngăn trở, phải nêu rõ mọi điêu bât hợp luật và 


551 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


mọi ngăn trở; tuy nhiên, việc miễn chuẩn tổng quát cũng 
có hiệu lực đối với những điêu bất hợp luật và những ngăn 
trở đã không được nêu ra vì ngay tình, trừ những điều bât 
hợp luật được nói đến ở điều 1041, 4° hay những điêu bất 
hợp luật khác đã được đưa ra tòa án, nhưng không có hiệu 
lực đối với những điêu bất hợp luật và những ngăn trở đã 
không được nêu ra vì gian ý. 

$2. Nêu là điêu bất hợp luật do tội sát nhân hoặc tội phá 
thai, cũng phải nêu rõ số lần phạm tội nữa để việc miễn 
chuẩn có hiệu lực. 

$3. Việc miễn chuẩn tông quát những điêu bất hợp luật 
và những ngăn trở đề lãnh nhận chức thánh có hiệu lực cho 


tât cả mọi chức thánh. 
TIET 4 
CÁC VĂN BẢN CAN THIẾT VÀ VIỆC DIEU TRA 
Điều 1050 


pê có thê được tiên cử lên các chức thánh, đương sự 


buộc phải có các văn bản sau đầy: 


552 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


1° giây chứng nhận đã học xong chương trình chiếu 
theo quy tắc của điêu 1032; 

2° giây chứng nhận đã chịu chức phó tế, nêu là những 
ứng sinh tiên chức linh mục; 

3° giây chứng nhận đã chịu phép Rửa Tội và phép 
Thêm Sức, cũng như đã lãnh nhận các thừa tác vụ 
được nói đến ở điêu 1035, nêu là những ứng sinh tiên 
chức phó tế; hơn nữa, giấy chứng nhận đã làm bản 
tuyên bô được nói đến ở điêu 1036, cũng như giây 
chứng nhận đã cử hành bí tích Hôn Nhân và giấy 
chứng nhận đã được sự chấp thuận của người vợ, 
nếu là ứng sinh chịu chức phó tế vĩnh viễn đã lập gia 
đình. 

Điều 1051 
Về việc điêu tra các đức tính cân thiết của người nhận 
lãnh chức thánh, phải giữ những quy định sau đây: 

1° phải có giây chứng nhận của giám đốc chủng viện 
hay giám đốc cơ sở đảo tạo vê các đức tính cân thiết 
đề lãnh nhận chức thánh. tức là: học thuyết ngay lành, 
đạo đức chân thành, hạnh kiểm tốt, khả năng thi hành 


thừa tác vụ của ứng sinh; và còn phải có giây chứng 


553 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


nhận tình trạng sức khoẻ thể lý và tâm lý, sau khi đã 
khám nghiệm kỹ lưỡng: 
2° dë điêu tra cách thích hợp, Giám Mục giáo phận 
hoặc Bê Trên cấp cao có thể dùng những phương thê 
khác được xem là hữu ích, tùy theo hoàn cảnh mỗi 
thời và mỗi nơi, chăng hạn như các chứng thư, các 
thông báo hay các thông tin khác. 
Điều 1052 
$1. Đề có thê tiên hành truyền chức, khi truyền chức do 
quyên riêng của mình, thì chính Giám Mục phải biết chắc 
là đã thu thập được những văn kiện được nói đến ở điều 
1050, đã thực hiện việc điều tra chiêu theo quy tắc của luật, 
và đã có những chứng cớ xác thực vê khả năng xứng hợp 
của ứng viên. 
$2. Đề tiên hành việc truyền chức thánh cho một người 
không thuộc quyên mình, Giám Mục chỉ cân thư giới thiệu 
xác nhận là đã thu thập những văn kiện ây, đã thực hiện 
việc điêu tra chiếu theo quy tắc của luật, và đã biết chắc 
chắn khả năng xứng hợp của ứng viên; nêu người nhận lãnh 
chức thánh là thành viên của một hội dòng hay của một tu 


đoàn tông đô, thì những thư giới thiệu ây còn phải chứng 


554 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


nhận là đương sự đã vĩnh viễn gia nhập hội dòng hay tu 
đoàn, và là người thuộc quyên Bê Trên cấp thư giới thiệu. 

$3. Mặc dù đã làm tất cả những việc nói trên, nêu có 
những lý do chắc chăn khiến cho Giám Mục hô nghi ứng 
viên có khả năng xứng hợp dë lãnh nhận các chức thánh 


hay không, thì ngài không được cho đương sự tiên chức. 


CHƯƠNG 3 
VIỆC GHI SỐ 
VÀ CHỪNG THU TRUYÈN CHỨC 

Điều 1053 

$1. Sau khi đã truyền chức, phải ghi tên của từng người 
đã thụ phong và tên của thừa tác viên truyền chức, nơi và 
ngày truyền chức trong một cuốn số riêng được lưu giữ 
cân thận tại tòa giám mục ở nơi đã truyền chức và phải cân 
thận lưu giữ tât cả mọi văn kiện của mỗi lân truyền chức. 

$2. Giám Mục truyện chức phải cấp cho mỗi người đã 
được thụ phong một giấy chứng nhận chính thức về việc 
nhận chức thánh; nêu được giói thiệu cho một Giám Mục 


khác truyền chức, thì các người mới thụ phong phải trình 


555 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


những giây chứng nhận ây cho Đâng Bản Quyên của mình 
để ghi vào số riêng được lưu giữ trong văn khô. 

Điều 1054 

Đẳng Bản Quyên địa phương, nêu những người thụ 
phong là giáo sĩ triêu, hoặc Bê Trên cập cao có thâm quyên, 
nếu những người thụ phong là tu sĩ thuộc quyên mình, 
phải thông báo từng lân truyện chức cho cha sở tại nơi các 
đương sự đã được Rửa Tội, đề ghi vào số Rửa Tội, chiêu 


theo quy tặc của điêu 535 §2. 


ĐÈ MỤC 7 
BÍ TÍCH HÔN NHÂN 

Điều 1055 

$1. Do giao ước hôn nhân, một người nam và một người 
nữ tạo thành một sự hiệp thông trọn cả cuộc sông: tự bản 
chât, giao ƯỚC ây hướng về lợi ích của đôi bạn, cũng như 
đến việc sinh sản và giáo dục con cái; Chúa Kitô đã nâng 
giao ước hôn nhân giữa hai người đã được Rửa Tội lên 
hàng bí tích. 

$2. Vì thế, giữa hai người đã được Rửa Tội không thể 


556 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


có khê ước hôn nhân thành sự, nếu đông thời không phải 
là bí tích. 

Điều 1056 

Những đặc tính chính yếu của hôn nhân là sự đơn nhất 
và sự bât khả phân ly, những đặc tính này có một sự bên 
vững đặc biệt trong hôn nhân Kitô giáo, vì có tính cách bí 
tích. 

Điều 1057 

$1. Chính sự ưng thuận của đôi bên được biếu lộ cách 
hợp thức giữa những người có năng cách về mặt pháp lý 
làm nên hôn nhân và không một quyên lực nào của loài 
người có thê thay thê được sự ưng thuận ấy. 

$2. Sự ưng thuận hôn nhân là một hành vi của ý chí, nhờ 
đó một người nam và một người nữ hiến thân cho nhau và 
chấp nhận nhau qua một giao ước bât khả thu hôi đề tạo 
thành hôn nhân. 

Điều 1058 

Tât cả mọi người không bị luật câm đêu có thê kết hôn. 

Điều 1059 

Hôn nhân của những người Công giáo, cho dù chỉ có 


557 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


một bên là Công giáo, bị chi phối không những bởi luật 
Thiên Chúa mà còn bởi luật Giáo Hội nữa, miễn là vẫn tôn 
trọng thầm quyên của quyên bính dân sự đôi với những 
hiệu quả thuân túy dân sự của chính hôn nhân này. 

Điều 1060 

Hôn nhân được luật ưu đãi, vì thế khi hô nghi, hôn nhân 
vẫn được coi là thành sự cho đến khi có chứng cớ ngược 
lại. 

Điều 1061 

$1. Hôn nhân thành sự giữa hai người đã được Rửa Tội 
mới chỉ là hôn nhân thành nhận, nêu chưa có sự hoàn hợp; 
hôn nhân được gọi là thành nhận và hoàn hợp, nêu hai 
người phôi ngẫu đã thực hiện hành vi vợ chông với nhau 
theo cách thức hợp với nhân tính, mà hành vi này tự nó 
có khả năng dẫn tới sinh sản là mục tiêu tự nhiên của hôn 
nhân và do hành vi đó mà hai vợ chông trở nên một xương 
một thịt. 

$2. Sau khi đã cử hành hôn nhân, nếu hai người phôi 
ngẫu đã sông chung với nhau, thì hôn nhân được suy đoán 


là đã hoàn hợp cho đến khi có chứng cớ ngược lại. 


558 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$3. Hôn nhân bất thành được øọI là hôn nhân giả định, 
nếu ít là một trong hai người phôi ngẫu đã cử hành hôn 
nhân vì ngay tình, cho đến khi cả hai người biết chắc là 
hôn nhân ấy bất thành. 

Điều 1062 

$1. Lời hứa hôn đơn phương hoặc song phương, gọi là 
đính hôn, được chi phôi bởi luật riêng do Hội Đông Giám 
Mục ấn định, dựa theo phong tục và luật dän sự, nêu có. 

$2. Lời hứa hôn không phát sinh tô quyên đòi phải cử 
hành hôn nhân, nhưng phát sinh tô quyên đòi dën bù thiệt 


hại theo mức độ đã gây ra. 


CHƯƠNG 1 
MỤC VỤ HỒN NHÂN VÀ NHỮNG VIỆC PHẢÁI 
LÀM 
TRƯỚC KHI HÔN NHÂN ĐƯỢC CÚ HANH 
Điều 1063 
Các vị chủ chăn các linh hôn buộc phải liệu sao cho 
cộng đoàn Giáo Hội của mình biết trợ giúp các Kitô hữu, 


dë bậc hôn nhân được bảo tôn trong tinh thân Kitô giáo và 


559 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


tiên tới trong sự hoàn thiện. Việc trợ giúp này phải được 
thực hiện nhất là: 
1° băng việc giảng thuyết, băng việc huấn giáo thích 
hợp cho nhi đông, thanh niên và người thành niên, 
và cũng băng việc sử dụng các phương tiện truyện 
thông xã hội, nhờ đó các Kitô hữu được giáo huân vê 
ý nghĩa hôn nhân Kitô giáo và về vai trò của người 
phôi ngẫu cũng như của các bậc cha mẹ Kitô giáo; 
2° băng việc chuẩn bị cá nhân đề kết hôn, nhờ đó hai 
vợ chông được sẵn sàng hướng đến sự thánh thiện 
cũng như những bôn phận của bậc sông mới; 
3° băng việc cử hành hôn nhân cách hữu hiệu theo 
phụng vụ, đề minh họa răng hai người phối ngẫu là 
biểu hiện của mâu nhiệm hiệp nhật và tình yêu phong 
phú giữa Chúa Kitô và Giáo Hội, và họ tham dự vào 
mâu nhiệm ây, 
4° băng việc giúp đỡ các đôi vợ chông, để khi trung 


thành gìn giữ và bảo vệ giao ước hôn nhân, họ biệt 


560 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


sông cuộc đời đôi bạn ngày càng thánh thiện và hoàn 
hảo hơn. 

Điều 1064 

Đắng Bản Quyên địa phương liệu sao đề tô chức chu 
đáo việc trợ giúp ấy, sau khi đã tham khảo ý kiên của các 
người nam cũng như nữ giàu kinh nghiệm và có chuyên 
môn, nêu thây thuận tiện. 

Điều 1065 

$ I. Người Công giáo nào chưa lãnh bí tích Thêm Sức, 
thì phải lãnh bí tích ây trước khi kết hôn, nếu điêu đó có 
thê thực hiện được mà không có bất tiện nghiêm trọng. 

$2. Đề lãnh nhận bí tích hôn nhân cách hữu hiệu, tha 
thiết khuyên nhủ đôi bạn nên lãnh nhận bí tích Sám Hồi và 
bí tích Thánh Thể. 

Điều 1066 

Trước khi cử hành bí tích Hôn Nhân phải biết chắc không 
có ø1 cản trở việc cử hành bí tích thành sự và hợp thức. 

Điều 1067 

Hội Đông Giám Mục phải ân định những quy tắc về việc 
khảo hạch các đôi bạn, cũng như về việc rao hôn phôi và 


561 


QUYỀN IVNHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


vê những phương thê thích hợp khác để thực hiện những 
cuộc điều tra, những việc đó là cân thiết trước khi cử hành 
hôn nhân; một khi những quy tắc ây đã được tuân giữ cần 
thận, cha sở có thê tiên hành việc chứng hôn. 

Điều 1068 

Trong cơn nguy tử, nếu không thể có những chứng cớ 
khác và nêu không có những dấu chỉ nghịch lại, thì chỉ cân 
đôi bạn cam kết, với lời thê nêu cân, răng mình đã lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội và không mắc ngăn trở nào. 

Điều 1069 

Tất cả mọi tín hữu buộc phải trình báo cho cha sở hoặc 
cho Đắng Bản Quyên địa phương những ngăn trở mà họ 
biết được, trước khi hôn nhân được cử hành. 

Điều 1070 

Nêu người thực hiện việc điêu tra không phải là cha sở 
có thâm quyên chứng hôn, thì người này phải thông báo 
sớm hết sức cho cha sở biết kết quả việc điêu tra ây bằng 


một văn thư chính thức. 


562 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1071 
$1. Trừ trường hợp cân thiết, nêu không có phép Đẳng 
Bản Quyên địa phương, không ai được chứng hôn: 
1° hôn nhân của những người không có cư sở; 
2° hôn nhân nào không thể được công nhận hay không 
thê được cử hành chiêu theo quy tắc của luật dân sự, 
3° hôn nhân của người mắc những nghĩa vụ tự nhiên 
phát sinh do cuộc phối hợp trước, đôi với bên kia 
hoặc đôi với con cái; 
4° hôn nhân của người đã hiên nhiên chôi bỏ đức tin 
Công giáo; 
5° hôn nhân của người còn đang bi mắc vạ; 
6° hôn nhân của người vi thành niên, khi cha mẹ không 
hay biết hoặc đã phản đối cách hợp lý: 
7° hôn nhân cử hành qua người đại diện, được nói dën 
ở điều 1015. 
$2. Đâng Bản Quyên địa phương không được ban phép 
chứng hôn cho người đã hiên nhiên chối bỏ đức tin Công 
giáo, trừ khi đã giữ những quy tắc được nói dën ở điều 
1125, với những thích nghi cân thiết. 


563 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1072 
Các vị chủ chăn các linh hôn phải liệu sao đê ngăn cản 
việc cử hành hôn nhân của những người trẻ chưa tới tuôi, 


mà phong tục địa phương chấp nhận cho kết hôn. 


CHƯƠNG 2 
NGĂN TRỞ TIỂU HÔN NÓI CHUNG 

Điều 1073 

Ngăn trở tiêu hôn làm cho người ta không có năng cách 
đề kết hôn thành sự. 

Điều 1074 

Ngăn trở được coi là công khai khi có thể chứng minh 
ở tòa ngoài; đôi lại là ngăn trở kín đáo. 

Điều 1075 

$1. Việc chính thức tuyên bô khi nào luật Thiên Chúa 
cắm kết hôn hay tiêu hôn thuộc quyên binh tối cao của 
Giáo Hội mà thôi. 

$2. Cũng chỉ có quyên bính tôi cao ây mới có quyên 
thiết lập những ngăn trở khác đối với những người đã được 


Rửa Tội. 


564 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1076 

ol Tục lệ nào du nhập một ngăn trở mới hoặc nghịch 
với những ngăn trở hiện có đều bị phi bác. 

Điều 1077 

$1. Trong một trường hợp đặc biệt, Đâng Bản Quyên 
địa phương có thê câm những người thuộc quyên mình 
đang ở bất cứ nơi nào và mọi người hiện đang cư ngụ trong 
địa hạt của mình không được kết hôn, nhưng chỉ trong một 
thời gian mà thôi, vì một lý do nghiêm trọng và bao lâu lý 
do ây còn kéo dải. 

$2. Chỉ có quyên bính tôi cao của Giáo Hội mới có thể 
thêm một điêu khoản tiêu hôn vào lệnh câm ây. 

Điều 1078 

$1. Đẳng Bản Quyên địa phương có thê miễn chuẩn cho 
những người thuộc quyên mình đang ở bât cứ nơi nào và 
mọi người đang cư ngụ trong địa hạt của mình khỏi mọi 
ngăn trở thuộc luật Giáo Hội, trừ những ngăn trở mà Tông 
Tòa dành riêng cho mình quyên miễn chuẩn. 

$2. Những ngăn trở mà Tông Tòa dành riêng cho mình 


quyên miên chuân là: 


565 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


1° ngăn trở do các chức thánh, hoặc do lời khẩn công 
vĩnh viễn giữ đức khiết tịnh trong một hội dòng thuộc 
luật giáo hoàng; 
2° ngăn trở do tội ác được nói dën ở điều 1090. 
$3. Không bao giờ được miễn chuẩn những ngăn trở do 
họ máu hàng dọc hay họ máu hàng ngang bậc thứ hai. 
Điều 1079 
$1. Trong trường hợp nguy tử khẩn cấp, Đẳng Bản 
Quyên địa phương có thể miễn chuẩn cho những người 
thuộc quyên mình đang ở bât cứ nơi nào hoặc mọi người 
đang cư ngụ trong địa hạt của mình khỏi phải giữ thê thức 
cử hành hôn nhân, và khỏi mọi ngăn trở, cũng như từng 
ngăn trở công khai hay kín đáo thuộc luật Giáo Hội, trừ 
ngăn trở do thánh chức linh mục. 
$2. Trong cùng các hoàn cảnh được nói đến ở §1, nhưng 
chỉ trong những trường hợp không thê đến với Däng Bản 
Quyên địa phương được, thì cả cha sở hay thừa tác viên có 
chức thánh đã được ủy quyên hợp pháp, lẫn tư té hay phó 
tê chứng hôn chiêu theo quy tắc của điêu 1116 §2, đều có 
cùng một quyên miễn chuẩn ây. 


$3. Trong cơn nguy tử, cha g1ả1 tội có quyền miền chuân 


566 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


những ngăn trở kín đáo ở tòa trong, vào lúc hoặc ngoài lúc 
ban bí tích Sám Hồi. 

$4. Trong trường hợp được nói dën ở §2, phải được coi 
là không thể dën với Đẳng Bản Quyên địa phương được, 
nêu chỉ có thể liên lạc với ngài qua điện tín hoặc điện thoại. 

Điều 1080 

§1. Mỗi khi khám phả ra một ngăn trở vào lúc mọi sự 
đã sẵn sàng cho lễ cưới và không thê hoãn hôn lễ lại cho 
đến khi xin được phép chuẩn của nhà chức trách có thâm 
quyên mà không có nguy cơ thiệt hại nặng nê có thê xảy 
ra, thì Đâng Bản Quyên địa phương có quyên miễn chuẩn 
tât cả mọi ngăn trở, trừ những ngăn trở được nói đến ở điều 
1078 §2, 1°, và nêu ngăn trở còn kín đáo, thì tât cả những vi 
được nói đến ở điêu 1079 §§2-3 cũng có quyên ây, nhưng 
phải giữ những điêu kiện mà điêu này đòi buộc. 

$2. Quyên này cũng có giá trị để thành sự hóa hôn 
nhân, nêu trì hoãn sẽ có nguy cơ như trên và nêu không đủ 
thời gian để nại dën Tông Tòa hoặc Đắng Bản Quyên địa 
phương, đối với những ngăn trở mà ngài có quyên miễn 


chuân được. 


567 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1081 

Cha sở hoặc tư tế hay phó tê được nói đến ở điêu 1079 
$2 phải lập tức thông báo cho Đâng Bản Quyên địa phương 
biết phép chuẩn đã được ban ở tòa ngoài và phải ghi phép 
chuẩn ây vào số hôn phôi. 

Điều 1082 

Trừ khi phúc chiếu của Tòa An Giải quy định cách khác, 
phép chuẩn một ngăn trở kín đã được ban ở tòa trong nhưng 
ngoài bí tích, phải được ghi trong một cuôn sô được lưu 
giù cân thân tại văn khô mật của tòa giám mục, và nêu sau 
này ngăn trở kín trở thành công khai, thì không cân phải 


xin một phép chuân nào khác ở tòa ngoài. 


CHƯƠNG 3 
NGAN TRÓ TIỂU HÔN NÓI RIÊNG 
Điều 1083 
$1. Người nam chưa trọn mười sáu tuôi, cũng như người 
nữ chưa trọn mười bốn tuỗi, không thê kết hôn thành sự. 
$2. Hội Đông Giám Mục có trọn quyên ân định tuổi cao 


hơn đề kết hôn cách hợp thức. 


568 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1084 

$1. Bất lực giao hợp có trước khi kết hôn và vĩnh viễn, 
hoặc phía bên nam hoặc phía bên nữ, hoặc tuyệt đôi hoặc 
tương đối, tự bản chât hủy tiêu hôn nhân. 

$2. Nếu hô nghi có ngăn trở bât lực, dù hô nghi về luật 
hay về sự kiện, thì không được ngăn cản hôn nhân và cũng 
không được tuyên bô là hôn nhân bắt thành, bao lâu còn hỗ 
nghi. 

$3. Tình trạng son sẻ không ngăn cản và cũng không 
hủy tiêu hôn nhân, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định 
của điều 1098. 

Điều 1085 

ol Người đang bi ràng buộc bởi dây hôn nhân trước, 
dù chưa hoàn hợp, thì kết hôn cũng bất thành. 

$2. Dù hôn nhân trước bất thành hoặc được tháo gỡ vì 
bất cứ lý do nào, thì không vì đó mà được phép kết hôn lần 
nữa, trước khi thây rõ cách hợp thức và chắc chăn răng hôn 
nhân trước đã bất thành hoặc đã được tháo gỡ. 

Điều 1086 

ol Hôn nhân giữa một người đã được Rửa Tội trong 


569 


Giáu Hội Cone sido hoặc da được nhận vno Giáo BS 
và không rời bỏ Giáo Hội ây băng một hành vi dứt khoát 
với một người không được Rửa Tội, thì bât thành. 

$2. Không được miễn chuẩn ngăn trở này, trừ khi đã hội 
đủ các điêu kiện được nói đến ở điều 1125 và 1126. 

$3. Nêu vào lúc kết hôn, một bên vốn được coi là đã 
được Rửa Tội, hoặc hô nghi về việc Rửa Tôi của nguòi ây, 
thì chiếu theo quy tặc của điêu 1060, hôn nhân phải được 
suy đoán là thành sự, cho đến khi chứng minh được cách 
chắc chăn là một bên đã được Rửa Tội, còn bên kia thì 
không. 

Điều 1087 

Những người đã lãnh nhận chức thánh kết hôn cũng bât 
thành. 

Điều 1088 

Những người bị ràng buộc bởi lời khẩn công vĩnh viễn 
giữ đức khiết tịnh trong một hội dòng kết hôn cũng bất 
thành. 

Điều 1089 


Không thê có hôn nhân giữa một người nam và một 


570 


DT E re veer E ETH 
VỚI nguòði nữ ây, trừ khi người nữ tự ý lựa chọn cuộc hôn 
nhân ấy, sau khi đã được tách rời khỏi người bắt cóc và 
được đặt ở một nơi an toàn và tự do. 

Điều 1090 

$1. Kẻ chủ ý kết hôn với một người nào đó mà gây ra 
cái chết cho người phối ngẫu của người ây hay của mình, 
thì việc kết hôn này bât thành. 

$2. Những người đã cộng tác với nhau cách thể lý hay 
luân lý đề giết người phôi ngẫu của họ, dù kết hôn với nhau 
cũng bất thành. 

Điều 1091 

ol Những người có họ máu hàng dọc, từ dưới lên và từ 
trên xuống, hoặc pháp lý hoặc tự nhiên, kết hôn với nhau 
bât thành. 

$2. Trong họ máu hàng ngang, hôn nhân bất thành cho 
đến hết bậc thứ bôn. 

$3. Ngăn trở họ máu không nhân cấp. 


$4. Không bao giờ cho phép kết hôn, nêu còn hô nghi 


571 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
7 


hai bên có họ máu với nhau ở bât cứ bậc nào thuộc hàng 
dọc hay ở bậc thứ hai thuộc hàng ngang. 

Điều 1092 

Những người có họ kết bạn ở bất cứ bậc nào thuộc hàng 
đọc kết hôn với nhau bất thành. 

Điều 1093 

Ngăn trở công hạnh phát sinh từ một cuộc hôn nhân bât 
thành sau khi đã sông chung do tư hôn công khai hay hiển 
nhiên; ngăn trở này tiêu hôn ở bậc thứ nhất thuộc hàng 
dọc giữa người chông với những người nữ có họ máu với 
nĐƯỜI vợ, và ngược lại. 

Điều 1094 

Những người có họ với nhau do việc nhận con nuôi được 
pháp luật công nhận kết hôn với nhau bất thành ở hàng dọc 


hoặc ở bậc thứ hai thuộc hàng ngang. 


CHƯƠNG 4 
SỰ UNG THUẬN HÔN NHÂN 
Điều 1095 
Không có khả năng kết hôn: 


572 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


1° những người không sử dụng đủ trí khôn; 
2° những người thiêu nghiêm trọng óc phán đoán về 
quyên lợi và nghĩa vụ chính yêu của việc trao ban và 
lãnh nhận nhau trong hôn nhân; 
3° những người không thê đảm nhận những nghĩa vụ 
chính yêu của hôn nhân vì những nguyên nhân thuộc 
bản chất tâm lý. 
Điều 1096 
$1. Đề có thể có sự ưng thuận hôn nhân, hai người kết 
ước ít nhất phải biết hôn nhân là một sự hiệp thông vĩnh 
viễn giữa một người nam và một người nữ, nhăm đến việc 
sinh sản con cái do một sự cộng tác nào đó thuộc phạm vi 
phải tính. 
$2. Sau tuôi dậy thì, phải suy đoán là có sự hiĉu biết 
trên đây. 
Điều 1097 
$1. Sự lâm lẫn về nhân thân làm cho hôn nhân bắt thành. 
$2. Sự lâm lån về tư cách của một người, ngay cả khi tư 


cách ây là nguyên nhân của khê ước, không làm cho hôn 


573 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


nhân bât thành, trừ khi tư cách ây được nhắm đến cách trực 
tiếp và chủ yếu. 

Điều 1098 

Người kết hôn do bị lừa gat về môt tư cách nào đó của 
phía bên kia, với chủ ý dë mình ưng thuận, và nêu tư cách 
ây tự bản chât có thê làm xáo trộn nghiêm trọng sự hiệp 
thông vợ chông, thì hôn nhân bât thành. 

Điều 1099 

Sự lâm lẫn về tính đơn nhất hay tính bất khả phân ly 
hoặc về phẩm giá bí tích của hôn nhân không làm cho sự 
ưng thuận hôn nhân bị hà tỳ, miễn là sự lâm lẫn ây không 
chi phối ý chí. 

Điều 1100 

Việc biết hay tưởng răng hôn nhân vô hiệu không nhất 
thiết loại trừ sự ưng thuận của hôn nhân. 

Điều 1101 

$1. Sự ưng thuận trong lòng được suy đoán là phù hợp 
với những lời nói hay những dấu chỉ được sử dụng trong 
khi cử hành hôn nhân. 

$2. Nếu một bên hay cả hai bên, băng một hành vi tích 


574 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


cực của ý chí, loại trừ chính hôn nhân, hoặc một yếu tô 
chính yêu nào, hoặc một đặc tính chính yếu nào của hôn 
nhân, thì họ kết hôn với nhau bất thành. 

Điều 1102 

$1. Kết hôn với điều kiện vê tương lai thì bât thành. 

$2. Kết hôn với điều kiện về quá khứ hay hiện tại có 
thành sự hay không là tùy theo nội dung của điêu kiện ấy 
có hay không. 

$3. Tuy nhiên, điêu kiện được nói đến ở §2 không thể 
được đặt ra cách hợp pháp, trừ khi Đâng Bản Quyên địa 
phương cho phép băng văn bản. 

Điều 1103 

Hôn nhân bât thành, nêu vì bạo lực hay vì sợ hãi nghiêm 
trọng từ bên ngoài, mặc dâu không cô tình gây nên, người 
ta buộc phải lựa chọn hôn nhân để tự giåi thoát. 

Điều 1104 

$1. Đề kết hôn thành sự, hai bên kết ước cân phải có 
mặt cùng một lúc, hoặc đích thần, hoặc qua người đại diện. 


$2. Hai vợ chông phải biểu lộ sự ưng thuận hôn nhân 


575 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


băng lời nói, nhưng néu không thể nói được, thì băng những 
dâu hiệu tương đương. 

Điều 1105 

$1. Đề việc kết hôn qua người đại diện được thành sự 
thì buộc: 

1° phải có một sự ủy nhiệm đặc biệt để kết hôn với 
một người nhật định; 
2° người đại diện phải được chính người ủy nhiệm chỉ 
định, và chính họ đích thân chu toàn phận sự. 

$2. Đề có hiệu lực, giây ủy nhiệm phải được người ủy 
nhiệm ký tên, và ngoài ra còn phải có chữ ký của cha sở 
hay của Đâng Bản Quyên địa phương tại nơi làm giây ủy 
nhiệm, hoặc của một linh mục được một trong hai người 
ủy nhiệm, hoặc của ít nhât là hai nhân chứng, hoặc phải 
được soạn dựa vào một văn bản chính thức chiêu theo quy 
tắc của luật dân sự. 

$3. Nếu người ủy nhiệm không biết viết, thì phải ghi 
chú điêu ây vào chính giây ủy nhiệm và phải có thêm một 
nhân chứng khác, chính nhân chứng này cũng phải ký tên 
vào giây ủy nhiệm; băng không, giây ủy nhiệm sẽ vô giá 


tri. 


576 


Quyên IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO, HỘI 


$4. Nêu người ủy nhiệm thu hôi giây ủy nhiệm hoặc bị 
mất trí trước khi người đại diện kết hôn nhân danh nguòi 
ủy nhiệm, thì hôn nhân bât thành, ngay cả khi người đại 
diện hay người kết ước kia không biết những việc đó. 

Điều 1106 

Có thê kết hôn qua thông dịch viên; tuy nhiên, cha sở 
không được chứng hôn, trừ khi biết rõ lòng trung thực của 
thông dịch viên. 

Điều 1107 

Ngay cả khi kết hôn bât thành vì có một ngăn trở hay vì 
thiêu thể thức, sự ưng thuận đã bày tỏ trước đây được suy 
đoán là vẫn còn, cho đến khi biết rõ là sự ưng thuận đã bị 
thu hôi lại. 


CHUƯƠNG 5 
NGHI THÚC CỬ HANH HÔN NHÂN 
Điều 1108 
$1. Hôn nhân chỉ thành sự khi được kết ước trước mặt 
vị chứng hôn, là Đâng Bản Quyên địa phương hay cha sở, 
hoặc một tư tê hay một phó tế đã được một trong hai vi trên 


ủy quyên, và trước mặt hai nhân chứng, nhưng phải theo 


577 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


những quy tắc được quy định trong những điêu khoản sau 
đây, và miễn là vẫn giữ nguyên những biệt lệ được nói đến 
ở các điều 114, 1112 §1, 1116 và 1127 §§1-2. 

$2. VỊ chứng hôn chỉ được hiểu là người hiện diện đề 
yêu câu hai bên kết ước biêu lộ sự ưng thuận và đề nhân 
danh Giáo Hội chấp nhận sự biểu lộ ây. 

Điều 1109 

Chiêu theo chức vụ, Đâng Bản Quyên địa phương và 
cha sở chứng hôn thành sự trong giới hạn địa hạt của mình, 
chắng những cho những người thuộc quyên, mà còn cho 
cả những người không thuộc quyên, miễn là một trong hai 
người thuộc lễ điển Latinh, trừ khi các vị ây bi va tuyệt 
thông, hoăc bi va câm chê, hoăc bi huyên chúc do án lênh 
hay do săc lệnh, hoặc đã bị tuyên bô như vậy. 

Điều 1110 

Đắng Bản Quyên và cha sở tòng nhân, chiêu theo chức 
vụ, chỉ chứng hôn thành sự cho những đôi nào, mà ít ra 
một người kết ước là người thuộc quyên mình, trong giới 


hạn thâm quyên của minh. 


578 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1111 

ol Bao lâu còn chu toàn giáo vụ của mình cách hữu 
hiệu, Đắng Bản Quyên địa phương và cha sở có thê ủy 
nhiệm năng quyên, kê cả năng quyên tông quát, cho các tư 
tê và phó tê, đề chứng hôn trong giới hạn của địa hạt mình. 

$2. Đề được hữu hiệu, việc ủy nhiệm năng quyên chứng 
hôn phải được minh nhiên ban cho những người nhất định; 
nếu là một sự ủy quyên riêng biệt, thì có giá trị đôi với một 
đôi hôn nhân nhất định, còn nêu là một sự ủy quyên tổng 
quát, thì phải ban băng văn bản. 

Điều 1112 

$1. Ở đâu thiếu tư tê và phó tế, Giám Mục giáo phận có 
thể ủy quyên cho giáo dân đề chứng hôn, sau khi được Hội 
Đông Giám Mục chấp thuận và được Tòa Thánh ban phép. 

$2. Phải chọn một người giáo dân có khả năng xứng 
hợp đề có thể đào tạo các đôi vợ chông tương lai và có đủ 
tư cách cử hành phụng vụ hôn nhân cách đúng phép. 

Điều 1113 


Trước khi ban ủy quyên riêng biệt, phải chu toàn tất cả 


579 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


những oi luật đã ân định để chứng minh tình trạng thong 
dong của các bên. 

Điều 1114 

Người chứng hôn hành động bất hợp pháp, nêu họ không 
có sự xác tín về tình trạng thong dong những người kết ước 
chiếu theo quy tặc của luật cũng như về phép của cha sở, 
nếu có thê, mỗi khi họ chứng hôn do một sự ủy quyên tông 
quát. 

Điều 1115 

Hôn nhân phải được cử hành tại giáo xứ mà một trong 
hai người kết ước có cư sở hoặc bán cư sở hay đã cư ngụ 
một tháng, hoặc nếu là những người không có cư sở, phải 
được cử hành tại giáo xứ mà họ đang cư ngụ; hôn nhân có 
thể được cử hành tại nơi khác, khi có phép của Đâng Bản 
Quyên riêng hay của cha sở riêng. 

Điều 1116 

$1. Nếu không thể có hay không thể đến với một vị 
chứng hôn có thâm quyên chiếu theo quy tắc của luật, mà 


không gặp bất tiện nặng, thì những người nào muôn kết 


580 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


hôn thật sự, có thê kết hôn cách thành sự và hợp pháp trước 
mặt các nhân chứng mà thôi: 
1° trong trường hợp nguy tử; 
2° ngoài trường hợp nguy tử, miễn là dự đoán theo sự 
khôn ngoan răng tình trạng ây sẽ kéo dài suốt tháng. 
$2. Trong cả hai trường hợp, nêu có một tư tê hay một 
phó tê khác có thê hiện diện, thì phải mời vị ây đến chứng 
kiến buôi cử hành hôn lễ cùng với các nhân chứng, mặc dù 
hôn nhân trước mặt các nhân chứng mà thôi vẫn thành sự. 
Điều 1117 
Phải tuân giù thê thức ân định ở trên, nêu ít là một trong 
hai bên kết ước đã được Rửa Tội trong Giáo Hội Công giáo 
hay đã được nhận vào Giáo Hội Công giáo và đã không rời 
bỏ Giáo Hội ây băng một hành vi dứt khoát, miễn là vẫn 
giữ nguyên những quy định ở điêu 1127 §2. 
Điều 1118 
ol Hôn nhân giữa hai người Công giáo hoặc oa một 
người Công giáo và một người đã được Rửa Tội ngoài 
Công giáo phải được cử hành trong nhà thờ giáo xứ, hôn 


nhân này có thê cử hành trong một nhà thờ khác hoặc trong 


581 


„QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


một nhà nguyện, nêu có phép của Đâng Bản Quyên địa 
phương hay của cha sõ. 

$2. Đâng Bän Quyên địa phương có thể cho phép cử 
hành hôn nhân tại một nơi thích hợp khác. 

$3. Hôn nhân giữa một người Công giáo và một người 
không được Rửa Tội có thê được cử hành trong nhà thờ 
hay tại một nơi thích hợp khác. 

Điều 1119 

Ngoài trường hợp cân thiết, khi cử hành hôn nhân phải 
tuân giữ các nghi lễ đã được quy định trong các sách phụng 
vụ do Giáo Hội phê chuẩn, hoặc đã được du nhập do các 
tục lệ hợp pháp. 

Điều 1120 

Hội Đông Giám Mục có thể soạn thảo một nghi lễ hôn 
nhân riêng, nghi lễ này phải được Tông Tòa chuẩn nhận và 
phải lưu ý dën những tục lệ địa phương và dân gian đã được 
thích nghi với tinh thân Kitô giáo, nhưng vẫn giữ nguyên 
luật buộc vị chứng hôn hiện diện phải yêu câu những người 
kết ước biểu lộ sự ưng thuận và phải châp nhận sự biểu lộ 


7 
^ 


ây. 


582 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1121 

$1. Một khi hôn nhân đã được cử hành chiêu theo quy 
tắc của điều 1116, cha sở nơi cử hành hôn nhân hay vị thay 
thế ngài, cho dù không ai là người chứng hôn, phải sớm 
hết sức ghi vào số hôn nhân tên của đôi vợ chông, Của VỊ 
chứng hôn và của các nhân chứng, nơi và ngày cử hành 
hôn nhân, theo thê thức do Hội Đông Giám Mục hay Giám 
Mục giáo phận quy định. 

$2. Mỗi khi hôn nhân được kết ước chiêu theo quy tặc 
của điêu 1116, tư tế hay phó tế, nêu đã có mặt trong hôn lễ, 
hoặc nêu không thì các nhân chứng, buộc phải liên đới với 
những người kết ước đề thông báo sớm hết sức cho cha sở 
hoặc Đẳng Bản Quyên địa phương biết hôn nhân đã được 
kết ước. 

$3. Về hôn nhân đã được kết ước với phép chuân khỏi 
øiữ thê thức giáo luật, Đâng Bản Quyên địa phương đã ban 
phép chuẩn phải liệu sao để phép chuẩn và việc cử hành 
được ghi vào số hôn nhân của tòa giám mục cũng như của 
giáo xứ riêng phía bên Công giáo mà cha sở đã điêu tra về 
tình trạng thong dong. Người phối ngẫu Công giáo buộc 


phải thông báo sớm hết sức cho Đẳng Bản Quyên và cha 


583 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


sở biết là hôn nhân đã được cử hành, cũng phải chỉ rõ nơi 
cử hành và thể thức công khai đã tuân giữ. 

Điều 1122 

$1. Việc kết ước hôn nhân cũng phải được ghi chú vào 
số Rửa Tội, trong đó đã ghi việc lãnh nhận bí tích Rửa Tội 
của hai vợ chông. 

$2. Nếu một người phối ngẫu không kết ước hôn nhân 
trong giáo xứ mình đã được Rửa Tội, thì cha sở nơi cử hành 
hôn lễ phải thông báo sớm hết sức cho cha sở nơi đương sự 
đã được Rửa Tội biết là hôn nhân đã được kết ước. 

Điều 1123 

Mỗi khi hôn nhân hoặc được thành sự hóa ở tòa ngoài, 
hoặc được tuyên bô là bât thành, hoặc được tháo gð cách 
hợp thức vì một lý do khác ngoài lý do tử vong, thì phải 
thông báo cho cha sở nơi cử hành hôn nhân biết điều ấy, để 
ghi chú đây đủ vào số hôn phôi và sô Rửa Tội. 

CHƯƠNG 6 
HỒN NHÂN HÔN HỢP 
Điều 1124 


Nêu không có phép minh nhiên của thâm quyên, câm 


584 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


kết hôn oa hai người đã được Rửa Tội, mà một người 
đã được Rửa Tội trong Giáo Hội Công giáo hoặc đã được 
nhận vào Giáo Hội Công giáo sau khi được Rửa Tội, và đã 
không từ bỏ Giáo Hội ây băng một hành vi dứt khoát, còn 
người kia đã gia nhập vào một Giáo Hội hoặc một cộng 
đoàn Giáo Hội không thông hiệp trọn vẹn với Giáo Hội 
Công giáo. 
Điều 1125 
Đắng Bản Quyên địa phương có thê ban phép trên đây, 
nếu có một lý do chính đáng và hợp lý, nhưng không được 
ban phép ấy, nêu không hội đủ điều kiện sau đây: 
1° bên Công giáo phải tuyên bố mình sẵn sàng tránh 
mọi nguy cơ mất đức tin và thành thật cam kết sẽ làm 
hết sức để tất cả con cái được Rửa Tội và được giáo 
dục trong Giáo Hội Công giáo; 
2° phåi kip thòi thông báo thé nào cho bên không Công 
giáo biết những điêu bên Công giáo phải cam kết, để 
họ ý thức thật sự về lời cam kết và nghĩa vụ của bên 
Công giáo; 


3° cả hai bên phải được giáo huân vê những mục đích 


585 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


và đặc tính chính yêu của hôn nhân mà không bên 
nào được phép loại bỏ. 

Điều 1126 

Hội Đông Giám Mục ân định thê thức làm tờ tuyên bô 
và cam kết mà luật luôn đòi buộc, cũng như quy định thể 
thức thực hiện ở tòa ngoài và thể thức thông báo cho bên 
không Công giáo biết điêu ây. 

Điều 1127 

$1. Về thể thức được áp dụng trong hôn nhân hỗn hợp, 
phải tuân giữ những quy định của điêu 1108; tuy nhiên, nếu 
bên Công giáo kết hôn với bên không Công giáo thuộc lễ 
điển Đông Phương, thì thể thức cử hành theo giáo luật phải 
được tuân giữ để hôn nhân được hợp thức mà thôi; nhưng 
để hôn nhân được thành sự, thì buộc phải có sự can thiệp 
của thừa tác viên có chức thánh, miễn là vẫn giữ những 
luật khác phải giù. 

$2. Nêu có những khó khăn nghiêm trọng ngăn cản việc 
tuân giữ thể thức giáo luật, Đẳng Bản Quyên địa phương 
bên Công giáo có quyên miễn chuẩn khỏi giữ thể thức ấy 
trong từng trường hợp, nhưng phải tham khảo ý kiên của 


Đắng Bản Quyên địa phương tại nơi cử hành hôn nhân và 


586 


phải giữ một thể thức cít hành: cũng kha nào đó, để hôn 
nhân được thành sự. việc ân định những quy tắc để ban 
phép chuẩn nói trên một cách đông nhất thuộc Hội Đông 
Giám Mục. 

$3. Dù trước hay sau khi cử hành hôn nhân theo giáo 
luật chiếu theo quy tặc của §1, câm cử hành hôn nhân theo 
nghi thức tôn giáo một lần nữa để bày tỏ hay lặp lại sự 
ưng thuận hôn nhân; cũng không được cử hành nghi thức 
tôn giáo, trong đó vị chứng hôn Công giáo và thừa tác 
viên không Công giáo cùng yêu câu các bên bày tỏ sự ưng 
thuận, mỗi vị cử hành theo nghi thức của mình. 

Điều 1128 

Các Đẳng Bản Quyên địa phương và những vị chủ chăn 
các linh hôn khác phải liệu sao để người phôi ngẫu Công 
giáo và con cái sinh ra do hôn nhân hỗn hợp không thiêu sự 
trợ giúp vê phương diện thiêng liêng, dë họ chu toàn nghĩa 
vụ của mình, và các ngài phải giúp đôi phôi ngẫu hiệp nhât 
với nhau trong đời sông vợ chông và gia đình. 

Điều 1129 

Các quy định của những điêu 1127 và 1128 cũng được 


587 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 
Lá 


áp dụng cho những hôn nhân mặc ngăn trở dị giáo được 
nói đến ở điều 1086 §1. 


CHƯƠNG 7 
CỬ HÀNH HÔN NHÂN 
CÁCH KÍN ĐÁO 
Điều 1130 
Vì một lý do nghiêm trọng và khân cập, Đâng Bản Quyên 
địa phương có thể cho phép cử hành hôn nhân cách kín đáo. 
Điều 1131 
Phép cho cử hành hôn nhân cách kín đáo đòi buộc: 
1° phải kín đáo thực hiện việc điều tra trước hôn nhân; 
2° Đâng Bản Quyên địa phương, vị chứng hôn, các 
nhân chứng, đôi vợ chông, phải giữ bí mật vê hôn 
nhân đã được cử hành. 
Điều 1132 
Đắng Bản Quyên địa phương hết nghĩa vụ giữ bí mật 
được nói đến ở điều 1131, 2°, nêu việc ø1ữ bí mật có nguy 
cơ sinh ra gương xấu nghiêm trọng, hoặc làm tôn thương 
sự thánh thiện của hôn nhân cách nặng nê, và phải thông 


báo cho đôi bạn biết điều đó trước khi cử hành hôn nhân. 


588 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1133 
Hôn nhân đã được cử hành cách bí mật phải được ghi 
trong số riêng mà thôi và số này phải được lưu giữ trong 


văn khô mật của tòa giám mục. 


CHƯƠNG 8 
HIU QUÁ HÔN NHÂN 

Điều 1134 

Từ cuộc hôn nhân thành sự giữa những người phối ngẫu 
nảy sinh một môi dây liên kết vĩnh viễn và độc hữu tự bản 
chất; ngoài ra, trong hôn nhân Kitô giáo, những người phôi 
ngẫu được củng cô và như được thánh hiên do một bí tích 
đặc biệt để chu toàn nghĩa vụ và nâng cao phẩm giá bậc 
sông của mình. 

Điều 1135 

Mỗi người phôi ngẫu đêu có nghĩa vụ và quyên lợi bình 
đăng trong tất cả những ei liên quan dën sự hiệp thông vợ 
chông. 

Điều 1136 

Các bậc cha mẹ có nghĩa vụ rất nặng nê và có quyên ưu 


tiên chăm lo giáo dục con cái hêt sức mình vừa vê phương 


589 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


diện thê lý, xã hội và văn hóa, vừa về phương diện luân lý 
và tôn giáo. 

Điều 1137 

Con cái được thụ thai hoặc được sinh ra do hôn nhân 
thành sự hay giả định đêu là con cái hợp thức. 

Điều 1138 

ol Người cha là người được hôn nhân hợp pháp chỉ 
định, trừ khi có những luận chứng hiên nhiên chứng minh 
ngược lại. 

$2. Những đứa con được sinh ra sau khi cử hành hôn 
nhân ít nhất là một trăm tám mươi ngày, hoặc trong vòng 
ba trăm ngày, kế từ khi đời sông VỢ chông tan vỡ, đêu được 
coi là con cái hợp thức. 

Điều 1139 

Những đứa con bất hợp pháp được hợp thức hóa do hôn 
nhân sau của cha mẹ, dù là hôn nhân thành sự hay hôn nhân 
giả định, hoặc do phúc chiêu của Tòa Thánh. 

Điều 1140 


Về hiệu quả theo giáo luật, con cái đã được hợp thức 


590 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


hóa cũng ngang hàng với con cái hợp thức trong mọi sự, 


trừ khi luật đã minh nhiên quy định cách khác. 


CHƯƠNG 9 
SỰ LY THÂN GIỮA VỢ CHÓNG 


TIẾT 1 
THÁO GỠ DAN HÔN NHÂN 

Điều 1141 

Hôn nhân thành nhận và hoàn hợp không thể được tháo 
gỡ do bât cứ quyên bính nhân loại nào và vì bất cứ lý do 
nào, trừ lý do tử vong. 

Điều 1142 

Hôn nhân bât hoàn hợp giữa những người đã được Rửa 
Tội hay giữa một người đã được Rửa Tội và một không 
được Rửa Tội, có thể được Đức Giáo Hoàng Roma tháo gỡ 
vì một lý do chính đáng, do lời thỉnh câu của cả hai người 
hoặc của một người mà thôi, mặc dầu người kia không 
băng lòng. 

Điều 1143 

$1. Hôn nhân giữa hai người không chịu phép Rửa Tội 


591 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


được tháo gỡ nhờ đặc ân thánh Phaolô vì lợi ích đức tin 
của người đã được Rửa Tội do chính sự kiện người ây tái 
hôn, miễn là người không được Rửa Tội chia tay người ây. 
$2. Người không chịu phép Rửa Tội được kê là chia 
tay, nêu không muôn sông chung với người đã được Rửa 
Tội hay không muôn sông chung hòa thuận mà không xúc 
phạm dën Đâng Tạo Hóa, trừ trường hợp sau khi chịu phép 
Rửa Tội, người được Rửa Tội đã gây ra nguyên nhân chính 

đáng đề người kia chia tay. 

Điều 1144 
$1. Đề người được Rửa Tội tái hôn thành sự, thì luôn 
luôn phải chât vẫn người không chịu phép Rửa Tội để biết: 
1° người này có muôn được Rửa Tội hay không; 

2° ít là người này có muôn sông chung hòa thuận với 
người đã được Rửa Tội mà không xúc phạm dën Đẳng 

Tạo Hóa hay không. 
$2. Việc chât vẫn này phải được thực hiện sau khi đương 
sự đã được Rửa Tội, nhưng vì một lý do quan trọng, Đắng 
Bản Quyên địa phương có thể cho phép thực hiện việc 
chât vân ây trước khi đương sự được Rửa Tội và cũng có 


thê miền chuân khỏi phải chât vân hoặc trước hoặc sau khi 


592 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


lãnh nhận bí tích Rửa Tội, miễn sao thấy rõ là không thể 
thực hiện được việc chất vẫn ây hoăc có chât vân cùng vô 
ich, qua một thủ tục ít là đơn giản và ngoài tòa án. 

Điều 1145 

$1. Theo nguyên tặc chung, quyên binh của Đâng Bản 
Quyên địa phương của bên đã trở lại phải thực hiện việc 
chất vân ấy, Đẳng Bản Quyên này phải cho người phối 
ngẫu kia một thời hạn đề trả lời, nêu họ xin, nhưng phải 
cho họ biết răng khi thời hạn đó trôi qua vô ích, thì sự im 
lặng của họ được coi là một lời từ chối. 

$2. Việc chất vẫn, ngay cả khi chính bên trở lại làm 
riêng tư, cũng có giá trị và hợp pháp nữa, nếu không thể 
tuân giữ thê thức đã được quy định ở trên. 

$3. Trong cả hai trường hợp, sự kiện chất vẫn và kết quả 
của việc chât vân ây phải được xác minh cách hợp thức ở 
tòa ngoài. 

Điều 1146 

Người đã được Rửa Tội có quyên tái hôn với người 


Công giáo: 


593 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


1° nêu bên kia đã trả lời từ chôi khi được chất vẫn, hoặc 
nếu việc chất vẫn đã được bỏ qua cách hợp thức; 
2° nêu bên không chiu phép Rửa Tội, dù đã được chât 
vân hay không, ban đầu vẫn sông chung hòa thuận 
mà không xúc phạm đến Đẳng Tạo Hóa, sau đó đã 
chia tay mà không có một lý do chính đáng nào, miễn 
là vẫn giữ nguyên những quy định của các điêu 1144 
và 1145. 
Điều 1147 
Tuy nhiên, vì một lý do nghiêm trọng, Đẳng Bản Quyên 
địa phương có thể cho phép bên đã được Rửa Tội dùng đặc 
ân thánh Phaolô đề kết hôn với bên không Công giáo đã 
được Rửa Tội hay không, nhưng cũng phải tuân oe những 
điêu mà luật đã quy định về hôn nhân hỗn hợp. 
Điều 1148 
$1. Một người đàn ông chưa chịu phép Rửa Tội đồng 
thời có nhiều vợ không chịu phép Rửa Tội, sau khi đã lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội trong Giáo Hội Công giáo, nêu khó 
sông với người vợ cả, thì có thể giữ lại một trong sô những 
người vợ ây, sau khi đã bỏ những người vợ khác. Điêu trên 


đây cũng có giá tri đôi với những người phụ nữ chưa chiu 


594 


Quyên IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


phép Rửa Tội đồng thời có nhiều chông không chịu phép 
Rửa Tội. 

$2. Trong trường hợp được nói dën ở §1, sau khi đã 
lãnh nhận bí tích Rửa Tội, hôn nhần phải được cử hành 
theo thê thức hợp thức, và nếu cân thì cũng phải giữ những 
quy định về hôn nhân hỗn hợp, cũng như những quy định 
khác mà luật buộc phải ou. 

$3. Lưu ý đến hoàn cảnh luân lý, xã hội, kinh tế của địa 
phương và của con người, Đâng Bản Quyên địa phương 
phải liệu sao để bảo đảm đủ cho những nhu câu của người 
vợ cả và những người vợ khác đã bị bỏ, theo quy tắc của 
đức công bình, của đức bác ái Kitô giáo và của sự hợp tình 
hợp lý tự nhiên. 

Điều 1149 

Một người chưa được Rửa Tội, sau khi đã lãnh nhận bí 
tích Rửa Tội trong Giáo Hội Công giáo, do bị tù đày hay bị 
bách hại, nên không thể tái lập đời sông chung với người 
phôi ngẫu không chịu phép Rửa Tội, thì có thê tái hôn, dù 
trong thời gian đó người phôi ngẫu ây đã lãnh nhận bí tích 
Rửa Tội, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 
1141. 


595 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1150 
Trong trường hợp hô nghi, đặc ân đức tin được luật ưu 


đãi. 


TIẾT 2 
LY THÂN MÀ DAN HÔN NHÂN VAN CÒN 

Điều 1151 

Những người phôi ngẫu có bôn phận và có quyên bảo 
vệ đời sông chung vợ chông, trừ khi được miễn vì một lý 
do hợp pháp. 

Điều 1152 

$1. Mặc dâu thiết tha khuyên nhủ người phôi ngẫu vì 
đức bác ái Kitô giáo và vì ích lợi của gia đình, đừng từ chôi 
tha thứ cho bên ngoại tình và đừng cắt đứt đời sông chung 
VỢ chông, tuy nhiên, nêu họ đã không minh nhiên hay mặc 
nhiên tha thứ lỗi lầm cho bên kia, thì họ có quyên cắt đứt 
đời sông chung vợ chông, trừ khi họ đã chấp nhận việc 
ngoại tình, hoặc họ đã gây ra nguyên nhân của tội ngoại 
tinh, hoặc họ cũng đã phạm tội ngoại tình. 

$2. Có sự tha thứ mặc nhiên, nêu sau khi biết có tội ngoại 


tỉnh, người phôi ngâu vô tội vân tự nguyện sông chung đời 


596 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


vợ chông với người phôi ngẫu kia; nhưng sự tha thứ này 
được suy đoán, nêu người phôi ngẫu vô tội vẫn sông chung 
vợ chông trong sáu tháng và không nại đến nhà chức trách 
Giáo Hội hay chính quyên dân sự. 

$3. Nêu người phối ngẫu vô tội tự ý cắt đứt đời sống 
chung vợ chông, thì trong vòng sáu tháng phải đưa vụ án 
ly thân ra trước nhà chức trách Giáo Hội; sau khi đã xem 
xét tât cả mọi hoàn cảnh, nhà chức trách Giáo Hội phải 
thâm định xem có thê làm cho người phôi ngẫu vô tội tha 
thứ lỗi lâm và không kéo dài mãi cảnh ly thân hay không. 

Điều 1153 

$1. Nếu một trong hai người phôi ngẫu gây nguy hiểm 
nghiêm trọng vê tinh thân hay thể xác cho bên kia hoặc 
cho con cái, hay nêu băng cách nào khác làm cho đời sông 
chung trở nên nặng nê, thì bên nọ tạo cho bên kia một lý 
do hợp pháp đề ly thân, hoặc là do một sắc lệnh của Đẳng 
Bản Quyên địa phương, hoặc là do quyên riêng của mình, 
nêu có nguy cơ phải chờ đợi. 

$2. Trong tât cả mọi trường hợp, khi hết lý do ly thân 
thì phải lập lại cuộc sông chung vợ chông, trừ khi nhà chức 
trách Giáo Hội đã ân định cách khác. 


597 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1154 

Một khi đã ly thân, những người phôi ngẫu luôn luôn 
phải lo liệu cách thích hợp vê việc chu cấp và giáo dục 
buộc phải có đôi với con cái. 

Điều 1155 

Người phối ngẫu vô tội vẫn có thê châp nhận cho người 
phôi ngẫu kia trở vè cuộc sông chung vợ chông, và đó là 
điêu đáng khen; trong trường hợp này, đương sự khước từ 


quyên ly thân. 


CHƯƠNG 10 
THÀNH SỰ HOÁ HÔN NHÂN 


TIẾT 1 
THÀNH SỰ HOÁ ĐƠN THUẦN 

Điều 1156 

$1. Đề thành sự hóa một hôn nhân bất thành do một 
ngăn trở tiêu hôn, thì buộc ngăn trở phải châm dứt hoặc 
được miễn chuân, và ít là bên biết có ngăn trở phải lặp lại 
sự ưng thuận. 

$2. Luật Giáo Hội buộc phải lặp lại sự ưng thuận ây để 


598 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


việc thành sự hóa có hiệu lực, mặc dâu lúc đâu cả hai bên 
đã biểu lộ sự ưng thuận và sau đó đã không rút lại sự ưng 
thuận. 

Điều 1157 

Việc lặp lại sự ưng thuận phải là một hành vi mới của 
ý muôn kết hôn, mà bên lặp lại sự ưng thuận ây biêt hoăc 
quan niệm răng hôn nhân đã bất thành ngay từ đâu. 

Điều 1158 

§ 1. Nếu ngăn trở là công khai, cả hai bên đêu phải lặp 
lại sự ưng thuận theo thê thức giáo luật, miễn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điều 1127 §2. 

$2. Nêu không thể chứng minh được là có ngăn trở, thì 
chỉ cân bên biết có ngăn trở lặp lại sự ưng thuận cách riêng 
tư và kín đáo, miễn là bên kia vẫn duy trì sự ưng thuận đã 
được biểu lộ; hoặc cả hai bên phải lặp lại sự ưng thuận, nêu 
cả hai bên biết có ngăn trở. 

Điều 1159 

$1. Hôn nhân bất thành do thiếu sự ưng thuận sẽ được 


thành sự hóa, nếu bên trước kia đã không ưng thuận bây 


599 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


giờ lại ưng thuận, miễn là bên kia vẫn còn duy trì sự ưng 
thuận đã được biểu lộ. 

$2. Nếu không thể chứng minh được là thiêu sự ưng 
thuận, thì chỉ cần bên trước kia đã không ưng thuận bày tỏ 
sự ưng thuận cách riêng tư và kín đáo. 

$3. Nêu có thê chứng minh được là thiếu sự ưng thuận, 
thì cần phải biểu lộ sự ưng thuận theo thê thức giáo luật. 

Điều 1160 

Đề được thành sự hóa, hôn nhân bất thành do thiếu thể 
thức phải được kết ước lại theo thể thức giáo luật, miễn là 


vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1127 §2. 


TIẾT 2 
DIEU TRỊ TẠI CĂN 

Điều 1161 

$1. Điều trị tại căn một hôn nhân bất thành là việc thành 
sự hóa hôn nhân ây mà không buộc phải lặp lại sự ưng 
thuận, do nhà chức trách có thâm quyên ban, bao hàm việc 
miễn chuẩn một ngăn trở, nêu có, và thê thức giáo luật, 
nêu đã không được tuân giữ, cũng như sự hôi tô của những 
hiệu quả giáo luật. 


600 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Việc điêu trị tại căn được thực hiện từ lúc ban ân 
huệ; nhưng việc hôi tô được hiĉu là có hiệu lực từ lúc hôn 
nhân được cử hành, trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách 
khác. 

$3. Không được ban việc điều trị tại căn, nêu không biết 
chắc là đôi bên muôn duy trì đời sông vợ chông. 

Điều 1162 

$1. Hôn nhân không thê được điều trị tại căn, nêu thiểu 
sự ưng thuận của cả hai bên hay của một trong hai bên, 
hoặc là thiếu sự ưng thuận ngay từ đâu, hoặc là lúc đâu thì 
ưng thuận nhưng về sau đã rút lại. 

$2. Tuy nhiên, nêu lúc đâu thiểu sự ưng thuận, nhưng 
yê sau sự ưng thuận đã được biểu lộ, thì có thể ban việc 
điêu trị tại căn từ lúc biếu lộ sự ưng thuận. 

Điều 1163 

$1. Hôn nhân bất thành do mặc ngăn trở hay do thiếu 
thể thức hợp thức có thê được điều trị tại căn, miễn là đôi 
bên vẫn còn duy trì sự ưng thuận. 


$2. Hôn nhân bất thành do mặc ngăn trở thuộc luật tự 


601 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


nhiên hoặc thuộc luật thiết định của Thiên Chúa chỉ có thê 
được điêu trị tại căn sau khi đã hết ngăn trở. 

Điều 1164 

Việc điêu trị tại căn có thể được ban thành sự ngay cả 
khi hai bên hoặc một bên không biết, nhưng chỉ được ban 
vì một lý do nghiêm trọng. 

Điều 1165 

$1. Tông Tòa có thê ban việc điêu trị tại căn. 

$2. Giám Mục giáo phận có thê ban việc điêu trị tại 
căn trong từng trường hợp, ngay cả khi có nhiêu lý do bất 
thành trong cùng một hôn nhân, khi đã hội đủ các điều kiện 
được nói đến ở điều 1125 đôi với việc điều trị tại căn của 
hôn nhân hỗn hợp; nhưng Giám Mục giáo phận không thể 
ban việc điêu trị tại căn, nêu có một ngăn trở mà Tông Tòa 
dành riêng cho mình quyên miễn chuân chiếu theo quy tắc 
của điều 1078 §2, hoặc nêu có một ngăn trở thuộc luật tự 
nhiên hoặc thuộc luật thiết định của Thiên Chúa, mặc dâu 


ngăn trở ây đã châm dứt. 


602 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


PHÂN II 
CÁC VIỆC PHỤNG TỰ KHÁC 


ĐÈ MỤC 1 
CÁC Á BÍ TÍCH 

Điều 1166 

Các á bí tích là những dâu chỉ thánh, nhờ đó, phân nào 
phỏng theo các bí tích, những hiệu quả, đặc biệt là những 
hiệu quả thiêng liêng, được biểu thị và được thông ban nhờ 
lời khẩn câu của Giáo Hội. 

Điều 1167 

$1. Chỉ một mình Tông Tòa mới có thể thiết lập những 
á bí tích mới, hoặc chính thức giải thích những ả bí tích 
đã được chấp nhận, hủy bỏ hoặc thay đối á bí tích nào đó 
trong số các á bí tích ấy. 

$2. Khi thiết lập hoặc ban các á bí tích, phải cân thận 
tuân giữ các nghi lễ và các thê thức đã được quyên bính 
Giáo Hội phê chuẩn. 

Điều 1168 

Thừa tác viên các á bí tích là giáo sĩ có quyên do luật 


603 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


đòi hỏi; chiêu theo quy tặc của các sách phụng vụ, giáo dân 
có tư cách xứng hợp cũng có thê ban một sô các á bí tích, 
tùy theo sự thâm định của Đẳng Bản Quyên địa phương. 

Điều 1169 

§ 1. Những vị có ân tích Giám Mục cũng như các linh 
mục đã được luật cho phép hoặc đã được ban quyên cách 
hợp pháp, có thê cử hành thành sự việc thánh hiễn và cung 
hiến. 

$2. Bât cứ linh mục nào cũng có thê ban các phép lành, 
trừ những phép lành được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng 
Rôma hoặc cho các Giám Mục. 

$3. Phó tế chỉ có thể ban những phép lành mà luật minh 
nhiên cho phép. 

Điều 1170 

Các phép lành phải được ban trước hết cho những người 
Công giáo, nhưng cũng có thê được ban cho các dự tòng, 
và cho cả những người không Công giáo nữa, trừ khi Giáo 
Hội ngăn cản điêu đó. 

Điều 1171 


Các đô vật thánh đã được được cung hiên hay đã được 


604 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


làm phép để dùng vào việc thờ phượng Thiên Chúa phải 
được sử dụng cách cung kính và không được dùng vào 
việc trần tục hay việc không thích hợp, mặc dù các đồ vật 
ây thuộc quyên sở hữu cá nhân. 

Điều 1172 

$1. Không ai có thê trừ tà cách hợp pháp cho những 
người bị quy ám, trừ khi có phép đặc biệt và minh nhiên 
của Đâng Bản Quyên địa phương. 

$2. Dâng Bản Quyên địa phương chỉ ban phép trừ tà 
cho một linh mục đạo đức, sáng suốt, khôn ngoan và có 


đời sông vẹn toản. 


ĐÈ MỤC 2 
PHỤNG VỤ CÁC GIỜ KINH 
Điều 1173 
Trong khi chu toàn nhiệm vụ tư tế của Đức Kitô, Giáo 
Hội cử hành phụng vụ các giò kinh, nhờ đó Giáo Hội nghe 
Chúa nói với dân Ngài, tưởng nhớ Mẫu Nhiệm Cứu Độ, 
không ngừng dùng lời kinh tiếng hát để ca ngợi và khẩn 


câu Ngài ban ơn cứu độ cho toàn thê oo, 


605 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1174 

$ 1. Các giáo sĩ buộc phải cử hành phụng vụ các giò 
kinh, chiêu theo quy tắc của điều 276 §2, 3°, còn thành 
viên của các tu hội thánh hiên cũng như của các tu đoàn 
tông đô buộc phải cử hành phụng vụ các giờ kinh chiếu 
theo quy tặc của hiên pháp. 

$2. Tùy hoàn cảnh, các Kitô hữu khác cũng được tha 
thiết mời gọi tham dự phụng vụ các giờ kinh, vì đó là một 
hoạt động của Giáo Hội. 

Điều 1175 

Khi cử hành phụng vụ các giò kinh, phải giữ đúng thời 


khãc thật của môi giò kinh, ngân nào có thê. 


ĐÈ MỤC 3 
AN TÁNG THEO NGHI THÚC GIÁO HỘI 
Điều 1176 
$1. Các Kitô hữu đã qua đời phải được an táng theo nghi 
thức Giáo Hội chiếu theo quy tắc của luật. 
$2. Qua nghi thức an táng được cử hành chiêu theo quy 
tặc của luật phụng vụ, Giáo Hội khẩn câu ơn trợ giúp thiêng 


liêng cho những người quá cô, tôn kính thi hài của họ, và 


606 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


đông thời đem lại niêm an ủi đây hy vọng cho những người 
còn sông. 

$3. Giáo Hội tha thiết khuyên nhủ nên duy trì tục lệ lành 
thánh chôn xác người quá cô, tuy nhiên Giáo Hội không 
cắm hỏa táng, trừ khi chọn hỏa táng vì những lý do nghịch 


với đạo lý Kitô giáo. 


CHƯƠNG 1 
CỬ HÀNH NGHI THỨC AN TÁNG 

Điều 1177 

$ 1. Thông thường, nghi thức an táng của tất cả mọi tín 
hữu đã qua đời phải được cử hành trong nhà thờ giáo xứ 
của người ây. 

$2. Tuy nhiên, bât cứ tín hữu nào hoặc những người có 
nhiệm vụ an táng một tín hữu quá cô đêu được phép chọn 
một nhà thờ khác đề cử hành nghi thức an táng với sự chấp 
thuận của vị cai quản nhà thờ ấy, và sau khi đã thông báo 
cho cha sở riêng của người quá cô biết việc ấy. 

$3. Nếu một người chết ngoài giáo xứ của mình và thi 
hài không được đưa về giáo xứ ây, và nêu không chọn được 
một nhà thờ nào đó cách hợp pháp để cử hành nghi thức an 


607 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


tảng, thì phải cử hành nghi thức an táng trong nhà thờ giáo 
xứ tại nơi người ây chết, trừ khi luật địa phương chỉ định 
nhà thờ khác. 

Điều 1178 

Nghi thức an táng Giám Mục giáo phận phải được cử 
hành trong nhà thờ chính tòa của ngài, trừ khi chính ngài 
đã chọn một nhà thờ khác. 

Điều 1179 

Thông thường, nghi thức an tảng các tu sĩ hay các thành 
viên của một tu đoàn tông đô phải được cử hành trong nhà 
thờ hoặc nhà nguyện riêng do cha Bê Trên, nêu là hội dòng 
hay tu đoàn giáo sĩ, băng không thì do cha tuyên uý. 

Điều 1180 

$1. Nếu giáo xứ có nghĩa trang riêng, các tín hữu đã 
qua đời phải được an táng tại đó, trừ khi chính người quả 
cô hay những người có nhiệm vụ an táng người quá cô đã 
chọn một nghĩa trang khác cách hợp pháp. 

$2. Tuy nhiên, mọi người đêu được phép chọn nghĩa 


trang làm nơi an táng của mình, trừ khi bị luật cắm. 


606 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1181 

Về những của dâng cúng nhân dịp lễ an táng, phải tuân 
giữ những quy định của điêu 1264, nhưng phải liệu sao 
đừng để có sự thiên vị cá nhân trong việc cử hành lễ an 
táng, và cũng đừng để người nghèo không được an táng 
cách xứng hợp. 

Điều 1182 

Sau khi chôn cât xong, phải ghi vào số tử chiếu theo 


quy tắc của luật địa phương. 


CHƯƠNG 2 
NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC 
HOẶC KHÔNG ĐƯỢC AN TÁNG 
THEO NGHỊ THỨC GIÁO HỘI 

Điều 1183 

$1. Về những øì liên quan đến việc mai táng, các người 
dự tòng phải được coi như các Kitô hữu. 

$2. Đâng Bän Quyên địa phương có thể ban phép cử 
hành an táng theo nghi thức Giáo Hội cho những nhi đông 
nào mà cha mẹ đã có ý xin Rửa Tội, nhưng đã chết trước 
khi được Rửa Tội. 


609 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$3. Tùy việc xét đoán khôn ngoan của mình, Đẳng Bản 
Quyên địa phương có thê ban phép cử hành an táng theo 
nghi thức Giáo Hội cho những người đã được Rửa Tội 
trong một Giáo Hội hoặc một cộng đoàn Giáo Hội không 
Công giáo, trừ khi thấy rõ họ muôn cách khác và với điều 
kiện là không thể có được thừa tác viên riêng của họ. 
Điều 1184 
$1. Trừ khi đã biểu lộ dâu chỉ sám hôi nào đó trước khi 
qua đời, những người sau đây không được an táng theo 
nghi thức Giáo Hội: 
1° những người bội giáo, những người lạc giáo và 
những người ly giáo hiên nhiên; 
2° những người đã chọn hỏa táng thi hài mình vì những 
lý do nghịch với đức tin Kitô giáo; 
3° những tội nhân hiên nhiên khác, mà việc an tảng 
theo nghi thức Giáo Hội không thể không sinh gương 
xâu công khai cho các tín hữu. 
$2. Nêu nảy sinh một hô nghi nảo, thì phải tham khảo 
ý kiên của Đâng Bản Quyên địa phương và phải tuân theo 


phán quyết của ngài. 


610 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1185 
Cũng phải từ chỗi bất cứ Thánh Lễ an táng nào đôi với 


người bi tước quyên được an táng theo nghi thức Giáo Hội. 


ĐÈ MỤC 4 
TÔN KÍNH CÁC THÁNH 
ẢNH TƯỢNG THÁNH VÀ CÁC THÁNH TÍCH 

Điều 1186 

Đề cô vũ việc thánh hóa đoàn dân Chúa, Giáo Hội khuyên 
nhủ các Kitô hữu hãy lây tình con thảo mà tôn kính đặc 
biệt Đức Maria rất thánh, trọn đời đồng trinh, là Mẹ Thiên 
Chúa, là Đẳng đã được Đức Kitô đặt làm Mẹ mọi người, 
và Giáo Hội cô vũ lòng sùng kính thành thật và chân chính 
đôi với các vị thánh khác, là những Đắng thực ra đang dạy 
dỗ các Kitô hữu băng gương sáng của mình và đang nâng 
đỡ họ băng việc nguyện giúp câu thay. 

Điều 1187 

Chỉ được phép công khai tôn kính những vị Tôi Tớ của 
Thiên Chúa đã được quyên bính Giáo Hội ghi vào sô các 
bậc Hiền Thánh hay các Chân Phước. 


611 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1188 

Phái duy tri thói quen trưng bày các ảnh tượng thánh 
trong các nhà thờ, để các tín hữu tôn kính; tuy nhiên, phải 
trưng bày các ảnh tượng ây với sô lượng chừng mực và 
theo một thứ tự thích hợp, để không gây bỡ ngỡ cho dân 
Kitô giáo và không tạo dịp cho lòng sùng kính mất tính 
cách chân chính. 

Điều 1189 

Khi cân phải sửa chữa các ảnh tượng quý giá, tức là các 
ảnh tượng nỗi tiếng vì tính cách cô kính, vì giá trị nghệ thuật 
hay vì là đô vật dành cho việc phụng tự, và được trưng bày 
trong các nhà thờ hay nhà nguyện để cho tín hữu tôn kính, 
thì không bao giờ được phục chê, nêu không có phép băng 
văn bản của Đâng Bản Quyên, mà trước khi ban, ngài phải 
tham khảo ý kiến của những chuyên viên. 

Điều 1190 

$1. Tuyệt đôi câm bán các thánh tích. 

$2. Các thánh tích nôi tiếng và những thánh tích khác 
được dân chúng đặc biệt tôn kính không thê được chuyên 


nhượng thành sự băng bất cứ cách nào và cũng không thể 


612 


EECH IVNHIỆM 4 THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


được đi chuyên vĩnh viễn đến nơi khác, nêu không có phép 
của Tông Tòa. 

$3. Quy định của §2 cũng có giá trị đôi với những ảnh 
tượng được dân chúng tôn kính đặc biệt trong một nhà thờ 


nào đó. 


ĐÈ MỤC 5 
LỜI KHẨN VÀ LỜI THẺ 


CHƯƠNG 1 
LOL KHAN 
Điều 1191 
$1. Lời khân tức là lời hứa có suy nghĩ và tự do với 
Thiên Chúa về một ích lợi khả thi và tốt hơn; vì thuộc về 
nhân đức thờ phượng, lời khẩn phải được thực hiện. 
$2. Trừ khi bị luật cắm, tất cả mọi người biết sử dụng 
đủ trí khôn, đêu có thể khẩn. 
$3. Lời khân được tuyên hứa do một sự sợ hãi nghiêm 


trọng và bât công hay do man trá, thì đương nhiên bất thành. 


613 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1192 

$1. Lời khẩn là công, néu được Bê Trên hợp pháp chấp 
nhận nhân danh Giáo Hội; nêu không thì lời khân là tư. 

$2. Lời khẩn là trọng, nêu được Giáo Hội công nhận 
như vậy, nêu không thì lời khân là đơn. 

$3. Lời khân là tòng nhân, khi người khẩn cam đoan 
thực hiện một việc gì đó; lời khân là tòng vật, khi hứa một 
vật oi đó; lời khẩn là hỗn hợp, nêu đông thời mang bản 
chất của lời khân tòng nhân và của lời khân tòng vật. 

Điều 1193 

Lời khân tự nó chỉ buộc người khẩn mà thôi. 

Điều 1194 

Lời khẩn châm dứt do mãn thời hạn ân định để chu toàn 
nghĩa vụ, do thay đôi về nội dung của lời khân, do thiếu 
điêu kiện mà lời khẩn tùy thuộc vào, do mục đích của lời 
khấn không còn, do được miễn chuẩn hoặc do được thay 
thế. 

Điều 1195 


Người nào có quyên trên nội dung lời khân, thì có thê 


614 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


đình chỉ tính cách bó buộc của lời khân, bao lâu việc thì 
hành lời khẩn gây thiệt hại cho mình. 
Điều 1196 
Ngoài Đức Giáo Hoàng Rôma, những vị sau đây đêu có 
thể miễn chuẩn lời khẩn tư vì một lý do chính đáng, miễn 
là việc miễn chuẩn không làm tốn thương đến quyên lợi 
thủ đặc của người khác: 
1° Đẳng Bản Quyên địa phương và cha sở đôi với tất 
cả những người thuộc quyên mình, cũng như đối với 
những người ngoại cư; 
2° Bê Trên của một hội dòng hoặc của một tu đoàn 
tông đô đôi với những thành viên, những tập sinh và 
những người ngày đêm cư ngụ trong nhà mình, nêu 
là hội dòng hoặc tu đoàn thuộc luật giáo hoàng; 
3° Những vị được Tông Tòa hay Đẳng Bản Quyên địa 
phương ủy quyên miễn chuẩn. 
Điều 1197 
Chính người khân có thê thay thế việc đã hứa do lời 


khẩn tư bằng một việc tôt lớn hơn hay tương đương; nhưng 


615 


. QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO Hội 


người có quyên miễn chuẩn mới có thể thay thê băng một 


việc tôt nhỏ hơn chiếu theo quy tắc của điêu 1196. 
Điều 1198 
Những lời khẩn đã được tuyên hứa trước khi khẩn dòng 


được đình chỉ bao lâu người khân còn ở trong hội dòng. 


CHUƠNG 2 
LỜI THẺ 

Điều 1199 

$1. Lời thê tức là lời kêu cầu danh Chúa làm chứng cho 
chân lý, chỉ có thê được tuyên thệ trong sự thật, trong sự 
suy Xét và trong công lý. 

$2. Lời thê do giáo luật yêu câu hoặc được giáo luật 
chấp nhận không thể được tuyên thệ thành sự qua người 
đại diện. 

Điều 1200 

SI. Người nào tự do thê rắng mình sẽ làm việc ei đó, thì 
buộc phải thực hiện điều mình đã quả quyết băng lời thê, 
do sự đòi buộc đặc biệt của đức thờ phượng. 

$2. Lời thê bị ép buộc do lường gat, do bạo lực hoặc do 


sợ hãi nghiêm trọng, thì đương nhiên bất thành. 


616 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1201 
$1. Lời thê có tính cách hứa hẹn đi theo bản chất vả 
những điêu kiện của hành vi liên hệ đến lời thê ây. 
$2. Nêu lời thê liên hệ đến một hành vi trực tiếp làm hại 
người khác, hoặc làm tôn thương công ích hay phân rỗi đời 
đời, thì hành vi này không có một hiệu lực nào của lời thê 
SCH 
Điều 1202 
Nghĩa vụ phát sinh do lời thê có tính cách hứa hẹn châm 
dứt: 
1° nêu được người mà lời thê đã được tuyên thệ vì lợi 
ích của họ miễn xá cho: 
2° nêu nội dung lời thê đã thay đổi, hoặc néu nghĩa 


vụ trở nên tôi tệ hay hoàn toàn vô thưởng vô phạt do 


617 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


hoàn cảnh đã thay đôi, hoặc sau hết, nêu nghĩa vụ 
ngăn cản một lợi ích lớn hơn; 
3° nêu thiêu mục đích hoặc điêu kiện vì đó mà lời thê 
đã được tuyên thệ; 
4° nêu được miễn chuẩn hay được thay thê, chiêu theo 
quy tắc của điêu 1203. 
Điều 1203 
Những vị có thể đình chỉ, miễn chuän hay thay thê một 
lời khẩn, thì cũng có quyên như vậy và theo cùng một cách 
thức đối với lời thê có tính cách hứa hẹn, nhưng nêu việc 
miễn chuẩn lời thê gây thiệt hại cho những người khác và 
họ từ chối giåi trừ nghĩa vụ, thì chỉ một minh Tông Tòa 
mới có thê miễn chuân lời thê ấy. 
Điều 1204 
Theo luật, lời thê phải được giải thích theo nghĩa hẹp và 
theo chủ ý của người thê, hoặc nêu người thê tuyên thệ vì 


man trá, thì phải theo chủ ý của người nhận lời thê. 


618 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


PHAN UI 
NƠI THÁNH VÀ THỜI GIAN THÁNH 


ĐÈ MỤC 1 
NƠI THÁNH 

Điều 1205 

Nơi thánh là những nơi đã được cung hiên hay được làm 
phép theo quy định của các sách phụng vụ, để dùng vào 
việc thờ phượng Thiên Chúa hay để mai táng các tín hữu. 

Điều 1206 

Việc cung hiên một nơi nào đó thuộc về Giám Mục giáo 
phân và những vi được luật coi là tương đương với Giám 
Mục; các vị này có thê ủy quyên cho bât cứ Giám Mục 
nào, hay cho một linh mục nào đó trong những trường hợp 
ngoại lệ, để thực hiện nghi thức cung hiên trong địa hạt 
riêng của mình. 

Điều 1207 

Đắng Bản Quyên làm phép các nơi thánh, nhưng việc 
làm phép các nhà thờ thì được dành riêng cho Giám Mục 
giáo phận; cả hai vị đêu có thê ủy quyên cho môt tư tê khác 


đê làm việc ây. 


619 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1208 

Sau khi đã cung hiên hay làm phép nhà thờ, cũng như 
sau khi đã làm phép nghĩa địa, phải soạn thảo một chứng 
thư về việc ây, một bản được lưu giữ tai tòa giám mục và 
một bản khác tại văn khô của nhà thờ. 

Điều 1209 

Việc cung hiên hay làm phép một nơi nào đó chỉ cân 
có một nhân chứng đáng tin làm chứng là đủ, miễn là việc 
làm chứng này không làm thiệt hại ai. 

Điều 1210 

Trong một nơi thánh chỉ được phép làm những việc giúp 
thi hành hay thăng tiên việc thờ phượng, lòng đạo đức và 
tôn giáo, và câm làm bât cứ điêu gì không xứng hợp với sự 
thánh thiện của nơi thánh. Tuy nhiên, Đẳng Bản Quyên có 
thể cho phép sử dụng từng lân vào các việc khác, miễn là 
không nghịch với sự thánh thiện của nơi thánh. 

Điều 1211 

Những nơi thánh bị xúc phạm do những hành vi bât xứng 
nghiêm trọng đã phạm tại đó và đã gây gương xâu cho các 


tín hữu. theo sự xét đoán của Đắng Bản Quyên địa phương 


620 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


những hành vi ây có tính cách nghiêm trọng và nghịch với 
sự thánh thiện của nơi thánh, đến nỗi không được phép cử 
hành việc thờ phượng tại đó nữa, cho đến khi dën bù lại sự 
bất xứng đó băng nghi thức sám hôi chiếu theo quy tắc của 
các sách phụng vụ. 

Điều 1212 

Những nơi thánh mất tính cách đã được cung hiên hay 
đã được làm phép, nêu phân lớn đã bị phá hủy, hoặc được 
sử dụng vào những việc phàm tục một cách thường xuyên, 
hoặc do sắc lệnh của Đâng Bản Quyên có thấm quyên, 
hoặc do thực tê. 

Điều 1213 

Nhà chức trách Giáo Hội được tự do thi hành các quyên 


và các nhiệm vụ của mình trong các nơi thánh. 


CHƯƠNG 1 
NHÀ THỜ 


Điều 1214 
Được hiểu là một tòa nhà thánh dành riêng cho việc thờ 


phượng Thiên Chúa, nhà thờ là nơi các tín hữu có quyên 


621 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


vào dë thi hành việc thờ phượng Thiên Chúa, nhất là việc 
thờ phượng công. 

Điều 1215 

ol Không được xây dựng nhà thờ, nêu không có sự 
chấp thuận minh nhiên băng văn bản của Giám Mục giáo 
phận. 

$2. Giám Mục giáo phận chỉ nên chấp thuận, nêu sau 
khi đã tham khảo ý kiến của hội đông linh mục và các vị 
quản nhiệm nhà thờ lân cận, ngài xét thây là nhà thờ mới 
có thể đem lại lợi ích cho các linh hôn, và sẽ không thiêu 
những phương tiện cân thiết để xây dựng nhà thờ cũng như 
để thi hành việc thờ phượng Thiên Chúa. 

$3. Dù đã được Giám Mục giáo phận chấp thuận cho 
phép thiết lập nhà mới trong giáo phận hay trong thành phô 
của ngài, các hội dòng cũng phải có phép của ngài trước 
khi xây dựng nhà thờ ở một nơi đích xác và nhật định. 

Điều 1216 

Khi xây dựng và sửa chữa nhà thờ, ngoài việc hỏi ý các 
chuyên viên, phải giữ những nguyên tắc và quy tắc phụng 


vụ và nghệ thuật thánh. 


622 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1217 

$1. Một khi đã được xây dựng xong, nhà thờ mới phải 
được cung hiên sớm hết sức, hoặc ít là phải được làm phép, 
theo luật phụng vụ thánh. 

$2. Các nhà thờ, nhất là nhà thờ chính tòa và nhà thờ 
giáo xứ, phải được cung hiên cách trọng thẻ. 

Điều 1218 

Mỗi nhà thờ phải có một tước hiệu riêng và một khi đã 
được cung hiên thì không được thay đối tước hiệu này nữa. 

Điều 1219 

Trong một nhà thờ đã được cung hiến hay đã được làm 
phép một cách hợp pháp, thì có thể cử hành tất cả mọi hành 
vi thờ phượng Thiên Chúa, miễn là vẫn tôn trọng các quyên 
lợi của giáo xú. 

Điều 1220 

ol Việc chăm lo gìn giữ các nhà thờ được sạch sẽ và 
mỹ quan, xứng đáng là nhà Thiên Chúa, và loại bỏ những 
øì không thích hợp với sự thánh thiện của nhà thờ thuộc về 
tât cả những người có trách nhiệm coi sóc nhà thờ. 

$2. Để gìn giữ những đô thánh quý giá, phải thường 


623 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


xuyên quan tâm đến việc bảo quản và phải sử dụng những 
phương tiện an toàn thích hợp. 

Điều 1221 

Phải được tự do và được miễn phí vào nhà thờ trong lúc 
cử hành các nghi lễ thánh. 

Điều 1222 

$1. Nêu một nhà thờ không thê được sử dụng vào việc 
thờ phượng Thiên Chúa bằng bất cứ cách nào và cũng 
không thê tu bô được nữa, Giám Mục giáo phận có thể cho 
sử dụng nhà thờ đó vào một việc phàm tục tương hợp. 

$2. Nơi nào có những lý do nghiêm trọng khác khuyên 
không nên sử dụng một nhà thờ nào đó vào việc thờ phượng 
Thiên Chúa nữa, thì Giám Mục giáo phận, sau khi đã tham 
khảo ý kiến của hội đồng linh mục, có thể cho sử dụng nhà 
thờ ây vào một việc phàm tục tương hợp, với sự đông ý 
của những người yêu sách quyên lợi của họ trên nhà thờ ây 
cách hợp lệ, và miễn là không làm thiệt hại đến lợi ích của 


các linh hôn. 


624 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 
NHÀ NGUYÊN VÀ NHÀ NGUYÊN TƯ 

Điều 1223 

Nhà nguyện được hiểu là một nơi được Đẳng Bản Quyên 
ban phép dành vào việc thờ phượng Thiên Chúa, vì lợi ích 
của một cộng đoàn hay của một nhóm tín hữu quy tụ tại 
đó, các tín hữu khác cũng có thể vào nhà nguyện ây với sự 
chấp thuận của Bê Trên có thâm quyên. 

Điều 1224 

$1. Đâng Bản Quyên chỉ nên ban phép cân thiết đề thiết 
lập một nhà nguyện, sau khi đã đích thần hay nhờ một 
người khác đến tham quan nơi dành làm nhà nguyện và đã 
thây nơi ây được bô trí thích hợp. 

$2. Một khi đã được phép rôi, nhà nguyện không thể 
được sử dụng vào việc phàm tục, nêu không có phép của 
chính Đẳng Bản Quyên ây. 

Điều 1225 

Trong các nhà nguyện đã được thiết lập cách hợp pháp, 


có thể cử hành tât cả mọi nghi lễ thánh, trừ những nghi lễ 


625 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH, HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


mà luật hoặc các quy định của Đẳng Bản Quyên địa phương 
đã loại bỏ, hoặc nghịch với những quy tắc phụng vụ. 

Điều 1226 

Nhà nguyện tư được hiểu là một nơi đã được Đắng Bản 
Quyên địa phương ban phép dành vào việc thờ phượng 
Thiên Chúa, vì lợi ích của một hay nhiêu thê nhân. 

Điều 1227 

Các Giám Mục có thê thiết lập cho mình một nhà nguyện 
tư, nhà nguyện tư này có cùng những quyên lợi của một 
nhà nguyện. 

Điều 1228 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 1227, 
để cử hành Thánh Lễ và các nghi lễ thánh khác trong một 
nhà nguyện tư nào đó, thì buộc phải có phép của Đâng Bản 
Quyên địa phương. 

Điều 1229 

Nên làm phép nhà nguyện và nhà nguyện tư theo nghi 
lễ được quy định trong các sách phụng vụ, nhưng các nhà 


nguyện này phải được dành riêng vào việc thờ phượng 


626 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Thiên Chúa mà thôi, và không được sử dụng vào bất cứ 


việc øì trong nhà. 


CHƯƠNG 3 
ĐÈN THÁNH 

Điều 1230 

Đên thánh được hiểu là một nhà thờ hay một nơi thánh 
nào khác, mà nhiêu tín hữu đi hành hương tới đó vì lòng 
đạo đức đặc biệt, với sự chấp thuận của Đắng Bản Quyên 
địa phương. 

Điều 1231 

Đề một dën thánh có thê được gọi là dën thánh quốc 
gia, thì phải được Hội Đông Giám Mục phê chuẩn; đề có 
thể được gọi là dën thánh quốc tê, thì buộc phải có sự phê 
chuẩn của Tòa Thánh. 

Điều 1232 

$1. Đẳng Bản Quyên địa phương có thâm quyên phê 
chuẩn các quy chê dën thánh giáo phận; Hội Đông Giám 
Mục có thâm quyên phê chuẩn các quy chế đên thánh quốc 
gia và chỉ một mình Tòa Thánh mới có thâm quyên phê 


chuân các quy chê đên thánh quôc tê. 


627 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Các quy chế phải đặc biệt xác định mục đích, quyên 
bính của cha quản nhiệm, quyên sở hữu và việc quản trị tài 
sản. 

Điều 1233 

Có thê ban cho các dën thánh một sô đặc ân mỗi khi thấy 
hoàn cảnh địa phương, sô người hành hương đông đảo và 
nhất là lợi ích của các tín hữu đòi hỏi điêu đó. 

Điều 1234 

$1. Tại các dën thánh, phải cung câp các phương tiện 
cứu độ cho các tín hữu một cách dôi dào, băng cách nhiệt 
thành rao giảng Lời Chúa, cô vũ cách thích hợp đời sông 
phụng vụ, đặc biệt là qua việc cử hành bí tích Thánh Thể 
và bí tích Sám Hồi, cũng như băng cách duy trì việc thực 
hành lòng sùng đạo bình dân đã được chuẩn nhận. 

$2. Những kỷ vật dâng cúng có giá tri nghệ thuật bình 
dân và đạo đức được trưng bày trong các dën thánh hoặc 


trong các nơi kê cận phải được bảo tôn và gìn g1ữ an toàn. 


628 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 4 
BÀN THỜ 
Điều 1235 
$1. Bàn thờ, tức là chiếc bàn mà Hiën Tế Thánh Thể 
được cử hành trên đó, được coi là cô định, nếu được xây 
găn liên với nên nhà, đến nỗi không thể di chuyền được; 
được coi là di động, nêu có thê di chuyển được. 
$2. Trong tât cả mọi nhà thờ, nên có một bàn thờ cô 
định; nhưng trong các nơi khác dành cho việc cử hành các 
nghi lễ thánh, bàn thờ có thê cô định hay di động. 
Điều 1236 
ol Theo truyền thông thực tiễn của Giáo Hội, mặt bàn 
thờ cô định phải băng đá, và còn phải băng nguyên một 
phiến đá tự nhiên; tuy nhiên, cũng có thê châp nhận cho 
dùng một vật liệu khác xứng đáng và rắn chắc, theo sự 
thâm định của Hội Đông Giám Mục. Còn phân chóng đỡ 
hay chân bàn thờ có thể được làm băng bắt cứ vật liệu nào. 
$2. Bàn thờ di động có thê được làm băng bất cứ vật 


liệu răn chắc nào hợp với việc sử dụng trong phụng vụ. 


629 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1237 

$1. Các bàn thờ cô định phải được cung hiến, còn bàn 
thờ di động phải được cung hiến hoặc được làm phép theo 
nghi thức đã được quy định trong các sách phụng vụ. 

$2.. Phải giữ gìn truyền thông cô kính đặt các thánh 
tích của các thánh tử đạo hay của các thánh khác dưới bàn 
thờ cô định, theo các quy tắc được quy định trong các sách 
phụng vụ. 

Điều 1238 

$1. Một bàn thờ mất tính cách đã được cung hiên hay đã 
được làm phép chiêu theo quy tặc của điêu 1212. 

$2. Do sự kiện cho sử dụng nhà thờ hay một nơi thánh 
khác vào việc phàm tục, các bàn thờ cô định hay di động 
không mất tính cách đã được cung hiến, và cũng không 
mất tính cách đã được làm phép. 

Điều 1239 

$1. Cả bàn thờ cô định lẫn bàn thờ di động chỉ được dành 
riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa, tuyệt đôi không 


được sử dụng vào bât cứ việc phàm tục nào. 


630 


Quyên IVNHIỆM yu THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


$2. Không được chôn cất thi hài dưới bàn thờ; nêu có 


thì không được phép cử hành Thánh Lë trên bàn thờ ây. 


CHƯƠNG 5 
NGHĨA TRANG 

Điều 1240 

ol Phải có những nghĩa trang riêng của Giáo Hội ở 
nơi nào có thê, hay ít ra phải có những khu vực dành cho 
các tín hữu đã qua đời trong những nghĩa trang dân sự, và 
những khu vực này phải được làm phép đúng nghi thức. 

$2. Nêu không thể có các nghĩa trang riêng, thì phải làm 
phép các phân mộ từng lân một đúng nghi thức. 

Điều 1241 

$1. Các giáo xứ và các hội dòng có thể có nghĩa trang 
riêng. 

$2. Các pháp nhân khác hay các gia đình cũng có thê có 
nghĩa trang hay hầm mộ riêng, nghĩa trang và hầm mộ này 
phải được làm phép, tùy theo sự thâm định của Đâng Bản 
Quyên địa phương. 

Điều 1242 


Không được chôn cất các thi hài trong các nhà thờ, trừ 


631 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


thi hài của Đức Giáo Hoàng Roma, của các Hồng Y và của 
các Giám Mục giáo phận, ngay cả nguyên Giám Mục, thì 
phải được chôn cất trong nhà thờ của mình. 

Điều 1243 

Luật địa phương phải ân định những quy tắc thích hợp 
vê ký luật phải giữ trong các nghĩa trang, nhất là về những 
øì liên quan tới việc duy trì và bảo vệ tính cách thiêng liêng 


của những nơi ây. 


ĐÈ MỤC 2 
THỞỚI GIAN THÁNH 

Điều 1244 

$1. Việc thiết lập, chuyên dời và hủy bỏ những ngày lễ 
cũng như các ngày sám hôi chung cho Giáo Hội toàn câu 
thuộc về một mình quyên bính tối cao của Giáo Hội; miễn 
là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1246 §2. 

$2. Các Giám Mục giáo phận có thê ân định các ngày 
lễ hoặc các ngày sám hồi riêng cho giáo phận hay cho một 
vài nơi trong giáo phận, nhưng chỉ từng lần mà thôi. 

Điều 1245 


Miên là vân o nguyên quyên của Giám Mục giáo phận 


632 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


được nói đến ở điều 87, vì một lý do chính đáng, và theo quy 
định của Giám Mục giáo phận, cha sở, trong từng trường 
hợp, có thể miễn chuẩn nghĩa vụ phải giữ một ngày lễ hay 
một ngày sám hôi hoặc thay thê nghĩa vụ ây băng một việc 
đạo đức khác; Bê Trên của một hội dòng hay của một tu 
đoàn tông đô cũng có những quyên ây đôi với những người 
thuộc quyên mình và những người khác đêm ngày cư ngụ 
trong nhà mình, nêu hội dòng và tu đoàn thuộc luật giáo 


hoàng. 


CHƯƠNG 1 
CÁC NGÀY LẺ 

Điều 1246 

$1. Theo truyền thông tông đô, mâu nhiệm Vượt Qua 
được cử hành trong ngày Chúa Nhật, ngày đó phải được giù 
như là ngày lễ buộc chính yêu trong Giáo Hội toàn câu. Và 
cũng phải giữ như là ngày lễ buộc chính yếu những ngày 
lễ Sinh Nhật Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, lễ Hiën Linh, 
lễ Thăng Thiên, lễ Mình và Máu Rất Thánh Đức Kitô, lễ 
Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ 


633 


QUYỀN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Đức Mẹ Hôn Xác Lên Trời, lễ Thánh Giuse, lễ hai thánh 
tông đô Phêrô và Phaolô, và sau cùng là lễ các thánh. 

$2. Tuy nhiên, với sự phê chuẩn trước của Tòa Thánh, 
Hội Đông Giám Mục có thê hủy bỏ hoặc chuyên một sô lễ 
buộc sang ngày Chúa Nhật. 

Điều 1247 

Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh Lë ngày Chúa 
Nhật và các ngày lễ buộc khác; hơn nữa, còn phải kiêng 
làm việc xác và những công việc gây trở ngại cho việc thờ 
phượng Thiên Chúa, cho niêm vui riêng trong ngày của 
Chúa, hoặc cho việc nghỉ ngơi cân thiết của tinh thân và 
thể xác. 

Điều 1248 

SI. Người nào tham dự Thánh Lễ được cử hành theo 
nghi thức Công giáo trong chính ngày lễ hoặc chiêu ngày 
áp lễ ở bất cứ nơi nào, thì đã git trọn luật buộc phải tham 
dự Thánh Lễ. 

$2. Nếu không thê tham dự việc cử hành Thánh Lễ vì 
thiêu thừa tác viên có chức thánh hay vì bât cứ một lý do 


nghiêm trọng nào khác, tha thiết khuyên nhủ các tín hữu 


634 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


nên tham dự phụng vụ Lời Chúa được cử hành theo những 
quy định của Giám Mục giáo phận trong nhà thờ giáo xứ, 
nêu có, hoặc tại một nơi thánh nào khác, hoặc nên câu 
nguyện trong một thời gian thích hợp, cách riêng tư hoặc 


với gia đỉnh, hoặc với các nhóm gia đình, tủy dip. 


CHUCNG 2 
CÁC NGÀY SAM HOI 
Điều 1249 
Luật Thiên Chúa buộc tất cả mọi Kitô hữu phải làm việc 
sám hôi, mỗi người theo cách thức của mình, nhưng dë mọi 
người được hiệp nhất trong cách tuân giữ chung việc sám 
hối, luật quy định những ngày sám hôi, và trong những 
ngày ấy, các Kitô hữu phải câu nguyện cách đặc biệt, phải 
thực hành việc đạo đức và bác ái, phải từ bỏ chính mình 
băng cách chu toàn các nghĩa vụ của mình cách trung thành 
hơn, và nhất là bằng cách giữ chay và kiêng thịt, chiếu theo 
quy tắc của các điêu khoản sau đây. 
Điều 1250 
Những ngày và mùa sám hỗi trong Giáo Hội toàn câu là 
các ngày thứ sáu trong năm và mùa Chay. 


635 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1251 

Vào các ngày thứ sáu trong năm, nêu không trùng với 
một trong những ngày lễ trọng, thì phải kiêng thịt hoặc 
phải kiêng một thức ăn nào khác, theo quy định của Hội 
Đông Giám Mục; nhưng phải kiêng thịt và ăn chay trong 
ngày thứ tư Lễ Tro và ngày thứ sáu kính cuộc Thương Khó 
và Tử Nạn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. 

Điều 1252 

Những người đã được mười bốn tuôi trọn buộc phải giữ 
luật kiêng thịt, nhưng tât cả mọi nguòi từ tuôi thành niên 
cho dën khi bắt đầu được sáu mươi tuôi phải giữ luật ăn 
chay. Tuy nhiên, các vị chủ chăn các linh hôn và các bậc 
cha mẹ phải liệu sao đề cả những người trẻ được miễn khỏi 
oi luật ăn chay kiêng thịt vì lý do tuổi tác cũng được giáo 
dục về ý nghĩa đích thực của việc sám hôi. 

Điều 1253 

Hội Đông Giám Mục có thê än định rõ ràng hơn những 
thể thức ăn chay và kiêng thịt, cũng như những hình thức 


sám hôi khác, nhât là những công việc bác ái và những 


636 


QUYÊN IVNHIỆM Vụ THÁNH HOÁ CỦA GIÁO HỘI 


việc đạo đức có thê thay thế toàn phân hay một phân việc 


kiêng thịt và ăn chay. 


637 


QUYỀN V TÀI SảN VậT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


OUNEN V 
TÀI SÁN VẬT CHAT CỦA GIÁO HỘI 

Điều 1254 

$1. Do quyên bẩm sinh, Giáo Hội Công giáo có thể thủ 
đắc, duy trì, quản trỊ và chuyên nhượng tài sản vật chât một 
cách độc lập với quyên bính dân sự, để theo đuôi những 
mục đích riêng của mình. 

$2. Những mục đích riêng chính yêu là: tổ chức việc thờ 
phượng Thiên Chúa, trợ cấp thích đáng cho hàng giáo sĩ và 
các thừa tác viên khác, làm việc tông đô và bác ái, nhất là 
đối với những người nghèo. 

Điều 1255 

Giáo Hội toàn câu và Tông Tòa, các Giáo Hội địa phương 
cũng như tât cả mọi pháp nhân công hay tư, đêu là những 
chủ thể có khả năng thủ đắc, duy trì, quản trị và chuyển 
nhượng tài sản vật chất chiêu theo quy tắc của luật. 

Điều 1256 


Dưới quyên bính tôi cao của Đức Giáo Hoàng Roma, 


638 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


quyên sở hữu tài sản thuộc vê pháp nhân nào đã thủ đặc tài 
sản ây cách hợp pháp. 

Điều 1257 

$1. Tất cả mọi tài sản vật chất thuộc về Giáo Hội toàn 
câu, Tông Tòa hay các pháp nhân công khác trong Giáo 
Hội, đêu là tài sản của Giáo Hội và được quản tri theo các 
điêu luật sau đây, cũng như theo các quy chế riêng của 
những pháp nhân ấy. 

$2. Các tài sản vật chất của một pháp nhân tư được quản 
trị theo các quy chê riêng của pháp nhân ấy, chứ không 
theo các điêu luật này, trừ khi luật minh nhiên quy định 
cách khác. 

Điều 1258 

Trong các điêu luật sau đây, từ ngữ Giáo Hội không 
những được hiểu là Giáo Hội toàn câu hay Tông Tòa, nhưng 
còn được hiệu là bất cứ pháp nhân công nào trong Giáo 
Hội, trừ khi văn mạch hay bản chât sự việc cho hiểu cách 
khác. 


639 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


ĐÈ MỤC 1 
THỦ ĐẶC TÀI SÁN 

Điêu 1259 

Giáo Hội có thê thủ đắc tài sản vật chât băng mọi phương 
tiện chính đáng mà luật tự nhiên hoặc luật thiết định cho 
phép mọi người khác. 

Điêu 1260 

Giáo Hội có quyên bâm sinh đòi hỏi nơi các Kitô hữu 
những ei cân thiết cho các mục đích riêng của mình. 

Điêu 1261 

$1. Các Kitô hữu có trọn quyên sử dụng tài sản vật chất 
của mình để giúp Giáo Hội. 

$2. Giám Mục giáo phận buộc phải nhặc nhở các tín 
hữu về nghĩa vụ được nói đến ở điều 222 §1, và phải thúc 
bách họ thi hành nghĩa vụ ây cách thích hợp. 

Điêu 1262 

Các tín hữu phải giúp đỡ Giáo Hội băng những việc 
đóng góp mà họ được yêu câu, theo các quy tắc do Hội 


Đông Giám Mục ban hành. 


640 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1263 

Sau khi đã tham khảo ý kiên của hội đông kinh tê và hội 
đông linh mục, Giám Mục giáo phận có quyên đòi buộc 
các pháp nhân Công thuộc quyên lãnh đạo của ngài phải 
nộp một khoản thuế vừa phải và cân xứng với hoa lợi của 
họ, dë đáp ứng những nhu câu của giáo phận; còn đối với 
các thể nhân và pháp nhân khác, trong trường hợp hết sức 
cân thiết và với những điều kiện như trên, ngài chỉ được 
đòi một khoản đóng góp ngoại thường vừa phải, miễn là 
vẫn giữ nguyên những lê luật và những tục lệ địa phương 
đã dành cho ngài những quyên lớn hơn. 

Điều 1264 

Trừ khi luật đã dự liệu cách khác, hội nghị các Giám 
Mục thuộc giáo tỉnh: 

1° ân định các lệ phí đôi với những hành vi thuộc quyên 


hành pháp cấp ban ân huệ, hoặc đôi với việc thi hành 


641 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


các phúc chiếu của Tông Tòa; lệ phí này phải được 
chính Tông Tòa phê chuẩn; 
2° ân định thù lao nhân dip ban các bí tích và á bí tích. 
Điều 1265 
$1. Miễn là vẫn giữ nguyên quyên của các tu sĩ hành 
khât, câm tât cả mọi cá nhân, thể nhân hoặc pháp nhân, lạc 
quyền cho bât cứ việc đạo đức nào, hoặc tô chức hay mục 
đích nào của Giáo Hội, khi không có phép băng văn bản 
của Đẳng Bản Quyên riêng hay của Đẳng Bản Quyên địa 
phương. 
$2. Hội Đông Giám Mục có thể ân định những quy tắc 
vê việc tô chức lạc quyên mà mọi người phải tuân giữ, kê 
cả những người theo định chê mang danh hành khât và thật 
sự là hành khât. 
Điều 1266 
Trong tât cả các nhà thờ và nhà nguyện, dù thuộc về 
các dòng tu mà trong thực tê thường xuyên mở cửa cho 
các Kitô hữu lui tới, Đâng Bản Quyên địa phương có thê 


ra lệnh thực hiện một cuộc lạc quyên đặc biệt cho những 


642 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


dự án nhất định của giáo xứ, giáo phận, quốc gia, hay toàn 
câu, và phải cần thận gửi tiên lạc quyên về tòa giám mục. 

Điều 1267 

$1. Các của dâng cúng cho các Bê Trên hay cho các 
người quản trị của bât cứ pháp nhân nảo trong Giáo Hội, 
dù là pháp nhân tư, thì được kê là dâng cúng cho chính 
pháp nhân ây, trừ khi thây rõ ngược lại. 

$2. Không được từ chôi các của dâng cúng được nói đến 
ở §1, trừ khi có một lý do chính đáng, và trong những việc 
quan trọng hơn, thì phải có phép của Đâng Bản Quyên, nêu 
là một pháp nhân công; cũng cân phải có phép của chính 
Đắng Bản Quyên này, dé nhận những của dâng cúng có 
kèm theo một hình thức trách nhiệm hay một điều kiện nào 
đó, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1295. 

$3. Những của cải do các tín hữu dâng cúng vào một 
mục đích nhất định nào đó, thì chỉ có thê được sử dụng vào 
mục đích ây mà thôi. 

Điều 1268 

Giáo Hội chấp nhận thời hiệu như là phương thế đề thủ 


643 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


đặc và đề tự giải thoát trong lĩnh vực tài sản vật chât, chiêu 
theo quy tặc của các điêu 197-199, 

Điều 1269 

Các tư nhân có thê thủ đắc các đô vật thánh thuộc quyên 
sở hữu cá nhân nhờ thời hiệu, nhưng không được dùng vào 
việc phàm tục, trừ khi các đô vật thánh ây đã mất tính cách 
đã được cung hiên hay đã được làm phép; nhưng nêu các 
đô vật thánh ây thuộc về một pháp nhân công của Giáo 
Hội, thì chỉ một pháp nhân công khác của Giáo Hội mới 
có thể thủ đặc. 

Điều 1270 

Các bât động sản, các động sản quý giá, các quyên lợi 
và các tô quyên đôi nhân hay đôi vật thuộc vê Tông Tòa, 
được thủ đặc nhờ thời hiệu sau một trăm năm, nêu thuộc 
vê một pháp nhân công khác của Giáo Hội, thì được thủ 
đắc nhờ thời hiệu sau ba mươi năm. 

Điều 1271 

Vì môi dây hiệp nhất và bác ái và theo khả năng của 
Giáo phận mình, các Giám Mục phải giúp đỡ Tông Tòa 


băng cách cung câp những phương tiện mà Tông Tòa cân 


644 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


đến, tùy hoàn cảnh thời gian, dë Tông Tòa có thể phục vụ 
Giáo Hội toàn câu một cách chu đáo. 

Điều 1272 

Ở những miễn còn có các bông lộc theo nghĩa hẹp, Hội 
Đông Giám Mục thiết lập những quy tắc thích hợp được 
Tông Tòa châp thuận và phê chuẩn, để quản trị các bông 
lộc ây theo cách nào mà dân dân hoa lợi và cả chính nguôn 
vôn của bông lộc, trong mức độ có thê, đều được chuyên 


sang cho tô chức được nói đến ở điêu 1274 §1. 


ĐÈ MỤC 2 
OU AN TRI TÀI SÁN 

Điều 1273 

Do quyên lãnh đạo tôi thượng, Đức Giáo Hoàng Rôma 
là vị quản trị tôi cao và là người phân phát tât cả mọi tài 
sản của Giáo HỘI. 

Điều 1274 

SI. Trong mỗi giáo phận, phải có một tô chức đặc biệt 
để thu góp các tài sản và các của dâng cúng nhăm trợ câp 
cho các giáo sĩ đang phục vụ giáo phận, chiêu theo quy tắc 


của điêu 281, trừ khi đã dự liệu cách khác cho họ. 


645 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


$2. Ở đâu chưa có tổ chức dự phòng xã hội thích đáng 
cho hàng giáo sĩ, thì Hội Đông Giám Mục phải liệu sao 
cho có được một tô chức dự phòng đây đủ việc bảo hiểm 
xã hội cho các giáo sĩ. 

$3. Trong mỗi giáo phận, nếu cân, phải thiết lập một 
quỹ chung, dë các Giám Mục có thể chu toàn nghĩa vụ của 
mình đối với những nhân viên khác đang phục vụ Giáo 
Hội và để chu cập cho các nhu câu khác nhau của giáo 
phận, cũng như đề các giáo phận giàu hơn có thê giúp đỡ 
các giáo phận nghèo hơn. 

$4. Tùy theo những hoàn cảnh địa phương khác nhau, 
các mục tiêu được nói đến ở §§2 và 3 có thể đạt được cách 
tốt đẹp hơn băng một hội liên hiệp các tô chức giáo phận, 
hoặc băng một sự hợp tác, hoặc băng một hiệp hội thích 
hợp, được thiết lập cho nhiêu giáo phận khác nhau và ngay 
cả cho toàn địa hạt của chính Hội Đông Giám Mục nữa. 

$5. Các tô chức trên đây, nêu có thê, phải được thiết lập 
thê nào đề có giá tri trước luật dân sự nữa. 

Điều 1275 


Toàn bộ tài sản đên từ các giáo phận khác nhau phải được 


646 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


quản trị theo những quy tắc đã được các Giám Mục liên hệ 
thiết lập cách thích hợp, với một sự thỏa thuận chung. 

Điều 1276 

$1. Đẳng Bản Quyên giám sát cân thận việc quản trị 
mọi tài sản thuộc vê những pháp nhân công ở dưới quyên 
mình, miễn là vẫn giữ nguyên những danh nghĩa hợp pháp 
dành cho ngài quyên lớn hơn. 

$2. Các Đẳng Bản Quyên phải lo tổ chức toàn bộ việc 
quản tri tài sản Giáo Hội, băng cách ban hành những huân 
thị riêng trong khuôn khô của luật phố quát và luật địa 
phương, mà vẫn lưu ý đến những quyên lợi, những tục lệ 
hợp pháp và những hoàn cảnh. 

Điều 1277 

Xét theo tình hình kinh tế của giáo phận, Giám Mục 
giáo phận phải tham khảo ý kiến của hội đông kinh tế và 
ban tư vẫn đề thực hiện những hành vi quản trị quan trọng 
hơn; nhưng ngài cần có sự ưng thuận của hội đông kinh 
tê và ban tư vân đề thực hiện các hành vi quản trị ngoại 
thường, trừ những trường hợp đã được luật phố quát hoặc 


văn bản thành lập xác định cách đặc biệt. Hội Đông Giám 


647 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


Mục ân định những hành vi nào được coi là những hành vi 
quản tri ngoại thường. 

Điều 1278 

Ngoài những nhiệm vụ được nói đến ở điêu 494 §§3 và 
4, Giám Mục giáo phận có thê ủy thác cho vị quản lý những 
nhiệm vụ được nói dën ở những điêu 1276 §1 và 1279 §2. 

Điều 1279 

ol Việc quản tri tài sản Giáo Hội thuộc về nguòi trực 
tiếp điêu hành pháp nhân có tài sản ây, trừ khi luật địa 
phương, các quy chế hoặc một tục lệ hợp pháp quy định 
cách khác, và vẫn giữ nguyên quyên can thiệp của Đẳng 
Bản Quyên trong trường hợp người quản trị xao lãng bốn 
phận. 

$2. Trong việc quản tr những tài sản của một pháp nhân 
công, nêu luật, văn bản thành lập hoặc những quy chế riêng 
không dự liệu một người quản trị, thì Đắng Bản Quyên mà 
pháp nhân ây trực thuộc phải chỉ định những người có khả 
năng xứng hợp trong thời hạn ba năm; Đâng Bản Quyên có 


thể tái bô nhiệm những người này. 


648 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1280 

Pháp nhân nào cũng phải có hội đông kinh tê hay ít là 
hai người cô vẫn, để giúp người quản trị chu toàn nhiệm 
vụ, chiếu theo quy tắc của các quy chê. 

Điều 1281 

ol Các người quản tri thực hiện vô hiệu những hành 
vi vượt quá những giới hạn và cách thức của việc quản tri 
thông thường, trừ khi Đâng Bản Quyên đã ban năng quyên 
băng văn bản cho họ trước, miễn là vẫn giữ nguyên những 
quy định của các quy chê. 

$2. Các quy chế phải ân định những hành vi vượt quá 
giới hạn và cách thức của việc quản trị thông thường; nêu 
quy chế không nói gì vê vẫn dë này, thì Giám Mục giáo 
phận xác định những hành vi thuộc loại này là những hành 
vi nào cho những người thuộc quyên, sau khi tham khảo ý 
kiến của hội đông kinh tê. 

$3. Pháp nhân không buộc phải chịu trách nhiệm về 
những hành vi mà các người quản trị đã thực hiện vô hiệu, 
trừ khi và trong mức độ mà điêu đó có lợi cho pháp nhân; 
nhưng chính pháp nhân phải chịu trách nhiệm về những 


hành vi mà các người quản trị đã thực hiện cách bất hợp 


649 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


pháp nhưng lại thành sự, miễn là pháp nhân vẫn giữ nguyên 
quyên khởi tô hoặc quyên thượng câu chống lại những 
người quản tri đã gây thiệt hại cho mình. 
Điều 1282 
Bất cứ người nào, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tham gia 
vào việc quản trị tài sản của Giáo Hội dưới một danh nghĩa 
hợp pháp, buộc phải chu toàn nhiệm vụ nhân danh Giáo 
Hội, chiêu theo quy tắc của luật. 
Điều 1283 
Trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình, các nguòði quản 
tri: 
1° tuyên thệ trước mặt Đẳng Bản Quyên hay vị đại 
điện ngài là mình sẽ quản trị cách tận tụy và trung 
tín; 
2° làm một bản kiêm kê chính xác và chi tiết các bất 
động sản, động sản quý giá hoặc có giá tri văn hóa 
cách nào đó, cũng như các tài sản khác, củng với sự 


mô tả và thâm định giá trị của những tài sản ây, và họ 


650 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


phải ký tên vào đó; một khi đã được thực hiện, bản 
kiểm kê này phải được xác nhận; 
3° một bản của bản kiểm kê phải được lưu trữ trong 
văn khô quản trị, một bản trong văn khô của tòa giám 
mục; mọi thay đổi liên hệ dën di sản cân phải được 
ghi chú trong cả hai bản. 
Điều 1284 
$1. Tất cả mọi người quản trị buộc phải thực hiện nhiệm 
vụ của mình một cách chu đáo như một gia chủ tốt lành. 
$2. Do đó, các người quản trỊ phải: 
1° liệu sao để các tài sản được trao cho mình coi sóc 
không bị mât hoặc không bị hư hại băng bât cứ cách 
nào, dë đạt được mục đích ây, họ phải ký những khê 
ước bảo hiểm, nếu cân; 
2° liệu sao dë bảo đảm quyên sở hữu các tài sản của 
Giáo Hội băng những phương thế hữu hiệu theo luật 
dân sự; 
3° tuân giù những quy định của giáo luật cũng như của 
luật dân sự, hay những quy định mà người sáng lập, 


hoặc người dâng cúng, hoặc quyên bính hợp pháp đã 


651 


đặt ra, và nhất là phải ý tứ đừng để Giáo Hội bị thiệt 
hại vì không tuân oe luật dân sự; 

4° cân thận thu hoa lợi và doanh thu của tài sản vào 
thời gian thích hợp, phải bảo quản cách an toàn những 
của cải đã thu được và phải sử dụng những của cải ây 
theo ý định của người sáng lập hoặc theo những quy 
tắc hợp pháp; 

5° trả tiền lời do vay mượn hoặc do thê nợ vào thời 
hạn quy định, và phải hoàn lại vôn đúng lúc; 

6° sử dụng sô tiên thặng dư vào những mục đích của 
pháp nhân, với sự đông ý của Đâng Bản Quyên, sau 
khi đã trả xong các chi phí, và số tiên thặng dư ấy có 
thê được đâu tư một cách hữu ích; 

7° giữ sô thu chi được ghi chép rõ ràng; 

8° cuỗi năm phải làm bản tường trình vê việc quản trị; 

9° sắp xếp cần thận và lưu trữ trong một văn khô chắc 
chăn và thích hợp các văn kiện và các hô sơ làm nên 
tảng cho quyên lợi của Giáo Hội hoặc của cơ sở trên 


các tài sản đó; hơn nữa, ở nơi nào có thê thực hiện 


652 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


cách thuận tiện, phải gửi nộp cho văn khô tòa giám 
mục những bản sao xác thực của những văn kiện ây. 
$3. Thiết tha khuyên những người quản trị nên soạn thảo 
những bản dự thu và dự chi hăng năm; nhưng đề cho luật 
riêng buộc những người quản trỊ phải soạn thảo những bản 
dự kiên và ân định rõ ràng cách thức đề trình bày những 
bản dự kiên ây. 
Điều 1285 
Trong giới hạn của việc quản trị thông thường mà thôi, 
các người quản trị được phép biểu tặng những động sản 
không thuộc về di sản cô định, nhằm những mục đích đạo 
đức hoặc bác ái Kitô giáo. 
Điều 1286 
Các người quản trị tài sản phải: 
1° tuân giữ đúng luật dân sự về lao động và đời sông 
xã hội trong việc thuê mướn nhân công, theo những 
nguyên tắc do Giáo Hội đê ra; 
2° trả lương bông cách công băng và om tất cho 


công nhân đã ký hợp đông làm việc, dë họ có thê chu 


653 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


cấp thích đáng những nhu câu của chính mình và của 
những người thân. 
Điều 1287 
$1. Những người quản trị bất cứ tài sản nào của Giáo 
Hội, dù là giáo sĩ hay giáo dân, mà không được miễn trừ 
cách hợp pháp khỏi quyên lãnh đạo của Giám Mục giáo 
phận, thì hăng năm buộc phải nộp bản tường trình cho 
Đắng Bản Quyên địa phương, để ngài trao cho hội đồng 
kinh tế xét duyệt; mọi tục lệ trái ngược đều bị hủy bỏ. 
$2. Những người quản tri phải tường trình cho các tín 
hữu vê việc sử dụng những tài sản mà những người này đã 
dâng cúng cho Giáo Hội, theo những quy tắc do luật riêng 
ân định. 
Điều 1288 
Các người quản trị không được khởi tô và cũng không 
được tranh luận trước tòa án dän sự nhân danh pháp nhân 
công, nêu không được phép băng văn bản của Đẳng Bản 
Quyên riêng. 
Điều 1289 


Mặc dù không buộc ot chức vụ quản tri với danh nghĩa 


654 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


một giáo vụ, các người quản trị không được tự ý bỏ nhiệm 
vụ đã nhận; nêu Giáo Hội chiu một sự thiệt hại nào đó do 


việc rút lui nảy, thì họ phải bôi thường. 


ĐÈ MỤC 3 
CÁC KHÉ ƯỚC 
VÀ NHAT LÀ VIỆC CHUYÊN NHƯỢNG 

Điều 1290 

Những gì mà luật dän sự hiện hành trong một địa hạt ân 
định về các hợp đông nói chung hay nói riêng, và về những 
cách thức hết nghĩa vụ, phải được tuân giữ trong giáo luật, 
với những hiệu quả như trong luật dân sự, dëi với những 
việc dưới quyên lãnh đạo của Giáo Hội, trừ khi những quy 
định ây trái với luật Thiên Chúa hoặc trừ khi giáo luật đã 
dự liệu cách khác, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định 
của điều 1547. 

Điều 1291 

Đề chuyền nhượng thành sự những tài sản đã tạo thành 
di sản cô định của một pháp nhân công do sự chỉ định hợp 


pháp, và giá tri của những tài sản ây vượt quá mức luật 


655 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


định, thì phải có phép của nhà chức trách có thắm quyên 
chiếu theo quy tắc của luật. 

Điều 1292 

$1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 
638 §3, khi giá tri tài sản chuyên nhượng được dự kiên 
ø1ữỮa mức tiên tôi thiểu và tôi đa, mà Hội Đông Giám Mục 
phải ân định cho miễn của mình, thì nhà chức trách có thâm 
quyên là người do quy chê riêng chỉ định, đôi với những 
pháp nhân không thuộc quyên Giám Mục giáo phận; nếu 
không, nhà chức trách có thâm quyên là Giám Mục giáo 
phận cùng với sự chấp thuận của hội đông kinh tế và ban tư 
vân, cũng như của những người liên hệ. Chính Giám Mục 
giáo phận cũng cân phải có sự ưng thuận của những người 
nói trên đề chuyên nhượng tải sản của giáo phận. 

$2. Tuy nhiên, nêu là trường hợp những tài sản có giá 
trị vượt mức tiên tôi đa, hoặc trường hợp những tài sản đã 
được dâng cúng cho Giáo Hội do một lời khẩn, hoặc trường 
hợp những tài sản có giá trị nghệ thuật hay lịch sử, thì còn 
buộc phải có phép của Tòa Thánh đề việc chuyển nhượng 
được thành sự. 


$3. Nếu tài sản chuyển nhượng có thể phân chia được, 


656 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


thì khi xin phép chuyên nhượng, phải nói rõ những phân 
trước đây đã được chuyên nhượng ròi, néu không, thì phép 
cho chuyển nhượng sẽ không có giá tri. 
$4. Những ai phải đóng góp ý kiên hay phải ưng thuận 
trong việc chuyên nhượng tài sản không được góp ý hay 
ưng thuận trước khi am tường cặn kẽ về tình trạng kinh 
tê của pháp nhân có tài sản được dự định chuyên nhượng, 
cũng như về những việc chuyên nhượng đã được thực hiện 
TÔI. 
Điều 1293 
$1. Hơn nữa, để chuyên nhượng tài sản có giá tri vượt 
mức tiên tôi thiêu đã được ân định, thì buộc: 
1° phải có một lý do chính đáng, chăng hạn như một 
sự cân thiết cấp bách, một lợi ích tỏ tường, việc đạo 
đức, bác ái hay bât cứ một lý do mục vụ quan trọng 
nào khác; 
2° tài sản chuyên nhượng phải được các chuyên viên 
định giá trên văn bản. 
$2. Đề tránh thiệt hại cho Giáo Hội, phải giữ những điêu 
đê phòng khác do quyên bính hợp pháp đã quy định. 


657 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1294 

$1. Theo cách thông thường, không được chuyền nhượng 
một tài sản với giá thấp hơn giá trị đã được ghi trong bản 
định giá. 

$2. Tiên thu được do việc chuyên nhượng phải được 
đầu tư cần thận nhăm sinh lợi cho Giáo Hội, hoặc được 
tiêu dùng cách khôn khéo phù hợp với những mục đích của 
việc chuyên nhượng. 

Điều 1295 

Các yêu sách chiêu theo quy tắc của điêu 1291-1294 phải 
được tuân giữ chắng những trong việc chuyên nhượng, mà 
còn trong bât cứ dịch vụ nào khiến cho điêu kiện đi sản của 
pháp nhân có thê bị suy giảm, những quy chế của các pháp 
nhân cũng phải được điêu chỉnh hợp với những điều ây. 

Điều 1296 

Nêu xảy ra trường hợp tài sản của Giáo Hội đã được 
chuyên nhượng không theo thê thức cân thiết của giáo luật, 
nhưng việc chuyên nhượng lại có giá tri theo luật dân sự, 
thì sau khi đã chín chăn cân nhắc mọi sự, nhà chức trách 


có thâm quyên quyết định có nên sử dụng tô quyên hay 


658 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


không và nên sử dụng tô quyên đôi nhân hay đối vật, do ai 
sử dụng và sử dụng chống lại ai, để đòi lại những quyên lợi 
của Giáo Hội. 

Điều 1297 

Sau khi đã lưu ý tới những hoàn cảnh của địa phương, 
Hội Đông Giám Mục ân định những quy tặc về việc cho 
thuê mướn tài sản của Giáo Hội, nhất là về việc xin phép 
nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội. 

Điều 1298 

Không được bán tài sản của Giáo Hội cho chính những 
người quản trị tài sản ây, hoặc cho những thân nhân của họ 
tính tới bậc thứ bốn thuộc họ máu hay họ kết bạn, và cũng 
không được cho những người ây thuê mướn, nêu không có 


phép riêng băng văn bản của nhà chức trách có thâm quyên. 


ĐÈ MỤC 4 
CÁC THIỆN Ý NÓI CHUNG 
VÀ CÁC THIỆN QUỸ 
Điều 1299 
ol Người nào có thê tự do định đoạt tài sản của mình 


chiếu theo luật tự nhiên và giáo luật, thì cũng có thê để lại 


659 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


tài sản nhằm những mục tiêu đạo đức, hoặc qua hành vi có 
giá trị khi còn sông hoặc qua hành vi có giá trị lúc đã chết. 

$2. Trong những định đoạt có giá trị lúc đã chết nhắm 
lợi ích của Giáo Hội, phải tuân giữ hết sức có thê các thể 
thức của luật dân sự, nêu bó qua những thê thức này, phải 
thông báo cho những người kế thừa biết họ có nghĩa vụ 
buộc phải thi hành ý muốn của người lập di chúc. 

Điều 1300 

Các ý muốn của các tín hữu dâng cúng hoặc để lại tài 
sản nhằm những mục tiêu đạo đức, hoặc qua hành vi có giá 
trị khi còn sông hoặc qua hành vi có giá tri lúc đã chết, một 
khi đã được chấp nhận cách hợp pháp, phải được thi hành 
hết sức cần thận, ngay cả về cách thức quản trị và sử dụng 
tài sản, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 
1301 §3. 

Điều 1301 

$1. Đâng Bản Quyên là người thi hành tât cả mọi thiện 
ý, dù là qua hành vi có giá trị khi còn sông, dù là qua hành 
vi có giá trị lúc đã chết. 


$2. Do quyên này, Đẳng Bản Quyên có thê và phải theo 


660 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


dõi việc thi hành thiện ý, kế cả băng việc thanh tra, và các 
người thi hành khác buộc phải tường trình cho ngài, sau 
khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

$3. Những điêu khoản được thêm vào ý muốn cuôi cùng 
ngược với quyên này của Đâng Bản Quyên phải được coi 
như không có. 

Điều 1302 

ol Người nào đã nhận các tài sản theo hình thức tín 
thác nhăm những mục tiêu đạo đức băng hành vi có giá 
trị khi còn sông hoặc do di chúc, phải thông báo với Đâng 
Bản Quyên biết việc tín thác cho mình, và phải chỉ rõ cho 
ngài mọi động sản hay bất động sản được nhận như thê, 
với những nghĩa vụ kèm theo, nhưng nêu người dâng cúng 
đã minh nhiên và tuyệt đôi câm thông báo, thì người ây 
không được nhận sự tín thác di sản. 

$2. Đẳng Bản Quyên phải yêu câu để các tài sản tín thác 
ở nơi an toàn, và phải quan tâm đến việc thi hành thiện ý 
chiêu theo quy tắc của điêu 1301. 

$3. Đối với các tài sản tín thác được trao phó cho một 
thành viên của một hội dòng hay của một tu đoàn tông đô, 


nêu các tài sản được dành cho một nơi hoặc cho một giáo 


661 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


phận, hoặc cho dân chúng của nơi hay của giáo phận ây, hoặc 
dành cho những mục đích đạo đức, thì Đâng Bản Quyên 
được nói dën ở §§1 và 2 là Đẳng Bản Quyên địa phương: 
nêu không, thì Đẳng Bản Quyên là Bê Trên câp cao trong 
một hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng và trong các tu 
đoàn tông đô giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng, hoặc trong các 
hội dòng khác, thì Đẳng Bản Quyên là Đâng Bản Quyên 
riêng của chính thành viên ây. 
Điều 1303 
$1. Trong luật, danh xưng thiện quỹ bao hàm: 
1° các thiện quỹ tự trị, tức là các tập hợp sự vật dành 
cho các mục đích được nói dën ở điều 114 §2 và được 
nhà chức trách có thâm quyên của Giáo Hội thiết lập 
thành pháp nhân; 
2° các thiện quỹ không tự trỊ, tức là các tài sản vật chât 
được ban tặng cho một pháp nhân công băng bất cứ 
cách nào, với nghĩa vụ dùng các hoa lợi hăng năm 
để cử hành Thánh Lễ và để thực hiện các công việc 


khác của Giáo Hội đã được xác định, hoặc để theo 


662 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


đuôi các mục đích được nói ở điêu 114 §2, trong một 
thời gian khá lâu mà luật riêng phải ân định. 
$2. Một khi thời gian được quy định đã mãn, các tài sản 
của một thiện quỹ không tự tri phải được dành cho tô chức 
được nói dën ở điêu 1274 §1, nêu đã được trao phó cho 
một pháp nhân thuộc quyên Giám Mục giáo phận, trừ khi 
người tặng đã minh nhiên bày tỏ ý khác; nêu không, các tài 
sản được dành cho chính pháp nhân đó. 
Điều 1304 
$1. Đề một pháp nhân có thê nhận một thiện quỹ cách 
thành sự, buộc phải có phép băng văn bản của Đâng Bản 
Quyên; Đẳng Bản Quyên này không được ban phép ấy 
trước khi thây rõ cách hợp pháp là pháp nhân có thể chu 
toàn cả nghĩa vụ mới sắp lãnh nhận lẫn những nghĩa vụ đã 
lãnh nhận; trước hết, ngài phải liệu sao cho hoa lợi tương 
ứng cách chính xác với những nghĩa vụ kèm theo thiện 
quỹ, theo phong tục của mỗi địa phương hoặc mỗi miên. 
$2. Luật riêng phải ân định thêm những điêu kiện liên 


quan đến việc thiệt định và lãnh nhận các thiện quỹ. 


663 


QUYÊN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


Điều 1305 

Tiên bạc và các động sản, được cho với danh nghĩa tặng 
vật, phải được cất ngay ở một nơi an toàn được Đắng Bản 
Quyên phê chuẩn, để món tiên đó hay giá trị của những 
động sản đó được bảo toàn và, theo sự phán đoán khôn 
ngoan của Đẳng Bản Quyên ấy, sau khi đã tham khảo ý 
kiến của những người liên hệ và của hội đông kinh tế của 
ngài, được đầu tư sớm hêt sức một cách cần thận và hữu 
ích để làm lợi cho quỹ đó, có ghi chú rõ ràng và chi tiết về 
những nghĩa vụ. 

Điều 1306 

$1. Các thiện quỹ, dù được thiết lập băng miệng, cũng 
phải được ghi trên giây tờ. 

$2. Một văn bản phải được lưu trữ an toàn tại văn khô 
của tòa giám mục, một bản khác trong văn khô của pháp 
nhân liên hệ đến thiện quỹ này. 

Điều 1307 

SI. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các 
điêu 1300 - 1302 và 1287, phải làm một bản kê khai những 


664 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


trách nhiệm do thiện quỹ và phải niêm yết ở nơi dễ thây để 
khỏi quên lãng các nghĩa vụ phải chu toản. 

$2. Ngoài cuôn số được nói dën ở điêu 958 §1, buộc 
phải có một số khác, trong đó phải ghi từng nghĩa vụ, việc 
thi hành nghĩa vụ cũng như những của dâng cúng; cha sở 
hay cha quản nhiệm buộc phải giữ cuôn sô ây. 

Điều 1308 

$1. Việc giảm thiêu nghĩa vụ dâng Thánh Lễ được dành 
cho Tông Tòa, và chỉ được thực hiện vi một lý do chính 
đáng và cân thiết, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định 
sau đây: 

$2. Đẳng Bản Quyên có thê giảm thiểu nghĩa vụ dâng 
Thánh Lễ vì hoa lợi đã sút giảm, nêu điều đó được minh 
nhiên dự liệu trong những văn bản thành lập. 

$3. Giám Mục giáo phận có quyên giảm thiêu những 
Thánh Lễ phải dâng do của di tặng độc lập hay do quỹ 
băng bất cứ cách nào, theo mức dâng cúng hiện hành cách 
hợp pháp trong giáo phận, vì hoa lợi đã sút giảm và bao lâu 
lý do này còn kéo dài, miễn là không ai bị buộc phải dâng 
cúng thêm và thực tê cũng không ai có thể bị cưỡng bách 


làm như vậy. 


665 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


$4. Giám Mục giáo phận có quyên giảm thiêu những 
nghĩa vụ hay những của di tặng buộc một tô chức Giáo Hội 
phải dâng Thánh Lễ, nếu hoa lợi đã không đủ đề tô chức ấy 
đạt được mục tiêu của mình cách hữu hiệu. 

$5. Vị Điêu Hành tôi cao của một hội dòng giáo sĩ thuộc 
luật giáo hoàng có cùng những quyên được nói đến ở §§3 
và 4. 

Điều 1309 

Khi có một lý do cân xứng, các quyên bính được nói 
đến ở điêu 1308 còn có quyên chuyên các nghĩa vụ dâng lễ 
sang những ngày, nhà thờ và bàn thờ khác với ngày giò và 
nơi chôn đã được quy định trong văn bản tặng lập. 

Điều 1310 

$1. Đâng Bản Quyên có thể giảm thiểu, điêu hành, 
chuyên đôi ý muốn của các tín hữu đôi với các mục đích 
đạo đức, nêu người tặng lập ban cho ngài quyên đó cách 
minh nhiên, và ngài chỉ thực hiện quyên đó vì một lý do 
chính đáng và cân thiết mà thôi. 

$2. Nếu không thể thi hành được những nghĩa vụ mà 


quÿ bắt buộc, vì hoa lợi sút giåm hoặc vi một lý do nào 


666 


QUYỀN VTÀI SÅN VẬT CHâT CỦA GIÁO HỘI 


khác, mà không do lỗi của các người quản trị, Däng Bản 
Quyên có thê giảm thiêu những nghĩa vụ ây một cách hợp 
tình hợp lý, sau khi đã tham khảo ý kiến của những người 
liên hệ và của hội đông kinh tế của mình, và phải duy trì 
ý muốn của người tặng lập cách tốt nhât có thể, ngoại trừ 
việc giảm thiểu nghĩa vụ dâng Thánh Lễ được chi phôi bởi 
những quy định của điêu 1308. 

$3. Trong các trường hợp khác, phải thượng câu lên 
Tông Tòa. 


667 


QUYỀN VI CHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


OUNEN VI 
CHE TÀI TRONG GIÁO HỘI 


PHAN I 
TÔI PHAM 
VÀ HÌNH PHAT NÓI CHUNG 


ĐÈ MỤC 1 
VIỆC TRỪNG PHẠT 
CÁC TỌI PHẠM NÓI CHUNG 
Điều 1311 
Giáo Hội có quyên bẩm sinh và riêng biệt cưỡng chế 
các Kitô hữu phạm pháp băng những chê tài hình sự. 
Điều 1312 
$1. Những chế tài hình sự trong Cáo Hội là: 
1° các dược hình hay va, được liệt kê trong các điều 
1331 - 1333; 
2° các thục hình được nói đến ở điều 1336. 
$2, Luật còn có thê thiết lập những thục hình khác khiến 


cho người Kitô hữu không được hưởng một lợi ích thiêng 


668 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


liêng hay vật chât nào đó, và là những thục hình phù hợp 
với mục đích siêu nhiên của Giáo HỘI. 

$3. Ngoài ra, còn được dùng những dược hình và những 
việc sám hồi, những dược hình đặc biệt là đề ngăn ngừa 
tội phạm, còn việc sám hôi đúng hơn là để thay thê hay gia 


tăng một hình phạt. 


ĐÈ MỤC 2 
LUẬT HÌNH SỰ 
VẢ MÊNH LENH HÌNH SỰ 

Điều 1313 

$1. Nêu luật được thay đồi sau khi tội đã phạm thì phải 
áp dụng luật nào lợi hơn cho phạm nhân. 

$2. Nếu luật sau bãi bỏ một luật, hay chỉ bãi bỏ một hình 
phạt, thì hình phạt này châm dứt tức khắc. 

Điều 1314 

Thường thường, hình phạt là hậu kết, nghĩa là tội nhân 
không phải chịu hình phạt bao lâu chưa bị tuyên bô; còn 
hình phạt là tiên kết, nghĩa là phạm nhân phải chịu hình 
phạt tức khắc do chính sự kiện phạm tội, nêu luật và mệnh 


lệnh minh nhiên ân định như thế. 


669 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1315 

SI. Người nào có quyên lập pháp cũng có thể ban hành 
những luật hình sự, nhưng cũng có thê dùng luật của mình 
để thêm một hình phạt thích đáng vào một luật của Thiên 
Chúa hay một luật của Giáo Hội do một nhà chức trách cấp 
trên ban hành, miễn là vẫn tôn trọng các giới hạn của thâm 
quyên đôi địa hay đôi nhân của mình. 

$2. Chính luật có thê ân định hình phạt hoặc đề cho thâm 
phán xác định theo sự đánh giá khôn ngoan của mình. 

$3. Luật địa phương có thể thêm các hình phạt khác 
nữa, ngay cả khi một luật phô quát đã thiết lập những hình 
phạt cho một tội phạm nào đó; tuy nhiên đừng làm như 
vậy, trừ khi có nhu câu rât nghiêm trọng. Còn nếu luật phô 
quát ngăm đe ra một hình phạt bất định hay tùy ý, thì luật 
địa phương cũng có thê thiết lập thay vào đó một hình phạt 
nhất định hay bắt buộc. 

Điều 1316 

Các Giám Mục giáo phận phải liệu sao để trong một 
nước hay một miên, những luật hinh sự, nêu cân phải ban 


hành, được đồng nhật với nhau trong mức độ có thê. 


670 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1317 

Chỉ nên thiết lập các hình phạt theo mức độ thực sự cân 
thiết để hỗ trợ kỷ luật Giáo Hội một cách thích hợp hơn. 
Tuy nhiên, luật địa phương không thê thiết lập hình phạt sa 
thải khỏi bậc giáo sĩ. 

Điều 1318 

Nhà lập pháp đừng dùng những hình phạt tiên kết để 
ngăm đe, trừ khi một vài tội phạm đặc biệt cô tình phạm có 
thể gây ra một gương xâu nặng hơn hoặc những hình phạt 
hậu kết không thê trừng phạt những tội phạm đó cách hữu 
hiệu; tuy nhiên, chỉ nên thiết lập các vạ, nhât là va tuyệt 
thông, một cách hết sức hạn chế và chỉ áp dụng cho những 
tội phạm rât nặng. 

Điều 1319 

ol Do quyên lãnh đạo, một người có thê áp đặt những 
mệnh lệnh ở tòa ngoài đến mức độ nào, thì băng mệnh lệnh 
cũng có thể dùng những hình phạt nhất định để ngăm đe 
đến mức độ ây, trừ những thục hình vĩnh viên. 

$2. Chỉ được đưa ra một mệnh lệnh hình sự, sau khi 


đã chín chăn cân nhăc sự việc, và miên là vân ot nguyên 


671 


QUYỀN ven TÀI TRONG GIÁO HỘI 


những quy định của các điêu 1317 và 1318 về luật địa 
phương. 

Điều 1320 

Trong tât cả những lĩnh vực mà các tu sĩ phải tùy thuộc 
Đắng Bản Quyên địa phương, thì họ cũng có thê bị ngài 
cưỡng chê băng hình phạt. 


ĐÈ MỤC 3 
CHỦ THÉ BỊ TRUNG PHAT 

Điều 1321 

ol Không ai bị trừng phạt, nêu việc vi phạm luật hay 
mệnh lệnh bên ngoài không thê quy trách cho người đó 
cách nặng nê do cô tình hay do lâm lẫn. 

$2. Người nào cô tình vi phạm luật hay mệnh lệnh thì 
phải chịu hình phạt do luật hay mệnh lệnh ân định, nhưng 
người nào vi phạm luật hay mệnh lệnh vì thiêu sự thận 
trọng cân thiết thì không bị phạt, trừ khi luật hay mệnh 
lệnh quy định cách khác. 

$3. Một khi đã có sự vi phạm bên ngoài, thì việc quy 


trách nhiệm được suy đoán, trừ khi đã rõ cách khác. 


672 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1322 
Những người thường xuyên không sử dụng được trí 
khôn, thì dù họ vi phạm luật hay mệnh lệnh trong khi họ 
CO vé sáng suôt, họ cũng được kê là người không có khả 
năng phạm |ỘI. 
Điều 1323 
Những người sau đây vi phạm luật hay mệnh lệnh thì 
cũng không bị một hình phạt nào: 
1° người chưa đủ mười sáu tuôi trọn; 
2° người không biết là mình vi phạm một luật hay một 
mệnh lệnh, mà không do lỗi của mình, tuy nhiên, sự 
vô ý và lầm lẫn được đông hóa với sự không biết; 
3° người đã hành động dưới áp lực của bạo lực thê lý 
hay do một trường hợp ngẫu nhiên không thê thấy 
trước được, hoặc dù có thấy trước cũng không thể 
chông lại được; 
4° người đã bi cưỡng ép hành động do sợ hãi nghiêm 
trọng dù chỉ có tính cách tương đôi thôi, hoặc do nhu 


câu thúc đây, hoặc dë tránh một điêu bât lợi nghiêm 


673 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


trọng, nhưng trừ trường hợp hành động ấy thực chât 
là xâu hoặc gây thiệt hại cho các linh hôn; 
5° người đã hành động trong tư thế tự vệ chính đáng 
chông lại một kẻ tân công mình hay một người khác 
cách bất công, tuy vẫn giữ sự chừng mực cân thiết; 
6° người không sử dụng được trí khôn, miễn là vẫn 
øiữ nguyên những quy định của các điêu 1324 §1, 2° 
và 1325; 
7° người đã nghĩ rằng mình ở vào một trong những 
hoàn cảnh được nói đến ở 4° hay 5°, mà không do lỗi 
của mình. 
Điều 1324 
$1. Phạm nhân không được miễn khỏi hình phạt, nhưng 
hình phạt do luật hay mệnh lệnh ân định phải được giảm 
nhẹ hay được thay thê băng việc sám hôi, nêu tội phạm đã 
xảy ra do: 
1° người ấy chỉ sử dụng trí khôn cách bât toàn; 


2° người ây không sử dụng được trí khôn do say rượu 


674 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


hay do thác loạn tâm thân khác tương tự vì lỗi của 
mình; 

3° người ây hành động do một đam mê mãnh liệt dù 
đam mê ây không đi trước và không cản trở bất cứ sự 
suy tính nào của lý trí cũng như bất cứ sự ưng thuận 
nào của ý chí, và miễn là người đó không được cô 
tình kích thích hay nuôi dưỡng chính đam mê ấy: 

4° người ây là vị thành niên đã đủ mười sáu tuôi trọn; 

5° người ây bị cưỡng ép hành động do một sự sợ hãi 
nghiêm trọng, dù chỉ có tính cách tương đôi mà thôi, 
hoặc do nhu câu thúc đây, hoặc dë tránh một điêu bất 
lợi nghiêm trọng, nếu tội phạm thực chât là xâu hoặc 
gây thiệt hại cho các linh hôn; 

6° người ây đã không giữ được chừng mực cân thiết 
khi hành động trong tư thế tự vệ chính đáng chóng 
lại kẻ đã tân công mình hay một người khác cách bất 
công; 

7° người ây chống lại kẻ khiêu khích cách nghiêm 
trọng và bất công; 


8° người ây đã tin răng mình ở vào một trong những 


675 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 
7 ` 


hoàn cảnh được nói dën ở điêu 1323, 4° hay 5°, do 
lâm lẫn vì lỗi của mình; 
9° người ây không biết là có hình phạt kèm theo luật 
hay mệnh lệnh, mà không do lỗi của mình; 
10° người ấy đã hành động mà không bị quy trách 
nhiệm hoàn toàn, miễn là sự quy trách nhiệm này 
vẫn còn nặng. 
$2. Thâm phán cũng có thê làm như vậy, nêu có một 
hoàn cảnh nào khác làm cho tội phạm được giảm nhẹ. 
$3. Trong những hoàn cảnh được nói đến ở §1, phạm 
nhân không phải chịu một hình phạt tiên kết. 
Điều 1325 
Sự không biết vì lười biếng hay vì giả đò hay vì cô tình, 
không bao giờ được xét đến khi áp dụng những quy định 
của các điều 1323 và 1324; cũng không xét đến sự say 
rượu hay những thác loạn tâm thân khác, nêu chủ ý gây ra 
đề thực hiện tội phạm hay đề chữa mình. và đam mê được 


cô tình kích thích hay nuôi dưỡng. 


676 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1326 
$1. Thâm phán có thê trừng phạt băng một hình phạt 
nặng hơn hình phạt mà luật hay mệnh lệnh đã ân định 
1° người nào sau khi bị kết án hay sau khi hình phạt 
đã được tuyên bô vẫn tiếp tục phạm tội, đến nỗi hoàn 
cảnh cho phép ước đoán cách khôn ngoan răng người 
ây ngoan cô trong ý xâu; 
2° người có phẩm chức, hay người đã lạm dụng quyên 
hành hoặc chức vụ của mình để phạm tội; 
3° phạm nhân nào đã tiên liệu biên cô, nhưng đã không 
thận trọng đề tránh như bất cứ một nguòi cân thân 
nào cũng phải làm, cho dù một hình phạt đã được 
thiết lập đôi với một tội phạm cô tình. 
$2. Trong những trường hợp được nói đến ở §1, nêu 
hình phạt được dự liệu là tiền kết, thì có thể thêm vào hình 
phạt ây môt hinh phạt khác hay một việc sám hôi. 
Điều 1327 
Ngoài những trường hợp được nói đến ở các điêu 1323- 
1326, luật địa phương có thê ân định những tinh tiết tha hình 
phạt, giảm khinh hình phạt hay gia trọng hình phạt, hoặc 


677 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


băng một quy tắc tổng quát, hoặc đối với những tội phạm 
riêng. Cũng vậy, một mệnh lệnh có thê ân định những tình 
tiết tha hình phạt mà mệnh lệnh dự liệu, giảm khinh hình 
phạt hay gia trọng hình phạt. 

Điều 1328 

$1. Người nào đã làm hay đã bỏ một hành vi để thực 
hiện tội phạm, nhưng đã không hoàn thành tội phạm được 
ngoài ý muôn, thì không phải chịu hình phạt đã được dự 
liệu đối với tội phạm đã được hoàn thành, trừ khi luật hay 
mệnh lệnh quy định cách khác về điêu đó. 

$2. Nêu những hành vi hay những sự thiếu sót tự bản 
chất dẫn dën việc thực hiện tội phạm, phạm nhân có thể bị 
buộc phải làm một việc sám hôi hay phải chịu một dược 
hình, trừ khi đương sự tự ý không tiếp tục thực hiện tội 
phạm mà mình đã băt đầu. Tuy nhiên, nêu đã xảy ra một 
sương xâu hay môt thiệt hại nặng nê khác hay một nguy cơ 
nào đó, thì mặc dâu đã tự ý không tiếp tục nữa, đương sự 
vẫn có thê phải chịu một hình phạt chính đáng, nhưng nhẹ 
hơn hình phạt đã được dự liệu cho tội phạm đã được hoàn 
thành. 


678 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1329 

$1. Những người đông lõa phạm tội với chủ ý chung 
là thực hiện một tội phạm và không được luật hay mệnh 
lệnh minh nhiên nói đến, thì phải chịu cùng những hình 
phạt như phạm nhân chính, nếu những hình phạt hậu kết 
đã được thiết lập đề chông lại phạm nhân, hoặc phải chịu 
những hình phạt khác cũng nặng như thê hoặc những hình 
phạt nhẹ hơn. 

$2. Những người đông lõa không được luật hay mệnh 
lệnh nói đến phải chịu hình phạt tiên kết găn liên với tội 
phạm, trong trường hợp tội phạm đã không thê được thực 
hiện, nêu không có sự tham gia của họ, và nêu hình phạt tự 
bản chât có thể áp dụng cho họ; bằng không, họ có thể phải 
chịu những hình phạt hậu kết. 

Điều 1330 

Một tội phạm hệ tại ở một lời tuyên bố hay một sự bộc lộ 
khác về ý muôn, về học thuyết hay về kiến thức, thì không 
được coi là một tội phạm đã được hoàn thành, nêu không 


ai nhận thức được lời tuyên bô hay sự bộc lộ ây. 


679 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ĐÈ MỤC 4 
CÁC HÌNH PHẠT 
VÀ CÁC SỰ TRỪNG PHẠT KHÁC 


CHƯƠNG 1 
DƯỢC HÌNH HAY VA 
Điều 1331 
$1. Câm người bị vạ tuyệt thông: 
1° tham dư cuộc cử hành Hiên Tế Thánh Thể và bất cứ 
nghi lễ phụng vụ nào khác băng bất cứ cách nào với 
tư cách là thừa tác viên; 
2° cử hành các bí tích hay các á bí tích, và lãnh nhận 
các bí tích; 
3° thi hành các giáo vụ, các thừa tác vụ hay bất cứ 
nhiệm vụ nào, hoặc thực hiện những hành vi lãnh 
đạo. 
$2. Nếu vạ tuyệt thông đã được tuyên kết hay đã được 
tuyên bô, phạm nhân: 
1° phải bị loại ra, nêu muôn hành động nghịch lại quy 


định của §1, 1°, hoặc hành động phụng vụ phải bị 


680 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


đình chỉ, trừ khi có một lý do quan trọng chỗng lại 
điều đó; 
2° thực hiện vô hiệu những hành vi lãnh đạo mà chiếu 
theo quy tắc của §1, 3° đương sự không được phép 
làm; 
3° không được phép hưởng những đặc ân đã được ban 
cho trước đây; 
4° không thê lãnh nhận cách thành sự một phâm chức, 
một giáo vụ, hay một nhiệm vụ nào khác trong Giáo 
Hội; 
5° không được chiêm hữu cho mình các lợi lộc của 
một phâm chức, một chức vụ, của bất cứ nhiệm vụ 
nào, hay của một khoản trợ cấp mà đương sự có được 
trong Giáo Hội. 
Điều 1332 
Người bị vạ câm chế thì bị ràng buộc bởi những biện 
pháp được nói đến ở điêu 1331 §1, 1° và 2°: nêu va câm 
chế đã được tuyên kết, hoặc đã được tuyên bô, thì phải giù 


những quy định của điêu 1331 §2, 1°. 


681 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1333 
$1. Va huyện chức chỉ chi phối các giáo sĩ mà thôi, va 
này câm: 
1° hoặc tất cả, hoặc một vài hành vi thuộc quyên thánh 
chức; 
2° hoặc tât cả, hoặc một vài hành vi thuộc quyên lãnh 
đạo; 
3° thi hành tất cả hoặc một sô quyên lợi hay nghĩa vụ 
găn liên với một giáo VỤ. 
$2. Trong luật hay trong mệnh lệnh có thể ân định răng, 
sau khi án lệnh đã được tuyên kết hay đã được tuyên bô, 
người bị va huyện chức không thể thực hiện cách thành sự 
những hành vi lãnh đạo. 
$3. Lệnh câm không bao giờ chi phối: 
1° những giáo vụ hay quyên lãnh đạo nào không thuộc 
quyên bính của vị Bê Trên thiết lập hình phạt; 
2° quyên cư trú, nêu phạm nhân có quyên ây chiêu 
theo chức vụ; 


3° quyên quản tri những tài sản được găn liên với chức 


682 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


vụ của chính người bị va huyện chức, nêu hình phạt 
là tiên kết. 
$4. Va huyện chức câm nhận hoa lợi, lương bồng, trợ 
cấp, hay bất cứ các thứ khác tương tự, và bao hàm nghĩa 
vụ phải hoàn lại tất cả những ei đã nhận được cách bất hợp 
pháp, dù là ngay tình. 
Điều 1334 
$1. Trong những giới hạn được điêu luật trên đây ấn 
định, phạm vi của va huyền chức được chính luật hoặc 
mệnh lệnh, hoặc án lệnh, hoặc sắc lệnh tuyên kết hình phạt 
quy định. 
$2. Luật, chứ không phải mệnh lệnh, có thê thiết lập 
một vạ huyện chức tiên kết, mà không có một lời giả! thích 
hay một giới hạn nào được thêm vào, một hình phạt như 
vậy có tất cả mọi hiệu quả được nói đến ở điêu 1333 §1. 
Điều 1335 
Nêu một vạ câm cử hành các bí tích hay á bí tích hoặc 
cắm thi hành các hành vi lãnh đạo, thì lệnh câm ây bị đình 
chỉ, mỗi khi điêu đó cân thiết để giúp các tín hữu lâm cơn 


nguy tử; nêu vạ tiên kết chưa được tuyên bồ thì lệnh câm 


683 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cũng bị đình chỉ, mỗi khi có tín hữu xin lãnh nhận một bí 
tích hay một á bí tích, hay một hành vi lãnh đạo; tín hữu 


được phép xin điêu đó vì bất cứ lý do chính đáng nào. 


CHUƠNG 2 
THỤC HÌNH 
Điều 1336 
$1. Thục hình có thể chi phôi một phạm nhân hoặc suốt 
đời hoặc trong một thời gian được ân định trước, hoặc trong 
một thời gian vô hạn, ngoài những hình phạt mà luật có thê 
đặt ra, thục hình øôm những loại sau đây: 
1° câm hay buộc phải cư ngụ tại một nơi hay một địa 
hạt nhất định; 
2° tước đoạt một quyên binh, một giáo vụ, một nhiệm 
vụ, một quyên lợi, một đặc ân, một năng quyên, một 
ân huệ, một danh hiệu, một phù hiệu, dù chỉ là thuần 
túy danh dự; 
3° câm thi hành những điêu kê khai ở 2° hay câm thi 


hành những điêu ây trong một nơi hay ngoài một nơi 


684 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


nhất định; những cấm đoán trên không bao giờ có 
thể trở thành vô hiệu nếu không tuân theo; 
4° thuyên chuyên sang một giáo vụ khác với tính cách 
hình phạt; 
5° sa thải khỏi bậc giáo sĩ. 
$2. Chỉ có những thục hình được nêu lên ở §1, 3° mới 
có thể là những hình phạt tiên kết. 
Điều 1337 
$1. Va cắm cư ngụ tai một nơi hay một địa hạt nhật định 
có thể chi phôi các giáo sĩ hoặc các tu sĩ, nhưng lệnh buộc 
cư ngụ ở đó có thê chi phối các giáo sĩ triêu và, trong giới 
hạn của hiến pháp, các tu sĩ. 
$2. Để tuyên kết lệnh buộc cư ngụ tại một nơi hay trong 
một địa hạt nhất định, cân phải có sự châp thuận của Đâng 
Bản Quyên địa phương ấy, trừ khi chỗ đó có một nhà dành 
cho cả giáo sĩ ngoài giáo phận dë dën tội hay sửa mình. 
Điều 1338 
$1. Những việc tước đoạt và câm đoán được nói đến ở 
điêu 1336 §1, 2° và 3° không bao giờ chi phối những quyên 


binh, giáo vụ, nhiệm vụ, quyên lợi, đặc ân, năng quyên, ân 


685 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


huệ, danh hiệu, phù hiệu nào không ở dưới quyên bính của 
vị Bê Trên thiết lập hình phạt. 

$2. Không thể ra vạ tước đoạt quyên thánh chức được, 
nhưng chỉ có thê câm thi hành chức ấy hay một vài hành vi 
của chức ây; cũng vậy, không thể ra va tước đoạt băng cấp 
đại học được. 

$3. Đối với những điều câm được nói đến ở điêu 1336 
$1, 3° phải tuân giữ quy tắc được nói dën ở điêu 1335 dành 


cho các vạ. 


CHƯƠNG 3 
NHỮNG DƯỢC HÌNH 
VÀ NHỮNG VIỆC SÁM HÔI 

Điều 1339 

$1.Người nào sông trong địp sắp thực hiện một tội phạm, 
hoặc bị nghi ngờ nghiêm trọng là đã thực hiện một tội phạm 
sau khi được điêu tra kỹ lưỡng, thì Đẳng Bản Quyên có thê 
đích thân hay nhờ người khác cảnh cáo người ấy. 

$2. Theo cách thức thích hợp với hoàn cảnh riêng của 


con người và sự kiện, Đâng Bản Quyên cũng có thê khiên 


686 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


trách người nào đã gây ra một gương xâu hoặc đã làm xáo 
trộn trật tự cách nghiêm trọng do lỗi ứng xử của họ. 

$3. Phải luôn luôn giữ lại chứng từ chắc chắn vê việc 
cảnh cáo hay khiến trách, ít là băng một tài liệu nào đó 
được giữ trong văn khô mật của tòa giám mục. 

Điều 1340 

$1. Việc sám hồi có thê bị áp đặt ở tòa ngoài hệ tại việc 
thực hiện một việc tôn giáo, đạo đức, hay bác ái. 

$2. Không bao giờ được áp đặt một việc sám hồi công 
khai cho một sự vi phạm kín đáo. 

$3. Theo sự khôn ngoan của mình, Đâng Bản Quyên có 
thể thêm những việc sám hôi vào dược hình cảnh cáo hay 
khiến trách. 


ĐÈ MỤC 5 
ÁP DỤNG HÌNH PHAT 
Điều 1341 
Đắng Bản Quyên chỉ nên xúc tiên thủ tục tư pháp hay 
hành chính để tuyên kết hay tuyên bô một hình phạt, khi 
đã chắc chăn răng việc sửa chữa trong tình huynh đệ, việc 


khiến trách hay các phương thê khác trong đường lỗi mục 


687 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


vụ của ngài không thể sửa chữa gương xấu, tái lập công lý 
và cải thiện phạm nhân một cách đây đủ được. 

Điều 1342 

$1. Mỗi khi có những lý do chính đáng ngăn cản việc tô 
tụng tại tòa, thì hình phạt có thể được tuyên kết hay tuyên 
bô băng sắc lệnh ngoài tòa: tuy nhiên, các dược hình và 
các việc sám hôi có thê được áp dụng băng sắc lệnh trong 
bất cứ trường hợp nào. 

$2. Săc lệnh không thể tuyên kết hay tuyên bô những 
hình phạt chung thân và những hình phạt nào mà luật hay 
mệnh lệnh thiết lập đã câm áp dụng băng sắc lệnh. 

$3. Những ei luật hay mệnh lệnh nói về thầm phán liên 
quan tới việc tuyên kết hay tuyên bô một hình phạt trong 
việc xét xử, phải được áp dụng cho vị Bê Trên nào dùng 
sắc lệnh ngoài tòa đề tuyên kết hay tuyên bố một hình phạt, 
trừ khi đã rõ cách khác hoặc trừ khi đó là những quy định 
chỉ liên quan đến thủ tục mà thôi. 

Điều 1343 

Nêu luật hay mệnh lệnh cho thâm phán quyên áp dụng 
hay không áp dụng hình phạt, thì thâm phán cũng có thể 


688 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


giảm bớt hình phạt hay thay thế hình phạt bằng một việc 
sám hỗi, tùy theo lương tâm và sự khôn ngoan của mình. 
Điều 1344 
Mặc dù luật dùng những từ ngữ có tính cách ra lệnh, 
thấm phán có thể tùy lương tâm và sự khôn ngoan của 
mình: 
1° hoãn việc tuyên kết hình phạt đến một lúc nào thuận 
tiện hơn, nêu thấy trước răng việc trừng phạt phạm 
nhân quả vội vàng sẽ gây ra những tác hại lớn hơn; 
2° bỏ qua việc tuyên kết hình phạt, hoặc tuyên kết một 
hình phạt nhẹ hơn, hoặc áp dụng một việc sám hôi, 
nếu phạm nhân đã sửa mình và đã sửa chữa gương 
xâu, hoặc nêu chính phạm nhân đã bị quyên bính dân 
sự phạt đủ rôi, hoặc thây trước là phạm nhân sẽ bi 
phạt như vậy; 
3° đỉnh hoãn nghĩa vụ thực hiện hình phạt thục tội, nêu 
phạm nhân phạm tội lân đầu tiên sau khi đã sông một 
cuộc đời chính trực và nếu không cân phải sửa chữa 
sương xâu gâp; tuy nhiên, nêu phạm nhân thực hiện 
một tội phạm mới trong thời hạn được chính thâm 


phán ân định, thì phạm nhân phải chịu hình phạt của 


689 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cả hai tội phạm, trừ khi trong thời gian ây, thời hiệu 
của tô quyên hình sự đối với tội phạm trước đã trôi 
qua. 
Điều 1345 
Mỗi khi một phạm nhân chỉ sử dụng được trí khôn một 
cách bất toàn, hay đã thực hiện một tội phạm, do sợ hãi, 
hoặc do nhu câu, hoặc do đam mê, do say rượu, hoặc do 
bất cứ một thác loạn tâm thân nào khác tương tự, thì thâm 
phán cũng có thê bỏ qua việc tuyên kết một sự trừng phạt 
nào đó, nêu nhận thấy là có thể dùng một phương thê tốt 
hơn đề cải thiện phạm nhân. 
Điêu 1346 
Mỗi khi phạm nhân đã thực hiện nhiêu tội phạm, nêu Sự 
chông chât các hình phạt hậu kết có vẻ quá nặng, thì thâm 
phán có quyên giảm bớt các hình phạt trong những giới 
hạn hợp tình hợp lý, tùy theo sự thâm định khôn ngoan của 
mình. 
Điều 1347 
$1. Không thê tuyên kết một va cách thành sự, nêu trước 


đó phạm nhân đã không được cảnh cáo ít là một lần để 


690 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


châm dứt sự ngoan cô của mình, và nêu đã dành cho đương 
sự một thời gian thích hợp dë hôi cải. 

$2. Phải kê như là phạm nhân đã hết ngoan cô, khi phạm 
nhân thật lòng hôi hận về tội phạm của minh, và hơn nữa 
đã sửa chữa các thiệt hại và gương xâu cách xứng hợp, hay 
ít là đã nghiêm chỉnh hứa làm điều ây. 

Điều 1348 

Khi một phạm nhân không bị buộc tội hay không bị 
tuyên kết một hình phạt nào cả, thì Đâng Bản Quyên có thể 
quan tâm đến lợi ích của đương sự cũng như đến công ích 
băng việc cảnh cáo thích hợp và băng những phương thê 
khác của lòng ưu tư mục vụ, hay cả băng những dược hình, 
nêu sự việc đòi hỏi điêu đó. 

Điều 1349 

Nếu một hình phạt không được xác định và nêu luật 
không dự liệu cách khác, thì thâm phán không được ra 
những hình phạt nặng hơn, nhật là không được ra những 
vạ, trừ khi sự nghiêm trọng của vẫn để đòi hỏi điêu đó 
cách tuyệt đôi; tuy nhiên, thâm phán không được tuyên kết 


những hình phạt chung thân. 


691 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1350 

$1. Khi tuyên kết hình phạt cho một giáo sĩ, luôn phải 
liệu sao cho đương sự không thiêu những phương tiện cân 
thiết cho một cuộc sông xứng đáng, trừ trường hợp bị sa 
thải khỏi bậc giáo sĩ. 

$2. Tuy nhiên, nêu một giáo sĩ nào bị sa thải khỏi bậc 
giáo sĩ đang sông trong sự bân cùng thật sự do hình phạt 
ây, thì Đâng Bản Quyên phải liệu giúp đỡ đương sự cách 
tôt nhất có thể. 

Điều 1351 

Hình phạt chi phối phạm nhân ở khắp mọi nơi, ngay cả 
khi người thiết lập hay tuyên kết hình phạt hết quyên, trừ 
khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác. 

Điều 1352 

$1. Nêu một hình phạt câm lãnh nhận các bí tích hay á 
bí tích, va cắm cũng bị đình chỉ bao lâu phạm nhân còn ở 
trong tỉnh trạng nguy tử. 

$2. Khi một hình phạt tiên kết chưa được công bô hay 
chưa được công khai tại nơi phạm nhân cư ngụ, thì nghĩa 


vụ tuân giữ hình phạt ây bị đình chỉ toàn bộ hay một phân, 


692 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


trong mức độ phạm nhân không thể tuân giữ nghĩa vụ ây 
mà không gặp nguy cơ gây ra gương xấu nghiêm trọng 
hoặc bị mất thanh danh. 

Điều 1353 

Việc kháng cáo hay thượng câu chông lại những án lệnh 
của tòa án hoặc những sắc lệnh tuyên kết hay tuyên bô một 


hình phạt đều có hiệu lực đình chỉ. 


ĐÈ MỤC 6 
SỰ CHAM DUT CỦA HÌNH PHAT 

Điều 1354 

$1. Ngoài những vị được nêu lên ở các điêu 1355-1356, 
tât cả những người có thể miễn chuẩn một luật có kèm theo 
một hình phạt, hay những người có thê miễn trừ một mệnh 
lệnh ngăm đe một hình phạt, cũng đêu có quyên tha hình 
phạt ấy. 

$2. Ngoài ra, luật hay mệnh lệnh thiết lập một hình phạt 
cũng có thê ban cho những người khác quyên tha hình phạt 
ây. 

$3. Nêu Tông Tòa dành riêng cho mình hay dành cho 


693 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


những người khác quyên tha hình phạt, thì sự dành riêng 
ây phải được giải thích theo nghĩa hẹp. 
Điều 1355 
$1. Các vị sau đây có thê tha hình phạt do luật thiết lập, 
nếu hình phạt đã được tuyên kết hay đã được tuyên bô, 
miễn là hình phạt không dành riêng cho Tông Tòa: 
1° Đâng Bản Quyên đã khởi tô trước tòa đề tuyên kết 
hay tuyên bô hình phạt, hoặc Đẳng Bản Quyên đã 
đích thân hay nhờ người khác tuyên kết hay tuyên bô 
hình phạt băng sắc lệnh; 
2° Đâng Bản Quyên địa phương tại nơi phạm nhân 
đang cư ngụ, nhưng sau khi đã tham khảo ý kiến của 
Đắng Bản Quyên được nói đến ở 1°, trừ khi không 
thể tham khảo được do những hoàn cảnh bât thường. 
$2. Hình phạt tiên kết do luật thiết lập nhưng chưa được 
tuyên bố, và nêu hình phạt ây đã không được dành riêng 
cho Tông Tòa, thì có thể được Đâng Bản Quyên tha cho 
những người thuộc quyên mình và những người đang ở 
trong địa hạt mình hay những người đã phạm tội tại đó; bất 
cứ Giám Mục nào cũng có quyên tha hình phạt ây, nhưng 
chỉ trong khi ban bí tích Giåi TỘI. 


694 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1356 
$1. Những vu sau đây có thê tha một hình phạt hậu kết 
hay tiên kết được thiết lập bởi một mệnh lệnh không do 
Tông Tòa ban hành: 
1° Đâng Bản Quyên địa phương tại nơi phạm nhân 
đang cư ngụ; 
2° nêu hình phạt đã được tuyên kết hay đã được tuyên 
bô, thì cả Đẳng Bản Quyên đã phát động thủ tục tư 
pháp đề tuyên kết hay tuyên bô hình phạt, hoặc đã 
đích thân hay nhờ người khác tuyên kết hay tuyên bô 
hình phạt ây băng sắc lệnh. 
$2. Trước khi tha một hình phạt, phải tham khảo ý kiến 
của người ban mệnh lệnh, trừ khi không thê hỏi ý kiến 
được do những hoàn cảnh bất thường. 
Điều 1357 
SI. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các 
điều 508 và 976, cha giåi tỘI có thê tha ở tòa trong, lúc ban 
bí tích, vạ tuyệt thông tiên kết hay vạ câm chê tiên kết chưa 


được tuyên bô, nêu hôi nhân cảm thây khô sở khi phải 


695 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


sông trong tình trạng tội trọng suốt thời gian cân thiết để 
Bê Trên có thâm quyên định liệu. 

$2. Khi tha vạ, cha giải tội phải buộc hôi nhân, nếu bất 
tuân, thì sẽ mắc vạ lại, trong vòng một tháng phải thượng 
câu lên Bê Trên có thâm quyên hay lên tư tế có năng quyên 
và phải tuân theo quyết định của ngài; trong khi chờ đợi, 
cha giải tội phải ra một việc đền tội cân xứng và phải buộc 
đương sự sửa chữa gương xâu cũng như dën bù thiệt hại 
trong mức độ cân thiết; cũng có thê nhờ cha giåi tội thực 
hiện việc thượng câu này, nhưng không nêu danh tính của 
hôi nhân. 

$3. Những người đã được giải vạ đã được tuyên kết, hay 
đã được tuyên bô, hay đã được dành riêng cho Tông Tòa, 
chiếu theo quy tắc của điêu 976, đêu buộc phải giữ nghĩa 
vụ thượng câu, sau khi họ đã được bình phục. 

Điều 1358 

$1. Vạ sẽ không được tha nêu phạm nhân vẫn còn ngoan 
cô, chiêu theo quy tặc của điêu 1347 §2; nhưng không được 
từ chôi tha va cho phạm nhân nào đã hết ngoan cô. 


$2. Người nào tha vạ, thì có thể áp dụng các biện pháp 


696 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


chiêu theo quy tặc của điêu 1348 hay cũng có thể áp đặt 
một việc sám hôi. 

Điều 1359 

Nêu một người mắc nhiêu hình phạt, thì chỉ có những 
hình phạt được nêu ra cách rõ ràng mới được tha; nhưng 
việc tha tông quát vẫn hủy bỏ mọi hình phạt, trừ những 
hình phạt mà phạm nhân vi gian ýy đã không nêu ra trong 
đơn thỉnh câu. 

Điều 1360 

Việc tha hình phạt sẽ vô hiệu nêu bị một sự đe dọa nặng 
nê thúc ép. 

Điều 1361 

$1. Có thê tha hình phạt cho cả người văng mặt, hoặc 
tha với điều kiện. 

$2. Việc tha hình phạt ở tòa ngoài phải được ban băng 
văn bản, trừ khi có một lý do nghiêm trọng khuyên làm 
cách khác. 

$3. Phải cân thận đừng đề việc xin tha hình phạt hay 
chính việc tha hình phạt bị tiết lộ, trừ khi điêu đó hữu ích 


697 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


để bảo vệ thanh danh cho phạm nhân hay cân thiết dë sửa 
chữa một gương xấu. 
Điều 1362 
$1. Tô quyên hình sự bị thời hiệu tiêu hủy sau ba năm, 
trừ khi liên quan đến: 
1° những tội phạm dành cho Thánh Bộ Giáo Lý Đức 
Tin; 
2° tô quyên liên quan đên các tôi phạm được nói đến 
ở những điều 1394, 1395, 1397, 1398, thời hiệu đối 
với các tội phạm này là năm năm; 
3° những tội phạm không bị luật chung trừng phạt, 
nêu luật địa phương đã ân định một thời hạn khác 
cho thời hiệu. 
$2. Thời hiệu bắt đầu từ ngày tội phạm được thực hiện, 
hoặc, nếu là tội phạm liên tục hay thường xuyên, thì bắt 
đâu từ ngày tội phạm chấm dứt. 
Điều 1363 
$1. Nêu sắc lệnh thi hành án của thâm phán được nói 
đến ở điêu 1651 đã không được thông báo cho phạm nhân 


trong thời hạn được nói đến ở điêu 1362, tính từ ngày án 


698 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


văn kết án trở thành vẫn đề quyết tụng, thì tô quyên chấp 
hành hình phạt bị thời hiệu tiêu hủy. 

$2. Nguyên tắc trên đây cũng có giá trị, miễn là vẫn giữ 
những oi luật định, nêu hình phạt được tuyên kết băng sắc 


lệnh ngoài tòa án. 


PHAN II 
HÌNH PHẠT CHO TỪNG TỘI PHẠM 


ĐÈ MỤC 1 
TÔI PHAM CHÓNG LAI ĐẠO 
VÀ TÍNH DUY NHAT CA GIÁO HỘI 
Điều 1364 
$ 1. Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo đêu bi va tuyệt 
thông tiên kết, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của 
điêu 194 §1, 2°, ngoài ra, giáo sĩ có thê phải chịu những 
hình phạt được nói dën ở điêu 1336 §1, 1°, 2° và 3°. 
$2. Có thể thêm những hình phạt khác, kê cả việc sa 
thải khỏi bậc giáo sĩ, nêu có một sự ngoan cô kéo dài hay 


sự nghiêm trọng của gương xâu đòi hỏi điêu đó. 


699 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1365 

Phạm nhân nào vi phạm lệnh câm thông dự vào việc 
thánh, thì phải chịu một hình phạt thích đáng. 

Điều 1366 

Những bậc cha mẹ hay những người thay quyên cha mẹ 
đã cho con cái được rửa tội hay được giáo dục trong một 
tôn giáo không Công giáo, đêu bị phạt vạ hay phải chịu 
một hình phạt khác thích đáng. 

Điều 1367 

Những người ném bỏ, lây hoặc giữ Mình Máu Thánh 
Chúa với mục đích phạm thánh, phải bị vạ tuyệt thông tiên 
kết dành cho Tông Tòa; ngoài ra giáo sĩ có thể phải chịu 
một hình phạt khác nữa, kê cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ. 

Điều 1368 

Người nào bội thê băng cách quả quyết hay hứa một 
điều oi trước mặt nhà chức trách Giáo Hội, đều phải chu 
một hình phạt thích đáng. 

Điều 1369 

Trong một buổi biểu diễn, hoặc trong một hội nghi công 
cộng, hoặc trong khi dùng những phương tiện truyện thông 


700 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


xã hội khác, người nào nói lộng ngôn hoặc xúc phạm nặng 
nê đến thuân phong mỹ tục, hoặc mạ ly, hoặc kích động 
lòng thù ghét hay khinh dễ chống đối tôn giáo hay Giáo 
Hội, thì phải chịu một hình phạt thích đáng. 


ĐÈ MỤC 2 
TOL PHAM CHÓNG LAI 
VÀ TỰ DO CỦA GIÁO HỌI 

Điều 1370 

$1. Người nào dùng vũ lực thể lý chóng lại Đức Giáo 
Hoàng Roma, thì bị va tuyệt thông tiên kết dành cho Tông 
Tòa; nếu người ây là giáo sĩ, thì tùy theo tính cách nghiêm 
trọng của tội phạm, có thê phải chịu thêm một hình phạt 
khác nữa, kế cả việc sa thải khỏi bậc giáo si. 

$2. Người nào dùng vũ lực thể lý chông lại một người 
có chức Giám Mục, thì bị va cắm chê tiên kết; nêu người 
ây là giáo sĩ, thì còn bị va huyện chức tiên kết nữa. 

$3. Người nào dùng vũ lực thể lý chông lại một giáo sĩ 
hay một tu sĩ vì khinh dë đức tin hay Giáo Hội, hay quyên 
bính, hay thừa tác vụ của Giáo Hội, thì phải chịu một hình 
phạt thích đáng. 


701 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1371 
Những người sau đây phải chịu một hình phạt thích 
đáng: 
1° ngoài trường hợp được nói đến ở điêu 1364 §1, 
người nào dạy một học thuyết đã bị Đức Giáo Hoàng 
Rôma hay Công Đông chung lên án, hoặc ngoan cô 
khước từ giáo huấn được nói đến ở điêu 750 §2 hay 
ở điêu 752, sau khi đã bị Tông Tòa hay Đẳng Bản 
Quyên cảnh cáo mà không rút lại; 
2° người nào, băng một cách nào khác, không vâng 
theo lệnh truyện hoặc lệnh cắm hợp pháp của Tông 
Tòa, của Đẳng Bản Quyên hay của Bê Trên, và vẫn 
ngoan cô không vâng phục sau khi đã bị cảnh cáo. 
Điều 1372 
Người nào nại đến Công Đông chung hay Giám Mục 
đoàn đề chông lại một hành vi của Đức Giáo Hoàng Rôma, 
thì phải bị phạt vạ. 
Điều 1373 
Người nào công khai kích động những người thuộc 


quyên chông đối hay thù ghét Tông Tòa hay Đâng Bản 


702 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Quyên vì một hành vi nào đó của quyên bính hay của thừa 
tác vụ Giáo Hội, hoặc người nào xúi giųc những người 
thuộc quyên không vâng phục các ngài, thì phải bị vạ câm 
chế hay những hình phạt thích đáng khác. 

Điều 1374 

Người nào ghi danh vào một hiệp hội âm mưu chống 
lại Giáo Hội, thì phải chịu một hình phạt thích đáng; còn 
người nào cô động hoặc điêu hành hiệp hội ấy, thì phải bị 
phạt vạ câm chê. 

Điều 1375 

Những người nào ngăn cản việc tự do thi hành một thừa 
tác vụ hay việc tự do bâu cử hay việc tự do thi hành quyên 
bính Giáo Hội, hoặc ngăn cản việc sử dụng hợp pháp những 
của thánh hay những tài sản khác của Giáo Hội, hoặc những 
người nào hăm dọa một cử tri, hay một người đắc cử, hay 
một người đang thi hành quyên bính hay một thừa tác vụ 
Giáo Hội, thì phải chịu một hình phạt thích đáng. 

Điều 1376 


Người nào xúc phạm đến một đô vật thánh, dù là động 


703 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


sản hay bất động sản, thì phải chịu một hình phạt thích 
đáng. 

Điều 1377 

Người nào chuyên nhượng tài sản của Giáo Hội mà 
không có phép cân phải có, thì phải chịu một hình phạt 
thích đảng. 


ĐÈ MỤC 3 
CHIEM ĐOẠT GIÁO VỤ VÀ NHỮNG TOL PHAM 
KHI THỊ HÀNH GIÁO VỤ AN 
Điều 1378 
$1. Tư tế nào hành động ngược với những quy định của 
điêu 977, thì bị va tuyệt thông tiên kết được dành riêng cho 
Tông Tòa. 
$2. Những người sau đây bị phạt vạ câm chế tiên kết và 
bị vạ huyện chức, nêu họ là giáo SĨ: 
1° người nào không phải là tư tê mà dám cử hành 
phụng vụ Hiên Tê Thánh Thé 


2° ngoài trường hợp được nêu lên ở § I, người nào dám 


704 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ban bí tích Giải Tội, hoặc nghe xưng tội như bí tích, 
mặc dù không thê ban bí tích giải tội cách thành sự. 

$3. Trong những trường hợp được nói đến ở §2, tùy 
mức độ nghiêm trọng của tội phạm, có thê thêm những 
hình phạt khác nữa, kê cả va tuyệt thông. 

Điều 1379 

Ngoài những trường hợp được nói đến ở điêu 1378, 
người nào giå bộ ban một bí tích nào đó, thì phải chịu một 
hình phạt chính đảng. 

Điều 1380 

Người nào cử hành hay lãnh nhận một bí tích nào đó vì 
mại thánh, thì phải bị phạt vạ câm chê hay huyền chức. 

Điều 1381 

ol Người nào chiêm đoạt một giáo vụ, thì phải chịu 
một hình phạt thích đáng. 

$2. Việc giữ lại một chức vụ cách bât hợp pháp sau khi 
đã bị bãi nhiệm hay mãn nhiệm cũng được kê như tương 
đương với việc chiếm đoạt. 

Điều 1382 

Giám Mục nào phong chức Giám Mục cho một người 


705 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


mà không có thư ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, cũng 
như người nào được vi ây truyên chức cho, đêu bi va tuyệt 
thông tiên kết được dành riêng cho Tông Tòa. 

Điều 1383 

Giám Mục nào vi phạm quy định của điêu 1015, phong 
chức cho một người thuộc quyên một Giám Mục khác mà 
không có thư giới thiệu hợp pháp, thì bị câm truyện chức 
trong vòng một năm. Còn người được thụ phong thì tức 
khăc bị va huyền chức. 

Điều 1384 

Ngoài các trường hợp được nói dën ở những điêu 1378- 
1353, người nào tìm cách chiêm đoạt một nhiệm vụ của tư 
tê hay một thừa tác vụ thánh cách bất hợp pháp, thì có thể 
phải chịu một hình phạt thích đáng. 

Điều 1385 

Người nào trục lợi cách bất hợp pháp trên các bông lễ, 
thì phải bị phạt va hoặc phải chịu một hình phạt thích đảng. 

Điều 1386 

Người nào biếu hoặc hứa bất cứ điêu gì cho người đang 


thi hành một chức vụ trong Giáo Hội, để họ làm hay bỏ 


706 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


qua một điêu gì đó cách bất hợp pháp, thì phải chịu một 
hình phạt thích đáng: cả người nhận quà biếu hay lời hứa 
ây cũng bị phạt như vậy. 

Điều 1387 

Tư tê nào dụ dỗ hồi nhân phạm tội nghịch điều răn thứ 
sáu của Thập Giới trong khi giải tội, hay nhân dịp giải tội, 
hay viện cớ giải tội, thì phải bị phạt va huyền chức, cầm 
chê, bãi nhiệm tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm, 
và phải bị sa thải khỏi bậc giáo sĩ trong những trường hợp 
nghiêm trọng hơn. 

Điều 1388 

$1. Cha giải tội nào trực tiếp vi phạm ân tòa giải tội, thì 
bị va tuyệt thông tiên kết được dành riêng cho Tông Tòa; 
còn vị nào chỉ vi phạm cách gián tiếp, thì phải bị phạt tùy 
theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm. 

$2. Thông dịch viên và những người khác được nói dën 
ở điêu 983 §2, vi phạm bí mật, thì phải chịu một hình phạt 
thích đáng, kê cả va tuyệt thông. 

Điều 1389 


$1. Người nào lạm dụng quyên bính hay chức vụ Giáo 


707 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Hội, thì phải bi phạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của 
hành vi hay của việc thiếu sót, kế cả hình phạt bãi nhiệm, 
trừ khi luật hay mệnh lệnh đã thiết lập một hình phạt đối 
với sự lạm dụng ây. 

§2. Còn người nào, do lỗi sơ suất, thực hiện hay bỏ qua 
cách bất hợp pháp một hành vi thuộc quyên bính, thừa tác 
vụ, hay chức vụ của Giáo Hội, khiến cho người khác bị 
thiệt hại, thì phải chịu một hình phạt thích đáng. 


ĐÈ MỤC 4 
TOL PHAM NGỰỤY TẠO 

Điều 1390 - 

$1. Người nào cáo gian một cha giải tội với Bê Trên 
trong Giáo Hội về tội phạm được nói đến ở điêu 1387, thì 
bị vạ câm chê tiên kết, và nêu người ây là giáo sĩ, thì còn 
bị vạ huyện chức nữa. 

$2. Người nào cáo gian với Bê Trên trong Giáo Hội về 
một tội phạm nào khác, hoặc làm hại thanh danh của tha 
nhân băng cách nào khác, thì có thê phải chịu một hình 


phạt thích đáng, kê cả bị phạt vạ. 


708 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$3. Người vu khống cũng có thể bị cưỡng bức phải bôi 
thường tương xứng. 
Điều 1391 
Những người sau đây có thể phải chịu một hình phạt 
thích đảng, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm: 
1° người giá mạo một công văn của Giáo Hội, hay sửa 
đôi, thủ tiêu, cất giâu một tài liệu chính thức, hoặc sử 
dụng một tài liệu giả mạo hay đã bị sửa đổi; 
2° người sử dụng một tài liệu khác, giå mạo hoặc đã bị 
sửa đôi, trong một sự việc thuộc Giáo Hội; 
3° người khắng định một điều ngụy tạo trong một công 
văn thuộc Giáo Hội. 
ĐÈ MỤC 5 
TOL PHAM 
NGHỊCH VỚI CÁC NGHĨA VỤ ĐẶC BIỆT 
Điều 1392 
Giáo sĩ hay tu sĩ hành nghề thương mại hay kinh doanh 
nghịch với những quy định của các điêu luật, thì phải bị 


phạt, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm. 


709 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1393 

Người nào vi phạm các nghĩa vụ được áp đặt cho mình 
như là hình phạt, thì có thê phải chịu một hình phạt thích 
đáng. 

Điều 1394 

$1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 
194 §1, 3°, một giáo sĩ mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn 
nhân dân sự, thì bị vạ huyền chức tiên kết; nêu đương sự 
không hôi cải và vẫn tiếp tục gây gương xấu, sau khi đã bị 
cảnh cáo, thì có thể phải chịu những hình phạt tước đoạt 
càng ngày càng nặng, và kế cả việc sa thải khỏi bậc giáo sĩ. 

$2. Tu sĩ đã có lời khân vĩnh viễn mà không phải là giáo 
sĩ, nễu mưu toan kết hôn, dù chỉ là hôn nhân dân sự, thì 
bị va cắm chê tiên kết, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của điêu 694. 

Điều 1395 

$1. Giáo sĩ nào tư hôn, ngoài trường hợp được nói dën 
ở điêu 1394, và giáo sĩ nào thường xuyên ở trong một tội 
bê ngoài khác nghịch giới răn thứ sáu của Thập Giới với 
gương xấu, thì phải bị phạt va huyện chức; và nếu còn tiếp 


710 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


tục phạm tội, sau khi đã bị cảnh cáo, thì có thể phải tuân 
tự chịu thêm những hình phạt khác, kế cả việc sa thải khỏi 
bậc giáo sĩ. 

$2. Giáo sĩ nào thực hiện một tội phạm nghịch giới răn 
thứ Sáu của Thập Giới băng một cách khác, nêu thực sự tội 
phạm đã được thực hiện băng vũ lực, hay với sự hăm dọa, 
hay cách công khai, hay với một vị thành niên dưới mười 
sáu tuôi, thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kế cả việc 
sa thải khỏi bậc giáo sĩ, nêu trường hợp đòi hỏi điêu đó. 

Điều 1396 

Người nào vi phạm nặng nghĩa vụ cư trú, mà giáo vụ 
buộc phải giữ, thì phải chịu một hình phạt thích đáng, kê 


cả việc bãi nhiệm sau khi đã bị cảnh cáo. 


ĐÈ MỤC 6 
TÔI PHAM DÉEN SỰ SÔNG 
VÀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI 
Điều 1397 
Người nào phạm tội sát nhân, hoặc dùng vũ lực hay 
mưu kế đề bắt cóc, hoặc giam giữ, hoặc hủy hoại thân thê, 
hoặc đả thương trầm trọng một người nào đó, thì phải chịu 


711 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


những hình phạt tước đoạt và cắm chê được nói dën ở điêu 
1336, tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội phạm); còn tội 
sát nhân phạm đến những người được nói đến ở điêu 1370, 
thì đương sự phải chịu những hình phạt do chính điều luật 
ây quy định. 

Điều 1398 

Người nảo thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có 


hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiên kết. 


ĐÈ MỤC 7 
QUY TÁC TỎNG QUÁT 

Điều 1399 

Ngoài những trường hợp do luật này hay những luật 
khác ân định, sự vi phạm bề ngoài một luật Thiên Chúa 
hay một luật Giáo Hội chỉ có thể bị một hình phạt thích 
đáng, khi tính cách nghiêm trọng đặc biệt của sự vi phạm 
đòi hỏi một sự trừng phạt, và khi có nhu câu thúc bách phải 


phòng ngừa hay sửa chữa những gương xấu. 


712 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


OUNEN VII 
TO TUNG 


PHÁN I 
XỬ ÁN NÓI CHUNG 
Điều 1400 
$1. Đôi tượng của việc xử án là: 
1° truy tô hoặc bào chữa những quyên lợi của thể nhân 
hay pháp nhân, hoặc tuyên bô những sự kiện pháp lý; 
2° tuyên kết hay tuyên bô một hình phạt thuộc về những 
tội phạm. 
$2. Tuy nhiên, những tranh tụng phát sinh từ một hành 
vi thuộc quyên hành chính chỉ có thể trình lên Bê Trên hay 
tòa án hành chính. 
Điều 1401 
Do quyên riêng biệt và độc hữu, Giáo Hội xét xử: 


1° những vụ án liên quan đến những việc thiêng liêng 


713 


và dën những ei sắn liên với những việc thiêng liêng 
đó; 
2° việc vi phạm luật Giáo Hội và tất cả những hành 
vi có tinh cách tội lỗi, trong tương quan với việc xác 
định lỗi phạm cũng như việc tuyên kết hình phạt của 
Giáo Hội. 
Điều 1402 
Tất cả các tòa án của Giáo Hội được điều hành theo 
những điêu luật sau đây, không kế những quy tắc của các 
tòa án Tông Tòa. 
Điều 1403 
$1. Những vụ án phong thánh cho các tôi tớ của Thiên 
Chúa được điều hành theo luật riêng của Đức Giáo Hoàng. 
$2. Ngoài ra, những quy định của Bộ Luật này cũng 
được áp dụng cho những vụ án ấy, mỗi khi luật riêng của 
Đức Giáo Hoàng quy chiêu về luật phố quát, hoặc đề cập 
đến những quy tắc mà do chính bản chất sự việc cũng liên 


quan đền các vụ án ây. 


714 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ĐÈ MỤC I 
TÒA ÁN CÓ THÂM OUNEN 
Điều 1404 
Không ai có quyên xét xử Đức Giáo Hoàng. 
Điều 1405 
ol Trong những vụ án nói ở điều 1401, chỉ một mình 
Đức Giáo Hoàng có quyên xét xử những người sau đây: 
1° các vị nguyên thủ quốc gia; 
2° các vi Hồng Y; 
3° các Sứ Giá tông tòa và các Giám Mục trong những 
vụ án hình sự; 4° các vụ án khác mà chính ngài đã 
dành riêng cho mình quyên xét xử. 
$2. Vi thâm phán không thê duyệt xét một văn kiện hay 
một tài liệu đã được Đức Giáo Hoàng Rôma phê chuẩn 
cách đặc biệt, nêu trước đó không có sự ủy nhiệm của ngài. 
$3. Được dành riêng cho Tòa Thượng Thầm Rôma quyên 
xét XỬ: 
1° các Giám Mục trong những vụ án hộ sự, miễn là 
vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1419 §2; 
2° Viện Phụ tông quyên hay Viện Phụ Bê Trên hiệp 


715 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


hội đan viện và vị Điêu Hành tông quyên các hội 
dòng thuộc luật giáo hoàng; 
3° các giáo phận và những pháp nhân hoặc những thể 
nhân khác trong Giáo Hội không có Bê Trên nào khác 
dưới Đức Giáo Hoàng Rôma. 
Điều 1406 
$1. Nếu quy định của điều 1404 bị vi phạm, thì các án 
từ và các quyết định đêu vô hiệu. 
$2. Trong những vụ án nói ở điêu 1405, các thâm phán 
khác tuyệt đối không có thâm quyên. 
Điều 1407 
$1. Không ai có thê bị kiện ở tòa án cấp một, nêu không 
phải là trước vị thâm phán có thâm quyên của Giáo Hội 
với một trong những danh nghĩa được ấn định ở những 
điêu 1408-1414. 
$2. Sự vô thâm quyên của thâm phán gọi là tương đối, 
khi thâm phán không có danh nghĩa nào trong sô các danh 
nghĩa đó. 
$3. Nguyên cáo theo tòa án của bị cáo, nêu bị cáo có 


nhiêu tòa án, thì nguyên cáo được quyên lựa chọn tòa án. 


716 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1408 

Bất cử ai cũng có thê bị kiện ở tòa án tại nơi họ có cư sở 
hay bán cư sở. 

Điều 1409 

$1. Tòa án dành cho người không có cư sở là tòa án tại 
nơi người ây hiện đang cư trú. 

$2. Bất cứ ai mà cư sở, hoặc bán cư sở, hoặc nơi cư trú 
không được biết đến, đều có thê bị kiện ở tòa án của nguyên 
cáo, miễn là không có một tòa án hợp pháp nào khác được 
chỉ định. 

Điều 1410 

Vi lý do tọa lạc của sự việc, đương sự có thê bị kiện ở 
tòa án tại nơi xảy ra sự việc đang tranh chấp, mỗi khi tô 
quyên nhăm trực tiếp sự việc đó, hoặc khi đó là một vụ 
tước đoạt. 

Điều 1411 

$1. Vì lý do khế ước, đương sự có thể bị kiện ở tòa án 
tại nơi khế ước đã được ký kết hay phải được thực hiện, trừ 
khi hai bên đã đồng ý chọn một tòa án khác. 

$2. Nếu vụ án liên quan đến những nghĩa vụ phát xuất 


717 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


từ một danh nghĩa khác, đương sự có thê bị kiện ở tòa án 
tại nơi nghĩa vụ phát sinh hay phải được thực hiện. 
Điều 1412 
Trong những vụ án hình sự, bi cáo, mặc dù văng mặt. có 
thê bị kiện ở tòa án tại nơi xảy ra tội phạm. 
Điều 1413 
Đương sự có thê bị kiện: 
1° trong những vụ án liên quan đến việc quản tri, tại 
tòa án của nơi việc quản tri được điều hành; 
2° trong những vụ án liên quan đến sự kê thừa hay các 
di tặng đạo đức, tại tòa án ở noi người đề lại gia tài 
hay di tặng đạo đức có cư sở, hoặc bán cư sở hoặc nơi 
cư trú sau cùng, chiếu theo các điêu 1408-1409, tuy 
nhiên, nêu chỉ liên quan đến việc thực hiện di tặng, 
thì phải được xử lý theo các quy tắc thông thường về 
thâm quyên. 
Điều 1414 
Vì lý do liên hệ, các vụ án liên hệ với nhau phải được 
xét xử do cùng một tòa án và trong cùng một vụ xử, trừ khi 


quy định của luật không cho phép. 


718 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1415 

Vì lý do ưu tiên, nêu hai hay nhiêu tòa án cùng có thâm 
quyên như nhau, thì tòa án nào đã triệu tập đương sự ra tòa 
trước tiên cách hợp pháp thì tòa ây có quyên xét xử vụ án. 

Điều 1416 

Những vụ tranh châp thầm quyên giữa các tòa án cùng 
lệ thuộc một tòa kháng cáo, sẽ do tòa án này giải quyết; 
nêu không lệ thuộc cùng một tòa kháng cáo, thì do Tôi Cao 


Pháp Viện tông tòa giải quyết. 


ĐÈ MỤC 2 
CÁC CAP 
VÀ CÁC LOẠI TÒA ÁN KHÁC NHAU 
Điều 1417 
$1. Vì lý do quyên tôi thượng của Đức Giáo Hoàng 
Rôma, bất cứ tín hữu nào cũng có trọn quyên đệ trình hay 
khởi tô lên Tòa Thánh để Tòa Thánh xét xử một vụ án có 
tính cách hộ sự hay hình sự của mình, trong bất cứ cấp xét 
xử nào và trong bất cứ giai đoạn tô tụng nào. 
$2. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp kháng cáo, việc kiên 


nghị lên Tông Tòa không đình hoãn việc thi hành quyên tài 


719 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


phán của thâm phán đã bắt đầu xét xử vụ án; vì thê, thâm 
phán ây có thể tiếp tục xét xử cho đến khi tuyên án chung 
quyết, trừ khi Tông Tòa cho thâm phán biết Tông Tòa đã 
dành vụ án cho mình. 

Điều 1418 

Bất cứ tòa án nào cũng có quyên yêu câu một tòa án 


khác giúp thâm vân một vụ án hoặc thông báo các án từ. 


CHƯƠNG 1 
TÒA ÁN CÁP MỘT 


TIẾT 1 
THÁM PHÁN 

Điều 1419 

SI. Trong mỗi giáo phận và cho mọi vụ kiện không bị 
luật minh nhiên loại trừ, thâm phản của tòa án cấp một là 
Giám Mục giáo phận, ngài có thê đích thân hay nhờ người 
khác thi hành quyên xét xử, theo các điêu khoản sau đây. 

$2. Nhưng nếu vụ án có liên quan đên những quyên lợi 
hay những tài sản vật chât của một pháp nhân do Giám 


Mục đại diện, thì tòa kháng cáo xét xử như tòa án câp một. 


720 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1420 

$1. Bất cứ Giám Mục giáo phận nào cũng buộc phải đặt 
một vị Đại Diện tư pháp hay Uỷ Viên tài phán có thường 
quyên xét xử, vị này phải khác với Tổng Đại Diện, ngoại trừ 
trường hợp giáo phận nhỏ hẹp hay số vụ án quá ít khuyên 
nên làm cách khác. 

$2. Vị Đại Diện tư pháp thiết lập. một tòa án duy nhật 
cùng với Giám Mục nhưng không được xét xử những vụ 
án mà Giám Mục dành riêng cho mình. 

$3. Có thể cấp cho vị Đại Diện tư pháp nhiều phụ tá gọi 
là phó Đại Diện tư pháp hay là phó Uy Viên tài phán. 

$4. Đại Diện tư pháp cũng như các phó Đại Diện tư 
pháp phải là tư tê có thanh danh, có bằng tiên sĩ hay ít nhât 
cử nhân giáo luật, và không dưới ba mươi tuổi. 

$5. Khi tòa giám mục khuyết vị, những vị ây vẫn tiếp 
tục chức vụ, và không thê bị Giám Quản giáo phận giải 
nhiệm; nhưng khi có Giám Mục mới, các vi ây cân được 


xác nhận lại. 


721 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1421 

$1. Trong giáo phận, Giám Mục phải đặt các thâm phán 
giáo phận, các vi này phải là giáo sĩ. 

$2. Hội Đông Giám Mục có thể cho phép đặt cả giáo 
dân làm thâm phán, và nêu cân thì một trong những người 
ây có thê được chọn đề thành lập thấm phán đoản. 

$3. Các thâm phán phải có thanh danh và có băng tiên 
sĩ hay ít nhất là cử nhân giáo luật. 

Điều 1422 

Đại Diện tư pháp, các phó Đại Diện tư pháp và các thâm 
phán khác được bô nhiệm cho một thời gian nhất định, 
miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 1420 §5, 
và các vị ây không thể bị giải nhiệm, trừ khi có lý do hợp 
pháp và nghiêm trọng. 

Điều 1423 

$1. Thay vì thiết lập các tòa án giáo phận theo các điêu 
1419 - 1421, nhiều Giám Mục giáo phận với sự chuẩn y 
của Tông Tòa, có thê đông ý với nhau đề thiết lập một tòa 
án cấp một duy nhật cho các giáo phận của mình; trong 


trường hợp này, tập thể các Giám Mục ấy hay một Giám 


722 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Mục được các ngài chỉ định có mọi quyên mà mỗi Giám 
Mục giáo phận có đối với tòa án của mình. 

$2. Các tòa án nói ở §1 có thể được thiết lập hoặc cho 
bất cứ vụ án nào, hoặc chỉ cho một vài loại vụ án nào đó 
mà thôi. 

Điều 1424 

Trong bất cứ vụ xét xử nào, vị thâm phán duy nhất có 
thể mời hai hội thâm là giáo sĩ hay giáo dân có đời sông 
liêm khiết làm cô vân cho mình. 

Điều 1425 

ol Phải loại bỏ tục lệ trái ngược và dành cho tòa án 


gôm ba thâm phán: 


723 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


1° những vụ án hộ sự vê: 
a) dây ràng buộc do chức thánh; 
b) dây ràng buộc do hôn nhân, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của các điêu 1686 và 1688; 
2° những vụ hình sự: 
a) vê những tội phạm có thê đưa đến hình phạt sa 
thải khỏi bậc giáo sĩ; 
b) về việc tuyên kết hay tuyên bô va tuyệt thông. 
$2. Giám Mục có thê ủy thác những vụ án khó hơn hay 
quan trọng hơn cho tòa án gôm ba hay năm thâm phán. 
$3. Đại Diện tư pháp phải mời các thâm phán theo thứ 
tự luân phiên đề xét xử từng vụ án một, trừ khi Giám Mục 
ân định cách khác cho mỗi trường hợp. 
$4. Trong việc xét xử ở câp một, nêu không thê thiết lập 
thâm phán đoàn, bao lâu tình trạng bất khả thi ây còn kéo 
dài, thì Hội Đồng Giám Mục có thể cho phép Giám Mục 
ủy thác các vụ án cho một thâm phán giáo sĩ duy nhật, và 
nơi nào có thể được, vị này phải mời một hội thâm và một 
dự thâm giúp mình. 


$5. Một khi các thâm phản đã được chỉ định rôi, Đại 


724 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Diện tư pháp đừng thay thê họ, nêu không vì một lý do rất 
nghiêm trọng cân phải ghi trong sắc lệnh. 

Điều 1426 

$1. Tòa án hiệp đoàn phải tiên hành cách tập thê và phải 
tuyên án theo đa sô phiếu. 

$2. Trong mức độ có thê, Đại Diện tư pháp hay phó Đại 
Diện tư pháp phải chủ tọa tòa án nói trên. 

Điều 1427 

$1. Nếu có tranh châp giữa các tu sĩ hay giữa các nhà 
của cùng một hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo hoàng, trừ 
khi hiên pháp đã dự liệu cách khác, thì thâm phán của tòa 
án cấp một là Bê Trên tỉnh dòng hoặc là Viện Phụ sở tại, 
nêu là đan viện tự trị. 

$2. Nếu là tranh chấp hộ sự giữa hai tỉnh dòng thì chính 
vị Điêu Hành tổng quyên tự mình hay nhờ người thụ ủy xét 
XỬ Ở cấp một; nếu là tranh chấp hộ sự giữa hai đan viện, 
Viện Phụ Bê Trên của hiệp hội đan viện sẽ xét xử, trừ khi 
hiên pháp quy định cách khác. 

$3. Cuôi cùng, nếu là tranh châp giữa các thể nhân hoặc 


pháp nhân dòng thuộc các hội dòng khác nhau, hoặc thuộc 


725 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cùng một hội dòng giáo sĩ thuộc luật giáo phận hay thuộc 
một tu hội giáo dân hoặc oa một tu sĩ và một giáo sĩ triêu 
hay một giáo dân hay một pháp nhân không thuộc hội dòng, 


thi tòa án giáo phận sẽ xét xử ở câp môt. 


TIẾT 2 
DỰ THÁM VÀ PHÚC TRÌNH VIÊN 

Điều 1428 

$1. Đề thâm cứu vụ án, vị thâm phản hay vị chánh án 
tòa án hiệp đoàn có thê chỉ định một dự thâm được lựa 
chọn hoặc trong sô các thâm phán của tòa án hoặc trong số 
những người đã được Giám Mục chuẩn nhận đề git nhiệm 
vụ ây. 

$2. Giám Mục có thể chuân nhận những giáo sĩ hay giáo 
dân nỗi bật về hạnh kiểm tốt, về khôn ngoan và đạo lý đề 
git nhiệm vụ dự thâm. 

$3. Theo sự ủy nhiệm của thâm phán, nhiệm vụ của dự 
thấm là chỉ thu thập các bằng chứng và trao cho vị thâm 
phán những bằng chứng đã thu thập được; nhưng nếu ủy 
nhiệm của thầm phản không định ngược lại, dự thâm có thể 
quyết định trong khi thâm cứu phải thu thập những bằng 


726 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


chứng nào và bằng cách nào, nêu tình cờ có vân đê như thê 
xảy ra, trong khi thi hành nhiệm vụ của mình. 

Điều 1429 

VỊ chánh án tòa án hiệp đoàn phải chỉ định một trong 
những thâm phán của hiệp đoàn làm báo cáo viên hay phúc 
trình viên; vi này sẽ tường trinh vụ án trong phiên họp của 
các thâm phán, và dự thảo án văn trên giây tờ; khi có lý 
do chính đáng, vị chánh án tòa án có thê thay thê người ây 


băng một người khác 


TIẾT 3 
CÔNG TÔ VIÊN 
BẢO HỆ VIÊN VÀ CÔNG CHỪNG VIÊN 

Điều 1430 

Đôi với những vụ án hộ sự trong đó công ích có thể bị 
lâm nguy cũng như đối với những vụ án hình sự, phải đặt 
một công tô viên trong giáo phận, công tô viên có bôn phận 
lo cho công ích. 

Điều 1431 

ol Trong các vụ án hộ sự, Giám Mục giáo phận nhận 


định xem công ích có thê bị lâm nguy hay không, trừ khi 


727 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


luật buộc công tô viên phải can thiệp hay khi sự can thiệp 
này là hiên nhiên cân thiết do bản chât của sự việc. 

$2. Nếu công tô viên đã can thiệp ở một cấp dưới thì sự 
can thiệp ây được suy đoán là cân thiết ở cấp trên. 

Điều 1432 

Đối với các vụ án liên quan đến sự vô hiệu của việc 
truyền chức thánh hoặc liên quan đến sự vô hiệu hay sự 
phân ly của hôn nhân, phải đặt một bảo hệ viên trong giáo 
phận, vị này có bôn phận phải đề nghị và trình bày tât cả 
những oi có thể được dẫn chứng cách hợp lý để chống lại 
sự vô hiệu hay sự phân ly. 

Điều 1433 

Trong những vụ án đòi buộc công tô viên hay bảo hệ 
viên phải hiện diện, nêu những người này không được triệu 
tập đến, các án từ đều vô giá trị, trừ khi chính họ, mặc dù 
không được triệu tập đến, nhưng thực sự đã có mặt, hoặc 
ít nhât họ đã có thê thi hành nhiệm vụ của mình trước khi 
tuyên án băng việc khảo sát các án từ. 

Điều 1434 


Trừ khi luật đã minh nhiên dự liệu cách khác: 


728 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


1° mỗi khi luật quy định thâm phán phải nghe hai bên 
hoặc một trong hai, thì cũng phải nghe công tô viên 
và bảo hệ viên, nếu các vị này tham gia vào việc xử 
ån; 
2° mỗi khi đòi phải có lời yêu câu của một bên đề thâm 
phán có thể quyết định một vân đê øì, thì sự yêu câu 
của công tô viên hay bảo hệ viên tham gia vào việc 
xử án cũng có hiệu lực như vậy. 
Điều 1435 
Giám Mục bồ nhiệm công tô viên và bảo hệ viên, dù 
là giáo sĩ hay giáo dân, các vị này phải có thanh danh, có 
băng tiên sĩ hay cử nhân giáo luật, khôn ngoan và nhiệt 
thành với công lý. 
Điều 1436 
SI. Một người có thể vừa giữ chức vụ công tô viên vừa 
giữ chức vụ bảo hệ viên, miễn là không phải trong cùng 
một vụ ån. 
$2. Công tô viên và bảo hệ viên có thê được đặt lên dë 


làm việc trong mọi vụ án hay là trong từng vụ án, nhưng 


729 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


các vị này có thể bị Giám Mục bãi nhiệm vì lý do chính 
đáng. 

Điều 1437 

$1. Công chứng viên phải tham gia bất cứ vụ tô tụng 
nào, vì thế, các án từ sẽ vô hiệu, nêu không có chữ ký của 
công chứng viên. 

$2. Các án từ do công chứng viên soạn thảo có giá tri 


công tín. 


CHƯƠNG 2 
TÒA ÁN CP HAI 
Điều 1438 
Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1444 
$1, 1° 
l° việc kháng cáo được thực hiện từ tòa án của Giám 
Mục thuộc giáo tỉnh lên tòa án của Tổng Giám Mục 
giáo tỉnh, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định 
của điều 1439; 
2° trong những vụ án đã được xét xử ở tòa án cấp một 


trước mặt Tông Giám Mục giáo tỉnh, phải kháng cáo 


730 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


lên tòa án ngài đã chỉ định cách cô định, với sự chuẩn 
y của Tông Tòa; 
3° đối với những vụ án đã được xét xử trước mặt Bê 
Trên tỉnh dòng, thì tòa án câp hai là tòa án của vị 
Điêu Hành tông quyên; đối với những vụ án đã được 
xét xử trước mặt Viện Phụ sở tại, thì tòa án cấp hai là 
tòa án của Viện Phụ Bê Trên hiệp hội đan viện. 
Điều 1439 
$1. Nếu chỉ có một tòa án cấp một duy nhât được thiết 
lập chung cho nhiêu giáo phận chiêu theo quy tắc của điều 
1423, thì Hội Đông Giám Mục phải thiết lập tòa án câp hai 
với sự chuẩn y của Tông Tòa, trừ khi tất cả các giáo phận 
đó đêu thuộc vê cùng một tổng giáo phận. 
$2. Với sự chuẩn y của Tông Tòa, Hội Đông Giám Mục 
có thê thiết lập một hay nhiêu tòa án cấp hai, kê cả ngoài 
những trường hợp nói ở §Ï. 
$3. Đối với những tòa án cấp hai nói ở §§1 và 2, Hội 
Đông Giám Mục hay Giám Mục đã được Hội Đông Giám 
Muc chi đinh, có tât cå quyên hành mà Giám Mục giáo 


phận có đôi với tòa án của mình. 


731 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1440 

Nêu thâm quyên vê cấp tòa án xét xử không được tuân 
giữ chiếu theo quy tắc của các điều 1438 và 1439, thì thâm 
phán tuyệt đôi vô thâm quyên. 

Điều 1441 

Tòa án câp hai phải được thiết lập cùng một thê thức 
như tòa án câp một. Nhưng nêu việc xét xử ở cập một chỉ 
có một thâm phản tuyên án, chiêu theo điêu 1425 §4, thì tòa 


án cấp hai phải tiễn hành xét xử theo thể thức hiệp đoàn. 


CHƯƠNG 3 
CÁC TÒA ÁN TÔNG TÒA 

Điều 1442 

Đức Giáo Hoàng Rôma là vị thâm phán tôi cao cho toàn 
thế giới Công giáo, ngài đích thân xét xử hoặc qua các tòa 
án thông thường của Tông Tòa, hoặc qua các vị thâm phán 
do ngải ủy quyên. 

Điều 1443 

Tòa án thông thường được Đức Giáo Hoàng Rôma thiết 


lập để nhận những kháng cáo là tòa Thượng Thâm Rôma. 


132 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1444 
$1. Tòa Thượng Thâm Rôma xét xử: 
1° ở cấp hai, những vụ án đã được tòa án thông thường 
cấp một xét xử và kháng cáo hợp pháp lên Tòa Thánh. 
2° ở cấp ba hay cập cao hơn, những vụ án đã được xét 
xử do chính tòa Thượng Thâm Rôma và do bất cứ tòa 
án nào khác, trừ khi vân đề đã trở thành quyết tụng. 
$2. Tòa án này xét xử cả ở câp một những vụ án nói ở 
điêu 1405 §3, hay những vụ án khác mà Đức Giáo Hoàng 
Roma. hoặc tự ý hoặc do yêu câu của các bên, đã gọi lên 
xét xử tại tòa án của mình và trao cho tòa Thượng Thâm 
Roma: chính tòa Thượng Thâm Rôma xét xử những vụ án 
ây cả ở cấp hai và ở câp cao hơn nữa, trừ khi đã dự liệu 
cách khác trong phúc chiếu trao nhiệm vụ. 
Điều 1445 
$1. Tối Cao Pháp Viện tông tòa xét xử: 
1° những vụ tranh chấp về sự vô hiệu, những thỉnh 


nguyện vê sự phục hôi nguyên trạng và những vụ 


1733 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


việc kháng nghị khác chóng lại các phán quyết của 
tòa Thượng Thâm Rôma; 
2° những trường hợp kháng nghị trong những vụ án 
về tình trạng nhân thân mà tòa Thượng Thâm Rôma 
từ chôi không xét xử lại; 
3° những khước biện vì nghi ngờ và những vụ án khác 
chông lại các dự thâm của tòa Thượng Thâm Rôma 
vi những hành động của họ trong khi thi hành chức 
VỤ; 
4° những vụ tranh châp vê thầm quyên nói ở điêu 1416. 
$2. Tòa án này xét xử những tranh châp phát xuất từ 
một hành vi của quyên hành chính trong Giáo Hội đã được 
đệ lên tòa cách hợp pháp, xét xử những tranh chấp khác 
có tính cách hành chính được Đức Giáo Hoàng Roma hay 
những cơ quan của Giáo Triêu Rôma trao cho tòa này thụ 
lý, và xét xử những tranh châp về thầm quyên giữa các cơ 
quan ây. 
$3. Ngoài ra, Tối Cao Pháp Viện này còn: 


1° chăm lo giữ on việc thực thi công lý cách đúng 


734 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


đắn, và nêu cân, tìm cách xử trí với các luật sư hay 
những người đại diện; 

2° gia hạn thâm quyên của các tòa án; 

3° cô vũ và chuẩn y việc thành lập những tòa án nói ở 
các điều 1423 và 1439. 


ĐÈ MỤC 3 
QUY LUAT PHẢÁI GIỮ TẠI CÁC TÒA ÁN 


CHƯƠNG 1 
NHIỆM VỤ CỦA THÂM PHÁN 
VÀ CỦA VIÊN CHỨC TÒA ÁN 
Điều 1446 
$1. Tất cả các Kitô hữu, và nhất là các Giám Mục, phải 
cô găng hết mình dë tránh những vụ kiện tụng trong dân 
Chúa, ngân nào có thể, mà vẫn tôn trọng công lý, và phải 
dàn xếp cách ôn hòa càng sớm càng hay. 
$2. Từ lúc khởi đâu vụ tranh tụng, và ngay cả vào bất cứ 
lúc nào khác, mỗi khi thây có hy vọng đem lại kết quả tốt, 
thâm phán đừng bỏ qua việc khuyên nhủ và giúp đỡ các 


bên đề họ đông lòng tìm một giải pháp hợp tình hợp lý cho 


735 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


việc tranh chấp và phải chỉ cho họ những đường lỗi thích 
hợp dë đạt tới mục đích ây, kế cả việc nhờ những người có 
uy tín làm trung gian. 

$3. Nêu vụ kiện liên quan đến tư ích của các bên, thâm 
phán phải xét xem cuộc tranh chấp có thê được kết thúc 
Ôn thỏa hay không băng cách điêu đình, hoặc nhờ trọng tài 
phán đoán, chiêu theo quy tặc của các điêu 1713-1716. 

Điều 1447 

Người nào đã tham gia vào một vụ án với tư cách là 
thâm phán, công tô viên, bảo hệ viên, đại diện, luật sư, 
nhân chứng hoặc chuyên viên, thì sau đó không thê xét xử 
thành sự vụ án ấy ở cập khác với tư cách là thâm phán hoặc 
thi hành nhiệm vụ hội thâm trong chính vụ án ây. 

Điều 1448 

$1. Thâm phán không được nhận xét xử một vụ án mà 
trong đó chính minh có một vài lợi ích cá nhân, vì có họ 
máu hay họ kết bạn trong bất cứ bậc nào theo hàng dọc và 
cho đến bậc thứ bốn theo hàng ngang, hay vì có sự bảo trợ 
và có chức quản tải, vì có tương giao thân mật, vì có một 
sự hận thù dai DÁNG, vì được hưởng môt lợi lộc hoặc 


tránh được một sự thiệt hại. 


736 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Trong những trường hợp ây, công tô viên, bảo hệ 
viên, hội thâm và dự thâm cũng phải tránh thi hành chức 
vụ. 

Điều 1449 

1§. Trong những trường hợp nói ở điêu 1448, nêu chính 
thâm phán không cáo thoái, một bên có thể khước từ thâm 
phán. 

$2. VỊ Đại Diện tư pháp xét xử việc khước từ; nêu chính 
vi này bị khước từ, thì Giám Mục chủ trì tòa án sẽ xét xử. 

$3. Nếu Giám Mục là thâm phán và bị khước từ, ngài 
phải tránh việc xét xử. 

$4. Nêu việc khước từ nhăm chống lại công tô viên, bảo 
hệ viên hoặc các viên chức khác của tòa án, vị chánh án tòa 
án hiệp đoàn hay chính thâm phán, nếu là thâm phán duy 
nhật, sẽ xét xử sự khước biện này. 

Điều 1450 

Một khi đã châp nhận việc khước từ, thì phải thay dëi 
các nhân sự, nhưng không được thay đôi cấp bậc xét xử. 

Điều 1451 

$1. Vấn đê khước từ phải được giải quyết hết sức nhanh 


7357 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


chóng, sau khi nghe các bên, công tô viên hay bảo hệ viên, 
nêu họ tham gia vào vụ án và chính họ không bị khước tù. 

$2. Những hành vi do thâm phán thực hiện trước khi 
bị khước từ vẫn thành sự, nhưng những hành vi được thực 
hiện sau khi việc khước từ được đưa ra phải bị hủy bỏ, nêu 
một bên yêu câu trong thời hạn mười ngày, kê từ lúc việc 
khước từ được châp nhận. 

Điều 1452 

$1. Trong một vụ án chỉ liên quan đến lợi ích riêng, 
thâm phản chỉ có thể can thiệp theo sự thỉnh câu của một 
bên. Nhưng khi vụ án đã được khởi tô cách hợp pháp, thâm 
phán có thể và thậm chí, do chức vụ, phải can thiệp vào 
những vụ án hình sự hay những vụ án khác liên quan đến 
công ích của Giáo Hội hoặc phân rỗi các linh hôn. 

$2. Ngoài ra, thâm phán còn có thê bô khuyết sự sơ xuât 
của các bên trong việc cung cấp các chứng cớ hoặc đưa ra 
những khước biện, mỗi khi nhận thấy điêu đó là cần thiết 
để tránh một phán quyết bât công nghiêm trọng, miễn là 


vẫn øiữ nguyên những quy định của điều 1600. 


738 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1453 

Các thâm phán và các tòa án phải lo liệu cho tất cả các 
vụ án được kết thúc càng sớm càng tôt, mà vẫn tôn trọng 
công lý; các vụ án sẽ không được kéo dài quá một năm ở 
tòa án cập một, và không quá sáu tháng ở tòa án cấp hai. 

Điều 1454 

Tât cả mọi thành viên của tòa án hoặc những người 
cộng tác vào đó phải thê chu toàn nhiệm vụ một cách chu 
đáo và trung thành. 

Điều 1455 

$1. Trong một vụ án hinh sự, các thâm phản và các viên 
chức tòa án luôn buộc phải o bí mật thuộc chức vụ, còn 
trong một vụ án hộ sự, các vị đó cũng buộc như vậy, nêu 
sự tiết lộ một án từ tô tụng nào đó có thể gây thiệt hại cho 
các bên. 

$2. Các vị ây cũng phải luôn luôn giữ bí mật vê cuộc 
tranh luận giữa những thâm phán trong tòa án hiệp đoản 
trước khi phán quyết, cũng như về những lần bỏ phiếu khác 
nhau và vê những ý kiến phát biêu trong cuộc tranh luận, 


miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1609 §4. 


739 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 
7 


$3. Hơn nữa, mỗi khi bản chât của vụ án hay của các 
chứng cớ có tính cách đặc biệt đến nỗi việc phố biên các 
án từ hay các chứng cớ có nguy cơ làm mất thanh danh 
của người khác, hay làm cớ chia rẽ, gây gương xâu hay 
những sự bất tiện khác, thâm phán có thê bắt buộc các 
nhân chứng, các chuyên viên, các bên, các luật sư hay các 
người đại diện của mỗi bên, phải thê giữ bí mật. 

Điều 1456 

Câm các thâm phán và tât cả các viên chức của tòa án 
nhận bât cứ quả tặng nào nhân dip xét xử vụ án. 

Điều 1457 

$1. Những thấm phán nào có thâm quyên cách chắc 
chắn và hiên nhiên mà lại từ chối xét xử, hoặc những thâm 
phán nào tự xưng mình có thâm quyên khi không dựa trên 
một nên tảng nào theo quy định của luật, mà lại xét xử và 
phản quyết các vụ án, hoặc vi phạm luật giữ bí mật, hoặc 
gầy ra một thiệt hại khác cho những người tranh tụng, do 
man trá hay do quá lơ đểnh, có thê bị nhà chức trách có 
thâm quyên trừng trị băng những hình phạt thích đáng, kê 
cả việc bãi nhiệm. 


$2. Những viên chức và những cộng tác viên của tòa án 


740 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cũng phải chịu các chế tài như vậy, nêu họ không chu toàn 
nhiệm vụ như vừa nói trên đây; thâm phán cũng có thê phạt 


tât cả những người ây. 


CHƯƠNG 2 
TRÌNH TỰ CỦA VIỆC XÉT XỬ 

Điều 1458 

Các vụ án phải được xét xử theo trình tự đã được đệ 
trình và đăng ký trong số, trừ khi có một vụ án trong sô các 
vụ án đó đòi phải được giải quyết nhanh hơn tât cả các vụ 
án khác, tuy nhiên điều này phải được ân định băng một 
sắc lệnh riêng có viện dẫn lý do. 

Điều 1459 

$1. Những hà tỳ khiến cho bản án có thê trở nên vô hiệu, 
có thê được nêu lên như khước biện trong bât cứ lúc nào 
hay ở bất cứ cấp nào của việc xét xử, và cũng có thê được 
thâm phán công bô chiêu theo chức vụ. 

$2. Ngoài những trường hợp nói ở §1, những khước 
biện trì hoãn, đặc biệt là những khước biện liên quan đến 


thể nhân và cách thức xét xử, phải được đệ trình trước giai 


741 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


đoạn đôi tụng, trừ khi các khước biện ây xuất hiện sau đó, 
và chúng phải được giải quyết sớm hết sức. 

Điều 1460 

$1. Nêu có một khước biện được đưa ra chông lại thâm 
quyên của thâm phán, thì chính thâm phán phải xét xử 
khước biện này. 

$2. Trong trường hợp có khước biện vê sự vô thâm 
quyên tương đối, nêu thầm phán nào tuyên bô mình có 
thấm quyên thì quyết định của thâm phán đó không cho 
phép kháng cáo, nhưng không câm tranh luận về tính vô 
hiệu và không câm việc phục hôi nguyên trạng. 

$3. Nêu thâm phán tuyên bô mình vô thầm quyên, bên 
thây mình bị thiệt hại có thể chỗng án lên tòa kháng cáo 
trong thời hạn mười lăm ngày hữu dụng. 

Điều 1461 

Trong bất cứ giai đoạn nào của vụ án, thâm phán nào 
biết mình vô thâm quyên tuyệt đối, thì phải công bô sự vô 
thâm quyên này. 

Điều 1462 

$1. Những khước biện vè vân đê quyết tụng, về sự điêu 


742 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


đình và về các khước biện thât hiệu khác, được gọi là về 
tô tụng châm dứt, phải được viện dẫn và xét xử trước khi 
đôi tụng; sau đó, ai nêu lên các khước biện thì không thê 
bị bác bỏ, nhưng họ sẽ phải chịu phạt trả án phí, trừ khi 
chứng minh được răng mình đã không trì hoãn việc khước 
biện vì gian ý. 

$2. Những khước biện thất hiệu khác được nêu ra trong 
lúc đôi tụng và phải được cứu xét đúng lúc theo những quy 
luật liên quan đến các vấn đê phụ. 

Điều 1463 

$1. Những tô quyên phản tô chỉ có thể được đệ trình 
thành sự trong vòng ba mươi ngày kê từ lúc đôi tụng. 

$2. Những tô quyên phản tô đó sẽ được xét xử cùng 
một lúc với tô quyên khởi tố, tức là ở cùng một cấp tòa án, 
trừ khi cân phải xét xử riêng biệt hoặc khi thâm phán nhận 
thây xét xử riêng biệt là thuận tiện hơn. 

Điều 1464 

Những vấn đề liên quan đến tiên ký quỹ đề trả án phí, 


hoặc đên việc tòa án bảo trợ miễn phí đã được xin ngay 


743 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


từ đầu, và những vẫn đề tương tự khác, bình thường phải 


được giải quyết trước khi đối tụng. 


CHƯƠNG 3 
CÁC HAN KY VÀ TRIEN HAN 

Điều 1465 

$1. Hạn kỳ tiên định, tức là thời hạn do luật ân định để 
tiêu hủy các quyên lợi, không thể được gia hạn thêm và 
cũng không thê được rút ngăn lại cách thành sự trừ khi có 
sự thỉnh câu của các bên. 

$2. Tuy nhiên, với một lý do chính đáng, những hạn kỳ 
tư pháp và quy ước có thê được thâm phán gia hạn thêm 
trước khi chúng hết hạn, sau khi đã nghe các bên hoặc sau 
khi các bên đã xin, nhưng không bao giờ được rút ngắn lại 
cách thành sự, nêu không có sự đông ý của các bên. 

$3. Nhưng thâm phán phải lo liệu đừng dë vụ án kéo dài 
quá đảng do việc gia hạn. 

Điều 1466 

khi luật không ân định những hạn kỳ đề thực hiện những 
hành vi tô tụng, thâm phán phải ân định những hạn kỳ ây, 
sau khi đã lưu ý tới bản chất của mỗi hành vi. 


744 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1467 
Nêu tòa án nghỉ việc vào ngày đã được ấn định để xử 
án, thì phải hiểu là hạn kỳ được gia hạn thêm đến ngày đâu 


tiên liên sau đó không phải là ngày nghi. 


CHƯƠNG 4 
NƠI XÉT XÚ 

Điều 1468 

Ngân nào có thể được, trụ sở của mỗi tòa án phải cô 
định và phải mở cửa vào những giờ đã được ân định. 

Điều 1469 

$1. Vị thâm phán nào bị trục xuất ra khỏi địa hạt của 
mình do bạo lực hay bị ngăn trở thi hành quyên tài phán ở 
đó, thì có thê thi hành quyên tài phán ây và tuyên án ngoài 
địa hạt của mình, nhưng phải thông báo cho Giám Mục 
giáo phận biết việc ây. 

$2. Ngoài trường hợp nói ở §1, vì một lý do chính đáng 
và sau khi đã nghe các bên, thâm phán có thể ra khỏi địa 
hạt của mình dë thu thập các chứng cớ, nhưng phải có phép 
của Giám Mục giáo phận nơi dën và phải ở tại nơi do ngài 


chỉ định. 


745 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 5 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC NHẠN VÀO PHÒNG XỬ 
CÁCH THỨC SOẠN THẢO VÀ LƯU TRỮ ÁN TỪ 

Điều 1470 

$1. Nếu luật riêng không dự liệu cách khác, thì đang khi 
vụ án được xét xử trước tòa, chỉ những người mà luật hoặc 
thâm phán ân định là cân thiết để xúc tiên việc tô tụng mới 
được có mặt trong phòng xử. 

$2. Đôi với tất cả những ai có mặt tại phiên xử đã có lỗi 
nặng do thiêu sự tôn trọng và vâng phục phải có tại tòa án, 
thâm phán có thê dùng những hình phạt xứng hợp dë nhắc 
nhở nhiệm vụ của họ; ngoài ra, thâm phản cũng có thê đình 
hoãn không cho các luật sư và các người đại diện thi hành 
chức vụ của họ tại các tòa án của Giáo Hội. 

Điều 1471 

Nêu một người được thâm vân dùng một ngôn ngữ mà 
thâm phán hoặc các bên không hiểu, thì phải nhờ đến một 
thông ngôn đã tuyên thệ do thấm phán chỉ định. Các lời 
khai phải được ghi lại băng nguyên ngữ trên giấy tờ và 


kèm theo bản dịch. Cũng phải nhờ đến thông ngôn, nêu 


746 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


phải thâm vẫn một người điếc hay một người câm, trừ khi 
thâm phán muôn những câu hỏi mình đặt ra được trả lời 
trên giấy tờ. 

Điều 1472 

$1. Các án từ tư pháp liên quan dën nội dung vân đê, tức 
là những án từ của vụ án, cũng như những án từ liên quan 
đến tiến trình của thủ tục, tức là những án từ tô tung, đều 
phải được soạn thảo trên giây tờ. 

$2. Mỗi tờ án từ phải được ghi số và phải được đóng 
dâu chứng thực. 

Điều 1473 

Mỗi khi đòi các bên hoặc các nhân chứng phải ký tên 
vào những án từ tư pháp, nêu một bên hay một nhân chứng 
không thê hay không muốn ký, điêu đó phải được ghi trong 
những án từ, đồng thời, thâm phán và công chứng viên phải 
chứng thực răng chính án từ đó đã được đọc từng chữ cho 
bên đó hoặc cho nhân chứng nghe, và bên đó hoặc nhân 
chứng đã không thê ký hay không muôn ký. 

Điều 1474 


ol Trong trường hợp kháng cáo, bản sao các án từ đã 


747 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


được công chứng viên chứng thực, phải được gửi lên tòa 
cấp trên. 

$2. Nếu các án từ được soạn thảo băng một ngôn ngữ 
mà tòa cấp trên không biết, thì phải được dịch ra một ngôn 
ngữ khác mà tòa đó biết và phải thận trọng đề sự trung thực 
của bản dịch được bảo đảm. 

Điều 1475 

$1. Sau khi kết thúc việc xét xử, những tài liệu thuộc sở 
hữu của các tư nhân phải được trả lại cho họ, nhưng phải 
ø1ữ lại một bản sao. 

$2. Nêu không có lệnh của thâm phán, câm các công 
chứng viên và chưởng ấn cấp phát bản sao những án từ tư 


pháp và những tài liệu đã thu thập được trong vụ tô tụng. 


748 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 
ĐÈ MỤC 4 
CÁC BÊN TRONG VỤ ÁN 


CHƯƠNG 1 
NGUYÊN CÁO VÀ BỊ CÁO 

Điều 1476 

Bất cứ ai, đã được rửa tội hay không, đều có thê khởi tô; 
còn bên bị kiện cách hợp pháp phải trả lời. 

Điều 1477 

Mặc dù nguyên cáo hay bị cáo đã đặt người đại diện hay 
luật sư, họ luôn luôn phải đích thân hiện diện ở tòa theo 
quy định của luật hay của thâm phán. 

Điều 1478 

$1. Những người vị thành niên và những người thiêu 
khả năng sử dụng lý trí chỉ có thể ra tòa qua trung gian cha 
mẹ, hoặc người giám hộ hay người quản tài, miễn là vẫn 
git nguyên những quy định của §3. 

$2. Nếu thâm phán nhận thây có sự xung đột giữa những 
quyên lợi của các người vị thành niên với những quyên lợi 


của cha mẹ, của người giám hộ hay của người quản tải, 


749 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


hoặc nhận thấy răng những người này không thể bênh vực 
đây đủ những quyên lợi của các người vị thành niên, thì 
các người vị thành niên này sẽ ra tòa qua trung gian người 
giám hộ hay người quản tài do thấm phán chỉ định. 

$3. Nhưng trong những vụ án thuộc phạm vị thiêng liêng 
và trong những vụ án liên quan đến phạm vi đó, nêu những 
người vi thành niên đã sử dụng được trí khôn, thì chúng 
có thê khởi tô và trả lời mà không cân sự ưng thuận của 
cha mẹ hay của người giám hộ, và nếu chúng đã đủ mười 
bôn tuôi trọn, chúng có thê tự mình khởi tô và trả lời; băng 
không, chúng có thê nhờ người quản tài do thâm phán đặt 
lên. 

$4. Những người bị cắm quản trị tài sản và những người 
suy nhược tâm thân, chỉ có thể đích thân ra tòa đề trả lời 
về những tội phạm của mình hoặc do lệnh của thâm phán; 
trong những vụ án khác, họ phải nhờ những người quản tài 
của họ khởi tô và trả lời. 

Điều 1479 

Mỗi khi có một người giám hộ hoặc một quản tài được 
chính quyên dân sự đặt lên, người ây có thể được thâm phán 
của Giáo Hội chấp nhận sau khi đã hỏi ý kiến, nếu có thể 


750 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


được, của Giám Mục giáo phận của chính người được ủy 
thác cho người giám hộ hay quản tài; mà nếu người giám 
hộ hay quản tài ây không có mặt hoặc xét là không châp 
nhận được, thì chính thâm phán sẽ chỉ định người giám hộ 
hay người quản tài cho vụ án. 

Điều 1480 

$1. Các pháp nhân ra tòa qua những người đại diện hợp 
pháp của minh. 

$2. Trong trường hợp không có người đại diện hoặc 
người đại diện lơ đểnh, thì Đẳng Bản Quyên có thê đích 
thân hay nhờ người khác ra tòa nhân danh các pháp nhân 


thuộc quyên mình. 


CHƯƠNG 2 
NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ NHỮNG LUẬT 
SƯ 
Điều 1481 
$1. Mỗi bên có thể tự ý đặt cho mình một luật sư và một 
người đại diện; nhưng ngoài những trường hợp được ân 


định ở §§2 và 3, mỗi bên cũng có thê đích thân khởi tô và 


751 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


trả lời, trừ khi thâm phán đã xét thấy thừa tác vụ của một 
người đại diện hoặc của một luật sư là cân thiết. 

$2. Trong một vụ án hình sự, bị cáo luôn phải có một 
luật sư do họ tự đặt hoặc do thâm phán đặt. 

$3. Trong một vụ án hộ sự, nêu có liên quan dën các 
người vi thành niên hoặc liên quan đến một vụ án về công 
ích, ngoại trừ các vụ án về hôn nhân, vị thâm phản, chiếu 
theo chức vụ, phải đặt một người biện hộ cho bên nào thiếu 
người biện hộ. 

Điều 1482 

SI. Mỗi người chỉ có thê đặt cho mình một người đại 
diện và vị này không được nhờ người khác thay thể mình, 
nêu không có năng quyên minh thị cho phép. 

$2. Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng, nêu một người 
đã tự đặt cho mình nhiêu người đại diện, thì những người 
này phải được chỉ định thé nào đề giữa họ có thứ tự ưu tiên. 

$3. Nhưng có thê đặt nhiêu luật sư cùng một lúc. 

Điều 1483 

Người đại diện và luật sư phải là những người thành 


niên và có thanh danh; ngoài ra luật sư phải là người Công 


752 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


giáo, trừ khi Giám Mục giáo phận cho phép cách khác, và 
có băng tiên sĩ giáo luật hoặc là người thực sự chuyên môn 
về giáo luật, và được Giám Mục đó chuân y. 

Điều 1484 

$1. Trước khi đảm nhận chức vụ, người đại diện và luật 
sư phải nộp một giây ủy quyên chính thức ở tòa án. 

$2. Tuy nhiên, để tránh cho một quyên lợi khỏi bị tiêu 
hủy, thâm phán có thê chấp nhận người đại diện mặc dầu 
người này không trình giấy ủy quyên, miễn là có một bảo 
chứng thích hợp, nêu cân; nhưng án từ sẽ vô hiệu, nêu quả 
hạn kỳ thất hiệu do thâm phán ân định, mà người đại diện 
không trình giây ủy quyên cách hợp pháp. 

Điều 1485 

Nêu không có một giấy ủy quyên đặc biệt, người đại 
diện không thể khước từ tô quyên, việc tiên hành tô tụng 
hay những hành vi tư pháp một cách hữu hiệu; họ cũng 
không thể điêu đình, không thê thỏa hiệp, không thể nhờ 
trọng tài dàn xêp, và nói chung, không thê thực hiện môt 
hành vi nào mà luật pháp đòi hỏi phải có một giây ủy quyên 
đặc biệt. 


753 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1486 

$1. Đề việc giải nhiệm một người đại diện hay một luật 
sư có hiệu lực, cân phải thông tri cho họ biết việc đó, và 
nếu việc đôi tụng đã bắt đâu, cân phải thông tri cho thâm 
phán và bên đối phương biết việc giải nhiệm đó. 

$2. Sau khi đã tuyên án chung kết, người đại diện vẫn 
còn quyên lợi và nghĩa vụ kháng cáo, nêu người chủ ủy 
không từ chối. 

Điều 1487 

Vì một lý do hệ trọng, người đại diện cũng như luật 
sư có thê bị bãi chức do sắc lệnh của thâm phán ban hành 
chiêu theo chức vụ, hoặc do một bên yêu câu. 

Điều 1488 

$1. Câm người đại điện và luật sư mua chuộc quyên lợi 
đang tranh tụng, hoặc thỏa hiệp để đòi thù lao quá mức, 
hay đề chia phân đô vật đang tranh tụng. Sự thỏa hiệp như 
thế, nêu có, sẽ vô hiệu, và họ có thể bị thâm phản phạt 
tiên; ngoài ra, luật sư có thê bi đình chỉ chức vụ, và nêu tái 
phạm, cũng có thể bị Giám Mục chủ trì tòa án khai trừ khỏi 


danh sách các luật sư. 


754 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Những luật sư và những người đại diện nào bất chấp 
luật pháp, rút các vụ án khỏi những tòa án có thâm quyên 
đề những vụ án này được xét xử thuận lợi hơn ở những tòa 
án khác, thì cũng có thê bị phạt như thế. 

Điều 1489 

Những luật sư và những người đại diện nào, vì quả cáp 
hoặc vì lời hứa hẹn, hoặc vì lý do nào khác, đã phản bội 
nhiệm vụ mình, phải bị đình chỉ thi hành quyên bảo trợ và 
bị phạt tiên hay các hình phạt tương xứng khác. 

Điều 1490 

Theo mức độ có thể được, mỗi tòa án phải đặt những 
người biện hộ cô định được chính tòa án trả lương đề thi 
hành nhiệm vụ luật sư hay người đại diện, nhất là trong 
những vụ án hôn nhân, để các bên có thê chọn lựa những 


người biện hộ trong sô những người này. 


755 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 
ĐÈ MỤC 5 
TO QUYEN VÀ KHƯỚC BIÊN 


CHƯƠNG 1 

TÔ QUYEN VÀ KHƯỚC BIEN NÓI CHUNG 

Điều 1491 

Bất cứ quyên lợi nào cũng được bảo vệ chăng những 
bởi tô quyên mà còn bởi khước biện nữa, trừ khi luật đã 
minh nhiên dự liệu cách khác. 

Điều 1492 

$1. Tô quyên nào cũng bị triệt tiêu do thời hiệu chiêu 
theo quy tắc của luật, hoặc do một cách thức hợp pháp khác, 
trừ những tô quyên liên quan đến tình trạng nhân thân, thì 
không bao giò bị triệt tiêu. 

§2. Khước biện luôn luôn có thê được viện dẫn và tự 
bản chất là vĩnh viễn, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của điêu 1462. 

Điều 1493 

Nguyên cáo có thể đông thời khởi tô một người bằng 


nhiêu tô quyên không tương phản nhau vê cùng một vân 


756 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


đê hay nhiêu vân đề khác nhau, với điêu kiện là những tô 
quyên này không vượt thâm quyên của tòa án mà nguyên 
cáo nại dën. 

Điều 1494 

$1. Bị cáo có thể phản tô chống lại nguyên cáo trước 
cùng một thầm phán và trong cùng một vụ án vì tô quyên 
chính có liên hệ dën vụ án, hoặc để bác bỏ hay để giảm 
thiểu yêu sách của nguyên cáo. 

$2. Không chấp nhận đơn phản tô chông lại phản tô. 

Điều 1495 

Tố quyên phản tô phải được trình cho thâm phán đã 
nhận tô quyên đâu tiên, cho dù thâm phán ây chỉ được ủy 
nhiệm để xử một vụ án mà thôi, hay cho dù thâm phán ây 


vô thâm quyên tương đối vì lý do nào khác. 


CHƯƠNG 2 
TÔ OUNEN VÀ KHƯỚC BIEN NÓI RIÊNG 
Điều 1496 
$ 1. Người nào dựa vào những luận cứ hữu lý chứng 
minh được răng mình có quyên trên một sự vật mà kẻ khác 


đang cầm git, và mình sẽ bị thiệt hại nêu sự vật ây không 


757 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


được trả lại cho mình gìn giữ, thì người đó có quyên xin 
thâm phản cho tạm chiêm hữu sự vật SO 

$2. Trong những hoàn cảnh tương tự, người ây có thể 
được quyên ngăn cản người khác hành sử một quyên. 

Điều 1497 

$1. Việc tạm chiêm hữu một vật cũng được chấp nhận 
để bảo đảm sự an toàn của một khoản nợ, miễn là quyên 
của chủ nợ được chứng minh đây đủ. 

$2. Việc chiêm hữu tạm thời có thể áp dụng đối với các 
tài sản của con nợ đang năm trong tay một đệ tam nhân 
dưới một danh nghĩa nào đó, và cũng có thê áp dụng đối 
với những khoản nợ khác của con nợ. 

Điều 1498 

Việc tạm chiêm hữu một vật và việc câm hành sử một 
quyên không bao giò có thê được công bô, nêu sự thiệt hại 
đáng ngại có thê được bôi thường cách khác, và nêu có một 
bảo chứng đây đủ cho việc bôi thường. 

Điều 1499 

Thâm phán có thể áp đặt người được quyên tạm chiêm 


hữu một vật hay bị câm hành sử một quyên phải nạp một 


758 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


bảo chứng trước đề bôi thường những thiệt hại, nêu người 
ây không chứng minh được quyên lợi của mình. 

Điều 1500 

Về bản chất và hiệu lực của tô quyên sở hữu, phải tuân 
git những quy định của luật dân sự ở nơi tọa lạc sự vật 


đang bị tranh tụng vê quyên sở hữu. 


PHÁN II 
TÓ TỤNG HỘ SỰ 


THIÊN 1 
TÔ TUNG HỘ SỰ THÔNG THƯỜNG 


ĐÈ MỤC I 
KHỞI TÔ VỤ ÁN 


CHƯƠNG 1 
ĐƠN KHỞI TÔ 
Điều 1501 
Thâm phản không được xét xử bất cứ vụ án nào, nếu 
không có đơn thỉnh nguyện do người có lợi ích hay do công 
tô viên, chiêu theo quy tắc của các điêu luật. 


759 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1502 

Ai muôn khởi tô một người nào phải đệ đơn lên thẩm 
phán có thâm quyên, trong đơn phải trình bày đôi tượng 
của sự tranh tụng và phải xin thâm phán xét xử. 

Điều 1503 

$1. Thâm phán có thê nhận lời thỉnh cầu miệng mỗi khi 
nguyên cáo bị ngăn trở không đệ đơn được, hay khi vụ án 
dễ cứu xét và không mây quan trọng. 

$2. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp này, thâm phán 
phải truyền cho công chứng viên soạn thảo án từ trên giây 
tờ, dë đọc cho nguyên cáo nghe và để nguyên cáo châp 
thuận, và án từ này thay thê đơn khởi tô của nguyên cáo 
xét v mọi hiệu lực pháp lý. 

Điều 1504 

Đơn khởi tô phải: 

1° bày tỏ cho biết vụ án được khởi tô trước thâm phán 
nào, yêu câu điêu gì và với ai; 


2° chỉ rõ nguyên cáo căn cứ vào luật nào, vào những 


760 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


sự kiện nào và vào những chứng cớ nào, ít là cách sơ 
lược, để xác minh những điều mình viện dẫn; 
3° được nguyên cáo hay người đại diện ký, phải đề 
ngày, tháng và năm, cũng như địa chỉ của nguyên 
cáo và của người đại diện cư ngụ, hoặc những địa chỉ 
do họ chọn đề nhận những án từ; 
4° ghi rõ cư sở hay bán cư sở của bị cáo. 
Điều 1505 
$1. Sau khi đã xác nhận vụ kiện thuộc thâm quyên của 
mình và nguyên cáo có đủ tư cách hợp pháp đề ra tòa, thâm 
phán duy nhất hay vị chánh án tòa án hiệp đoàn phải ra sắc 
lệnh chấp đơn hay bác đơn sớm nhật. 
$2. Đơn chỉ có thể bị bác: 
1° nêu thâm phán hay tòa án không có thâm quyên; 
2° nêu chăc chăn răng nguyên cáo không có tư cách 
hợp pháp đề khởi tô; 
3° nêu không tôn trọng những quy định của điêu 1504, 
1° - 3° 


4° nêu chăc chăn răng, qua đơn khởi tô, sự thỉnh câu 


761 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


thiêu mọi nên tảng và nêu chắc chắn răng không thể 
tìm thầy một nên tảng nào qua tiên trình tô tụng. 
$3. Nếu đơn đã bị bác vì những hà tỳ có thể sửa chữa 
được, nguyên cáo có thê soạn thảo đúng cách một đơn khởi 
tô mới đề trình lại cho cùng vị thâm phán đó. 
$4. Trong trường hợp đơn bị bác, trong thời hạn mười 
ngày, nguyên cáo luôn luôn có trọn quyên đệ đơn kháng 
cáo có viện dẫn lý do lên tòa kháng cáo hoặc lên thâm phán 
đoàn, nếu đơn đã bị vị chánh án hiệp đoàn bác bỏ; vẫn để 
bác đơn này phải được giải quyết nhanh hết sức có thẻ. 
Điều 1506 
Nếu quá hạn định một tháng tính từ lúc nộp đơn, mà 
thâm phán vẫn không ra săc lệnh châp đơn hay bác đơn 
chiếu theo quy tắc của điêu 1505, bên liên hệ có thể yêu 
câu thâm phán thi hành nhiệm vụ của mình; néu quá mười 
ngày, kê từ ngày yêu câu, mà thâm phán vẫn không trả lời, 


thì coi như đơn đã được chấp nhận. 


762 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 
TRIỆU TẬP VÀ THÔNG BÁO CÁC ÁN TỪ 

Điều 1507 

$1. Trong săc lệnh chấp nhận đơn của nguyên cáo, thâm 
phán hay vị chánh án phải mời hay triệu tập các đương sự 
khác ra tòa để xác định đối tượng tranh tụng, băng VIỆC 
quyết định cho các đương sự này phải trả lời bằng giây tờ 
hay phải trình diện trước mặt mình đề thỏa thuận với nhau 
vê những nghi vân. Nêu những câu trả lời băng giây tờ cho 
thây sự cân thiết phải triệu tập các bên, thâm phán hay vị 
chánh án có thể ân định điêu đó băng một sắc lệnh mới. 

$2. Nêu đơn được xem là được chấp nhận chiêu theo 
quy tắc của điêu 1506, sắc lệnh triệu tập ra tòa phải được 
ban hành trong vòng hai mươi ngày kê từ ngày yêu câu, 
như nói ở điêu ấy. 

$3. Nếu trong thực tê các bên đôi tụng tự động đến trình 
diện trước thâm phán dé giải quyết vụ án thì không cân 
phải triệu tập nữa, nhưng một công chứng viên phải ghi 


chú trong các án từ là các bên đã có mặt tại tòa. 


763 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1508 

$1. Sắc lệnh triệu tập ra tòa phải được thông báo ngay 
cho bị cáo và đông thời cũng phải được thông báo cho 
những người nào phải ra trình diện. 

$2. Đơn khởi tô phải đính kèm với lệnh triệu tập, trừ khi 
vì những lý do quan trọng, thâm phán nhận thây không cân 
cho bị cáo biết đơn đó, trước khi người này cung khai tại 
tòa. 

$3. Nếu vụ kiện nhắm chông lại người không được tự 
do sử dụng các quyên của mình hay không được tự do quản 
trị những tài sản đang bị tranh chấp, thi lệnh triệu tập phải 
được thông báo, tùy trường hợp, cho người giám hộ, cho 
người quản tài, cho người đại diện đặc biệt hay cho người 
nào phải bảo vệ vụ án nhân danh bị cáo chiêu theo luật. 

Điều 1509 

$1. Việc thông báo các giây triệu tập, các sắc lệnh, các 
phán quyết và các án từ tư pháp khác phải được thực hiện 
qua bưu điện hay bằng cách nào khác chắc chắn nhất, miễn 


là vẫn giữ nguyên những quy định của luật địa phương. 


764 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Sự kiện và cách thức thông báo phải được ghi chú 
trong các án tù. 
Điều 1510 
Bị cáo nào từ chôi không nhận giấy triệu tập hay ngăn 
cản không cho giây triệu tập đến tay mình, thì được coi 
như đã được triệu tập cách hợp lệ. 
Điều 1511 
Nêu lệnh triệu tập không được thông báo cách hợp pháp, 
các án từ của vụ kiện đều vô hiệu, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của điêu 1507 §3. 
Điều 1512 
khi lệnh triệu tập đã được thông báo cách hợp pháp, 
hoặc các bên đã ra trình diện trước thâm phán để giải quyết 
vụ ån: 
1° sự việc không còn ở nguyên trạng nữa; 
2° vụ án thuộc riêng về thâm phản hoặc về tòa án có 
thâm quyên là nơi đơn khởi tô đã được nộp; 


3° quyên tài phán của thâm phán thụ ủy được củng 


765 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cô dën nỗi quyên này không châm dứt, ngay cả khi 
người chủ ủy hết quyên; 

4° thời hiệu bị gián đoạn, trừ khi luật đã dự liệu cách 
khác; 

5° cuộc tranh tụng bắt đầu; vì vậy phải lập tức áp dụng 
nguyên tắc: “bao lâu cuộc tranh tụng chưa ngã ngũ 
thì không được thay däi oi hết”. 


ĐÈ MỤC 2 
ĐÓI TUNG 
Điều 1513 
$1. Cuộc đối tụng xảy ra khi thâm phán ra sắc lệnh xác 
định những giới hạn của cuộc tranh tụng được rút ra từ 
những lời thỉnh cầu và những phúc đáp của các bên. 
$2. Những lời thỉnh câu và những phúc đáp của các 
bên, ngoài điêu trình bày trong đơn khởi tô, có thê được 
diễn tả qua thư phúc đáp lệnh triệu tập hoặc qua những lời 
tuyên bô băng miệng trước thâm phán; nhưng trong những 
vụ án khó hon, thâm phán phải triệu tập các bên để thỏa 
thuận với nhau về một hay những nghi vẫn phải được trả 
lời trong bản án. 


766 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$3. Sắc lệnh của thâm phán phải được thông báo cho 
các bên, nêu họ không đông ý, thì trong hạn mười ngày, họ 
có thê kháng cáo lên chính thâm phán để xin sửa đối sắc 
lệnh; nhưng vân dë này phải được chính thâm phán đó giải 
quyết hết sức nhanh chóng băng một sắc lệnh. 

Điều 1514 

Một khi đã được xác định, những oc hạn của việc tranh 
tụng chỉ có thê được sửa đổi cách hữu hiệu băng một sắc 
lệnh mới, vì một lý do hệ trọng, theo sự thỉnh cầu của một 
đương sự, sau khi đã nghe ý kiên của những đương sự khác 
cũng như đã cân nhắc những lý lẽ của họ. 

Điều 1515 

Sau cuộc đôi tụng, người châp hữu của cải của kẻ khác 
không còn là ngay tình nữa, vì thế, nêu bị kết án phải hoàn 
lại của cải ấy, họ cũng phải trả lại những hoa lợi thu được 
kê từ ngày đôi tụng và phải bôi thường các thiệt hại. 

Điều 1516 

Sau cuộc đối tụng, thâm phán phải ân định cho các bên 
một khoảng thời gian thích hợp đề họ xuất trình và bô sung 


những chứng cớ. 


767 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


DE MỤC 3 
TIỀN HÀNH VỤ KIỆN 
Điều 1517 
Vụ kiện bắt đầu băng lệnh triệu tập, nhưng châm dứt 
không những băng việc tuyên án chung kết, mà còn băng 
những cách thức khác do luật ân định trước. 
Điều 1518 
Trong trường hợp một bên đối tụng chết hoặc thay däi 
hoàn cảnh sông hoặc châm dứt chức vụ mà họ căn cứ vào 
đó để khởi tô: 
1° nêu việc thầm vẫn vụ án chưa kết thúc, vụ kiện phải 
được đình hoãn cho dën khi người kê thừa của người 
quá cô hoặc người kế vị hoặc người có quyên tiếp 
tục vụ kiện; 
2° nêu việc thầm vân vụ án đã kết thúc, thâm phán 
phải tiếp tục vụ kiện băng việc triệu tập người đại 
diện, nếu có, băng không, triệu tập người thừa kê hay 
người kê vị của người quá cô. 
Điều 1519 
$1. Nêu người giám hộ hay người quản tài hay người 


768 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


đại diện cân phải có chiếu theo điêu 1481 §§1 và 3, châm 
dứt nhiệm vu, thì vụ kiện được tạm thời đình hoãn. 

$2. Nhưng thâm phán phải sớm hết sức đặt một người 
giám hộ hay một người quản tài khác, thâm phán cũng có 
thê đặt một người đại diện cho cuộc tranh tụng, nêu đương 
sự lơ là làm việc đó trong thời hạn ngắn do chính thâm 
phán ân định. 

Điều 1520 

Nêu trong vòng sáu tháng mà các bên không thực hiện 
một hành vi tô tụng nào, mặc dầu họ không bi ngăn trở gì, 
thì vụ án thất hiệu. Luật địa phương có thê ân định hạn kỳ 
thất hiệu khác. 

Điều 1521 

Sự thất hiệu có giá trị do chính luật và chống lại tât cả 
mọi người, kế cả những người vị thành niên hay những 
người được đông hóa với người vị thành niên, và cũng phải 
được tuyên bô chiếu theo chức vụ, miễn là vẫn giữ nguyên 
quyên đòi những người giám hộ, những người quản tài, 
những người đại diện phải bôi thường, nêu họ không chứng 


minh được họ không có lỗi. 


769 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1522 

Sự thất hiệu vô hiệu hóa những án từ tô tụng chứ không 
vô hiệu hóa những án từ của vụ án; hơn nữa, những án từ 
của vụ án còn có thê có hiệu lực ở tòa án câp khác, miễn 
là vụ án có dính líu đến cùng những nhân vật ây và nhăm 
cùng một vân đê; nhưng đối với những người ngoài cuộc, 
những án từ chỉ có giá trị như là tài liệu mà thôi. 

Điều 1523 

Mỗi bên phải trang trải những phí tốn của một vụ án bị 
thât hiệu do chính họ gây ra từ những sự tranh tụng. 

Điều 1524 

SI. Nguyên cáo có thể bãi nại ở bất cứ giai đoạn nào và 
ở bât cứ cấp bậc nào của vụ kiện; cũng thê, cả nguyên cáo 
lẫn bị cáo có thê khước từ tât cả mọi án từ tô tụng hay chỉ 
một vài án từ tô tụng trong sô đó mà thôi. 

$2. Đề có thể bãi nại, những người giám hộ và những 
người quản trị của các pháp nhân cân có ý kiên hay sự đông 
ý của những người mà sự cộng tác của họ là cân thiết để 
thực hiện những hành vi vượt quá giới hạn của việc quản 


trị thông thường. 


770 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$3. Đề có hiệu lực, việc bãi nại phải được viết trên giây 
tờ, và phải do một bên hoặc do người đại diện của họ ký, 
nhưng người đại diện phải có giây ủy nhiệm đặc biệt; việc 
bãi nại phải được thông báo cho bên kia và được bên kia 
chấp nhận, hay ít là không bị phản đôi, và phải được thấm 
phản chấp nhận. 

Điều 1525 

Một khi đã được thâm phán chấp nhận, việc bãi nại có 
cùng những hiệu quả như sự thât hiệu của vụ kiện đôi với 
những án từ đã bị khước từ và việc bãi nai cũng buộc người 
bãi nại phải gánh chịu những phí tốn của những án từ mà 
họ đã khước từ. 


ĐÈ MỤC 4 
CHỨNG CO 
Điều 1526 
$ 1. Ai đã quả quyết thì có nghĩa vụ phải chứng minh. 
$2. Không cân phải trưng dẫn chứng cớ: 
1° những điêu do chính luật suy đoán; 


2° những sự kiện do một bên tranh tụng quả quyết và 


711 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


được bên kia thừa nhận, nhưng trừ khi luật hoặc thâm 
phản đòi thêm chứng cớ. 
Điều 1527 
$1. Có thể viện dẫn bất cứ loại chứng cớ nào, miễn là 
những chứng cớ này được xem là hữu ích đề thâm cứu vụ 
án và phải hợp pháp. 
$2. Nếu một bên yêu câu thừa nhận môt chứng cớ đã bị 
thâm phán loại bỏ, thì chính thâm phán này phải giải quyết 
vân đê hết sức nhanh chóng. 
Điều 1528 
Nếu một bên hay một nhân chứng từ chối trình diện dë 
trả lời trước thâm phán, thì được phép hỏi cung họ kê cả 
việc nhờ một giáo dân do thâm phán chỉ định hoặc yêu câu 
họ khai trước mặt một công chứng viên dân sự hay băng 
bât cứ cách thức hợp thức nào khác. 
Điều 1529 
Thâm phán không được tiên hành việc thu thập chứng 


cớ trước khi có đồi tụng, trừ khi có một lý do nghiêm trọng. 


7112 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 1 
LỚI KHAI CUA CÁC BÊN 

Điều 1530 

Thâm phán luôn luôn có thê thâm vân các bên dë phát 
hiện rõ sự thật, hơn nữa, thâm phán phải làm việc đó khi 
một bên yêu câu hay để chứng minh một sự kiện mà công 
ích đòi phải được đặt ra ngoài mọi sự hô nghi. 

Điều 1531 

$1. Đương sự nào được thâm vân cách hợp pháp buộc 
phải trả lời và phải nói hết sự thật. 

$2. Nếu đương sự từ chỗi trả lời, thâm phán thâm định 
xem điêu gì có thê được rút ra từ đó dë chứng minh các sự 
kiện. 

Điều 1532 

Trong những trường hợp liên quan dën công ích, thầm 
phán yêu câu các bên phải thê là họ sẽ nói sự thật, hoặc ít 
nhất họ phải thê là họ đã nói sự thật, trừ khi có một lý do 
nghiêm trọng khuyên làm cách khác; trong những trường 
hợp khác, thâm phán có thể làm điêu đó tùy sự khôn ngoan 
của minh. 


113 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1533 

Các bên, công tô viên và bảo hệ viên có thể đệ trình cho 
thấm phán những câu hỏi mà dựa theo đó một bên sẽ bị 
thâm vẫn. 

Điều 1534 

Các quy tắc được ân định ở các điêu 1548 §2, 1°, 1552 
và 1558 - 1565 vè các nhân chứng, cũng được áp dụng 
thích hợp trong việc thâm vân các bên. 

Điều 1535 

Lời tự thú tư pháp là lời thú nhận rằng một sự kiện liên 
quan đến chính däi tượng của vụ án di ngược lại quyên lợi 
riêng của mình, do một bên nói miệng hoặc việt trên giây 
tờ, hoặc tự ý hoặc do thâm phán hỏi cung, trước mặt thâm 
phán có thâm quyên. 

Điều 1536 

$1. Lời tự thú tư pháp của một đương sự, nêu thuộc một 
vân đề riêng tư và không liên quan đến công ích, thì miễn 
chuân cho các đương sự khác khỏi phải trưng dẫn chứng 
CO. 

$2. Tuy nhiên, trong những vụ án liên quan đến công 


774 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ích, lời tự thú tư pháp và những lời khai không có tính cách 
tự thú của các bên, có thể có giá trị chứng minh, thâm phán 
phải thâm định lời tự thú tư pháp và những lời khai đó trong 
tương quan với những yêu tô khác của vụ án; nhưng chúng 
không thể có giá trị chứng minh hoàn toàn nêu không được 
xác minh bằng những yêu tô vững chắc khác. 

Điều 1537 

Đôi với lời tự thú ngoài tư pháp được trưng dẫn trong 
một vụ kiện, thâm phán phải thâm định xem lời tự thú đó 
có giá tri đến mức nào, sau khi đã cân nhắc tất cả mọi hoàn 
cảnh của vụ án. 

Điều 1538 

Một lời tự thú hay bât cứ lời khai nào khác của một 
đương sự sẽ không có giá tri, nêu xác nhận được rằng sự 
tự thú dựa trên sự lâm lẫn về sự kiện hoặc vì bạo lực hay 


vi một sự sợ hãi nghiêm trọng. 


775 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 
CHỪNG MINH BANG TÀI LIEU 
Điều 1539 
Việc chứng minh băng tài liệu, công cũng như tư, được 


châp nhận trong bât cứ vụ kiện nảo. 


TIẾT 1 
BẢN CHÁT VÀ GIÁ TRI CHÚNG MINH 
CÚA CÁC TÀI LIEU 

Điều 1540 

$1. Những tải liệu công của Giáo Hội là những tài liệu 
do một viên chức soạn thảo khi thi hành nhiệm vụ của mình 
trong Giáo Hội, trong khi vẫn tuân giữ những thể thức do 
luật quy định. 

$2. Những tài liệu công dân sự là những tài liệu mà luật 
pháp địa phương công nhận như thê. 

$3. Những tài liệu khác là những tài liệu tư. 

Điều 1541 


Trừ khi có những luận cứ trải ngược và hiên nhiên chứng 


776 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


minh cách khác, những tài liệu công chứng thực tất cả những 
điêu được quả quyết trực tiếp và chính yêu trong đó. 

Điều 1542 

Một tài liệu tư, do một bên thừa nhận hay được thầm 
phản chấp nhận, có hiệu lực chứng minh như lời tự thú 
ngoài tư pháp chông lại tác giả hay người ký tên và những 
nguòi kê quyên của họ; đối với những đệ tam nhân, tài liệu 
nói trên chỉ có hiệu lực chứng minh như những lời khai 
không có tính cách tự thú của các bên, chiếu theo quy tặc 
của điều 1536 §2. 

Điều 1543 

Nêu chứng minh được răng các tài liệu có những vết 
tây xoá, sửa chữa, thêm thắt hay hà tỳ nào khác, thâm phán 
thâm định xem tài liệu ây có đáng tin không và đáng tin tới 


mức nào. 


TIẾT 2 
XUẤT TRÌNH TÀI LIỆU 
Điều 1544 
Những tải liệu không có hiệu lực chứng minh trong một 


vụ kiện, nêu đó không phải là những bản chính hoặc những 


T11 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


bản sao đã được công chứng và nêu không được đệ nạp 
ở văn phòng tòa án, để thâm phán và đối phương có thê 
nghiên cứu được. 

Điều 1545 

Thâm phán có quyên ra lệnh xuất trình trong vụ kiện 
một tài liệu chung cho cả hai bên. 

Điều 1546 

$1. Không ai bị bắt buộc phải xuất trình những tài liệu, 
dù là những tài liệu chung, khi việc trao đối những tài liệu 
ây có nguy cơ gây ra thiệt hại, chiêu theo quy tắc của điều 
1548 §2, 2°, hoặc có nguy cơ vi phạm việc g1ữ bí mật. 

$2. Tuy nhiên, nêu có thê trích lục ít là một phân nào 
đó của tải liệu và trình bày dưới dạng bản sao mà không 
gây ra những bắt tiện nêu trên, thì thâm phán có thê ra lệnh 


xuất trình phân tài liệu ây. 


CHƯƠNG 3 
CÁC NHÂN CHỪNG VÀ VIỆC LÀM CHỨNG 
Điêu 1547 
Băng chứng qua các nhân chứng được chấp nhận trong 


bât cứ vụ án nào, dưới sự điêu hành của thâm phán. 


778 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1548 
$1. Các nhân chứng phải nói sự thật khi họ được thâm 
phản hỏi cách hợp pháp. 
$2. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 
1550 §2, 2°, những người sau đây được miễn trả lời: 
1° các giáo sĩ trong những vân đề họ biết được do tác 
vụ thánh; các viên chức dân sự, các thây thuốc, các 
nữ hộ sinh, các luật sư, các công chứng viên và tât cả 
những người buộc phải giữ bí mật nghê nghiệp, kê 
cả những người mang danh hiệu cô vân, trong tât cả 
những vân đê thuộc về bí mật này; 
2° những người sợ răng việc làm chứng của họ sẽ làm 
cho chính bản thân họ, hoặc cho người phôi ngẫu, 


hoặc cho những thân nhân thuộc họ máu hay họ kết 


779 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


bạn, bị mât thanh danh, bị đôi xử tàn tệ, hay bị những 


hiểm họa khác. 


TIẾT 1 
NHỮNG NGƯỜI CÓ THẺ LÀM CHỨNG 
Điều 1549 
Tât cả mọi người đều có thể làm chứng, nêu họ không 
bị luật minh nhiên loại bỏ hoàn toàn hay một phân. 
Điều 1550 
$1. Những người vị thành niên dưới mười bôn tuôi và 
những người suy nhược tâm thân không được nhận làm 
nhân chứng, nhưng họ có thê được hỏi ý kiến do sắc lệnh 
của thâm phán tuyên bô răng điêu đó hữu ích. 
$2. Những người sau đây được coi là không có khả năng 
làm chứng: 
1° các bên trong vụ án, hoặc những người đại diện cho 
các bên trước tòa, thâm phán và những người trợ tá 
của thâm phán, luật sư và những người khác đang 
hay đã giúp đỡ các bên trong củng một vụ án; 
2° các tư tê trong tât cả những điều họ biết được do 


việc thú tội trong bí tích Sám Hỗi, ngay cả khi hôi 


780 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO, HỘI 


nhân yêu câu tiết lộ những điêu ây; hơn nữa, những 
gì nghe được do bât cứ ai và băng bât cứ cách nào 
nhân dip thú tội, cũng không thê được chấp nhận, dù 


chỉ như là dâu hiệu của sự thật. 


TIẾT 2 

CHÁP NHÂN VÀ LOẠI TRỪ NHÂN CHÚNG 

Điều 1551 

Bên nào đã đưa một nhân chứng ra tòa, thì có thê khước 
từ việc thâm vẫn nhân chứng ây; nhưng đôi phương có thể 
yêu câu cứ thâm vẫn nhân chứng ây. 

Điều 1552 

$1. Khi được yêu câu lây chứng cớ qua các nhân chứng, 
thì phải cho tòa án biết tên và nơi cư trú của họ. 

$2. Trong thời hạn do thâm phán ân định, phải trình bày 
những điểm nào muốn yêu câu để thâm vân những nhân 
chứng; băng không, lời yêu câu sẽ được xem như đã bị hủy 
bỏ. 

Điều 1553 

Thâm phán phải hạn chế đừng dë cho có quá nhiêu nhân 
chứng. 


781 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1554 

Trước khi thầm vân các nhân chứng, phải thông báo tên 
của họ cho các bên; nhưng nêu theo sự thâm định khôn 
ngoan của mình, thâm phán thây điêu đó không thê thực 
hiện được mà không gây khó khăn nghiêm trọng, thì ít nhất 
phải thông báo tên của các nhân chứng trước khi công bô 
các lời chứng. 

Điều 1555 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điều 1550, 
một bên có thể yêu câu loai bỏ một nhân chứng, nêu có 
một lý do chính đáng để loại bỏ, trước khi nhân chứng ây 
cung khai. 

Điều 1556 

Việc triệu tập một nhân chứng phải được thực hiện do 
săc lệnh của thâm phản, sắc lệnh này được thông báo cho 
nhân chứng cách hợp pháp. 

Điều 1557 

Một nhân chứng được triệu tập cách hợp pháp thì phải 
trình điện hoặc phải cho thâm phán biết lý do văng mặt của 


minh. 


782 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


TIẾT 3 
THÂM VẤN CÁC NHÂN CHỨNG 

Điều 1558 

$1. Những nhân chứng phải được thâm vẫn tại chính trụ 
sở tòa án, trừ khi thâm phán định cách khác. 

$2. Các Häng Y, các Thượng Phụ, các Giám Mục và 
những người được hưởng đặc ân tương tự theo luật quốc 
ø1a của họ, phải được thâm vân tại nơi do chính họ lựa 
chọn. 

$3. Thâm phán phải quyết định vê nơi chôn đề thâm 
vân những người không thê hay khó đến trụ sở tòa án vì xa 
xôi, vì bệnh tật hay vì một ngăn trở nào khác, miễn là vẫn 
giữ nguyên những quy định của các điêu 1418 và 1469 §2. 

Điều 1559 

Các bên không được tham dự cuộc châp cung các nhân 
chứng, trừ khi thâm phán thâm định là phải cho họ tham 
dự, cách riêng trong các vụ án việc liên quan đến tư ích. 
Tuy nhiên, những luật sư hay những người đại diện của họ 
có thê tham dự, trừ khi thâm phán thâm định phải tiễn hành 
cách bí mật, vì những hoàn cảnh sự việc hay con người. 


783 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1560 

$1. Các nhân chứng phải được thấm vẫn riêng từng 
nguòi môt. 

$2. Nếu các nhân chúng bât đồng ý kiên với nhau hay 
với một bên vê một vân đề quan trọng, thâm phán có thê 
cho những người ây gặp nhau, tức là đối chất với nhau, 
nhưng phải làm hết sức dë tránh những bất hòa và gương 
xâu. 

Điều 1561 

Việc chấp cung các nhân chứng được thực hiện do thâm 
phán hay do người được thâm phán ủy nhiệm hoặc do một 
dự thâm, và phải có sự hiện diện của công chứng viên; vì 
thê, trừ khi luật địa phương ân định cách khác, nêu các bên, 
hay công tô viên, hay bảo hệ viên, hay những luật sư hiện 
diện trong cuộc chấp cung có điêu gì muốn hỏi nhân chứng 
thì không được hỏi thăng nhân chứng, nhưng phải đưa câu 
hỏi cho thâm phán hay cho người thay thế thâm phán, để 
chính người này hỏi lại nhân chứng. 

Điều 1562 

$1. Thâm phán phải nhắc nhở cho nhân chứng biết nghĩa 


784 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


vụ quan trọng phải nói hêt mọi sự thật và chỉ nói sự thật mà 
thôi. 

$2. Thầm phán phải buộc nhân chứng tuyên thệ chiếu 
theo điêu 1532; nhưng nêu nhân chứng từ chỗi tuyên thệ, 
thì cũng phải nghe người ây cung khai, mặc dâu họ không 
tuyên thệ. 

Điều 1563 

Trước tiên, thâm phán phải kiêm chứng lý lịch của nhân 
chứng, phải hỏi nhân chứng có liên hệ gì với các bên, và 
khi đặt ra cho nhân chứng những câu hỏi riêng biệt liên 
quan đến vụ án, thâm phán cũng phải hỏi cho biết chính 
xác nơi chôn và thời gian mà nhân chứng biết được những 
điêu họ quả quyết. 

Điều 1564 

Các câu hỏi phải ngăn gọn, hợp với tâm hiểu biết của 
người được thâm vẫn, không bao hàm một lúc nhiêu vẫn 
đê, không quanh co, không xảo quyệt, không gợi ra câu trả 
lời, hoặc không có tính cách khiêu khích bất cứ ai và phải 


liên quan đên vụ án đang được xét xử. 


785 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1565 

$1. Những câu hỏi không được thông báo trước cho các 
nhân chứng. 

$2. Tuy nhiên, nêu các sự kiện phải được làm chứng 
đã bị quên đi đến nỗi nêu không được gợi lại trước thì sẽ 
không quả quyết chắc chăn được, thâm phán có thê nói 
trước cho nhân chứng một vài điểm, nêu nghĩ răng điêu đó 
không có øì nguy hại. 

Điều 1566 

Các nhân chứng phải cung khai băng miệng và không 
được đọc điêu đã viết sẵn, trừ khi phải nói đến những việc 
tính toán và sô sách; trong trường hợp này, họ có thể tham 
khảo những điêu ghi chú họ đã mang theo. 

Điều 1567 

$1. Câu trả lời phải được công chứng viên ghi ngay trên 
giây tờ và phải ghi nguyên văn những lời nói của nhân 
chứng, ít nhất đối với những vân đê trực tiếp liên quan đến 
đôi tượng của vụ án. 


$2. Có thê châp nhận việc sử dụng máy ghi âm, miễn là 


786 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


sau đó các câu trả lời phải được ghi chép lại trên giây tờ, và 
nếu có thê, phải được những người cung khai ký tên vào. 

Điều 1568 

Công chứng viên phải ghi vào các án từ lời thê đã được 
đọc, được miễn chuẩn hay bị từ chối, sự hiện diện của các 
bên và của những đệ tam nhân, các câu hỏi được thêm vào 
chiêu theo chức vụ, và nói chung, tất cả những oi đáng ghi 
nhớ đã xảy ra trong cuộc thâm vân các nhân chứng. 

Điều 1569 

$1. Thâm vân xong, phải đọc cho nhân chứng nghe 
những lời khai của họ đã được công chứng viên ghi lại trên 
giây tờ hay đã được thu qua máy ghi âm, và phải cho nhân 
chứng được quyên thêm, bỏ, sửa chữa, thay đối các lời đã 
cung khai. 

$2. Tiếp đên, nhân chứng, thâm phán và công chứng 
viên phải ký vào án từ. 

Điều 1570 

Trước khi công bô các án từ hay những lời chứng, các 
nhân chứng, mặc dầu đã được thâm vân rôi, vẫn có thế 


được mời ra đê thầm vân lần nữa, do một bên yêu câu hoặc 


787 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


chiêu theo chức vụ, nêu thâm phán thấy điêu đó là cân thiết 
hay hữu ích, miễn là không có nguy cơ thông đông hay hôi 
lộ nào. 

Điều 1571 

Tùy theo sự ước tính hợp tình hợp lý của thấm phán, 
phải bôi thường cho các nhân chứng những phí tốn phải 
chịu cũng như những lợi tức đã mất vì phải ra tòa làm 


chứng. 


TIẾT 4 
GIÁ TRỊ CỦA CÁC LOL CHÚNG 
Điều 1572 
Trong việc thâm định các lời chứng, sau khi đã đòi phải 
có những chứng thư nếu cân, thâm phán phải cứu xét: 
1° tư cách và tiếng tăm của nhân chứng; 
2° nhân chứng có cung khai điêu họ biết hay không, 
nhất là điều do mắt thấy tai nghe, hoặc là theo ý kiến 
riêng của họ, hoặc do dư luận, hoặc do người khác 
nói lại; 


3° nhân chứng có nhât quán, kiên trì, và mạch lạc với 


788 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


mình hay không, hoặc là hay thay đối, hoặc là không 
chắc chăn, hoặc là do dự; 
4° điêu mà nhân chứng đã quả quyết có được những 
nhân chứng khác hoặc những yếu tô chứng minh khác 
xác nhận hay không. 
Điều 1573 
Lời khai của một nhân chứng duy nhất không thể đáng 
tin hoàn toàn, trừ khi người đó là một nhân chứng có tư 
cách chuyên môn và cung khai những việc mà họ đã thực 
hiện trong khi thi hành nhiệm vụ, hoặc trừ khi hoàn cảnh 


sự việc và con người khuyên cáo cách khác. 


CHƯƠNG 4 
CÁC GIÁM ĐỊNH VIÊN 
Điều 1574 
Phải nhờ đến các giám định viên, mỗi khi luật quy định 
hoặc mỗi khi thâm phán cân đến việc nghiên cứu và ý kiên 
của họ dựa trên những quy luật kỹ thuật hay khoa học, để 
chứng minh một sự kiện hay đề biết thực chất của một sự 


vật. 


789 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1575 

Thẩm phán phải bô nhiệm các giám định viên, sau khi 
đã nghe các bên hay do các bên đề nghi, hoặc nêu có dip, 
phải thu nạp những bản phúc trình do các giám định viên 
khác soạn thảo. 

Điều 1576 

Các giám định viên cũng bị loại trừ hoặc có thể bị khước 
từ vì cùng những lý do như các nhân chứng. 

Điều 1577 

$1. Sau khi đã lưu ý đến những luận cứ do các bên đối 
tụng trình bày, thâm phán phải ra sắc lệnh ân định từng 
điểm mà các giám định viên phải nghiên cứu. 

$2. Phải trao cho giám định viên những án từ của vụ án 
cũng như những tài liệu và những chi tiết khác mà họ có 
thể cân đến để chu toàn nhiệm vụ cách đứng dän và trung 
thực. 

$3. Sau khi đã bàn hỏi với giám định viên, thâm phán 
phải ân định thời hạn đề hoàn tất việc giám định và đệ nạp 


bản phúc trình. 


790 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1578 

SI. Mỗi giám định viên phải làm bản phúc trình riêng, 
trừ khi thâm phán ra lệnh làm chung một bản, để từng 
người ký vào; trong trường hợp này, nêu có những ý kiến 
bất đồng, thì phải ghi chú cân thận. 

$2. Những giám định viên phải chỉ rõ là do những tài 
liệu nào hay do những cách thé thích hợp nào mà họ biết 
được lý lịch các nhân sự, các sự việc hay các nơi chốn; họ 
phải chỉ rõ là họ đã dùng đường lỗi nào và phương pháp 
nào dë thi hành sứ mệnh đã được trao phó, và nhât là họ 
phải cho biết rõ là họ đã dựa trên những chứng cớ nào để 
kết luận. 

$3. Giám định viên có thê được thâm phán triệu tập để 
cung câp thêm những lời giải thích mà về sau mới thấy là 
cân thiết. 

Điều 1579 

$1. Thâm phán phải cân nhắc cân thận không những các 
kết luận của các giám định viên, ngay khi chúng ăn khớp 
với nhau, mà cả các hoàn cảnh khác của vụ án nữa. 


$2. Khi đưa ra những lý do quyết định của mình, thâm 


791 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


phán phải trình bày những lý do đã đưa đên việc chấp nhận 
hay bác bỏ những kết luận của các giám định viên. 

Điều 1580 

Phải hoàn trả cho các giám định viên những phí tôn và 
thù lao do thâm phán ân định cách hợp lý và công bình, 
miễn là vẫn giữ nguyên luật địa phương. 

Điều 1581 

$1. Các bên có thể chọn các giám định viên tư được 
thâm phán châp nhận. 

$2. Nêu thâm phán cho phép, các giám định viên tư này 
có thê tham khảo các án từ của vụ án, tùy theo mức độ cân 
thiết, và theo dõi diễn tiến của việc giám định, tuy nhiên, 


họ luôn luôn có thể nộp bản phúc trình riêng của họ. 


CHƯƠNG 5 
ĐI ĐÉN HIỆN TRƯỜNG 
VÀ KIÊM ĐỊNH TƯ PHÁP 


Điêu 1582 
Đề thâm vẫn một vụ án, nêu thầm phản nhận thây cần 
phải đi dën một nơi hay cân phải xem xét một vật, thì phải 


quyết định điêu đó băng một sắc lệnh, trong đó phải văn tắt 


792 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


kê khai những điêu phải làm trong lúc đi đến hiện trường, 
sau khi đã bàn hỏi với các bền. 
Điều 1583 


Phải lập biên bản về việc kiểm định đã được thực hiện. 


CHƯƠNG 6 
NHỮNG SUY ĐOÁN 

Điều 1584 

Sự suy đoán là sự phỏng định hữu lý về một việc không 
chắc chăn; sự suy đoán pháp định là sự suy đoán do chính 
luật ân định; sự suy đoán nhân định là sự suy đoán do thâm 
phán phỏng định. 

Điều 1585 

Người nào có sự suy đoán pháp định thuận lợi cho mình 
thì người ấy khỏi phải viện dẫn chứng cớ, nghĩa vụ viện 
dẫn chứng cớ này thuộc vê đối phương. 

Điều 1586 

Thâm phán không được phỏng định những sự suy đoán 
mà luật pháp không ân định, nêu không căn cứ vào một sự 
kiện chắc chắn và nhất định có liên hệ trực tiếp đến điêu 


đang tranh chấp. 


793 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 
ĐÈ MỤC 5 
NHỮNG VỤ ÁN PHỤ 
Điều 1587 
Có vụ án phụ mỗi khi một vân đề được đặt ra, tuy không 
được minh nhiên ghi trong đơn khởi tố, sau khi đã có lệnh 
triệu tập khai mạc vụ án, nhưng vẫn đê đó thuộc vê vụ án 
đến nỗi thường thường phải được giải quyết trước vẫn dë 
chính. 
Điều 1588 
Vụ án phụ được trinh lên thâm phản có thâm quyên xét 
xử vụ án chính, băng giây tờ hay bằng miệng, và phải nêu 
rõ môi tương quan giữa vụ án này và vụ án chính. 
Điều 1589 
$1. Sau khi đã nhận được lời thỉnh câu và nghe các bên, 
thâm phán phải thật nhanh chóng quyết định xem xét vẫn 
đề phụ được trình lên có nên tảng và có liên hệ đến vụ án 
chính hay không, hay trái lại, có phải bác bỏ vẫn dë phụ 
ngay từ đâu hay không; và nếu chấp nhận vẫn đê phụ đó, 


thâm phán phải quyết định xem xét vẫn dë ây có nghiêm 


794 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


trọng đến nỗi phải được giải quyết băng án trung phán hay 
băng một săc lệnh không. 

$2. Nếu xét thây không cân phải giải quyết vân đề phụ 
trước án chung quyết, thâm phán phải quyết định là sẽ quan 
tâm đến vẫn dë này khi xét xử vụ án chính. 

Điều 1590 

$1. Nếu một vẫn đê phụ phải được giải quyết băng bản 
án, thì phải tuân ou các quy tắc vê vụ án hộ sự khâu biện, 
trừ khi sự nghiêm trọng của vân đê buộc thâm phán phải 
dự liệu cách khác. 

$2. Nếu một vân đê phụ phải được giải quyết bằng sắc 
lệnh, tòa án có thể ủy thác vẫn dë đó cho dự thâm hay 
chánh án. 

Điều 1591 

Bao lâu vụ án chính chưa kết thúc, thâm phán hay tòa 
án, vì một lý do chính đáng, có thê thu hôi hoặc sửa däi sắc 
lệnh hay án trung phán do yêu câu của một bên, hoặc chiêu 


theo chức vụ, sau khi đã nghe các bên. 


795 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 1 
CÁC BÊN KHÔNG RA HẦU TÒA 

Điều 1592 

$1. Nếu bị cáo được triệu tập mà không ra hầu tòa và 
cũng không cáo lỗi cách hợp pháp v sự vắng mặt của 
mình, hoặc không trả lời chiêu theo quy tặc của điêu 1507 
$1, thâm phán phải công bô bị cáo vắng mặt và phải quyết 
định tiên hành vụ án cho đến khi có bản án chung kết và thi 
hành bản án ây, miễn là vẫn giữ những ei luật định. 

$2. Trước khi ra sắc lệnh được ân định ở §1, thâm phản 
phải biết chắc răng lệnh triệu tập đã được thi hành hợp lệ 
và đã tới tay bị cáo trong thời gian hữu dụng, kê cả khi phải 
ra lệnh triệu tập một lần nữa, nêu cân. 

Điều 1593 

$1. Nếu sau đó bị cáo ra hầu tòa hoặc trả lời trước khi xử 
vụ án, bị cáo có thể đưa ra những kết luận và những chứng 
cớ, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1600; 
tuy nhiên, thâm phán phải liệu sao đừng để vụ án kéo dài 
quá lầu và vô ích do những thủ đoạn nào đó. 

$2. Ngay cả khi không ra hầu tòa hoặc không trả lời 


796 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


trước khi xét xử vụ án, bị cáo vẫn có thê chông lại bản án; 
nêu bị cáo chứng minh được răng mình đã bị ngăn trở cách 
hợp pháp và đã không thể trình điện sớm hơn dù không do 
lỗi của mình, bị cáo có thê khiếu tô đề tiêu hủy bản án. 
Điều 1594 
Nêu nguyên cáo không ra hâu tòa vào ngày và giờ đã ân 
định dë đối tụng, cũng không đưa ra lý do dë cáo lỗi: 
1° thâm phán phải triệu tập nguyên cáo một lân nữa; 
2° nêu nguyên cáo không ra hầu tòa theo lệnh triệu tập 
mới này, thì nguyên cáo được suy đoán là đã bãi nai, 
chiêu theo quy tặc của các điêu 1524 - 1525; 
3° nêu sau đó nguyên cáo muốn can thiệp vào vụ án, 
thì phải giữ điều 1593. 
Điều 1595 
$1. Nêu nguyên cáo hay bị cáo nào văng mặt mà không 
chứng minh được là mình bi ngăn trở chính đáng, thì buộc 
phải trả các án phí do sự văng mặt của mình gây ra, và cũng 
phải bôi thường thiệt hại cho bên kia, nếu cân. 
$2. Nếu cả nguyên cáo lẫn bị cáo đêu không ra hâu tòa, 
họ buộc phải liên đới dë trả án phí. 


797 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 
SỰ CAN THIỆP CỦA DE TAM NHÂN VÀO VỤ 
ÁN 

Điều 1596 

$1. Người nào quan tâm tới vụ án, thì có thể được phép 
can thiệp vào vụ án đó trong bất cứ giai đoạn nào, hoặc với 
tư cách là đương sự bênh vực quyên lợi của riêng mình, 
hoặc với tư cách là phụ trợ để giúp đỡ một đương sự đang 
tranh tụng. 

$2. Tuy nhiên đề được chấp nhận, người ây phải đệ đơn 
lên thâm phán trước khi kết thúc vụ xét hỏi, để trình bảy 
văn tắt quyên can thiệp của mình. 

$3. Phải chấp nhận người can thiệp vào vụ án trong hiện 
trạng của vụ án và phải cho người ây một thời hạn ngăn và 
cưỡng định đề họ viện dẫn những chứng cớ của họ, nêu vụ 
án đã đến giai đoạn dẫn chứng. 

Điều 1597 

Sau khi đã nghe các bên, thâm phán phải triệu tập một 


đệ tam nhân ra tòa, nêu sự can thiệp của họ là cân thiệt. 


798 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ĐÈ MỤC 6 
CÔNG BÔ ÁN TỪ 
KẾT THÚC VIỆC THÂM CỨU 
VÀ TRANH LUẬN VENU ÁN 
Điều 1598 
$1. Sau khi đã thu thập được các chứng cớ, thâm phán 
phải ra sắc lệnh cho phép các bên và các luật sư của họ 
được quyên tìm hiểu các án từ mà họ chưa biết, tại văn 
phòng tòa án, nêu không thi việc xét xử sẽ vô hiệu; hơn 
nữa, nêu các luật sư yêu câu, thâm phán cũng có thê trao 
cho họ một bản sao các án từ; tuy nhiên, trong những vụ än 
liên quan đên công ích, đề tránh các nguy hiểm rất nghiêm 
trọng, thâm phán có thể quyết định không tiết lộ cho ai một 
án từ nào cả, nhưng phải liệu sao để quyên bào chữa luôn 
được g1ữ nguyên vẹn. 
$2. Để bô sung những chứng cớ, các bên có thể trình 
cho thầm phán những chứng cớ khác; sau khi đã thu thập 
được những chứng cớ đó rôi, nêu xét thấy cân, thâm phán 


phải ra một sắc lệnh mới được ân định ở §1. 


799 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1599 

ol. Sau khi đã hoàn tât mọi điều liên quan đến việc viện 
dẫn chứng cớ, thì đến giai đoạn kết thúc thầm cứu. 

$2. Giai đoạn kết thúc này xảy ra khi các bên tuyên bô 
không còn điều gì phải thêm vào hoặc khi đã hết thời gian 
hữu dụng do thâm phán ân định đề dë xuất các chứng cớ, 
hoặc khi thâm phán tuyên bô vụ án đã được thâm cứu đủ 


AIN e. 


rôi. 

$3. Dù giai đoạn kết thúc xảy ra dưới hình thúc nào đi 
chăng nữa, thâm phán phải ra một sắc lệnh tuyên bố kết 
thúc việc thâm cứu. 

Điều 1600 

$1. Sau khi kết thúc việc thâm cứu, thâm phán còn có 
thể mời cùng những nhân chứng hay những nhân chứng 
khác hoặc có thê đòi thêm các chứng cớ khác mà trước đây 
chưa yêu câu, nhưng chỉ giới hạn: 

1° trong những vụ án liên quan đến tư ích của các bên 
mà thôi, nêu tật cả mọi bên đều đông y; 


2° trong những vụ án khác, sau khi đã nghe các bên, và 


S00 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


miễn là có một lý do nghiêm trọng, cũng như tránh 
được mọi nguy cơ gian lận hoặc hôi lộ: 
3° trong tât cả mọi vụ án, mỗi khi nhận thây rằng bản 
án sẽ bât công vì những lý do được nêu ra ở điêu 1645 
$2, 1° - 3°, nêu không nhận thêm chứng cớ mới này. 
$2. Tuy nhiên, thâm phán có thể ra lệnh hay cho phép 
trình bày một văn bản đã không thể được trình bày trước 
đó, mà không do lỗi của người liên hệ. 
$3. Các chứng cớ mới phải được công bô theo những 
quy định của điêu 1598 §1. 
Điều 1601 
Sau khi kết thúc việc thầm cứu, thâm phán phải ân định 
một thời gian thích hợp đề các bên trình bày các lời bào 
chữa hay những nhận xét. 
Điều 1602 
$1. Những lời bào chữa và những nhận xét phải được 
viết trên giây tờ, trừ khi với sự đông ý của các bên, thâm 
phán xét rằng chỉ cần một cuộc tranh luận tại tòa là đủ rôi. 


$2. Nêu muôn 1n những lời bào chữa và những tải liệu 


S0I 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


chính thì buộc phải có phép trước của thâm phán, miễn là 
vẫn bảo vệ nghĩa vụ giữ bí mật, nêu có. 

$3. Phải tuân theo quy luật của tòa án về mức độ dài 
ngăn của những lời bào chữa, sô lượng bản in và những chi 
tiết khác như vậy. 

Điều 1603 

$1. Sau khi đã trao đôi với nhau những lời bào chữa và 
những nhận xét, mỗi bên được quyên trả lời trong thời gian 
ngăn do thâm phán ấn định. 

$2. Quyên này chỉ được ban cho các bên một lần mà 
thôi, trừ khi vì một lý do nghiêm trọng, thâm phán xét thấy 
phải ban cho một lân thứ hai nữa; nhưng trong trường hợp 
này, quyên được ban cho bên này cũng coi như được ban 
cho bên kia nữa. 

$3. Công tô viên và bảo hệ viên có quyên đối đáp những 
câu trả lời của các bên một lån nữa. 

Điều 1604 

$1. Tuyệt đôi câm các bên, các luật sư hay cả những đệ 
tam nhân cung câp cho thâm phán những thông tin nắm 
ngoài các án từ của vụ kiện. 


802 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Nếu việc tranh tụng đã được thực hiện trên giây tò, 
thâm phán có thê ân đinh môt cuôc tranh luân khâu biên tai 
tòa, dë làm sáng tỏ một vài vân đê. 

Điều 1605 

Một công chứng viên phải tham dự cuộc tranh luận khâu 
biện, được nói đến ở những điêu 1602 §1 và 1604 §2, để có 
thể ghi ngay vào biên bản những điêu đã được bàn cãi và 
những kết luận, nêu thâm phản truyền lệnh, hoặc nêu một 
bên yêu câu và nêu thâm phán đông ý. 

Điều 1606 

Nêu các bên chênh mảng không lo chuẩn bị bào chữa 
cho mình trong thời gian hữu dụng, hoặc phó thác việc bảo 
chữa cho sự hiểu biết và lương tâm của thâm phán, và nêu 
thâm phán nhận thây là vẫn dé đã hoàn toàn sáng tỏ qua 
các án từ và các chứng cớ, thì thấm phán có thể tuyên án 
ngay, sau khi đã buộc công tô viên và bảo hệ viên phải đưa 


ra những nhận xét, nêu họ tham gia vào vụ kiện. 


S03 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 
ĐÈ MỤC 7 
TUYỂN ÁN 
Điều 1607 
Một vụ án được xét xử theo hình thức tư pháp phải được 
thâm phán giải quyết bằng một bản án chung quyết, nêu đó 
là một vụ án chính, hoặc băng một bản án trung phán, nêu 
đó là một vụ án phụ, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của điêu 1589 §1. 
Điều 1608 
$1. Đề tuyên bô một bản án, thâm phản buộc phải có sự 
xác tín luân lý vê vân dë phải giải quyết băng bản án. 
$2. Thâm phán phải tìm thây sự xác tín luân lý này từ 
các án từ và các chứng cớ. 
$3. Tuy nhiên, thâm phán phải thâm định các chứng cớ 
theo lương tâm mình, miễn là vẫn giữ nguyên những quy 
định của luật pháp liên quan đến giá trị của một sô chứng 
CO. 
$4. Thâm phán nào không thể có sự xác tín luân lý này 
thì phải tuyên bô răng quyên của nguyên cáo đã không 
được thiết lập và phải giải trừ bị cáo, trừ khi đó là một vụ 


S04 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


án được luật ưu đãi, trong trường hợp này thầm phán phải 
tuyên bô thuận lợi cho vụ án ây. 

Điều 1609 

$1. Chánh án tòa án hiệp đoàn phải ân định ngày và giờ 
để các thấm phán hội lại bàn luận và cuộc họp phải diễn 
ra trong chính trụ sở của tòa án, trừ khi có lý do đặc biệt 
khuyên cáo cách khác. 

$2. Vào ngày đã được ân định, mỗi thắm phán phải mang 
theo những bản kết luận của mình về nội dung vụ kiện, với 
những lý do về pháp lý cũng như về sự kiện đưa đến những 
kết luận đó; những bản kết luận này phải được đính kèm 
vào những án từ của vụ án, và phải được giữ bí mật. 

$3. Sau khi đã kêu cầu Danh Chúa, mỗi thầm phán phải 
lần lượt trình bày những bản kết luận của mình theo thứ 
tự ưu tiên, tuy luôn luôn phải bắt đầu từ báo cáo viên hay 
phúc trình viên, tiếp đến, sẽ có một cuộc tranh luận dưới 
dự hướng dẫn của vị chánh án, nhật là để xác minh những 
điêu phải được ân định trong phân chủ văn của bản án. 

$4. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận này, mỗi người có 
quyên rút lại kết luận đầu tiên của mình, nhưng thâm phán 


nào không muôn theo ý kiên của những người khác, thì có 


S05 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


thể yêu câu chuyên những kết luận của mình lên tòa án cấp 
cao hơn, trong trường hợp kháng cáo. 

$5. Nếu trong buổi tranh luận đâu tiên, các thâm phán 
không muôn hay không thể tuyên án, thì việc quyết định 
có thê được dời lại một buổi họp khác, nhưng không quá 
một tuân, nêu không phải bô túc việc thầm vân vụ án chiêu 
theo quy tặc của điêu 1600. 

Điều 1610 

$1. Nếu là thâm phán duy nhất, thâm phán phải tự soạn 
thảo bản án. 

$2. Trong một tòa án hiệp đoàn, bảo cáo viên hay phúc 
trình viên có bôn phận soạn thảo bản án, dựa vào những 
lý do được mỗi thấm phán đưa ra trong cuộc tranh luận, 
trừ khi đa số thâm phán đã ân định trước những lý do phải 
được viện dẫn; sau đó, bản án phải được sự chấp thuận của 
mỗi thâm phán. 

$3. Bản án phải được ban hành trong một thời hạn không 
quá một tháng tính từ ngày vụ án đã được xét xử, trừ khi 
trong một tòa án hiệp đoàn các thâm phán đã ân định một 


thời hạn đài hơn vì một lý do nghiêm trọng. 


S06 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1611 
Bản án phải: 
1° phán xử cuộc tranh luận đã được bàn cãi trước tòa 
băng cách đưa ra một lời phúc đáp thích đáng cho 
từng nghi vấn; 
2° xác định những nghĩa vụ của các bên phát xuất từ 
việc xử án và cách thức họ phải chu toàn các nghĩa 
vụ ây; 
3° trình bày những lý lẽ hay những lý do về pháp lý 
cũng như về sự kiện mà chủ văn bản án dựa vào; 
4° ân định những án phí. 
Điều 1612 


$1. Sau khi kêu câu Danh Chúa, bản án phải lần lượt 


ghi rõ ai là thâm phán hoặc tòa án là tòa nào; phải ghi rõ 


ràng danh tính và nơi cư trú của nguyên cáo, của bi cáo, 


của người đại diện, và ai là công tô viên, ai là bảo hệ viên, 


nêu họ tham gia vào vụ án. 


$2. Sau đó phải trình bày vắn tắt sự kiện cùng với những 


kêt luận của các bên và công thức của những nghi vân. 


S07 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$3. Tiếp đến là phân chủ văn của bản án, sau khi đã đưa 
ra những lý lẽ mà chủ văn bản án dựa vào. 

$4. Sau cùng, phải ghi rõ ngày và nơi đã ban hành bản 
án, và phải có chữ ký của thâm phán hoặc của tất cả các 
thấm phán, nêu là tòa án hiệp đoàn, và của công chứng 
viên. 

Điều 1613 

Những quy luật trên đây liên quan đến bản án chung 
quyết cũng phải áp dụng cho bản án trung phán. 

Điều 1614 

Bản án phải được công bô sớm hết sức, và phải chỉ rõ 
những cách thức có thể dùng đề kháng án; trước khi được 
công bô, bản án không có hiệu lực nào cả, ngay cả khi phân 
chủ văn của bản án đã được thâm phán cho phép thông tri 
cho các bên. 

Điều 1615 

Việc công bô hay thông báo bản án có thê được thực 
hiện băng cách trao một bản sao cho các bên, hoặc cho 
những người đai diện của họ, hoặc băng cách gửi cho họ 


bản sao ây chiêu theo quy tặc của điêu 1509. 


808 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1616 

$1. Nếu trong văn bản của bản án có sự lâm lẫn về sô 
liệu hay lâm lẫn về chất liệu trong khi sao lại phân chủ văn, 
hoặc phân trinh bày các sự kiện, hoặc những lời yêu câu 
của các bên, hoặc nêu đã bỏ sót những yếu tô mà điều 1612 
$4 buộc phải có, thì chính tòa án đã ban hành bản án đó 
phải sửa chữa hay bồ sung, theo lời yêu câu của một bên, 
hoặc chiêu theo chức vụ, nhưng luôn luôn phải hỏi ý kiến 
các bên và phải đính kèm một sắc lệnh vào cuối bản án. 

$2. Nêu có một bên phản đối, vân đề phụ phải được giải 
quyết băng sắc lệnh. 

Điều 1617 

Ngoài bản án ra, những lời tuyên bô khác của thâm phán 
là những sắc lệnh, mà nêu chúng không có tính cách thuân 
túy hành chính, thì chúng không có hiệu lực, trừ khi chúng 
trinh bày các lý do ít là cách sơ lược, hoặc trừ khi chúng 
quy chiêu về các lý do đã được trình bày trong một án từ 
khác. 

Điều 1618 


Một bản án trung phán hay một sắc lệnh có hiệu lực như 


S09 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


bản án chung quyêt, nêu nó ngăn cản việc xét xử hay kêt 
thúc chính việc xét xử hoặc một câp bậc nào đó của việc 


xét xử, ít là đôi với một bên trong vụ án. 


ĐÈ MỤC 8 
KHÁNG ÁN 


CHƯƠNG 1 
TÔ QUYÉN TIỂU HUY BẢN ÁN 

Điều 1619 

Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các điêu 
1622 và 1623, tính vô hiệu nào của các án từ do luật thiết 
định ân định, mặc dù bên kháng cáo biết mà không trình 
cho thầm phán trước khi tuyên án, thì được chính bản án 
sửa chữa, mỗi khi vụ án liên quan đến lợi ích tư nhân. 

Điều 1620 


Không thê sửa chữa được một bản án bị vô hiệu nêu: 


S10 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


1° bản án được ban hành do một thầm phán tuyệt đôi 
vô thâm quyên; 
2° bản án được ban hành do một người không có quyên 
xét xử trong tòa án đã giải quyết vụ án; 
3° thâm phán đã ban hành bản án do tác dụng của bạo 
lực hay do sợ hãi nghiêm trọng: 
4° việc xử án đã được tiên hành mà không có đơn thỉnh 
nguyện tư pháp, như đã nói ở điều 1501, hoặc không 
chông lại một bị cáo nào hêt; 
5° bản án được ban hành giữa các bên mà ít nhất là 
một bên không có tư cách ra hâu tòa 
6° người nào đó đã hành động nhân danh một người 
khác mà không được ủy quyên hợp pháp; 
7° quyên biện hộ của bên này hoặc của bên kia đã bị 
từ chôi; 
8° sự tranh tụng đã không được phân xử, dù chỉ là một 
phân. 
Điều 1621 
Tô quyên tiêu hủy nói ở điêu 1620 có thể được nêu lên 
theo cách khước biện, không giới hạn thời gian; còn theo 


811 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cách khởi tô trước mặt thâm phán đã tuyên án, thì trong 
vòng mười năm kê từ ngày công bô bản án. 
Điều 1622 
Có thê sửa chữa được một bản án bị vô hiệu nêu: 
1° bản án được ban hành do một số không hợp lệ của 
các thâm phán, trái với những quy định của điêu 1425 
SI 
2° bản án không viện dẫn các lý lẽ hay lý do quyết 
định; 
3° bản án thiêu những chữ ký mà luật đòi phải có; 
4° bản án không ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi ban 
hành; 
5° bản án dựa trên một án từ tư pháp vô hiệu, và sự vô 
hiệu đó không được sửa chữa chiêu theo quy tắc của 
điêu 1619; 
6° bản án được ban hành chông lại một đương sự văng 
mặt cách hợp pháp, chiêu theo điêu 1593 §2. 
Điều 1623 


Tổ quyên tiêu hủy trong những trường hợp nói ở điêu 


S12 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


1622 có thể được nêu lên trong vòng ba tháng kê từ lúc 
biết bản án đã được công bô. 

Điều 1624 

Chính thâm phán đã ban hành bản án phải giải quyết tô 
quyên tiêu hủy; nêu đương sự sợ rằng vị thâm phán đã ban 
hành bản án bị tô quyên tiêu hủy chống đôi sẽ có thiên kiến 
và vì vậy cho răng vị này đáng nghi ngờ, thì có thê yêu câu 
một vị thâm phán khác thay thế chiếu theo quy tắc của điêu 
1450. 

Điều 1625 

Tố quyên tiêu hủy có thể được đệ nộp cùng lúc với 
kháng cáo, trong thời hạn đã được ân định cho việc kháng 
cáo. 

Điều 1626 

$1. Tô quyên tiêu hủy được nêu lên không những do 
các bên cảm thây mình bị thiệt hại, mà còn do cả công tô 
viên hoặc bảo hệ viên nữa, mỗi khi họ có quyên can thiệp. 

$2. Chính thâm phán, chiêu theo chức vụ, có thê thu hôi 
hay sửa chữa một bản án vô hiệu mình đã ban hành, trong 


những thời hạn được ân định ở điều 1623, trừ khi trong 


613 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


thời hạn ây kháng cáo đã được đệ nộp chung với tô quyên 
tiêu hủy, hoặc sự vô hiệu đã được sửa chữa do mãn thời 
hạn được nêu ra ở điều 1623. 

Điều 1627 

Các vụ án về tô quyên tiêu hủy có thê được xét xử theo 


những quy tắc của vụ án hộ sự khâu biện. 


CHƯƠNG 2 
KHÁNG CÁO 
Điều 1628 
Bên nào cảm thầy mình bị thiệt hại do một bản án, cũng 
như công tô viên và bảo hệ viên trong những vụ án buộc 
họ phải có mặt, đêu có quyên kháng cáo lên thâm phán 
thượng câp dë chông lại bản án, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của điêu 1629. 
Điều 1629 
Không được kháng cáo chông lại. 
1° bản án do chính Đức Giáo Hoàng hay do Tôi Cao 
Pháp Viện tông tòa ban hành; 


2° bản án bị vô hiệu, trừ khi việc kháng cáo được nêu 


S14 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


lên chung với tô quyên tiêu hủy chiêu theo quy tắc 
của điêu 1625; 
3° bản án đã trở thành vân đê quyết tụng: 
4° sắc lệnh của thâm phán hay bản án trung phán không 
có hiệu lực của bản án chung quyết, trừ khi đơn kháng 
cáo này được nộp chung với đơn kháng cáo chóng 
lại bản án chung quyết; 
5° bản án hay săc lệnh trong một vụ án mà luật đã ân 
định phải được xét xử trong thời hạn nhanh hết sức 
có thê. 
Điều 1630 
$1. Đơn kháng cáo phải được nộp cho thâm phán đã ban 
hành bản án trong thời hạn cưỡng định là mười lãm ngày 
hữu dụng, kê từ lúc biết bản án được công bô. 
$2. Nêu việc kháng cáo được trình miệng, công chứng 
viên phải ghi lại việc kháng cáo ấy trên giấy tờ trước mặt 
chính người kháng cáo. 
Điều 1631 


Nêu xảy ra một vân đề vê quyên kháng cáo, tòa kháng 


815 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cáo phải khẩn cấp cứu xét vẫn đê đó theo những quy tắc 
của vụ án hộ sự khâu biện. 

Điều 1632 

$1. Nếu đơn kháng cáo không nêu rõ tòa án nào là nơi 
nhận đơn, thì được suy đoán là kháng cáo ở tòa án được 
nói dën ở các điều 1438 và 1439. 

$2. Nếu bên kia kháng cáo ở một tòa kháng cáo khác, 
thì tòa án nào cao cập hơn sẽ xét xử vụ án, miễn là vẫn giữ 
nguyên những quy định của điêu 1415. 

Điều 1633 

Việc kháng cáo phải được tiên hành trước mặt thâm 
phản tòa kháng cáo trong thời hạn một tháng, kê từ khi nộp 
đơn kháng cáo, trừ khi thâm phán ban hành bản án đã ân 
định một thời gian dài hơn cho đương sự đề tiên hành việc 
kháng cáo. 

Điều 1634 

$1. Đề tiên hành việc kháng cáo, điêu kiện cân và đủ là 
đương sự phải nại tới thâm phán thượng cấp đề xin duyệt 
lại bản án đã bị chông đôi, kèm theo một bản sao của bản 


án này và nêu rõ những lý do kháng cáo. 


816 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Nêu đương sự không thê nhận được bản sao của bản 
án bị chống đối từ tòa án ban hành bản án trong thời gian 
hữu dụng, thì khoảng thời gian đó không được tính trong 
hạn kỳ, và phải báo cho thâm phán tòa kháng cáo biết ngăn 
trở ây, vi này sẽ ra lệnh buộc thâm phản đã ban hành bản 
án phải chu toàn nhiệm vụ của mình cách nhanh nhất. 

$3. Trong khi đó, thâm phán ban hành bản án phải chuyên 
lên thâm phán tòa kháng cáo những án từ chiêu theo quy 
tặc của điêu 1474. 

Điều 1635 

Khi đã mãn hạn hạn kỳ hữu dụng đề kháng cáo, hoặc 
trước thâm phán ban hành bản án, hoặc trước thâm phán 
tòa kháng cáo, thi việc kháng cáo được coi như đã bị hủy 
bỏ. 

Điều 1636 

SI. Người kháng cáo có thể từ bỏ việc kháng cáo, với 
những hiệu lực được nói ở đến điều 1525. 

$2. Nêu bảo hệ viên hay công tô viên đê xuất việc kháng 


cáo, thi bảo hệ viên hay công tô viên của tòa kháng cáo có 


S17 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


thế hủy bỏ việc kháng cáo ây, trừ khi luật đã dự liệu cách 
khác. 

Điều 1637 

$1. Việc kháng cáo do nguyên cáo thực hiện cũng giúp 
ích cho b1 cáo, và ngược lại. 

$2. Nếu có nhiêu bị cáo hay nhiêu nguyên cáo, và nêu 
bản án chỉ bị một người trong họ chông lại hoặc chông lại 
một người trong họ, thì việc kháng án được coi là do tât cả 
mọi người thực hiện và chồng lại tất cả mọi người, mỗi khi 
vân đề được thỉnh câu có tính cách bất khả phân chia hoặc 
mỗi khi nghĩa vụ có tính cách liên đới. 

$3. Nêu một bên kháng cáo về một điểm của bản án, 
thì cho dù thời hạn kỳ kháng cáo đã mãn, đôi phương vẫn 
có thể kháng cáo phụ về những điểm khác, trong thời hạn 
cưỡng định là mười lăm ngày, tính từ ngày nhận được thông 
báo của việc kháng cáo chính. 

$4. Trừ khi đã rõ cách khác, việc kháng cáo được suy 
đoán là chông lại tât cả mọi điểm của bản án. 

Điều 1638 


Việc kháng cáo đỉnh hoãn việc thi hành bản án. 


818 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1639 

$1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 
1638, không thể châp nhận một lý do thỉnh câu mới ở cấp 
kháng cáo, ngay cả băng cách dôn chung cho tiện, vì thê, 
việc đôi tụng chỉ nhắm đề biết phải chứng thực bản án đầu 
tiên hay phải sửa đôi, hoặc là tât cả, hoặc là một phân bản 
án ây. 

$2. Tuy nhiên, những chứng cớ mới chỉ được chấp nhận 
chiêu theo quy tặc của điêu 1600. 

Điều 1640 

Cách thức kiện tụng ở tòa kháng cáo cũng giông như 
ở tòa cập một, với những thích nghi xứng hợp; tuy nhiên, 
nêu không phải bô sung thêm các chứng cớ, thì bước sang 
việc tranh luận vụ án và tuyên án, ngay sau khi đã đôi tụng 
chiêu theo quy tắc của điêu 1513 §1 và điêu 1639 §1. 


819 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 
ĐÈ MỤC 9 
VẤN ĐÈ QUYT TUNG 
VÀ VIỆC PHỤC HÔI NGUYÊN TRẠNG 


CHƯƠNG 1 
VẤN ĐÈ QUYẾT TUNG 
Điều 1641 
Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1643, 
một vân đê trở thành quyết tụng: 
1° nêu giữa cùng các bên như nhau đã có hai bản án 
giông hệt nhau, về cùng một điêu thỉnh nguyện và 
bởi cùng một lý do; 
2° nêu đơn kháng cáo chống lại bản án không được đệ 
nộp trong thời gian hữu dụng: 
3° nêu đơn kiện đã thất hiệu ở cấp kháng cáo hay đã 
được bãi nại; 


4° nêu đã ban hành một bản án chung quyết không 


S20 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


được phép kháng cáo chiếu theo quy tắc của điều 
1629. 
Điều 1642 
$ 1. Vẫn dë quyết tụng được hưởng uy lực của pháp luật 
và không thể bị chỗng lại cách trực tiếp, trừ khi chiếu theo 
quy tắc của điêu 1645 §1. 
$2. Vân đê quyết tụng có hiệu lực pháp lý giữa các bên 
và phát sinh tô quyên của việc đã xử cũng như khước biện 
của vẫn đê quyết tụng, mà thâm phán có thể tuyên bô chiêu 
theo chức vụ để ngăn ngừa một cuộc khởi tô mới của cùng 
một vụ ån. 
Điều 1643 
Các vụ án liên quan đến tình trạng nhân thân, kế cả 
những vụ án ly thân của vợ chông, không bao giờ trở thành 
vân đề quyết tụng. 
Điều 1644 
$1. Nếu có hai bản án giống nhau đã được ban hành 
trong một vụ án liên quan đến tình trạng nhân thân, thì có 
thể được kháng án lên tòa kháng cáo trong bât cứ thời gian 


nào, băng cách trưng ra những chứng cớ hay những lý do 


821 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


mới và quan trọng, trong thời hạn cưỡng định là ba mươi 
ngày, kê từ ngày nộp đơn kháng án. Tuy nhiên, trong vòng 
một tháng kế từ khi trưng ra những chứng cớ và những lý 
do mới, tòa kháng cáo phải ra sắc lệnh quyết định châp 
nhận hay bác bỏ việc thâm cứu lại vụ án. 

$2. Việc thượng tô lên tòa án câp cao hơn dë xin xử lại 
vụ án không đình hoãn việc thi hành bản án, trừ khi luật đã 
dự liệu cách khác hoặc khi tòa kháng cáo ra lệnh đình hoãn 


chiêu theo quy tắc của điêu 1650 §3. 


CHƯƠNG 2 
VIỆC PHỤC HỎI NGUYÊN TRẠNG 
Điều 1645 
$1. Việc phục hôi nguyên trạng được chấp nhận đề chống 
lại một bản án đã trở thành vân đề quyết tụng, miễn là nhận 
thây bản án ây bât công tỏ tường. 
$2. Chỉ được coi là bất công tỏ tường: 
1° nêu bản án dựa trên những chứng cớ mà về sau mới 
biết là sai, dën nỗi nêu không có những chứng cớ ây 
thì phân chủ văn của bản án không đứng vững được; 
2° nêu sau đó mới khám phá ra những tài liệu chứng 


822 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


minh chắc chắn răng có những sự kiện mới đòi hỏi 
một quyết định ngược lại; 
3° nêu bản án được ban hành do sự man trá của một 
bên đã gây thiệt hại cho bên kia; 
4° nêu rõ ràng đã bỏ qua một quy định của luật không 
có tính thuân túy thủ tục; 
5° nêu bản án đi ngược lại một quyết định trước đó đã 
trở thành vẫn đề quyết tụng. 
Điều 1646 
$1. Việc phục hôi nguyên trạng vì những lý do nói ở 
điêu 1645 §2, 1° - 3°, phải được thỉnh câu nơi thầm phán 
đã ban hành bản án, trong vòng ba tháng, kê từ ngày biết 
được những lý do đó. 
$2. Việc phục hôi nguyên trạng vì những lý do nói ở 
điêu 1645 §2, 4° - 5°, phải được thỉnh câu nơi tòa kháng 
cáo trong vòng ba tháng, kế từ ngày biết bản án đã được 
công bố, còn trong trường hợp được nói dën ở điêu 1645 
$2, 5°, nêu quyết định trước được biết trễ, thì thời hạn bắt 


đâu từ lúc biết được quyết định ây. 


823 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$3. Bao lâu đương sự bị thiệt hại còn là vị thành niên, 
thì bây lâu sẽ không được tính các thời hạn nói trên. 

Điều 1647 

$1. Đơn thỉnh câu việc phục hôi nguyên trạng đình hoãn 
việc thi hành bản án, nếu việc thi hành này chưa bắt đâu. 

$2, Tuy nhiên, trong trường hợp có những dấu hiệu hữu 
lý cho phép nghi ngờ răng đơn thỉnh câu đã được nộp nhằm 
mục đích trì hoãn việc thi hành bản án, thì thâm phán có thể 
quyết định phải thi hành bản án, nhưng phải ân định một 
bảo chứng thích hợp cho người thỉnh nguyện việc phục hôi 
nguyên trạng là họ sẽ được bôi thường, nêu việc này được 
chấp nhận. 

Điều 1648 

Một khi đã chấp nhận việc phục hôi nguyên trạng, thâm 
phán phải công bô lẽ phải trái của vụ án. 

DE MỤC 10 
ÁN PHÍ VÀ BẢO TRỢ ÁN PHÍ 
Điều 1649 


$1. Việc điêu hành tòa án thuộc vê Giám Mục, ngài phải 


ân định các quy tắc liên quan đên: 


S24 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


1° việc buộc các bên phải thanh toán hoặc bôi hoàn 
các án phí; 
2° thù lao cho các người đại diện, các luật sư, các giám 
định viên và các thông dịch viên, cũng như việc bôi 
thường phí tôn cho các nhân chứng: 
3° việc cập bảo trợ miễn phí hay giảm án phí; 
4° việc buộc người không những đã thất kiện mà còn 
kiện tụng bừa bãi phải đên bù những thiệt hại; 
5° tiên ký quỹ hay tiên bảo chứng phải nộp đề trả các 
án phí và dën bù thiệt hại. 
$2. Không được kháng cáo riêng biệt chống lại quyết 
định về án phí, về thù lao và về đên bù thiệt hại; tuy nhiên, 
trong vòng mười lăm ngày, một bên có thể nại đến chính vị 


thâm phán, vị này có thể thay đôi giá biểu phải trả. 


ĐÈ MỤC 11 
THỊ HÀNH BẢN ÁN 
Điều 1650 
$1. Một bản án đã trở thành vẫn đề quyết tụng có thể 
được thi hành, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của 
điêu 1647. 


825 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Thâm phán đã ban hành bản án và, nêu có kháng án, 
cả thâm phán tòa kháng cáo có thể chiêu theo chức vụ hoặc 
do lời thỉnh cầu của một bên, ra lệnh thi hành tạm thời một 
bản án chưa trở thành vân đề quyết tụng, miễn là thiết lập 
những bảo chứng thích hợp, nếu xét thấy cân thiết, trong 
trường hợp vấn đê có liên quan dën tiên bảo chứng hay 
tiên cấp dưỡng bảo đảm cho việc sinh sông cân thiết, hoặc 
vì một lý do chính đáng nào khác. 

$3. Nêu bản án nói ở §2 bị chông đối, thâm phán nào có 
nhiệm vụ cứu xét việc chông đôi ây, khi thây việc kháng án 
có cơ sở hữu lý và việc thi hành bản án có nguy cơ gây ra 
một sự thiệt hại không thể sửa chữa được, thì có thể đình 
hoãn chính việc thi hành hoặc cho thi hành bản án với điều 
kiện phải nộp một khoản tiên bảo chứng. 

Điều 1651 

Không thể thi hành bản án trước khi thâm phán ra một 
sắc lệnh có hiệu lực truyền phải thi hành bản án; tùy theo 
bản chất khác nhau của các vụ án, sắc lệnh này được bao 
gôm trong chính bản án hoặc được ban hành riêng. 

Điều 1652 


Nêu việc thi hành bản án buộc phải xuât trình sô sách 


S26 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


trước, thì một vẫn đề phụ được đặt ra, và phải được giải 
quyết do chính thâm phán đã ban hành bản án với lệnh 
phải thi hành. 

Điều 1653 

ol Trừ khi luật địa phương ân định cách khác, Giám 
Mục giáo phận tại nơi đã ban hành bản án cấp một phải 
đích thân ra lệnh thi hành bản án hoặc phải nhờ một người 
khác. 

$2. Nêu Giám Mục giáo phận từ chỗi hay lơ là, do sự 
yêu câu của bên có liên quan hoặc chiêu theo chức vụ, thì 
việc ra lệnh thi hành bản án thuộc về nhà chức trách mà tòa 
kháng cáo lệ thuộc, chiếu theo quy tắc của điêu 1439 §3. 

$3. Đối với các tu sĩ, Bê Trên nào đã ban hành bản án 
buộc phải thi hành, hoặc đã ủy quyên cho thâm phán, thì 
có bôn phận ra lệnh thi hành bản án. 

Điều 1654 

$1. Người thi hành phải bảo đảm răng chính bản án sẽ 
được thi hành sát nghĩa của từ ngữ, trừ khi chính nội dung 
của bản án cho phép người ây được tự do định đoạt phân 


nào. 


827 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Người thi hành có quyên cứu xét những khước biện 
liên quan đến cách thức và hiệu lực của việc thi hành, nhưng 
không có quyên cứu xét lý lẽ phải trải của vụ án; vả lại, nêu 
người ây biết răng bản án vô hiệu hay bât công tỏ tường, 
chiêu theo quy tắc của các điêu 1620, 1622, 1645, thì được 
miễn thi hành và phải trao sự việc lại cho tòa đã ban hành 
bản án, sau khi đã thông báo cho các bên biết. 

Điều 1655 

$1. Về phương diện tô quyên đôi vật, mỗi khi một đô 
vật đã được xét xử là thuộc về nguyên cáo, đô vật ây phải 
được trao cho nguyên cáo ngay sau khi xảy ra vẫn đề quyết 
tụng. 

$2. Về phương diện tô quyên đôi nhân, khi bị cáo đã bị 
buộc phải trao một động sản, phải trả một món tiên, phải 
cho hay phải làm một việc ei khác, thì thâm phán trong 
chính bản án, hoặc người thi hành, theo sự định đoạt tự do 
và theo sự khôn ngoan của mình, phải ân định một hạn kỳ 
dë chu toàn nghĩa vụ, nhưng hạn kỳ này không được dưới 


mười lăm ngày và không được quá sáu tháng. 


828 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


THIÊN 2 
XỬ ÁN HỘ SỰ KHẨU BIỆN 

Điều 1656 

$1. Tất cả các vụ án mà luật không loại trừ có thể được 
xét xử theo thủ tục xử án hộ sự khẩu biện được nói đến 
trong thiên này, trừ khi có một bên yêu câu phải xét xử 
theo thủ tục xử án hộ sự thông thường. 

§2. Nếu thủ tục xử án hộ sự khâu biện được sử dụng 
ngoài những trường hợp mà luật cho phép, thì những án tử 
tư pháp sẽ bị vô hiệu. 

Điều 1657 

Việc xử án hộ sự khâu biện được thực hiện ở cấp một 
trước mặt một thâm phán duy nhất, chiêu theo quy tắc của 
điều 1424. 

Điều 1658 

$1. Ngoài những điểm được nêu ra ở điêu 1504, đơn 
khởi tô phải: 

1° trình bày vắn tắt, đầy đủ và rõ ràng những sự kiện 
mà nguyên cáo dựa vào đó đề thỉnh câu; 


2° trình bày thê nào dë thâm phán có thê thu thập được 


829 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ngay những chứng cớ mà nguyên cáo chủ ý dùng 
đề chứng minh các sự kiện, nhưng không thê đưa ra 
cùng một lúc được. 
$2. Phải đính kèm theo đơn những tài liệu làm nên tảng 
cho việc thỉnh câu, ít ra là bản sao có công chứng. 
Điều 1659 
$1. Nếu việc cô găng hòa giải chiêu theo quy tắc của 
điêu 1446 §2 đã thất bại, và nêu nhận thấy đơn khởi tô có 
một vài nên tảng, thì trong vòng ba ngày, bằng một quyết 
định phê ở dưới đơn, thâm phán phải ra lệnh thông báo cho 
bị cáo biết bản sao của đơn thỉnh câu, và cho phép bị cáo 
sửi dën văn phòng tòa án một bản phúc đáp, trong vòng 
mười lãm ngày. 
$2. Việc thông báo này có hiệu lực như việc triệu tập ra 
tòa được nói đến ở điêu 1512. 
Điều 1660 
Nếu những khước biện của bị cáo đòi hỏi, thâm phán 
phải ân định cho nguyên cáo một thời hạn đề trả lời nhăm 
thây rõ đôi tượng của việc tranh tụng nhờ các yêu tô do 


môi bên đưa ra. 


830 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1661 

$ 1. Một khi các thời hạn được nói đến ở điều 1659 và 
1660 đã mãn, và sau khi đã nghiên cứu các án từ, thâm 
phán phải xác định thê thức nghi vấn; sau đó phải triệu 
tập tât cả những người có liên hệ ra tòa, để họp trong vòng 
không quá ba mươi ngày; thể thức nghi vẫn phải được đính 
kèm theo lệnh triệu tập các bên. 

$2. Trong giây triệu tập, phải thông báo cho các bên 
biết, ít nhất là ba ngày trước khi họp phiên tòa, là họ có 
thể trình tòa một bản báo cáo văn tắt đề chứng minh những 
điêu họ đã quả quyết. 

Điều 1662 

Trong phiên tòa, trước hết bàn dën những vân đề được 
nói đên ở những điêu 1459-1464. 

Điều 1663 

$1. Phải thu thập những chứng cớ trong phiên họp, miễn 
là vẫn giữ nguyên những quy định của điêu 1418. 

$2. Một đương sự và luật sư của mình có thê tham dự 
cuộc thâm vẫn những đương sự khác, những nhân chứng 
và những giám định viên. 


831 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1664 

Một công chứng viên phải ghi vào biên bản những câu 
trả lời của các bên, của các nhân chứng, của các giám định 
viên, những lời thỉnh câu và khước biện của các luật sư, 
nhưng cân ghi cách sơ lược và chỉ ghi những điêu liên quan 
đến nội dung của vụ tranh tụng mà thôi, biên bản này phải 
được những người cung khai ký vào. 

Điều 1665 

Những chứng cớ đã không được nêu ra hoặc đã không 
được hỏi đến trong đơn thỉnh nguyện hay trong các câu trả 
lời, chỉ có thể được thâm phán châp nhận chiếu theo quy 
tắc của điều 1452, tuy nhiên, sau khi đã nghe dù chỉ một 
nhân chứng, thấm phán chỉ có thể quyết định đòi thêm 
những chứng cớ mới, chiêu theo quy tắc của điêu 1600. 

Điều 1666 

Nêu không thê thu thập được tất cả mọi chứng cớ trong 
phiên họp đó, thì phải ân định một phiên họp khác. 

Điều 1667 

khi đã thu thập các chứng có xong, thì cuộc tranh luận 


khâu biện sẽ được điên ra trong cùng một phiên họp. 


832 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1668 

$1. Nếu cuộc tranh luận cho thấy là không nhất thiết 
phải bô túc việc thầm cứu vụ án hoặc không có điêu gì ngăn 
trở việc tuyên án đúng đắn, thì thâm phán phải lập tức giải 
quyết vụ án một mình, sau khi đã kết thúc phiên họp; phân 
chủ văn của bản án phải được đọc ngay trước mặt các bên. 

$2. Tuy nhiên, vì vẫn đê khó khăn hay vì một lý do chính 
đáng khác, tòa án có thể hoãn lại việc quyết định cho đến 
ngày hữu dụng thứ năm. 

$3. Nguyên văn bản án, kê cả các lý do được viện dẫn, 
bình thường phải được thông báo cho các bên biết càng 
sớm càng tốt, và không được quá mười lăm ngày. 

Điều 1669 

Nếu xét thây thủ tục xử án hộ sự khẩu biện đã được áp 
dụng ở tòa án cấp dưới trong những trường hợp bị luật loại 
trừ, thì tòa kháng cáo phải tuyên bô bản án vô hiệu và phải 
om trå vụ án lại cho tòa đã ban hành bản án. 

Điều 1670 

Về những vân đê khác liên quan dën cách thức tiên hành, 


phải giữ những quy định của những điêu liên quan đến việc 


833 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


xử án hộ sự thông thường. Tuy nhiên, băng một sắc lệnh có 
viện dẫn lý do, tòa án có thể sửa đôi những quy tặc tô tụng 
không cân thiết cho sự hữu hiệu, đề vẫn đê được giải quyết 


nhanh chóng, miễn là vẫn tôn trọng công lý. 


PHAN II 
VÀI VỤ TÔ TỤNG ĐẶC BIỆT 


ĐÈ MỤC 1 
TÔ TUNG HÔN NHÂN 


CHƯƠNG 1 
NHỮNG VỤ ÁN TUYÊN BO 
HỒN NHÂN BÁT THÀNH 


TIẾT I 
TÒA ÁN CÓ THÂM OUNEN 
Điều 1671 
Do luật riêng, các vụ án hôn nhân của những người đã 
được rửa tội, thuộc quyên thâm phán Giáo Hội. 
Điều 1672 
Các vụ án liên quan dën những hiệu lực thuân túy dân 


834 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


sự của hôn nhân thuộc quyên thâm phản dân sự, trừ khi 
luật địa phương ân định răng thâm phán Giáo Hội có thê 
cứu xét và giải quyết chính các vụ án đó, nếu các vụ án ấy 
được giải quyết như là vẫn đề phụ và tùy tòng. 
Điêu 1673 
Đối với những vụ án về tính bất thành của hôn nhận mà 
Tông Tòa không dành riêng cho mình, thì tòa án có thâm 
quyên là: 
1° tòa án tại nơi hôn nhân đã được cử hành; 
2° tòa án tại nơi bi cáo có cư sở hay bán cư sở; 
3° tòa án tại nơi nguyên cáo có cư sở, miễn là cả hai 
bên đều cư ngụ trong địa hạt của củng một Hội Đông 
Giám Mục, và miễn là có sự đông ý của vị Đại Diện 
tư pháp tại nơi bt cáo có cư sở, sau khi b1 cáo đã được 
hỏi ý kiến; 
4° tòa án tại nơi mà trong thực tế đã thu thập được hầu 


hêt các chứng cớ, miên là có sự đông ý của vị Đại 


835 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Diện tư pháp tại nơi bi cáo có cư sở, sau khi đã hỏi 


bị cáo có khước biện hay không. 


TIẾT 2 
OUNEN KHÁNG NGHỊ HÔN NHÂN 
Điều 1674 
Những người có năng cách kháng nghị hôn nhân là: 
1° những người phối ngẫu; 
2° công tô viên, khi sự bất thành của hôn nhân đã trở 
thành công khai, néu không thể thành sự hóa, hoặc 
không có lợi nêu thành sự hóa. 
Điều 1675 
$1. Hôn nhân nào đã không bị tô cáo khi hai người phôi 
ngẫu còn sông, thì cũng không thế bị tô cáo khi một trong 
hai hay cả hai đã chết, trừ khi vân đê thành sự của hôn nhân 
là vân đê tiên quyết đề giải quyết một cuộc tranh tụng khác 
hoặc ở tòa án Giáo Hội hoặc ở tòa án dân sự. 
$2. Nhưng nêu một người phôi ngẫu chết trong khi vụ 


án chưa ngã ngũ, thì phải giữ điêu 1518. 


836 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


TIẾT 3 
NHIỆM VỤ THÁM PHÁN 

Điều 1676 

Trước khi nhận xử một vụ án và mỗi khi có hy vọng đạt 
kết quả tôt, thâm phán phải dùng các phương tiện mục vụ 
để khuyên nhủ hai người phôi ngẫu nên thành sự hóa hôn 
nhân và nên tái lập đời sống chung vợ chông, nêu có thể 
được. 

Điều 1677 

$1. Khi đã nhận đơn, chánh án hay báo cáo viên phải 
thông báo sắc lệnh triệu tập ra tòa chiêu theo quy tắc của 
điêu 1508. 

$2. Quá thời hạn mười lăm ngày kê từ khi thông báo, trừ 
khi một bên yêu cầu mở một phiên tòa đề đôi tụng, chánh 
án hay báo cáo viên phải ra sắc lệnh ân định thê thức nghi 
vân hoặc những nghi vẫn trong thời hạn mười ngày chiêu 
theo chức vụ, và phải thông báo cho các bên biết sắc lệnh 
này. 

$3. Việc ân định thê thức nghi vẫn không những phải đặt 
vân đề xem hôn nhân có chắc chăn bất thành trong trường 


S37 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


hợp này hay không, mà còn phải xác định xem hôn nhân 
thành sự đã bi kháng nghi vì lý do nào hoặc vì những lý do 
nào. 

$4. Sau mười ngày kê từ khi thông báo sắc lệnh đó, nêu 
các bên không phản đôi gì, chánh án hay báo cáo viên phải 


ra một sắc lệnh mới đê quyết định thâm cứu vụ án. 


TIẾT 4 
NHỮNG CHỪNG CO 
Điều 1678 
$1. Bảo hệ viên, các luật sư của các bên và cả công tô 
viên, nêu vị này tham gia tô tụng, đêu: 
1° có mặt trong lúc thâm vân các bên, các người làm 
chứng và các giám định viên, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của điêu 1559; 
2° xem các án từ tư pháp, ngay cả khi những án từ đó 
chưa được công bô, và nghiên cứu các tài liệu do các 
bên cung cấp. 
$2. Các bên không được tham dự cuộc thâm vân được 


nói đến ở § 1, 1°. 


838 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1679 

Trừ khi những chứng cớ có đây đủ giá trị thuyết phục 
từ nguồn khác, để đánh giá những lời khai của các bên, 
chiêu theo quy tắc của điêu 1536, thâm phán phải nại dën 
những nhân chứng, nêu có thê được, đề xem chính các bên 
có đáng tin hay không, ngoài những dâu hiệu và những yêu 
tô có tính thuyết phục khác. 

Điều 1680 

Trong những vụ án về sự bất lực hay về sự thiếu ưng 
thuận do bệnh tâm thân, thâm phán phải nhờ đến sự giúp 
đỡ của một hay nhiêu giám định viên, trừ khi hoàn cảnh 
cho thây rõ là việc giám định không cân thiết; còn trong 


những vụ án khác, phải giữ những quy định của điêu 1574. 


TIẾT 5 
BẢN ÁN VÀ KHÁNG CÁO 
Điều 1681 
Mỗi khi thâm cứu vụ án mà thây có một nghi vấn rất 
hữu lý về hôn nhân bất hoàn hợp, tòa án có thê đình hoãn 
vụ án về hôn nhân bât thành. với sự đồng y của các bên, bô 


túc việc thâm cứu đề xin miên chuân hôn nhân thành nhận, 


839 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


và sau đó chuyển những án từ đến TÔng Tòa, kèm theo 
đơn xin chuẩn của một hay của hai người phôi ngẫu, cùng 
với ý kiên của tòa án và của Giám Mục. 

Điều 1682 

$1. Bản án đã tuyên bô trước tiên là hôn nhân không 
thành, những đơn kháng cáo, nêu có, cũng như những án 
từ khác, phải được chuyền lên tòa kháng cáo, chiêu theo 
chức vụ, trong vòng hai mươi ngày kê từ khi công bô bản 
án. 

$2. Nếu một bản án tuyên bô là hôn nhân không thành 
được công bồ ở tòa án cập một, thì tòa kháng cáo phải nghiên 
cứu những nhận xét của bảo hệ viên và của cả các bên nêu 
có, và phải ra một sắc lệnh hoặc để xác nhận ngay quyết 
định hoặc đề nghiên cứu vụ án theo cách thông thường ở 
cấp bậc mới. 

Điều 1683 

Nêu ở cấp kháng cáo người ta đưa ra một lý do mới 
khiến hôn nhân không thành, thì tòa án có thê châp nhận lý 


do đó ở câp một và xét xử như ở tòa cầp một. 


S40 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1684 

$1. Sau khi bản án tuyên bô là hôn nhân bất thành được 
xác nhận ở câp kháng cáo băng một sắc lệnh hay băng một 
bản án thứ nhì, thì những người mà hôn nhân của họ được 
tuyên bô là bât thành có thể tái hôn ngay sau khi sắc lệnh 
hay bản án thứ hai được thông báo cho họ biết, trừ khi lệnh 
câm tái hôn được kèm theo bản án hay săc lệnh, hoặc trừ 
khi Đâng Bản Quyên địa phương ra lệnh câm tái hôn. 

$2. Phải giữ những quy định của điêu 1644, ngay cả 
khi bản án tuyên bô là hôn nhân không thành đã được xác 
nhận, không phải băng một bản án thứ nhì, nhưng băng 
một sắc lệnh. 

Điều 1685 

Ngay sau khi bản án có hiệu lực đề được thi hành, vị 
Đại Diện tư pháp phải thông báo bản án đó cho Đâng Bản 
Quyên địa phương nơi hôn nhân đã được cử hành. Vị này 
phải quan tâm ghi chú việc công bố hôn nhân không thành 
và những lệnh câm kèm theo, nêu có, vào số hôn phôi và 


sô rửa tội, sớm hết sức có thê. 


841 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


TIẾT 6 
TÔ TUNG DỰA TRÊN TÀI LIEU 

Điều 1686 

Sau khi đã nhận một đơn thỉnh câu chiêu theo quy tắc 
của điêu 1677, vị Đại Diện tư pháp hay thâm phán do ngài 
chỉ định, có thê tuyên bô hôn nhân bất thành băng một bản 
án, nêu có một tài liệu không thê bị phản đôi hay khước 
biện chứng minh răng chắc chăn có một ngăn trở tiêu hôn 
hay thiêu hình thức hợp lệ, miễn là tài liệu này phải hiển 
nhiên và phải xác tín rằng ngăn trở đã không được miễn 
chuẩn hoặc người đại diện đã không có ủy nhiệm thư hữu 
hiệu. Trong những vụ án này, những thể thức pháp lý của 
một vụ án thông thường được bỏ qua, trừ việc triệu tập các 
bên ra tòa và sự can thiệp của bảo hệ viên. 

Điều 1687 

$1. Nếu bảo hệ viên nhận định cách khôn ngoan rằng 
những hà tỳ được nói dën ở điêu 1686 hoặc việc thiếu phép 
chuẩn là điều không chắc chắn, thì phải kháng án lên thẩm 
phán tòa án cấp hai để chống lại lời tuyên bố đó. Các án 


từ phải được chuyền lên thâm phán tòa án cập hai, và phải 


S42 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


thông báo băng văn bản cho vị này biết đó là một vụ tô 
tụng dựa trên tài liệu. 

$2. Bên nào cảm thấy mình bị thiệt hại, thì bên đó có 
toàn quyên kháng cáo. 

Điều 1688 

Vo sự can thiệp của bảo hệ viên và sau khi nghe các 
bên, thâm phán tòa án cấp hai phải quyết định cũng một 
cách thức nói ở điều 1686, xem có phải xác nhận bản án 
hay không hoặc có phải giải quyết vụ án theo cách thông 
thường của luật hay không: trong trường hợp này, thâm 


phản gửi trả vụ án vê tòa án cầp một. 


TIẾT 7 
NHỮNG QUY TÁC TÓNG QUÁT 
Điều 1689 
Trong bản án, phải nhắc nhở cho các bên biết những 
nghĩa vụ luân lý hay cả những nghĩa vụ dän sự mà bên này 
phải có đôi với bên kia và đối với con cái họ trong việc cấp 


dưỡng và giáo dục. 


843 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1690 

Không thê áp dụng việc xử án hộ sự khâu biện cho những 
vụ án tuyên bô hôn nhân bất thành. 

Điều 1691 

Trong những vân đề khác liên quan đến thủ tục, phải áp 
dụng những điêu luật về những việc xử án nói chung và 
vê việc xử án hộ sự thông thường, trừ khi bản chât sự việc 
không cho phép, miễn là vẫn giữ nguyên những quy tắc 
đặc biệt liên quan đến những vụ án về tình trạng nhân thân 


và những vụ án có dính dáng tới công ích. 


CHƯƠNG 2 
CÁC VỤ ÁN VỢ CHÓNG LY THÂN 

Điều 1692 

$1. Trừ khi luật đã dự liệu cách khác cho các địa phương 
một cách hợp pháp, việc ly thân giữa vợ chông đã được rửa 
tội có thể được giåi quyết băng một sắc lệnh của Giám Mục 
giáo phận hoặc băng một bản án của thâm phán, chiêu theo 
quy tắc của những điêu khoản sau đây. 

$2. Ở nơi nào mà quyết định của nhà chức trách Giáo 


Hội không có hiệu lực dân sự, hoặc nêu thây bản án dän 


844 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


sự không nghịch với luật Thiên Chúa, thì Giám Mục giáo 
phận tại nơi cư trú của hai vợ chông có thê cho phép họ nại 
đến tòa án dân sự, sau khi đã cân nhắc những hoàn cảnh 
riêng biệt. 

$3. Nêu vụ án cũng liên quan dën những hiệu lực thuần 
túy dân sự của hôn nhân, thâm phán phải liệu sao cho vụ 
án được chuyền sang tòa án dân sự ngay từ đâu, miễn là 
vẫn giữ những quy định của §2. 

Điều 1693 

$1. Phải áp dụng cách xử án hộ sự khẩu biện, trừ khi 
một bên hay công tô viên yêu cầu áp dụng việc xử án hộ sự 
thông thường. 

$2. Nếu đã áp dụng cách xử án hộ sự thông thường và 
nếu có kháng án, thì tòa án cập hai phải tiên hành chiếu 
theo quy tặc của điêu 1682 §2, miễn là vẫn giữ những gì 
luật định. 

Điều 1694 

Phải giữ những quy định của điều 1673 trong những 


điều liên quan đên thâm quyên của tòa án. 


S45 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1695 

Trước khi nhận xử một vụ án và mỗi khi có hy vọng đạt 
kết quả tốt, thâm phán phải dùng các phương thê mang tính 
cách mục vụ đề hòa giải các người phối ngẫu và đề khuyên 
nhủ họ tái lập đời sông chung vợ chồng. 

Điều 1696 

Các vụ án vợ chông ly thân cũng liên quan đến công 
ích; vì thế, công tô viên luôn luôn phải can thiệp, chiêu 


theo quy tắc của điêu 1433. 


CHƯƠNG 3 
TÔ TUNG DE MIỄN CHUÁN 

HÔN NHÂN THÀNH NHÂN VÀ BÁT HOÀN HỢP 

Điều 1697 

Chỉ hai vợ chông hoặc một trong hai, mặc dầu nguòi 
kia không muôn, mói có quyên xin phép chuân hôn nhân 
thành nhận và bât hoàn hợp. 

Điều 1698 

$1. Chỉ một mình Tông Tòa xét xử sự kiện bất hoàn hợp 
của hôn nhân và sự hiện hữu của một lý do chính đáng đề 


ban phép chuẩn. 


S46 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Chỉ một mình Đức Giáo Hoàng Roma ban phép 
chuẩn. 

Điều 1699 

ol Giảm Mục giáo phận tại nơi đương sự có cư só 
hay bán cư sở có thâm quyên nhận đơn xin phép chuẩn và 
ra lệnh tiên hành thâm cứu vụ án, nêu xét thây đơn thỉnh 
nguyện CO CO SỞ. 

$2. Tuy nhiên, néu trường hợp đê ra có những khó khăn 
đặc biệt thuộc lĩnh vực pháp lý hay luân lý, Giám Mục giáo 
phận phải xin ý kiên Tông Tòa. 

$3. Nếu Giám Mục ra sắc lệnh bác đơn thỉnh nguyện, 
thì có thể kháng án lên Tông Tòa dë chông lại sắc lệnh này. 

Điều 1700 

$1. Giám Mục phải trao việc thâm cứu những vụ án đó 
cho tòa án giáo phận mình, hoặc cho tòa án giáo phận khác, 
hoặc cho một tư tế có khả năng, cách thường xuyên hay 
cho từng trường hợp một, miễn là vẫn giữ nguyên những 
quy định của điêu 1681. 

$2. Nhưng nếu đã nộp một lá đơn có tính cách pháp lý 


S47 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


để xin tòa tuyên bô là chính hôn nhân đó bất thành, thì việc 
thâm cứu phải được trao cho cùng một tòa án. 

Điều 1701 

$1. Bảo hệ viên luôn phải can thiệp vào các vụ này. 

$2. Không chấp nhận có luật sư, nhưng Giám Mục có 
thể cho phép nguyên cáo hay bị cáo nhờ một chuyên viên 
luật giúp đỡ trong trường hợp khó khăn. 

Điều 1702 

Trong khi thâm cứu phải nghe cả hai người phối ngẫu 
và trong mức độ có thê, phải giữ các điêu luật liên quan 
đến việc thu thập chứng cớ trong vụ án hộ sự thông thường 
và trong những vụ án hôn nhân bât thành, miễn là những 
điêu luật đó có thê được thích nghi với bản chất của các vụ 
án nảy. 

Điều 1703 

$1. Các án từ không được công bố; tuy nhiên, nêu thâm 
phán thây có một trở ngại nghiêm trọng cho lời thỉnh câu 
của nguyên cáo hay cho lời khước biện của bị cáo, vì những 
chứng cớ được viện dẫn, thì thâm phán phải khôn ngoan 


báo cho đương sự liên hệ biết. 


S46 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Thâm phán có thể chỉ cho đương sự nào yêu câu xem 
một tài liệu đã được đệ nạp hay một chứng cớ đã được thu 
thập và ân định một thời hạn để đương sự ây đưa ra những 
nhận định. 

Điều 1704 

$1. Sau khi đã thâm cứu, người thâm cứu phải chuyên 
tât cả mọi án từ cùng với một bản tường trình thích hợp 
cho Giám Mục, Giám Mục phải soạn thảo ý kiến của mình 
dựa trên sự thật của sự kiện hôn nhân bât hoàn hợp, cũng 
như lý do chính đáng dë miễn chuẩn, và sự thích hợp của 
phép chuẩn. 

$2. Nếu việc thâm cứu đã được trao cho một tòa án 
khác, chiêu theo quy tặc của điêu 1700, thì những lời nhận 
xét bênh vực dây hôn nhân phải do cùng một tòa soạn 
thảo, nhưng ý kiên được nói ở §1 thuộc về Giám Mục đã 
ủy quyên, và người thấm cứu phải trao cho ngài một bản 
tường trinh thích hợp cùng với những án từ. 

Điều 1705 

$1. Giám Mục phải chuyên lên Tông Tòa tất cả các án 
từ cùng với ý kiên của mình và những nhận xét của bảo hệ 


viền. 


849 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Nếu xét thây cân phải bô túc việc thâm cứu, thì Tông 
Tòa sẽ thông báo cho Giám Mục biết điêu ây và sẽ chỉ rõ 
những điểm cân phải thâm cứu thêm. 

$3. Nếu Tông Tòa phúc đáp răng sự kiện hôn nhân bất 
hoàn hợp không được xác định qua những tài liệu được 
viện dẫn, thì chuyên viên luật được nói đến ở điều 1701 
$2, có thể tham khảo những án từ của vụ án ở tòa án, ngoai 
trừ ý kiến của Giám Mục, để nhận định xem có thể thêm 
một điều øì hệ trọng hay không, hâu đệ nạp một đơn thỉnh 
câu mới. 

Điều 1706 

Phúc chiếu ban phép chuẩn được Tông Tòa chuyên đến 
Giám Mục; vị này phải thông báo cho các bên biết phúc 
chiêu đó, ngoài ra ngài phải truyên lệnh cho cha sở tại nơi 
đã cử hành hôn nhân, cũng như cho cha sở tại nơi đã lãnh 
nhận bí tích Rửa Tội, càng sớm càng tốt, đề chi phép chuẩn 


đã ban vào sô hôn nhân và sô rửa tỘI. 


S50 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 4 
TÔ TUNG SUY ĐOÁN NGƯỜI PHÓI NGAU DA 
CHÉT 

Điều 1707 

$1. Mỗi khi cái chết của một người phôi ngẫu không 
thể được chứng minh băng một tài liệu chính thức của nhà 
chức trách Giáo Hội hay của chính quyên, thì người phôi 
ngẫu kia không được quyên tháo bỏ dây hôn nhân, trừ khi 
Giám Mục giáo phận đã tuyên bô là người phối ngẫu đó 
được suy đoán là đã chết. 

$2. Như đã nói ở §1, Giám Mục giáo phận chỉ có thê 
tuyên bô là ngài có được sự xác tín luân lý về cái chết của 
người phối ngẫu, sau khi đã nghiên cứu cân thận, dựa vào 
những lời khai của các nhân chứng, dựa vào dư luận hoặc 
dựa vào những dâu chỉ khác. Chỉ nguyên sự văng mặt của 
nguòi phôi ngẫu mà thôi, tuy đã lâu ngày, thì không đủ. 

$3. Trong những trường hợp không chắc chăn và phức 
tạp, Giám Mục phải xin ý kiến Tông Tòa. 


851 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ĐÈ MỤC 2 
CÁC VỤ ÁN TUYÊN BO 

VIỆC TRUYÊN CHỨC THÁNH BÁT THÀNH 

Điều 1708 

Chính giáo sĩ, hoặc Đắng Bản Quyên mà giáo sĩ lệ thuộc, 
hoặc Đâng Bản Quyên của giáo phận nơi giáo sĩ đã được 
truyền chức, có quyên không thừa nhận việc truyện chức 
thánh thành sự. 

Điều 1709 

$1. Đơn phải được gửi tới Bộ có thâm quyên, Bộ này sẽ 
quyết định vụ án phải do chính Bộ của Giáo Triều Rôma 
xét xử hay do một tòa án được Bộ chỉ định. 

$2. Một khi đã gửi đơn, giáo sĩ bị câm thi hành chức 
thánh do chính luật. 

Điều 1710 

Nếu Bộ đã trao vụ án lại cho một tòa án, thì tòa án phải 
gi các điêu liên quan đến việc xử án nói chung và về việc 
xử án hộ sự thông thường, trừ khi bản chất của sự việc 
không cho phép, miễn là vẫn giữ nguyên những quy định 
của đê mục này. 


852 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1711 

Trong những vụ án này, bảo hệ viên được hưởng những 
quyên lợi và phải giữ những nghĩa vụ như bảo hệ viên hôn 
nhân. 

Điều 1712 

Sau khi bản án thứ hai đã xác nhận việc truyện chức 
thánh bất thành, giáo sĩ mât hết mọi quyên lợi dành riêng 


cho bậc giáo sĩ và không bị các nghĩa vụ ràng buộc. 


ĐÈ MỤC 3 

NHỮNG CÁCH THỨC TRÁNH KIỆN TỤNG 

Điều 1713 

Đề tránh tô tụng hộ sự, nên điều đình hay hòa oä1 với 
nhau, hoặc có thê ủy thác cho một hay nhiêu trọng tài xét 
xử cuộc tranh chấp. 

Điều 1714 

Về việc điêu đình, thỏa hiệp và xét xử qua trọng tài, thì 
phải giữ những quy tắc do các bên lựa chọn, hay nêu các 
bên không lựa chọn quy tắc nào, thì phải giữ luật do Hội 
Đông Giám Mục ban hành, nêu có, hay phải giữ luật dân 


sự hiện hành tại nơi đã ký giao ước. 


853 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1715 

$1. Không thê thực hiện cách hữu hiệu việc điều đình 
hoặc việc thỏa hiệp trong những vân đề liên quan đến công 
ích và trong những vẫn đề mà các bên không thể tự do định 
đoạt được. 

$2. Nêu vân đê liên quan đến những tài sản vật chât của 
Giáo Hội, phải giữ những thể thức do luật đã ân định về 
việc chuyên nhượng tải sản của Giáo Hội, mỗi khi sự việc 
đòi như vậy. 

Điều 1716 

$1. Nếu luật dân sự buộc phán quyết của trọng tài phải 
được một thầm phán phê chuẩn mới có hiệu lực, thì phán 
quyết của trọng tài vè một vụ tranh chấp trong Giáo Hội, 
đề có hiệu lực ở tòa giáo luật, cân phải có sự phê chuẩn của 
thâm phản Giáo Hội tại nơi bản án đã được ban hành. 

$2. Tuy nhiên, nêu luật dân sự chấp nhận đơn kháng 
nghị chông lại phán quyết của trọng tài trước một thâm 
phán dân sự, thì chính đơn kháng nghị này cũng có thể 
được đệ nạp ở tòa giáo luật trước một thâm phán Giáo Hội 


có thâm quyên xét xử cuộc tranh châp ở câp một. 


854 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


PHAN IV 
TÔ TỤNG HÌNH SỰ 


CHƯƠNG 1 
DIEU TRA SƠ KHỞI 

Điều 1717 

SI. Mỗi khi Đắng Bản Quyên biệt một tội phạm đã xảy 
ra, ít nhất sự nhận biết này dường như là đúng, ngài phải 
đích thân hoặc nhờ người nào khác có khả năng cân thận 
điêu tra về những sự kiện, những hoàn cảnh và việc quy 
trách nhiệm, trừ khi việc điều tra đó được xem là hoàn toàn 
thừa thãi. 

$2. Phải liệu sao đừng để việc điều tra này làm hại thanh 
danh của bât cứ người nào. 

$3. Điều tra viên có những quyên lợi và những nghĩa vụ 
như một dự thâm trong vụ tô tung; nêu sau đó việc tô tụng 
tư pháp được xúc tiên, thì điều tra viên sẽ không được làm 
thâm phán. 

Điều 1718 

$1. Khi các yêu tô thu thập được xem ra đã đủ, Đâng 
Bản Quyên phải quyết định: 


855 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


1° việc tô tụng có thê được tiên hành đề tuyên kết hoặc 
đề tuyên bố một hình phạt hay không: 
2° có nên chiêu theo điều 1341 để tiên hành việc tô 
tụng hay không; 
3° có cân nại dën một cuộc tô tụng tư pháp hay không, 
hoặc nêu luật không cẩm, có cân phải tiễn hành băng 
sắc lệnh ngoài tòa hay không. 
$2. Đẳng Bản Quyên phải thu hôi hay phải sửa đôi sắc 
lệnh được nói đến ở §1, mỗi khi các yêu tô mới thúc đây 
ngài phải quyết định cách khác. 
$3. Khi ban hành những sắc lệnh được nói đến ở §§1 
và 2, Đâng Bản Quyên phải tham khảo hai thâm phán hay 
những chuyên viên luật, tủy sự xét đoán khôn ngoan của 
minh. 
$4. Trước khi quyết định chiêu theo quy tặc của $§1, 
Đắng Bản Quyên phải xét xem có nên tự mình hoặc nhờ 
điều tra viên, với sự thỏa thuận của các bên, giåi quyết vẫn 
đề thiệt hại cách hợp tình hợp lý hay không, để tránh được 


những việc xét xử vô Ích. 


S56 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1719 

Những án từ điêu tra và những sắc lệnh của Đâng Bản 
Quyên đề khởi sự hoặc kết thúc cuộc điều tra, cũng như tât 
cả những tài liệu có trước cuộc điều tra, phải được lưu trữ 
trong văn khô mật của tòa giám mục, nếu không cân thiết 


cho việc tô tụng hình sự. 


CHƯƠNG 2 
DIEN TIÊN TÔ TỤNG 
Điều 1720 
Nêu Đâng Bản Quyên nhận thấy phải tiên hành băng 
một sắc lệnh ngoài tòa: 
1° ngài phải thông báo cho bị cáo biết cáo trạng với 
những chứng cớ, và cho họ quyên tự biện hộ, trừ khi 
bị cáo được triệu tập cách hợp pháp nhưng đã lơ là 
không ra trình diện; 
2° ngài phải cân thận cân nhắc mọi chứng cớ và mọi 
luận cứ với hai hội thâm; 
3° ngài phải ra một sắc lệnh, chiếu theo quy tặc của 
các điêu 1342-1350, để trình bày ít là cách vắn tắt 


những lý do về pháp lý và về sự kiện, nêu nhận thây 


S57 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


rõ là tội phạm đã xảy ra và nêu tô quyên hình sự chưa 
bị tiêu hủy. 
Điều 1721 
SI. Nếu Đâng Bản Quyên quyết định tiễn hành một vụ 
tô tụng hình sự trong tòa, ngài phải chuyển những án từ 
điều tra tới công tô viên, đề vị này nộp đơn khởi tô lên thâm 
phán, chiêu theo quy tắc của những điêu 1502 và 1504. 
$2. Ở tòa thượng cấp, công tô viên nào đã được thiết lập 
cho tòa đó, thì phải giù vai trò nguyên cáo. 
Điều 1722 
Đề phòng ngừa gương xấu, dë bảo vệ tự do của các nhân 
chứng và đề bảo đảm sự lưu hành của công lý, thì sau khi 
hội ý với công tô viên và chính bị cáo, Đẳng Bản Quyên 
có thê trong bất cứ giai đoạn nào của vụ án, câm bị cáo thi 
hành thừa tác vụ thánh, hay một chức vụ và nhiệm vụ nào 
trong Giáo Hội, buộc hoặc câm bị cáo không được cư ngụ 
ở một nơi hoặc một địa hạt nào, và cũng có thê câm nguòi 
đó không được công khai tham dự Thánh Thê, tất cả các 
biện pháp này phải được thu hôi khi không còn lý do và 


đương nhiên châm dứt khi việc tô tụng hình sự kết thúc. 


858 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1723 

$1. Khi triệu tập bị cáo ra tòa, thắm phán phải mời bị 
cáo tự chọn cho mình một luật sư chiêu theo quy tắc của 
điêu 1481 §1, trong thòi han do chính thâm phán ân định. 

$2. Nếu bị cáo không chọn luật sư, thì chính thâm phán 
sẽ bô nhiệm một luật sư trước khi đôi tụng, luật sư này phải 
git nhiệm vụ bao lâu bi cáo không chọn luật sư cho mình. 

Điều 1724 

$1. Ở bất cứ cấp bậc nào của vụ án, công tô viên có thể 
bãi nại do mệnh lệnh hoặc với sự đông ý của Đẳng Bản 
Quyên đã quyết định bắt đầu vụ án. 

$2. Đề có hiệu lực, việc bãi nại này phải được bị cáo 
chấp nhận, trừ khi tòa tuyên bô là chính bị cáo đã văng mặt. 

Điều 1725 

Trong khi tranh luận vụ án, hoặc trên giây tờ hoặc băng 
khâu biện, chính bị cáo, hoặc luật sư của bị cáo, hoặc nguòi 
đại diện của bị cáo, luôn luôn có quyên việt hay nói sau 
củng. 

Điều 1726 

Ở bât cứ cấp bậc và giai đoạn nào của vụ tô tụng hinh 


859 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


sự, nêu thầy rõ bi cáo đã không thực hiện tội phạm, thầm 
phán phải tuyên bô điều đó băng một bản án và tha bông bị 
cáo, ngay cả khi tô quyên hình sự đã bị tiêu hủy cùng một 
lúc. 

Điều 1727 

$1. BỊ cáo có thê kháng cáo, ngay cả khi bản án chỉ tha 
cho bị cáo, vì hình phạt có tính tùy ý hay vì thâm phán đã 
dùng quyên được nói đến ở các điêu 1344 và 1345. 

$2. Công tô viên có thê kháng cáo mỗi khi xét thây việc 
sửa lại gương xâu hay việc lập lại công lý đã không được 
quy định đây đủ. 

Điều 1728 

§1. Miễn là vẫn giữ nguyên những quy định của các 
điêu trong chương này, trừ khi bản chất của sự việc không 
cho làm như thế, những điêu liên quan đến việc xử án nói 
chung và việc xử án hộ sự thông thường phải được áp dụng 
trong tô tụng hình sự, mà vẫn giữ những quy tắc riêng biệt 
của những vụ án liên quan đến công ích. 

$2. BỊ cáo không bị buộc phải thú nhận tội phạm và 
cũng không bị buộc phải tuyên thệ. 


860 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHUƠNG 3 

TÔ QUYEN ĐÒI BỎI THƯỜNG THIỆT HAI 

Điều 1729 

$1. Đương sự nào bị thiệt hại có thê sử dụng tô quyên 
hộ sự đề đòi bôi thường những thiệt hai mà mình phải chịu 
do tội phạm gây ra trong chính việc xét xử hình sự, chiêu 
theo quy tắc của điêu 1596. 

$2. Việc can thiệp của đương sự bị thiệt hại, được nói 
đến ở § 1, không được chấp nhận nữa, nêu đã không được 
thực hiện tại tòa án hình sự cấp một. 

$3. Việc kháng cáo trong một vụ án về việc bôi thường 
thiệt hại, chiêu theo quy tắc của các điêu 1628-1640 phải 
được thực hiện, ngay cả khi việc kháng án này không thể 
được thực hiện ở tòa án hình sự; nhưng nêu các bên khác 
nhau đệ trình cả hai việc kháng án, thì cũng chỉ thực hiện 
một cuộc xét xử kháng cáo mà thôi, miễn là vẫn giữ nguyên 
những quy định của điêu 1730. 

Điều 1730 

$1. Dê tránh việc trì hoãn quá lâu trong vụ án hình sự, 
thầm phán có thê hoãn vụ án liên quan đến những thiệt hại, 


861 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


cho đến khi tuyên bố bản án chung quyết của vụ án hình 
Sự. 

$2. Thâm phán nào đã làm như trên, thì sau khi đã ra 
bản án của vụ án hình sự, phải xét xử những sự thiệt hại, 
ngay cả khi vụ án hình sự chưa dứt điểm vì đã có kháng 
cáo, hoặc ngay cả khi bị cáo được tha bông vi một lý do là 
phải thực hiện nghĩa vụ bôi thường những thiệt hại. 

Điều 1731 

Bản án đã được ban hành trong vụ án hình sự, ngay cả 
khi đã trở thành vẫn đề quyết tụng, không tạo ra một quyên 
lợi nào cho đương sự bi thiệt hại, trừ khi đương sự này đã 


can thiệp, chiêu theo quy tắc của điêu 1729. 


862 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


PHAN V 
THỦ TỤC THƯỢNG CAU 
CÓ TÍNH CÁCH HÀNH CHÍNH 
VÀ THỦ TỤC GIẢI NHIỆM 
HAY THUYÊN CHUYÊN CÁC CHA SỞ 


THIÊN 1 
THƯỢNG CÂU 

CHÓNG LAI NHỮNG SẮC LỆNH HÀNH CHÍNH 

Điều 1732 

Phải áp dụng những quy định của các điêu liên quan 
đến các săc lệnh trong thiên này cho tất cả mọi hành vi 
hành chính riêng biệt được ban hành ở tòa ngoài mà không 
cần xét xử, trừ những sắc lệnh do chính Đức Giáo Hoàng 
Rôma hay do chính Công Đông chung ban hành. 

Điều 1733 

$1. Mỗi khi có người cho răng một sắc lệnh gây thiệt hại 
cho họ, thì điêu mong muôn nhất là đừng dë xảy ra tranh 
chấp giữa người đó và người ban hành sắc lệnh và phải tìm 
một giải pháp hợp tình hợp lý giữa họ băng một sự thỏa 


thuận chung với nhau, cũng như băng sự trung gian hòa 


863 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


giải và băng những nô lực của những người khôn ngoan, 
nếu cân, để tránh hay để giải quyết cuộc tranh châp bằng 
một phương thê thích hợp. 

$2. Hội Đông Giám Mục có thê quyết định thành lập 
cách ôn định một văn phòng hay một ban cô vẫn trong mỗi 
giáo phận, các tô chức này có nhiệm vụ phải tìm kiểm và 
phải đề nghị những giải pháp hợp tình hợp lý, theo những 
quy tắc do chính Hội Đông Giám Mục ân định; nêu Hội 
Đông Giám Mục không truyền làm việc đó, thì Giám Mục 
giáo phận có thể thành lập một văn phòng hay một ban cô 
vân theo kiêu này. 

$3. Văn phòng hay ban cô vân được nói đến ở §2 phải 
hoạt động, nhất là khi có đơn yêu câu thu hôi một sắc lệnh, 
chiếu theo quy tặc của điêu 1734, và khi thời hạn đề thượng 
câu chưa châm dứt; còn nêu đã nộp đơn thượng câu chỗng 
lại sắc lệnh. thì chính thượng cấp xét việc thượng câu phải 
khuyên người thượng câu và người ban hành sắc lệnh nên 
tìm kiêm những giải pháp nói trên, mỗi khi thây có hy vọng 
đạt kết quả tốt. 

Điều 1734 


ol Trước khi thượng câu, đương sự phải viết đơn yêu 


864 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


câu người ban hành sắc lệnh phải hủy bỏ hoặc phải sửa 
chữa sắc lệnh; việc nộp đơn này cũng hàm chứa lời yêu 
câu phải đình hoãn việc thi hành sắc lệnh. 
$2. Phải nộp đơn yêu câu này trong thời hạn cưỡng định 
là mười ngày hữu dụng, kê từ khi sắc lệnh được thông báo 
cách hợp pháp. 
$3. Những quy tắc của §§1 và 2 không có hiệu lực: 
1° đôi với đơn thượng câu lên Giám Mục để chông 
lại những sắc lệnh do những người hữu trách thuộc 
quyên ngài ban hành; 
2° đôi với đơn thượng cầu chông lại một sắc lệnh đã 
quyết định phải áp dụng việc thượng câu hệ trật, trừ 
khi Giám Mục đã ban hành quyết định đó; 
3° đi với những đơn thượng câu được đệ trình chiêu 
theo quy tặc của những điêu 57 và 1735. 
Điều 1735 
Trong vòng ba mươi ngày kê từ khi người ban hành sắc 
lệnh nhận được đơn yêu câu được nói dën ở điêu 1734, nêu 
người này ban hành một săc lệnh mới, hoặc để sửa chữa 


sắc lệnh trước, hoặc để quyết định bác đơn yêu câu, thì 


865 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


thời hạn để thượng câu được tính từ lúc thông báo sắc lệnh 
mới; còn nêu trong vòng ba mươi ngày đó, người ban hành 
sắc lệnh không quyết định ei. thì thời hạn bắt đầu từ ngày 
thứ ba mươi. 

Điều 1736 

ol Trong những vân đề mà việc thượng câu hệ trật đình 
hoãn việc thi hành sắc lệnh, thì đơn yêu câu được nói đến 
ở điêu 1734 cũng phát sinh hiệu lực tương tự. 

$2. Trong các trường hợp khác, néu người ban hành sắc 
lệnh không quyết định đình hoãn việc thi hành trong vòng 
mười ngày, kê từ khi nhận được đơn yêu câu được nói dën 
ở điêu 1734, thì việc đình hoãn tạm thời có thê được yêu 
câu noi thượng cấp hệ trật của người ban hành sắc lệnh; vị 
này chỉ có thể quyết định đình hoãn việc thi hành vì những 
lý do nghiêm trọng mà thôi và luôn luôn phải liệu sao đừng 
để gây thiệt hại gì cho phân rỗi các linh hôn. 

$3. Sau khi đình hoãn việc thi hành sắc lệnh, chiêu theo 
quy tắc của §2, nêu sau đó đơn thượng câu được đệ trình, 
thì người nào xét xử việc thượng câu ây, chiêu theo quy tặc 
của điêu 1737 §3, phải quyết định xem có phải xác nhận 


hoặc có phải thu hôi lệnh đình hoãn hay không. 


866 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$4. Nêu không có đơn thượng câu nào được đệ trinh 
chông lại sắc lệnh trong thời hạn đã được ân định, thì việc 
đình hoãn thi hành với hiệu lực tạm thời, chiếu theo quy 
tắc của §1 hay §2, sẽ đương nhiên châm dứt. 

Điều 1737 

$1. Người nào cảm thấy mình bị thiệt hại do một sắc lệnh, 
thì có thề thượng câu lên thượng cấp hệ trật của người ban 
hành sắc lệnh, vì bât cứ lý do chính đáng nào; đơn thượng 
cầu có thê đệ trình cho chính người ban hành sắc lệnh, và 
người này phải chuyên ngay đơn đó lên thượng cấp hệ trật 
có thâm quyên. 

$2. Đơn thượng cầu phải được đệ trình trong thời hạn 
cưỡng định là mười lăm ngày hữu dụng: trong những trường 
hợp được nói đến ở điêu 1734 §3, thì thời hạn này bắt đầu 
từ lúc thông báo sắc lệnh, nhưng trong các trường hợp khác 
thì chiêu theo quy tắc của điêu 1735. §3. Ngay cả trong 
những trường hợp mà đơn thượng câu không đương nhiên 
đình hoãn việc thi hành sắc lệnh, và ngay cả khi việc đình 
hoãn chiếu theo quy tắc của điêu 1736 §2 đã không được 
quyết định, thì thượng cấp có thê ra lệnh đình hoãn việc thi 


867 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


hành vì một lý do nghiêm trọng, nhưng phải liệu sao đừng 
để gây thiệt hại gì cho phân rỗi các linh hôn. 

Điều 1738 

Người thượng câu luôn có quyên nhờ một luật sư hay 
một người đại diện, nhưng cân tránh những trì hoãn vô Ích; 
hơn nữa, thượng cấp phải đặt một người biện hộ chiêu theo 
chức vụ, nêu thây việc đó là cân thiết, và nêu người thượng 
câu không có người biện hộ; nhưng thượng cấp luôn có thê 
ra lệnh cho người thượng câu phải đích thân ra tòa dë được 
thấm vấn. 

Điều 1739 

Thượng câp xét xử đơn thượng câu, tùy trường hợp, 
chắng những được phép xác nhận sắc lệnh hay tuyên bô 
sắc lệnh vô hiệu, mà còn được phép hủy bỏ, thu hôi, hoặc 
sửa chữa, thay thê hay bãi bỏ sắc lệnh, nếu thây điêu đó 
thích hợp hơn. 


868 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


THIÊN 2 
THỦ TỤC GIẢI NHIỆM 
HAY THUYÊNÑ CHUYÊN CÁC CHA SỞ 


CHƯƠNG 1 
THỦ TỤC GIẢI NHIỆM CÁC CHA SỞ 
Điều 1740 
khi thừa tác vụ của một cha sở trở nên nguy hại hay Ít 
là không có hiệu quả vì một lý do nào đó, dù không phải là 
lỗi nặng của ngài, thì ngài có thể bị Giám Mục giáo phận 
giải nhiệm khỏi giáo xứ. 
Điều 1741 
Những lý do chính yêu khiến cho một cha sở có thê bị 
giải nhiệm một cách hợp pháp khỏi giáo xứ là: 
1° cách thức hành động gây thiệt hại hay xáo trộn nặng 
cho sự hiệp thông trong Giáo Hội; 
2° sự thiêu khả năng hoặc bệnh tật thường xuyên về 
tinh thân hay thê xác khiến cho cha sở không đủ sức 
chu toàn nhiệm vụ của mình một cách hữu hiệu; 


3° sự mất thanh danh nơi các giáo dân lương thiện và 


869 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


đứng đắn, hoặc sự ëm khích chỗng lại cha sở mà 
người ta dự kiên là sẽ không châm dứt trong một thời 
gian ngắn; 
4° vẫn có sự chênh mảng nghiêm trọng hoặc vẫn vi 
phạm các nhiệm vụ của cha sở sau khi đã bị cảnh cáo; 
5° việc quản tri bê bôi những tài sản vật chât khiến 
cho Giáo Hội bị thiệt hại nặng nê, mỗi khi không có 
một sự đên bù nào khác cho sự thiệt hại này. 
Điều 1742 
$1. Nếu thây có một lý do như được nói đến ở điêu 1740 
sau khi đã điều tra, Giám Mục sẽ thảo luận vân đê với hai 
cha sở được hội đồng linh mục tuyên chọn cách cô định từ 
nhóm các lĩnh mục được thành lập vì mục đích này, theo 
lời đề nghị của Giám Mục. Sau đó, nêu nhận thấy phải đi 
đến quyết định giải nhiệm, Giám Mục phải lây tình cha 
con thuyết phục cha sở từ nhiệm trong thời hạn mười lăm 
ngày, sau khi đã nói cho ngài biết lý do và các luận cứ, để 
sự giải nhiệm được hữu hiệu. 
$2. Đối với những cha sở là thành viên của một dòng tu 
hoặc của một tu đoàn tông đô, thì phải giữ những quy định 
của điêu 682 §2. 


870 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điêu 1743 

Không những cha sở có thê đệ đơn xin từ nhiệm cách 
đơn thường, mà ngài còn có thể đệ đơn xin từ nhiệm với 
điều kiện nữa, miễn là điều kiện đó có thể được Giám Mục 
chấp nhận một cách hợp pháp và được ngài châp thuận thật 
Sự. 

Điêu 1744 

$1. Nếu cha sở không trả lời trong thời hạn đã được 
ân định, Giám Mục phải nhắc lại lời yêu cầu đương sự từ 
nhiệm và phải gia hạn thời gian hữu dụng đề đương sự trả 
lờI. 

$2. Nếu Giám Mục biết rõ cha sở đã nhận được thư yêu 
câu thứ hai mà không trả lời, mặc dâu không bị ngăn trở øì, 
hoặc nếu cha sở không chịu từ nhiệm mà không đưa ra lý 
do nào, thì Giám Mục phải ban hành sắc lệnh giải nhiệm. 

Điêu 1745 

Tuy nhiên, nêu cha sở chông lại lý do được viện dẫn và 
những luận cứ được kèm theo, băng cách đưa ra những lý 
chứng mà Giám Mục xét thấy là không đây đủ, để hành 


động hữu hiệu, Giám Mục phải: 


871 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


1° yêu câu cha sở viết một bản tường trình về những 
điêu mình kháng nghị, sau khi đã nghiên cứu các án 
từ và, hơn nữa, phải viện dẫn những chứng cớ trái 
ngược, nêu có; 
2° cân nhăc vân đê cùng với những cha sở được nói 
đến ở điều 1742 § 1, sau khi đã bô túc việc thầm cứu, 
nếu cân, trừ khi những vị này bị ngăn trở, thì phải chỉ 
định những vị khác; 
3° sau hết, quyết định có nên giải nhiệm cha sở hay 
không và phải lập tức ra một săc lệnh về việc đó. 
Điều 1746 
Sau khi đã giải nhiệm cha sở, Giám Mục phải liệu trao 
cho đương sự một chức vụ khác, nêu đương sự có khả 
năng, hoặc ban cho đương sự một khoản tiên cấp dưỡng, 
tùy trường hợp và nêu hoàn cảnh cho phép. 
Điều 1747 
$1. Cha sở bị giải nhiệm phải ngưng thì hành nhiệm vụ 
cha sở. phải rời khỏi nhà xứ càng sớm càng tốt và phải trao 
lại tât cả những oi thuộc về giáo xứ cho người mà Giám 


Mục sắp trao giáo xứ cho. 


872 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


$2. Tuy nhiên, nếu là trường hợp một cha sở đau yếu 
không thể di chuyển khỏi nhà xứ dën nơi khác mà không 
sinh bất tiện, Giám Mục phải đề cho đương sự sử dụng nhà 
xứ, kế cả việc sử dụng độc quyên, bao lâu việc đó còn cân 
thiết. 

$3. Bao lâu việc thượng cầu chông lại sắc lệnh ø1ải nhiệm 
chưa được giải quyết, Giám Mục không thể bô nhiệm một 
cha sở mới, nhưng trong khi chờ đợi phải liệu cho giáo xứ 


ây có vi giám quản giáo xứ. 


CHUONG 2 
THỦ TỤC THUYÊN CHUYÉN 
CÁC CHA SỞ 

Điều 1748 

Nêu thiện ích của các linh hôn hay những nhu câu hoặc 
lợi ích của Giáo Hội đòi hỏi thuyên chuyên một cha sở từ 
giáo Xứ ngài đang lãnh đạo cách hữu hiệu, đến một giáo 
xứ khác, hoặc sang một chức vụ khác, Giám Mục phải đề 
nghị việc thuyên chuyên này với đương sự băng văn thư, 
và khuyên đương sự châp thuận vì lòng yêu mên Chúa và 
các linh hôn. 


873 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1749 

Nêu cha sở không muôn tuân theo dë nghị và những 
lời khuyến dụ của Giám Mục, thì phải trình bày lý do trên 
giây tỜ. 

Điều 1750 

Bât châp những lý do được viện dẫn, nêu Giám Mục 
quyết định không rút lại đề nghị của mình, thì ngài phải 
cân nhắc các lý do thuận hay bất thuận việc thuyên chuyên 
với hai cha sở được chọn, chiêu theo quy tắc của điêu 1742 
$1; nhưng nếu sau đó ngài xét thây cân phải thuyên chuyên, 
thì ngài phải lây tình cha con mà khuyên bảo đương sự một 
lần nữa. 

Điều 1751 

$1. Sau khi đã thực hiện những việc ây, nêu cha sở vẫn 
còn từ chối và nêu Giám Mục xét thấy cân phải thuyên 
chuyền, ngài phải ban hành sắc lệnh thuyên chuyền và quy 
định răng giáo xứ sẽ khuyết vị sau khi mãn thời hạn đã 
được ân định. 

$2. Sau khi thời hạn này trôi qua cách vô ích, Giám Mục 


phải tuyên bô giáo xứ khuyết vị. 


874 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


Điều 1752 

Trong các vụ thuyên chuyền, phải áp dụng những quy 
định của điêu 1747, phải giữ sự hợp tình hợp lý theo giáo 
luật và phải nhắm vào ơn cứu rỗi các linh hôn là luật tôi 


thượng trong Giáo Hội. 


875 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


MỤC LỤC 


DI ÉIER E E E 8 
HEET Ee 25 
QUYỀN 1 : NHỮNG QUY TẮC TỎNG QUÁTT......................... - - SE SEE*k*ESEEEEEEEEE SE. E111. 111. rke 51 
DE MUC 1ISLUAT OAO HOD ees 53 
EE 60 
ĐỀ MỤC 3 : NHỮNG SẮC LUẬT VÀ NHỮNG HUAN TH... 61 
ĐỀ MỤC 4 : CÁC HÀNH VI HÀNH CHÍNH RIÊNG BIT 2+ 2+2+2E+E2£E+E£E+EE2EEEEzEerkerees 64 
CHƯƠNG 1 : NHÕ'NG QUY TÅC CHUNG 2 E2 SE SE SE SE E1 E113 111111 111121111311. rke 64 
CHƯƠNG 2 : NHỮNG NGHỊ ĐỊNH VÀ NHỮNG MỆNH LỆNH.........................--2- + 2+2 +E+£+Eszszsee 69 
CHƯNG ER ELE 72 
CHUONG E E a a a a ota a aaa a 78 
CHUONG Se MEN CHUAN aaa aAa ana 81 
ÐÈ MUC 5 9.4 90818 # 851201790) 6108 EEN 84 
ĐỀ MỤC 6 : CÁC THẺ NHÂN VÀ PHÄAPNHAN.. 72k 22s 3 2211 231115E1115111315 1511. E1Xe. 86 
CHƯƠNG 1 : TÌNH TRANG GIÁO LUÂT CỦA CÁC THẺ NHÂN o... 86 
EIERE PEHAT NHÂN ee EE 93 
ĐE MỤC”? : CÁC HANH VI PHÁP LY o cicn0 1i: ï ác Giá ENNE E 100 
IDE MU 5S OUYENTIANH DAO EE 103 
DE MUC OF GIAO: VU] di te ee 111 
CHƯƠNG 1 : DONHIEMVAOOLAONU. 1111111111111 111cc. 112 
TETI TU Y TRAO BAN Eeer 115 
TETO T EE 116 
ÉIER 118 
RI EE NEE E EE 126 
CHUONG 5 CHAM DUT GIAO VU TT... ẽ 128 
TEREST NHIEM EE 129 
TET THOEN CHUY EN ore AEEA N ENANA 131 
EIERE eege 132 
TETA: BALNHIE M eebe 134 
DE MUC 1524187820308 XS... 134 
EERSTEN 136 
QUYÊN 2 : DÂN THIÊN ENEE ed 138 
PHAN V CACKO Cu EE 138 
ĐỀ MỤC 1 : NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI CỦA MỌI KITÔ HỮU „osiin 140 
ĐỀ MỤC 2 : NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI CỦA GIÁO DAN. 146 
ĐỀ MỤC 3 : THỪA TÁC VIÊN CÓ CHỨC THÁNH HAY GIÁO SĨ.......................----- 252 x+>s+cx+sz+zczsez 151 
CHOUONG D2 XI DAO TAO GIAO A E 151 
CHUONG 2 SỰ NHẬP EE 169 
CHƯƠNG 3 : NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI CUAOLAOST,. 174 
GIN/JO NET MAT ĐO GAO S acc eege 183 
ĐỀ MỤC 4 : HẠT GIÁM CHỨC TÒNG NHÂN....................... -- ¿22-522 122 21221215 3112111 11211711121 xe 184 
ĐE.MUE 5 -CAC HIẾP HỘI KITO HUU n a ENEE 186 
CHƯƠNG 1 : NHỮNG QUY TẮC CHƯNGG........................... - 2 - Set SE2EEEEESEEEEEEETEEE TT EE 1181111. E11erke 186 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 : CÁC HIỆP HỘI CÔNG CỦA KITO HUU. 2 2 22s E+EE£EE2EE£EtEEeEEerxrrrrkered 192 
CHƯƠNG 3 : CÁC HIỆP HỘI TƯ CỦA KITÔ HỮU.....................- -- 2 2 22S£+S£+E£EE£EE£EE£EE£EtEEeEEeEzrzkered 198 
CHƯƠNG 4 : QUY TẮC RIÊNG CHO CÁC HIỆP HỘI GIÁO DAN. 200 
PHẢN 2 : CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HO... 202 
THIÊN 1 : QUYỀN TỎI THƯỢNG CỦA GIÁO HOI... 202 
CHƯƠNG 1 : ĐỨC GIÁO HOÀNG VÀ GIÁM MỤC DOAN. 25 StS2<EE2EEEEEerkerrrrrrrrred 202 
TIET 1z ĐỨC GIÁO HOANG ROMA Gas 1114861666 can 0A A002, xesheytuloasoagAuloisS van 202 
TET S GIAM MUC POAN 1001.1010 be 205 
CHƯƠNG 2 : THƯỢNG HỘI ĐÔNG OGLAMMUC. 208 
CHƯƠNG 3 : CÁC HÔNG Y GIÁO HỘI BOMA. 322112111121 2121112111 re. 213 
CHUONG Ee E RRE 220 
CHƯƠNG 5 : CÁC ĐẶC SỨ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG........................-- ¿222522222 2222121212 rkrred 221 
THIÊN 2 : CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC HỢP ĐOÀN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG........ 225 
ĐÈ MỤC 1 : CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG VÀ OUNEN BINH.. c5 SccecckeErrkererkes 225 
CHƯƠNG 1 : CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHUONG. 225 
EELER LEE EE BEE 228 
TIETT: GIÁO GAM MUC NOIHC HN ee 228 
TIET 2 CÁC GIÀN MUC GIÁO PHAN ee 232 
TIẾT 3 :CÁC GIÁM MỤC PHÓ VÀ GIÁM MỤC PHỤ TA. 244 
CHƯƠNG 3 : CAN TOÀ VÀ KHUYẾẾT VỊ......................-- 5c S62 E215 19212 1211211215 2111111111111. 111. re. 249 
KEE ee 251 
ĐỀ MỤC 2 : CÁC HỢP ĐOÀN GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG........................... 2-52 ©E+2E2E2£ESEEEESEE2EEErkerkerees 257 
CHƯƠNG 1 : CÁC GIÁO TÍNH VÀ CÁC GIÁO MIEN. 2-52 2522S2 SE E121 2121 21212. re. 257 
CHƯƠNG 2 : CÁC VỊ TRƯỞNG GIÁO TỈNH.................... --5- 2522212 21221215 21212111111 212111211 re. 259 
CHƯƠNG 3 : CÁC CÔNG ĐÔNG ĐỊA PHƯƠNG...................... 525 2 S2 21221215 12122111221 212111211. re. 261 
CHƯƠNG 4 : CÁC HỘI ĐÔNG GIÁM MUER 267 
ĐỀ MỤC 3 : TÔ CHỨC NỘI BỘ CỦA CÁC GIÁO HỘI ĐỊA PHUONG 252555522 274 
CHƯƠNG 1 : CÔNG NGHỊ GIÁO PHÂN ----2- 55522522121 E1211221215 21712111211 117111 211k. 274 
CHƯNG 2 : TOÀ GIÁM MŲC GIÁO RE 279 
TIẾT 1 : CÁC TÓNG ĐẠI DIỆN VÀ CÁC ĐẠI DIEN GIÁM MŲC o.. 281 
TIẾT 2 : CHƯỞNG AN CÔNG CHÚNG VIÊN VÀ VĂN KHO... 2t2xeEerrrrrrrred 285 
TIẾT 32 HÔI DÒNG KINH TÉ VÀ QUÅN LÝ ee e ee eege 290 
CHƯƠNG 3 : HỘI ĐÔNG LINH MỤC VÀ BAN TƯ VAN. 292 
CHUONGAF CAC Cie E 177... 297 
CHƯỜNG: 5: HỘI ĐÔNG MO VU noi 066x066:  ánx tao 0h H4 Ác T HgnkigsgfskiVarabhauset 301 
CHƯƠNG 6 : CÁC GIÁO XÚ CÁC CHA SỞ VÀ CÁC CHA PHÓ... 303 
CHƯƠNG 7 : CÁC CHA QUẢN HAT... 325 
CHƯƠNG 8 : CÁC CHA QUÁN NHIỆM NHÀ THỜ VÀ CÁC CHA TUYÊN UY ........................--- 329 
TIẾT 1 : CÁC CHA QUẢN NHIỆM NHÀ TO. 329 
HETS CACCRA TONT N ỦY tee 332 
PHÀN 3 : CÁC TU HỘI THÁNH HIEN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG DO. 335 
THIÊN 1 : CÁC TU HỘI THÁNH DIEN... 335 
ĐỀ MỤC 1 : QUY TẮC CHUNG CHO TẤT CÁ CÁC TU HỘI THÁNH HIEN. 335 
ÐE MU Z CAC HỘI DONG EE 348 
CHƯƠNG 1 : CÁC NHÀ DÒNG, VIỆC THÀNH LẬP VÀ GIÁI THÊ CÁC NHÀ DÒNG................. 349 


877 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 : VIỆC LÃNH ĐẠO HỘI DON. 353 
TIÉT 1 : BE TRÊN VÀ BAN CÓ VÅN và x05 6g 6a06ksbidx oaa n Lon n E E E E E 1010 E E E n nnan 353 
ENEE RE eher A E EAE 360 
TIẾT 3 : TÀI SÅN VẬT CHẤT VÀ VIỆC QUẢN TRI TÀI SÅN .....................- 5-52 c+c 2x x‡Eszexersreseree 362 
CHƯƠNG 3 : VIỆC THÂU NHÂN ỨNG SINH VÀ ĐÀO TẠO CÁC TU ST. 366 
TIẾT 1 : VIÊC THÂU NHÂN VÀO TÂP VIÊN SG St e2 SE SE SE S323 23232523 51E811 5151115551555 E1 5E reE 366 
TIẾT 2 : TẬP VIEN VÀ VIỆC ĐÀO TẠO TẬP SINH .......................-2-¿ S252 Set 2223232328 E8EE5E5E5E 5525252525255 xe2 369 
HE X14 1! 634 Räb EE RE EE 374 
TIÉT 4 : VIÊC DÀO TAO 87.1088) EE 376 
CHƯƠNG 4 : NGHĨA VỤ VÀ OUNEN LỢI CỦA CÁC TU HỘI VÀ CÁC THÀNH VIÊN............... 378 
CHƯƠNG 5 : VIỆC TÔNG ĐỎ CỦA CÁC TU HOI... 383 
CHƯƠNG 6 : CÁC THÀNH VIÊN RÒI BÓ TU HO... 389 
TIẾT 1 : VIỆC CHUYÊN SANG TU HỘI KHÁC.........................- G52 S228 SE SE+E+E+E+E+ESEEEEEEESESEEEEEEEEErErErErErereree 389 
EHS 67:4811218 S052) 08 et, ege 39] 
TIẾT 3 : VIỆC SA THÁI CÁC THÀNH VUEN... 395 
CHƯƠNG 7 : TU SĨ ĐƯỢC THĂNG CHỨC GIÁM MỤC........................- 2-2-2222 SE SE SE SESESE+EZESEZE+E+ErEsErErez 401 
CHƯƠNG 8 : HỘI ĐÔNG CÁC BÊ TRÊN CÁP CAO................ ¿S252 tt Set 232E25232818115E5E1E552525252325 5513 xxEE 403 
AE MUO CAO HN O O A AA A E 404 
THIÊN 2 CÁC TU DOÀN TÔNG PÒ EE 413 
OUNEN 3 : NHIÊM VỤ GIÁO HUẦN CUAOLAOHOL... 420 
ĐÈ MỤC 1: 

THUA TAC VO 6.9109.107. 1777907 CỐ.ốỐỐố.ẻẽẽ E 425 
CHƯƠNG 1 

LINOL INNERE ONKO S LONC 427 
CHƯƠNG 2 

IE LOVNE E N EE 432 
DÉ MỤC 2 l 

HOAT ĐỘNG TRUYÊN GIÁO CỦA GIÁO HO... 436 
DÉ MỤC 3 

EE ORDI OLO ONCE -NO EE 441 
CHƯƠNG 1 

70748/8)/£1:/89 617 a a a ENERE 443 
CHƯƠNG 2 

CÁC ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO 

MA CÁC VIENSC HOC KHA C Seege 448 
CHƯƠNG 3 

CÁC ĐẠI HỌC VÀ 

CACPHÂN KHOA GIAO Sl 777 n a a E E A E A 450 
DÉ MŲC 4 l 

CÁC PHƯƠNG TIN TRUYÊN THÔNG XÃ HỘI 

VÀ CÁCH RIÊNG SÁCH EE 1 .7Ẽ.ốẻẽẻẻéẻ.ẽ Sonen. 453 
ĐÈ MỤC 5 

¡024:)18.400/65210/9000 2... II 459 
OUNEN 1V 

NHIỆM VỤ THÁNH HOÁ CUAOGLAOHOL. SE E818 E8 EEESEEE5E5155 111511181 EEESrrrrer 462 
PHÀN 1 

3.3/71 i0iø im. ốc ẽ. ốc 466 
ĐÈ MỤC 1 

BI TC CR EEN E 471 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 1 

E DR 5P 90112 Bl 53008 Te E Ee EE 472 
CHƯƠNG 2 

THÙ'A TÁC VIÊN BÍ TÍCH EENEG dee 476 
CHƯƠNG 3 i 

NHỮNG NGƯỜI LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TÔI ..................- .-2 22+ S2 S2 SE SE SE EEEEE+EEESEEEEEEEEEEEEEEEEEErsrsrrs 471 
CHƯƠNG 4 ` 

NGUOLDODA U een 481 
CHUONG 5 


CHÚNG MINH VÀ GHI SÔ 
ER CH S NE KE EE 483 


DÉ MỤC 2 

BÍ TÍCH THÊM SÚ G ..ẻ..ẽ................. 485 
CHƯƠNG 1 

CEO NNN ER Tee RE EE EEN 485 
CHƯƠNG 2 

THÙ'A TÁC VIÊN BÍ TÍCH j0 20 656/277... ẽẻẽẽẻẽẽ Ee e 486 
CHƯƠNG 3 

NHỮNG NGƯỜI LÃNH NHÂN BÍ TÍCH THÊM SU, 489 


ĐỀ MỤC 3 l 
EELER AAE AA AEEA 492 


CHƯƠNG 1 l 
CÚ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THE... 493 


TIÉT 1 
THỪA TÁC VIÊN BÍ TÍCH THÁNH THE. 494 


TIẾT 2 l 
THAM DỰ BÍ TÍCH THÁNH THE, 498 


TIÉT3 „ 
NGHI LÊ VÀ NGHI THÚC l 
CÚ HÀNH BÍ TÍCH THÁNH THE... 502 


TIÉT 4 
THỜI GIAN VÀ NƠI CỬ HÀNH BÍTÍCH THÁNH THẺ ........................-- + + te S+sEeE+EEEE+E+EEEEEEzEEeEzE+Eczszeczcszz 504 


CHƯƠNG 2 
LƯU GIỮ VÀ TÔN THỜ THÁNH THE. 505 


CHƯƠNG 3 ˆ 

BỒNG LÊ ĐẺ CỬ HÀNH THÁNH LE. 509 
ĐÈ MỤC 4 

EI § [85 #s7-ÿử 05/28... ẽ..ẽ.ẽ SE 515 
CHƯƠNG 1 

CÚ HÀNH BÍ TÍCH SÁM E EE 515 
CHƯƠNG 2 

THÙ'A TÁC VIÊN EEN cố 102080060 20A1 ás0 Sao Nieu Ale 518 


879 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ĐỀ MỤC 5 l 
BÍ TÍCH XÚC DÀU EE 530 


CHƯƠNG 1 
CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂNN......................---- S2 SE SE SE SE SE SE SE2E2E28 5818515153855 E53 EEETErEree 530 


CHƯƠNG 2 
THỪA TÁC VIÊN 
BÍ TÍCH XÚC DÂU BÊNH 817: 6.90000Ẽ0Ẽ057 5. 532 


CHƯƠNG 3 
NHỮNG NGƯỜI LÃNH NHÂN 
BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN....................... ---- - c1 221313 115E11515151511155151E1E1E111111E1E1EEEEEEEEExEEcEe 532 


ĐÈỀMỤCG - 
BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH  ........................... AE SE S98 n n n A n n n E D E E EAD E 8E E C25 E an an 533 


CHƯƠNG 1 
VIỆC CỬ HÀNH VÀ THỪA TÁC VIÊN 
ECG 534 


CHƯƠNG 2 
NHỮNG NGƯỜI NHÂN LÃNH CHÚC THÁNH 22+ S SE SE SE SE EEEEEEESESESEEEEEEEEEEEEEEEEEErrrrrrr 539 


TIÉTI _ 
NHỮNG DIEU KIỆN 
BUỘC NGƯỜI NHÂN LÃNH CHỨC THÁNH PHI CO. 540 


TIẾT 2 l l l 
NHỮNG DIEU KIỆN CAN THIẾT 
DI NHẬN LANH KOS LOLOY S -NNI S O 543 


TIÉT 3 l l 
NHỮNG DIEU BÅT HỢP LUẬT 
VACACNGAN TRO EIER ee AE AE 546 


TIẾT 4 
CÁC VĂN BẢN CÂN THIẾT VÀ VIỆC DIEU TRA... 552 


CHƯƠNG 3 
VIỆC GHI SỐ l 
VÀ CHÚNG THU TRUYÊN CHỨC........................- St St Sa akta s a boa aaka a n A PAA A R EA AIR EAR EA ASR an nan 555 


ĐÈ MỤC 7 
HISTICET EION NHAN EEN 556 


CHƯƠNG 1 

MỤC VỤ HÔN NHÂN VÀ NHỮNG VIỆC PHÅI LÀM 

TRƯỚC KHI HÔN NHÂN ĐƯỢC CỬ HÀNH S2 Set SE SE SE SE SE2E2E2E2E5EE8E8EE5EEE5E 55255525533 cEE 559 
CHƯƠNG 2 
NGĂN TRỞ TIÊU HÔN NÓI CHUNG... S3 n a An E ESLAR E 58 RE E E E E E nnn 564 
CHƯƠNG 3 
NGĂN TRỞ TIÊU HÔN NÓI BIENG.. n a Enn A EAE E SEAE E E EE E E annn 568 
CHƯƠNG 4 

SU BCE NIR OT 0m... ẽố.ẽẻẽ 572 
CHƯƠNG 5 

NGHI THÚC CỬ HÀNH HÔN NHÂNN........................... G299 SE SE 3S on Do n S8 5 n e 5E 3 52858 5 se rerees 577 
CHUONG6 - 

HỘN  NHẬN HN S O) E Geier E E E E EE 584 
CHƯƠNG 7 

CỬ HÀNH HÔN NHÂN 

8.858 ANIE DI EE 588 


CHƯƠNG 8 
HIEU o EEN EE 589 


CHƯƠNG 9 l 
SŲ LY THÂN GIŬ'A VỌ CHÒNG E 591 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


TIẾT 1 
IFH AOY GA TION NHÀ ẤN ái bi côn kho eebe EE ch 


TIẾT 2 i 
LY THÂN MÀ DÂY HÔN NHÂN VAN COON. 


CHƯƠNG 10 
THÀNH SỰ HOÁ HONNHAN. ihn kndka khao kehka kanka kanu a AaS EE An EAIA ASEPE AIE aranna 


TIÉT 1 
THÀNH SỰ HOÁ DON THUAN. SE SE SE E238 28235818 E8E8E858EE 5528351881811 115551118 enas 


TIẾT 2 
DIEUTRI E EE 


PHẢN 2 
EE eebe eer 


ĐÈ MỤC 1 
SE E 28/8050007Đ0Ề TC. rẽ... ẽẽ 


ĐÈ MỤC 2 
S LONCA OE 8:Y9f6)7871-4]115 8S. ốốốỐốỐốốố ốc 


ĐÈ MỤC 3 
AN TÁNG THEONGHITHUCOGLAOHOL... 1818181818 E5E3515555 181511181812 Eer 


CHƯƠNG 1 
CỬ HÀNH NGHI THÚC AN TÁNG.......................... .- --- se CS SE SE S9 S8 S8 x3 E ESA 58818 SE E E A E E nnan 


CHƯƠNG 2 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC 

HOẶC KHÔNG ĐƯỢC AN TÁNG 

THEG NGHI THỨ (GIÁO THÍ E 


ĐÈ MỤC 4 

TÔN KÍNH CÁC THÁNH 

ÁNH TƯỢNG THÁNH VÀ CÁC THÁNH TÍCH.................... 2-5 22333338 E8 E8 E818 EEEEEEEE3E1E5EE 181511181 EEEerrrr 
ĐỀ MỤC 5 l 

LOLKHAN VA LOI TAE Ee Eege 


CHƯƠNG 1 
Iech 


CHƯƠNG 2 
EIERE ege EE EE 


PHẢN 21I 

NƠI THÁNH VÀ THỜI GIAN THANN... 
ĐÈ MỤC 1 

HERE EE 
CHƯƠNG 1 

NAA THO retade dee ee 
CHƯƠNG 2 

NHÀ NGUYEN VÀ NHÀ NGUYÊN TU cái c0 000280200 ôagoidxioilibila9 4x ae 


CHƯƠNG 5 
INLEI ISAIN SNIN E Ea 0 A A I A NEI A EE T E T E A E EEEE T. 


DÉ MỤC 2 
THOLGIAN NEE E 


CHUONG1 ` 
IAEE CI OAE 07070 E EN EEEIEE EREE EE EEE E EERE EE E EEE E ESTEET 


881 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯCNG 2 
E TEE DL EE 


OUNEN V l 
TÀI SÅN VÂT CHÅT CÚA GIÁO EE 


ĐÈ MỤC 1 
7ÿ516057.18 90770 CỐ éẽẻẻằốốééốẽ 


ĐÈ MỤC 2 


QUAN KC E E E 


ĐÈ MỤC 3 

CÁC KHÉ ƯỚC 

VÀ NHẤT LÀ VIỆC CHUYÊN NHUONG.. 11918 18 1 12151711111 E111111 1e 1e xe. 
ĐÈ MỤC 4 

CÁC THIỆN Ý NÓI CHUNG 

37£.5®; (85/518 6188 EE 


QUYÊN VI 
ELEM eet 


PHẢN 1 
TÔI PHAM 
VÀ HÌNH PHAT NÓI EIER, ege Age 


ĐÈ MỤC 1 
VIỆC TRỪNG PHẠT 
'87.1830015I92E-0.001/6708)51600/e 7.7... ........................ 


DÉ MỤC 2 

LUẬT HÌNH SỰ 

MA MÊNH LÊNH HÌNH S Dĩ x6 ssanl6sysetbliseftRBlobAslvEeltoybeeftite v00 AEEA EE ES EMAA nem dnd 
ĐÈ MỤC 3 

CHỦ TH BI TRÙNG DESEN 019 122800 EEEE 
ĐÈ MỤC A 

CÁC HÌNH PHẠT 

VÀ CÁC SỌ TRÒNG PHAT 84-716... .ẺỐẮ.ẻẻẽ ES AAE aSa Eana eranan en, 
CHƯƠNG 1 

DUGG HINA HAY EE 


CHƯƠNG 3 
NHỮNG DƯỢCHÌNH _ 
VÀ NHỮNG VIỆC SAM S O) 


ĐÈ MỤC 5 
NADIN EDS TINI S 8s ÓC... 


ĐỀ MỤC 6 
SỌ CHÅÂM DÚT CÚA HÌNH 0112... ......... ....... 


PHÀN 2 
HÌNH PHAT CHO TÙNG TÔI PHAM. EE 


ĐÈ MỤC 1 
TÔI PHAM CHÔNG LAI ĐẠO 
VÀ TÍNH DUY NHẤT CÚA GIÁO HỘI .................... -- Set 3E19EEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEErrkrerkrs 


DÉMUCH | 
TÔI PHAM CHÓNG LAI 
VÀ TU VO CÚ GIÁO H Ó a 660k t6 li cAioalbo t0 li sAo 


ĐỀ MỤC 3 
CHIM ĐOẠT GIÁO VỤ VÀ NHỮNG TÔI PHAM 
KATTA E OI EE VAT EE 


S82 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ĐÈ MỤC 4 
ECHTER EE 708 


ĐÈ MỤC 5 
TÔI PHAM 
NGHỊCH VỚI CÁC NGHĨA VỤ ĐẶC RBIÉT.. E818 kane n uan n kannan aniani ESErrrer 709 


ĐÈMỤC6_ 
TÔI PHAM ĐỀN SỰ SÔNG 
XÃ TU D0 CUA CON NGỘ ee 711 


ĐÈ MỤC7 ` 
OUY TAC TONG QUA T roii aeaa aaa a 712 


OUNEN VII 


PHÀN 1 
EERSTEN Eege 713 


ĐÈ MỤC 1 l l 
TOAAN CO e ENEE E 715 


ĐÊ MỤC 2 

CÁC CAP 

VÀ CÁC LOAI TÒA ÁN 457. (e0... 719 
CHƯƠNG 1 

TA KEIN E EE 720 


TIÉT 1 
AM EEN 720 


TIÉT2 
DỰ THÂM VÀ PHÚC TRÌNH VIÊN ........................... 2. + 122131351 5E5EEEEESEEESEEESEEESE1EE1E11111E1E1E1EEEEEEEEE E2 726 


TIẾT3 _ 

CÔNG TÔ VIÊN 

BẢO HỆ VIÊN VÀ CÔNG CHUNGNIEN.. kan n ka Aann anana anerian en, 727 
CHƯƠNG 2 

TOA A N O A A me. ẽ. 730 


CHƯƠNG 3 
INCL E E KON. C 732 


ĐÈ MỤC 3 

QUY LUÂT PHÅI GIŬ eebe 735 
CHƯƠNG 1 l 

NHIỆM VỤ CỦA THÂM PHÁN 
VÀ CỦA VIÊN CHỨC TÒA AN... 735 
CHƯƠNG 2 
TT: TRIETTU?E UÁ VI XE, E BEE 74] 
CHƯƠNG 3 l 
CÁC HAN KY EELER, eeh ee eene et eege 744 


OUER H EEN 745 
CHƯƠNG 5 l 

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC NHÂN VÀO PHÒNG XỬ 

CÁCH THÚC SOẠN THẢO VÀ LƯU TRỮ ÁN TỪ......................- ¿2+2 S2 St SE +e+E+E+E+ESEEEEEEEEESESEEEEEEEEErErErErereree 746 
ĐÈ MỤC A 

CAC BEN TRONG EE 749 


CHƯƠNG 1 
Te TÊN E I E N EE 749 


CHƯƠNG 2 
NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ NHỮNG LUÂT SU. 75] 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


ĐÈ MỤC 5 
TÔ QUYÈÊN VÀ KHUÓC BIÊN sua ba bó côn b0 00a ch 01062210: 2ã2u20xd%dnÔeiaifsast226c0 


CHƯƠNG 1 
TO OUNEN VÀ KHƯỚC BIEN NÓI CHƯNG.......................... - 2E SE k‡EEESEEESEEESEEEtEEEEEEEEEEEESEEEEererkrkeree 


CHƯƠNG 2 
TO OUNEN VÀ KHƯỚC BIEN NÓI RIÊNG.........................--- - 5s SE SE2EEEEESEEEEEEESE E3 E111 1c ckrke 


PHẢN 2 
ïÿ67748):1/65=/9x>ø Xe .ố.ốố Ốc .ẽ.ẽẽ.hẽ E 


THIÊN 1 
¡19148)1/60z(915188/8:(8)1€640z1079)1/€6287e...................ÔỎÔỎ 


ĐỀ MỤC 1 
j6) 51810748 ® 48.05... ẽố ốm a hs 


CHƯƠNG 1 ` 
SEI TE E EE 


CHƯƠNG 2 
TRIẾU TÂP VÀ THÔNG BẢO Ke en OR EE 


ĐÈ MỤC 2 
DI TU  G 7 1n c6 3c tt EEN 
ĐÈ MỤC 3 

ENHAN VU RKRIEN toa 9x9400á a a bianab0laeeor000a06xas90AG6ss840neakoitee 


CHƯƠNG 1 
ESIDA NEATA I NE E E EEE ẽ.ẽ 


CHƯƠNG 2 l 
@51601€.;I1i)s0:7-9016/08.981812000Ẽ0 TS... 


TIET) _ 
BẢN CHAT VÀ GIÁ TRI CHÚNG MINH 
ANONY E D 908.8... ..... ..... 


TIẾT 2 
EE HO E DEI 2 22. EN AA <ẽẽẽ.cch 


CHƯƠNG 3 
CÁC NHÂN CHÚNG VÀ VIỆC LÀM CHỨNG.....................----G St Set bkan kaka kann kn unna 5151115555555 1511 innn. 


TIẾT 1 l 
NHỮNG NGƯỜI CÓ THẺ LÀM CHUNG. eosto oeo S93 9E nr S9 x93 5E n n enen onene 


TIÉT 2 
CHÁP NHÂN VÀ LOẠI TRỪ NHÂN CHỨNG.....................--- 2 Set SE SE SESESE2ESE2E2ESEEEEEEEEEEEEEEE2E2E2E E88 cEE 


TIẾT3 _ 
THẦM VẤN CÁC NHÂN CHỨNG........................- SG 2s Sa Sa S3 S2 E93 13 5858 5858181811118 15151 151115515155 11 1115111551 te crree 


TIẾT 4 
GIÁ TRI CÚŪA CÁC LÒI CHÚNG EE 


CHƯƠNG 4 
CACGOAM DINA EE 


CHƯƠNG 5 

ĐI ĐEN HIEN TRƯỜNG 

VÀ KIÊM ÐINH Ed EEN EE 
CHƯƠNG 6 

NHÜUNG SUN DOAN sẻ: 
ĐÈ MỤC 5 

NHƯ NG V1 ONN LBE 


CHƯƠNG 1 l 
CÁC BÊN KHÔNG RA HẦU TOA. kekko ka ekaa a 3S a D n E nD EPAD R EA ESEA E S LEE E EE E E nnan 


QUYỀN VICHẾ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


CHƯƠNG 2 
SỰ CAN THIỆP CỦA ĐỆ TAM NHÂN VÀO VỤ AN... 798 


DÉ MỤC 6 

CÔNG BO ÁN TỪ 

KÉT THÚC VIỆC THÂM CỨU 
REENEN 700 


DÉ MỤC 7 
TOEN AN E 804 


ĐÈ MỤC 8 
3:7 w0027. 010700259. EE E the 810 


CHƯƠNG 1 
TÔ QUYÈN TIÊU HUY BÁN ÁN EEN 810 


CHƯƠNG 2 
KHANG CA E 814 


DÉMUCH 
VAN ĐÈ QUYẾT TUNG 
VA VIEC PRUCHOINGUYEN TRANG E 820 


CHUONG1 _ 
EIERE 820 


CHUONG2 _ 
EE 822 


ĐÈ MỤC 10 
ÁN PHÍ VÀ BÁO TRỌ EE EEN 824 


ĐÈ MỤC 11 
EE BEE BẠN 2Á EE §25 


THIÊN 2 l 
XU AN HỘ SU KAU BIỂN a A a RNA 829 


PHÂN 2I - 
VALVU TO TUNG DAC BIE Tann iaria Eet Seng 834 


ĐÈ MỤC 1 
E en Bi Le Te CO EE 834 


CHƯƠNG 1 
NHỮNG VỤ ÁN TUYÊN BÔ 
IE LONNI ERR EEN 7.9) 50mm... 834 


TIÉT I l l 
TOAAN CÓ THẤM QUY EN ieena a a aka aa ad aai 834 


TIÉT 2 
QUYỀN KHÁNG NGHỊ HÔN NHÂN ......................---- S33 E31 EE21E1E11111E 1111.1111111 11111111 TE 1 tkE 836 


TIẾT 3 l 
NHIEM TEE 837 


TIẾT 4 
NHƯ NGC LUIN EE 838 


TIẾT 5 
REENEN eh 839 


TIẾT 6 
TÔ TÙNG DUATREN TATIE EE 842 


TIẾT 7 SE 
NHỮNG QUY TACTONGOUÄAT,, 1115 1 11111111111111. 1111.111111. cE. 843 


CHƯƠNG 2 l 
CÁC VU ÁN VO CHÔNG ER EE 844 


CHƯƠNG3  _ l 
TÔ TUNG ÐÉ MIỄN CHUÅN l 
HÔN NHÂN THÀNH NHÂN VÀ BÅT HOÀN HOP. 846 


CHƯƠNG 4 


QUYÊN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


TÔ TUNG SUN ĐOÁN NGƯỜI PHÔI NGẪU ĐÃ CHÉT 222223288858 5EEEEEEE2E2E2E2E2EEEEExe2 


DÉ MỤC 2 


CÁC VỤ ÁN TUYÊN DO l 
VIỆC TRUYEN CHỨC THÁNH BATTHANR. kkaa k khad kankakun EEESE5EE555555 1818188 EEESESEsrrr 


ĐÈ MỤC 3 


NHỮNG CÁCH THÚC TRÁNH KIỆN TUNG. 


PHÂN IV 
TÓ TỤNG HÌNH SỰ 


CHƯƠNG 2 


DEN TIẾN TÔ) TUNG E 


CHƯƠNG 3 


TO OUNEN ĐÒI BOL THƯỜNG THIỆT HAL... 


PHẢN V 
THỦ TỤC THƯỢNG 


CÂU 


CÓ TÍNH CÁCH HÀNH CHÍNH 


VÀ THỦ TỤC GIẢI NHIỆM 
HAY THUYÊN CHUYÊN CÁC CHA SO, 


THIÊN 
THƯỢNG CÂU 


CHÓNG LAI NHỮNG SẮC LỆNH HÀNH CHÍNH ....................... 22 S2 S2 SE St SE S33 232328 E8EE5E5EEE 25252525253 E re reE 


THIÊN 2 


THỦ TỤC GIẢI NHIỆM 


HAY THUYÊN CHUYỀN CÁC CHA SỞ 


CHƯƠNG 1 


THỦ TỤC GIẢI NHIỆM CÁC CHA SỞ 


CHƯƠNG 2 
THỦ TỤC THUYÊN 


@18:6)57.50 et E ele etlech delt ees Aeren eg seh deg ee 


CHUYÊN 


S86 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S87 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S88 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S89 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S90 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


891 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


892 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


893 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S94 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


895 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S96 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S97 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


898 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


S99 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


900 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


901 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


902 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


903 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


904 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


905 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


906 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


907 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


906 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


909 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


910 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


911 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


912 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


913 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


914 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


915 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


916 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


917 


QUYỀN VICHÊ TÀI TRONG GIÁO HỘI 


916 


